Lịch sử văn mỉnh Ấn Độ 


Tác giả: WILL DURANT 
Người dịch: Nguyễn Hiến Lê 


—-000--- 


Vài lời thưa trước 
Tưa 


Niên biêu lịch sử Án Độ 


Chương 1: TÔNG QUAN VÈẺ ÂN ĐỘ 


1. Đất đai 

2. Nền văn minh cô nhất? 

3. Dân tộc Ấn -Aryen 

4. Xã hội Ấn -Aryen 

5. Tôn giáo trong các kinh Veda 


6. Các kinh Veda về phương diện văn học 
7. Triệt lí trong các Upanishad 


Chương 2: PHẬT THÍCH CA 
1. Bọn theo tà giáo 
2. Mahavira và các giáo đồ Jaïn 
3. Truyện Phật Thích Ca 
4. Lời dạy của Đức Phật 
5. Những ngày cuối cùng của Phật 


Chương 3: TỪ ALEXANDRE TỚI AURENG-ZEB 
1. Chandragupta 
su Ông vua triết nhân 
3. Hoàng kim thời đại 
4. Lịch sử Rajputana 
5. Thời cực thịnh của phương nam 
6. Cuộc xâm chiếm của người Hồi 
7. Đại vương Akbar 
8. Đề quốc Mông Cô suy tản 


Chương 4: ĐỜI SÓNG DÂN CHÚNG 


1, Nguồn lợi 

2. Tô chức xã hội 

3. Luân lí và hôn nhân 

4. Thái độ cử chỉ, phong tục và tính tình 


Chương 5: THIÊN ĐƯỜNG CỦA THÂN LINH 
L. Thời đại cuối cùng của đạo Phật 

2. Các thần linh mới 

3. Các tín ngưỡng 

4. Các sự kì quặc về tôn giáo 

5. Các vị thánh và các người vô tín ngưỡng 


Chương 6: ĐỜI SÓNG TINH THẢN 
1. Khoa học Ấn Độ 
2. Sáu hệ thông của triết học Bà La Môn 
3. Kết luận về triết học Ấn Độ. 


Chương 7: VĂN HỌC ẤN ĐỘ 


1. Các ngôn ngữ của ấn 
2. Giáo dục 

3. Anh hùng ca 

4. Tuông hát 

5. Văn xuôi và thơ 


Chương 8: NGHẼ THUẬT ÁN ĐỘ 
1. Tiêu công nghệ 
2. Âm nhạc 
3. Hoạ 
4. Điêu khắc 
5. Kiến trúc 


Chương 9: ÂN ĐỘ VÀ KI TÔ GIÁO 
1. Bọn giặc biên đắc thê 
2. Những “vị thánh của ngày cuối cùng” 
3. Rabindranath Tagore 
4. Đông phương và tây phương 


5. Phong trào quốc gia 
6. Mahatma GŒandhi 


7. Từ biệt Ân Đô 


Danh từ Ấn, Hồi 


Vài lời thưa trước 


Vào khoảng năm 1960, cụ Nguyễn Hiến Lê mua trọn bộ Lịch sử văn minh 
của của WIlI Durant[ 1 |, bản Pháp dịch do nhà Rencontre - Thuy Sĩ xuất bản. 
Năm 1970, cụ dịch cuốn Lịch sử văn minh Ấn Đồ, sau đó cụ dịch thêm các 
cuốn Lịch sử văn minh Ả Rập, Nguồn gốc văn mình và Lịch sử văn minh Trung 
Hoa. Bỗn cuốn đó đều nằm trong tập I: Di sản phương Đông. 


Theo cụ Nguyễn Hiến Lê thì tác giả soạn xong tác tập Di sản phương Đông, 
tức tập Óuz Oriemtal Heritage(2J vào năm 1935[3 |, lúc đó người Anh còn đô 
hộ Ấn Độ. Đến ngày 15 tháng 6 năm 1947, Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ 
nhưng tách Ấn Độ thành hai quốc gia: một có đa số dân theo Ấn Độ giáo là Ấn 
Độ; một có đa số dân theo Hồi giáo là Pakistan, nước này gồm hai phần: phần 
phía đông Ấn Độ gọi là Đông Pakistan (năm 1971 tuyên bố độc lập, trở thành 


nước Cộng hoà Nhân dân Bangladesh), phần phía tây Ấn Độ gọi là Tây 
Pakistan (Cộng hòa Hồi giáo Pakistan ngày nay)[4]. Do vậy ta nên hiểu Ấn Độ 
trong cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ này gôm cả ba nước Ấn Độ, Pakistan và 
Bangladesh. Các địa danh được nêu trong sách như Lahore, Karachi, MohenJo 
Daro, Peshawer, Sindh... nay đều thuộc Pakistan; xứ Bengal thì gồm một phần 
là Tây Bengal nay thuộc Ấn Độ, một phần là Đông Bengal nay là nước 
Bangladesh. 


INIBTLiESPT) 


⁄YföaS; 


Ttaul luital bui£CetytrelneaiBy Fe [C 
Ẩoniet puex€3Y 3;£1> cổ lai 
xvl a2: 


LãT8AI 2ý FX#§<11Z114> &âtIfể £f9 


Bản đồ Cachemir 


Còn địa danh Cachemir ngày nay, theo như bản đô[5] ở trên, thì gồm: phần 
xanh là vùng Kashmiri dưới quyền quản lý của Pakistan, vùng nâu đậm là 
Jammu và Kashmir thuộc Ấn Độ và Aksai Chin thuộc Trung Quốc. Như vậy 
nước Ân Độ trong cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ không những gồm ba nước 


Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh ngày nay mà gồm cả phần Aksai Chin thuộc 
Trung Quôc nữa. 


Xem bản đồ bên trái ở dưới, chúng ta thấy, trước khi bị chia tách vào năm 
1947, Ân Độ không bao gồm Népal vì Anh công nhận nên độc lập của Népal 
từ năm 1923, nhưng tôi ngờ răng tác giả xem Népal cũng thuộc vê Ấn Độ vì 
trong Tiết IV — Chương V, tác giả viết: “Ở Ấn Độ nơi nào cũng thấy dẫu vết 
của sự thờ phụng sinh thực khí đó: khi thì là dương vật ở trong các đền ở 
Népal, Bénarẻs, vân vân... ”[6]. Mà ở Népal thì có các địa danh liên quan đến 
Đức Phật Thích Ca được đề cập trong sách như Kapilavastu (Ca Tì La Vệ), 
Lumbimi (Lâm Tì NI)... Vì nguyên tác cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ có nhan 
đề là Inmdia and her neighbors (An Độ và các xứ láng giêng), cho nên ta cũng 
có thể nói rằng tác giả sắp Népal vào các xứ láng giêng gân xa của Ấn Độ như 
Afganistan (A Phú Hãn), Tích Lan, Tây Tạng, Miền Điện, Xiêm, Cao Miên, 
Java... Theo tác giả thì “Khi các tôn giáo Ấn Độ vượt biên giới và các eo biển 
mà truyền qua Tích Lan, Java, Cao Miên, Thái Lan, Miễn Điện, Tây Tạng, 
Khotan, Turkestan, Mông Cổ, Trung Hoa, thì nghệ thuật Ấn cũng lan tràn vào 
các xứ đó”[7], và ông dành trọn một tiết để nói về kiến trúc các xứ Tích Lan, 
Miến Điện, Xiêm, Cao Miên, Java. Ông bảo: “Thật lấy làm lạ ngôi chùa Phật 
lớn nhất — có vài nhà chuyên môn cho là ngôi đền lớn nhất thế giới nữa — 
không phải ở trên đất Ấn mà ở trên đảo Java”, tức chùa Borobudur, và “chỉ có 
một đền Ấn là vĩ đại hơn chùa Borobudur mà đền đó cũng ở xa Ấn Độ, bị rừng 
rậm che lấp trong mấy thế kỉ”, tức đền Angkor Wat (Đề Thiên) ở Cao Miên[ 8]. 


Bản đô Ấn Độ (năm 1947 và năm 2007) 


+k 


Trong bài 7a, cụ Nguyễn Hiến Lê không cho biết nhà Rencontre in xong 
tập Di sản phương Đông (nhan đê tiêng Pháp là Nofre Hériftage Orienfal) nắm 


nào, cụ chỉ bảo: “nhà Rencontre ở Lausanne (Thuy Sĩ) cuối năm 1970 mới in 
xong toàn bộ [Lịch sử văn minh] bản tiếng Pháp ”/9], nên ta chỉ có thể tạm 
đoán rằng bốn dòng sau đây ở cuối bảng Miên biểu lịch sử Ấn Độ là do nhà 
Recontre bồ sung vì trong bản tiếng Anh không có: 


1935 Sắc lệnh Chỉnh phú Ấn Độ (thành lập Liên bang Ẩn). 
1945— 1946 Hội nghị SIimla và hội nghị New DelhI. 

1947 __ Ấn Độ tách ra thành Hindoustan (Ấn) và Pakistan (Hồi). 
1948 Ấn Độ độc lập — Gandhi bị ám sát. 


Ở cuối sách có bảng Danh từ Ấn, Hồi do Pháp phiên âm có lẽ là cũng do 
nhà Rencontre lập vì bản tiếng Anh không có và vì mục từ 77imuzrzi trong bảng 
đó được giải thích là: ượng thân Shiva có ba mặt; cách giải thích đó xem ra 
không phủ hợp với lời này của WHI Durant: “Người Ấn cho răng đời sống 
cũng như vũ trụ, qua ba giai đoạn liên tiếp: sinh, trưởng rồi diệt. Vì vậy có ba 
thứ thân: thần Brahma, đức Sáng tạo; thân Vichnou, đức Bảo tôn; và thần 
Shiva, đức Huỷ diệt: đó là TrunurH, tức “ba hình thức `” mà tất cả các người 
Ấn, trừ những tín đô Jaïn [và Hỏi giáo, dĩ nhiên] đêu theo”[10]. 


Ngược lại, trong bản tiếng Anh có nhiều chỉ tiết mà bản Việt dịch lại không 
có, ví dụ như hai câu sau đây ở cuối Tiết VI — Chương IX: 7 was Gandhi s task 
to u"ƒÿ India; and he accomplished ti. Other fasks await other men (Tạm dịch: 
Đó là nghĩa vụ thống nhất Ân Độ của Gandhi, và Ngài đã hoàn thành được 
nghĩa vụ đó. Còn những nghĩa vụ khác thì dành cho những người khác). 


Có thể những chỗ thiếu sót đó là do sách ¡n thiếu mà cũng có thể do nhà 
Rencontre hoặc cụ Nguyễn Hiến Lê lược bỏ. Vì không có bản tiếng Pháp nên 
tôi tạm đoán như vậy và vì không có bản tiếng Pháp nên tôi tạm xem các chữ 
được thêm vào trong mạch văn (đặt trong dấu ngoặc đơn), các chú thích không 
có trong bản tiếng Anh mà có trong bản Việt dịch là do cụ Nguyễn Hiến Lê 
thêm vào. 


^22 


Theo “Danh mục sách Nguyễn Hiến Lê” ¡n trong cuốn ÁMười câu chuyện 
văn chương thì cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ được nhà Lá Bối xuất bản lần 
đầu vào năm 1971. Ebook này tôi chép lại từ bản của Nxb Văn hoá Thông tin 
in năm 2006 và đối chiếu bản tiếng Anh để sửa chữa và bồ sung các chỗ sai 


sót, và bạn Tuanz dùng bản của Trung Tâm Đại học Sư Phạm TP. HCM In vào 
1989 để sửa chữa (trong đó có cả những lỗi do tôi chép sai) và bố sung thêm; 
ngoài ra bạn Tuanz còn góp ý để tôi sửa lại một số chú thích mà tôi ghi thêm 
vào{ L1]. Xí chân thành cảm ơn bạn Tuanz và xin trân trọng giới thiệu cùng 
các bạn. 


GŒoldƒfish 
Tháng 12 năm 2010 


[L] Từ cuốn XX, ông bà kí tên chung: Will và Ariel Durant. 


[2] Các bạn có thể xem trực tuyến hoặc tải về Bản 4.8 tại 
http://www.scrIbd.com/doc/20351263/The-Story-of-Crvilization-01-Our- 
Oriental-Heritage. (Book II: India and Her Neighbors - không kê phần chú 
thích - từ trang 422 đến trang 683). 


[3] Wikipedia bảo tập này xuất bản vào năm 1937. 
[4] Đông Pakistan và Tây Pakistan cũng được gọi là Đông Hồi và Tây Hồi. 
[5] Các hình ảnh trong ebook nầy đều do tôi sưu tầm trên mạng. 


[6] Wikipedia bảo: “Nền văn minh Ấn Độ thời cô đại bao gồm cả vùng đất ở 
các nước như: An Độ, Pakistan, Nêpan, Bangladesh ngày nay”. 


[7] Chúng ta có thể kế thêm: Bhutan, Lào, Chiêm Thành, Phù Nam. (Goldfish). 


[S] Tác giả dành gần bốn trang để viết Cao Miên, mà theo ông thi: ' 'øốc pác - 
phân lớn là Trung Hoa, phần nhỏ là Tây Tạng (...) mà nền văn minh lại gốc Ấn 
Độ”. 


[9] Trên trang http://cg1.ebay.fr/livre-HERITAGE-ORIENTAL-2-JudTe- 
Perse-Inde-/370424068036, nhà Ebay rao bán tập Notre héritage orlental 2: La 
Judée, La Perse, L Inde, do nhà Rencontre In 1966. Tôi không biết năm 1966 là 
năm in lần đầu hay là năm tái bản. 


[I0] Wikipedia cũng giải thích tương tự với WII Dutant: “Trimurtl: Gồm ba vị 
thần tối cao trong Ấn Độ giáo: Brahma là đắng tạo hóa, Vishnu là đắng bảo hộ, 
còn Shiva là đẳng hủy diệt. Cả ba tạo thành bộ tam thần Trimurti”. 


L11] Đê khỏi rườm, tôi hạn chê tôi đa việc chú thích các chô sửa saI. 


TỰA 


Trong giới biên khảo, sử gia giữ một địa vị đặc biệt, vì sức làm việc phi 
thường của họ. Họ kiên nhẫn, cặm cụi hơn hết thảy các nhà khác, h1 sinh suốt 
đời cho văn hoá không màng danh vọng, lợi lộc, bỏ ra từ ba đến năm chục năm 
để lập nên sự nghiệp. Họ đọc sách nhiều, du lịch nhiều, suy tư nhiều, và nếu họ 
có ít thành kiến, thì tác phẩm của họ càng lâu đời càng có giá trị, hiện nay ở 
phương Tây, loại sách vê sử được phố biến rất rộng, có cái cơ muốn lấn át tiểu 
thuyết. 


Chỉ trừ Ấn Độ, dân tộc lớn nào cũng có một số sử gia lớn. Trung Hoa có hai 
sử gia họ Tư Mã: Tư Mã Thiên (145-?...trước công nguyên) với bộ Sử kí bất hủ 
gồm 526.500 chữ, chép từ đời Hoàng Đề đến đời Hán Vũ Đế, và Tư Mã Quang 
(1019-1086) đời Tống với bộ 7 7‡ Thông Giám, chép từ đời Chiến Quốc tới 
hết đời Ngũ Đại (gồm 1362 năm), ngày nào cũng viết hàng chục trang giấy, tới 
khi hoàn thành sau hai mươi lăm năm làm việc thì những tài liệu chép tay chứa 
đầy hai căn phòng. 


Ả Rập có Abd- er-Rahman Ibn Khaldoun (thế kỉ XIV) H trong năm chục 
năm vừa làm quan vừa viết bộ 7ể giới sử mà Toynbee "¬ là “tác phâm lớn 
nhất trong loại đó ở bất kỳ thời đại nào, trong bất kỳ xứ nào” 


Pháp có Augustin Thierry (1795-1856) nghiên cứu sử 40 năm, tới loà mắt 
mà vẫn tiếp tục làm việc, không viết được thì đọc cho người khác chép. Đông 
thời với ông có Michelet bỏ ra ba mươi năm soạn bộ % Pháp gồm 28 cuốn. 


Anh có Gibbon (1737-1794) bỏ ra L7 năm soạn bộ sử danh tiếng 7Thởi suy 
sụp của để quốc La Mã. Đức có Spengler (1880-1936) tác giả của bộ 7hởi tàn 
của phương Tây. Ở nước ta chưa có sử gia nảo so sánh với những nhà đó được, 
nhưng Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú vẫn còn đáng làm gương cho chúng ta và 


nêu được sanh ra ở một nước như Trung Hoa chăng hạn thì sự nghiệp hai vị đó 
chưa chắc đã kém aI. 


Hiện nay hai sử gia nỗi danh nhất thế giới là Toynbee (1889...) #Í với bộ 4 
Study oƒ History (Khảo luận về Sử) và Will Durant với bộ The Sfory oƒ 
Civillisation (Lịch sử Văn minh). Toynbee là một sử triết gia, có phần sâu sắc 
hơn Durant, Durant cô điển hơn, nhằm mục đích phổ biến hơn, như H.G. 
Wells, tác giả bộ Lịch sử Thế giới, nhưng công trình của ông lớn lao hơn của 
Wells nhiều, và mặc dầu tính cách khác nhau, đáng được đặt ngang hàng với 
công trình của Toynbee. 


OïO 


William James Durant (thường gọi là Will Durant) sanh năm 1885 FÏ (hơn 
Toynbee 4 tuổi) ở North Adams, tiêu bang Massachusettes, trong một gia đình 
gốc Pháp — Gia Nã Đại, đậu cử nhân triết ở trường Saint Peter, làm phóng viên 
cho tờ Wew York Evening Journal, rồi tuân theo lời cha mẹ vô Chủng viện 
Seton Hall học thêm bốn năm nữa, nhưng tự xét không hợp với với nghề mục 
sự, ông thôi học, ra làm hiệu trưởng trường Labor Temple School ở New York, 
tại đó ông dạy triết và sử trong mươi ba năm cho những người lớn có nghề 
nghiệp muôn trau giỏi thêm kiến thức. Hạng học viên đó chỉ chịu ngồi nghe 
nếu bài giảng hấp dẫn, ông phải soạn bài thật kĩ, bỏ những chị tiết rườm, nhắn 
mạnh vào những điểm chính, tổng hợp lại cho họ năm được đại cương, nhờ vậy 
ông luyện được một lối trình bày sáng sủa, giản d. 


Đồng thời, ông học thêm về sinh lí và triết học ở Đại học Columbia, đậu 
Tiên sĩ Triệt năm 1917, rôi dạy Triệt cũng ở Đại học đó một năm. 


Bài soạn của ông rất được hoan nghênh; ông gom lại một số, in thành cuốn 
The Story of Philosophy (Lịch sử Triết học) bán rất chạy, chỉ trong ba năm, nội 
các nước nói tiếng Anh đã tiêu thụ được hai triệu cuốn, rồi sau được dịch ra 
tiếng Pháp, Ý, Đức, Nhật, Trung Hoa, Y Pha Nho, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đan 
Mạch, Do Thái.. .Ở nước ta, nghe nói có người cũng đương dịch|4]. Thấy 
thành công, ông quyết tâm chuyên sống bằng cây viết. 


Từ năm 1915, sau khi đọc cuỗn #oduction to the History oƒ Civilisation 
mà sử gia Anh Buckle việt chưa xong thì chêt, ông đã có hoài bảo tiêp tục công 


10 


việc đó, nên vừa soạn luận án tiên sĩ ở Đại học Columbia vừa kiếm tài liệu cho bộ ch sử 
Văn minh của ông. 


Mười bốn năn sau, năm 1929, ông và bà (nhũ danh là Ariel, một cựu học sinh của ông) mới đem hết 
tâm trí ra thực hiện hoài bảo chung. 


Mục đích của ông bà là tìm hiểu xem tài năng và sức lao động của con người đã giúp cho văn hoá của 
nhân loại được những gì, óc phát minh nảy nở và tiễn bộ ra sao, đạt được những kết quả nảo trong mọi 
khu vực: chính trị, kinh tế, tôn giáo, luân lí, văn học, khoa học, triết học, nghệ thuật; tóm lại vạch rõ 
những bước tiễn của văn minh nhân loại. 


Ông cho rằng từ trước các sử gia phương Tây rất ít chú trọng đến văn minh phương Đông, đó là một 
khuyêt điêm lớn: 


“Chúng ta sẽ ngạc nhiên nếu được biết tất cả các món nợ tỉnh thân của chúng fa đổi với Ai Cập và 
phương Đông; nợ về các phát mình hữu ích cũng nhự về tổ chức chính trị, kinh tế, về khoa học, văn 
chương, triết học, tôn giáo. Hiện nay châu Á tràn trễ một sinh lực mới, Càng ngày càng mau đuổi kịp 
châu Âu và chúng ta có thể đoán trước rằng vấn đề quan trọng của thế kỷ XX sẽ là sự xung đột giữa 
Đông và Tây; vậy thì viết sử mà hẹp hòi, theo truyền thống cũ, bắt đầu bằng sử Hy Lạp, chỉ chép vài 
hàng về sử châu Á (...) thì là thiển cận, thiếu hiểu biết, hậu quả có thể tai hại. Tương lai ở phía Thái Bình 
Dương và chúng ta phải hướng cặp mắt và trí óc về phía đó ”. 


Lời đó viết năm 1935 trong khi Đức, M4 đương cường thịnh, Anh chưa suy, mả Ấn Độ và Trung Hoa 
còn là thuộc địa hoặc bán thuộc địa của Âu, quả thật là một nhận định sáng suốt, đáng cot là một lời tiên 
tr1. 

Vì có chủ trương đó, ông mấy lần du lịch khắp thế giới (năm 1927 du lịch châu Âu, năm 1930 đi vòng 
quanh thế giới để tìm hiểu Ai Cập, Tây Á, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản; năm 1932 lại du lịch Nhật Bản, 
Mãn Châu, Tây Bá Lợi Á, Nga và Ba Lan; năm 1948 du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, Irak, Ba Tư, AI Cập, ấy là chưa 
kể nhiều cuộc du lịch khác ở Ý, Pháp, Y Pha Nho...), bỏ ra tám năm nghiên cứu về phương Đông và mở 
đầu bộ sử bằng lịch sử phương Đông. 


Bô cục tác phâm như sau: 


1. Di sản phương Đông: văn mình Ai Cập và Cận Đông (tức Tây Á) cho tới khi Đại để Alexandre của 
Hi Lạp mắt; sử Ân Độ, Trung Hoa, Nhật Bản cho tới đầu thế chiến vừa rồi. 


2. Di sản cô điển của phương Tây: văn minh Hi Lạp, La Mã và miền Cận Đông dưới thời đô hộ của 
HI lạp và La Mã. 


3. Di sản thời Trung cố: châu Âu theo Kitô giáo và châu Âu thời Trung cổ, văn minh Byzane, văn 
minh A Rập và Do Thái ở châu A, châu Phi và Y Pha Nho, thời Phục hưng Y. 


4. Di sản của châu Âu: sử văn minh các quốc gia châu Âu từ thời Cải cách tới thời Cách mạng Pháp. 


5. Di sản của châu Âu hiện đại: các phát minh khoa học, chính trị, triết lí, luân lí, văn học, nghệ thuật 
từ Napoléon tới ngày nay. 


Nhưng ông bà chỉ thực hiện được bốn phần trên, và ngừng lại ở ngày 14-7-1789, ngày 8.000 dân Paris 
kéo nhau lại phá ngục Bastille. 


II 


Ông bà biết rằng ngừng lại ở lúc nhân loại bắt đầu vào một giai đoạn có rất nhiều biến cô lớn lao về 
mọi phương diện: chính trị, kinh tế, khoa học, triết học, văn học... là điều vô lí; nhưng ông bà nhớ rằng 
mình đã quá già rồi (ông đã 80 tuổi), nên xin nhường công việc viết tiếp cho lớp người trẻ hơn, mà chỉ 
soạn thêm một cuốn khoảng 200 trang đề thay phần kết, gom những nhận xét cùng suy tư của ông bà về 
lịch sử văn minh. Cuốn đó nhan đề là Bài học của lịch sử. 


Ông biết rằng công trình phân tích và tổng hợp mấy ngàn năm lịch sử nhân loại đó lớn lao quá, một 
người làm thì thế nào cũng lầm lẫn nhiều mà sẽ trở thành „ đích cho các nhà chuyên môn trong từng 
ngành tha hồ chỉ trích. Ông nhớ lời khuyên của Ptahhotep!" năm ngàn năm trước: “Trong một hội nghị, sẽ 
có một nhà chuyên môn chỉ trích anh đây. Có điên thì mới nói lan man về mọi vẫn đề”. 


Mà thực vậy, có người thấy ông khởi công đã cho ông là điên, ngờ rằng ông làm không xong hoặc 
chẳng ra cái quái gì cả. Nhưng ông cứ can đảm bước tới, tin chắc rằng phải có một công trình tông hợp 
văn minh đề nhân loại hiểu sự quí báu của văn minh, nó là di sản của mọi dân tộc chứ chăng của riêng 
dân tộc nào. “Lịch sử nhân loại như một dòng sông đôi khi đầy máu và xác những người chém giết nhau, 
cướp bóc lẫn nhau; mà các sử gia chỉ thường chép những hành động đó thôi. Nhưng trên bờ còn có những 
người khác cất nhà, làm vườn, nuôi con, làm thơ”. Các sử gia khác bi quan vì không nhìn lên bờ; ông sẽ 
chép công việc của những người xây cất trên bờ. Việc phải làm thì làm, nếu cầu toàn thì không khi nào 
nên việc và hai ông bà hăng hái làm việc mỗi ngày tới mười bốn giờ. 


Nhưng như thế không có nghĩa rằng ông không thận trọng. Trái lại, như trên tôi đã nói, ông di du lịch 
và nghiên cứu tám năm để tìm hiểu tâm hồn người phương Đông; viết xong về sử phương Đông ông lại 
nhờ các nhà chuyên về phương Đông coi lại bản thảo, chẳng hạn nhờ ông Ananda, Coomaraswamy ở 
Viện Mĩ thuật Boston đọc phần về Ân Độ, nhờ giáo sư H.H. Gowen ở Đại học Washington và ông Upton 
Close coi lại hai phần về Trung Hoa và Nhật Bản. 


Mặc dù vậy, ông vẫn nhận rằng tác phẩm không thê nào hết lỗi mà chỉ một mình ông chịu trách 
nhiệm. Và trong lời Mở đầu của toàn bộ, ông xin lỗi trước các học giả Do Thái, Ả Rập, An Độ, Trung 
Hoa, Nhật Bản nếu những điều ông viết về Yahveh, Allah, về triết lí Ấn Độ, Trung Hoa, về văn minh 
Nhật Bản không làm vừa ý họ vì sơ lược quá. 


Vợ con ông phải tiếp tay với ông. Gia đình ông ở Los Angeles, trên một ngọn đồi cao nhìn xuống 
Hollywood. Hai ông bà, môi người có một phòng nghiên cứu riêng và một phòng làm việc chung. Tài liệu 
nào, ông đọc xong rôi cũng đưa bà đọc, môi người cùng ghi chép, suy nghĩ, sau họp nhau để so sánh, bàn 
bạc rồi mới viết. Cứ theo các bảng Thư mục của ông thì ông bà đã tra cứu khoảng 4000-5000 bộ sách để 
gom góp tài liệu. Cô con gái, Ethel, giúp ông bà trong việc tìm tài liệu, ghi xuất xứ và đánh máy bản thảo. 


Ông vạch trước chương trình cho mấy chục năm, giữ đúng được lời hứa với nhà xuất bản, cứ đúng 
ngày là giao bản thảo, không hê trê. Thật đáng phục. 


Bản tiếng Anh gồm mười cuốn: cuốn đầu về di sản phương Đông soạn xong năm 1935[6] (mắt 6 
năm), cuốn thứ hai về Hi Lạp xong năm 1939 (4 năm), từ đó cứ 3 hay 4 năm xong một cuốn đến năm 
1965 trọn bộ. 


Cuốn đầu ra rồi, không ai còn nghi ngờ khả năng của ông nữa, và khi cuốn cuối in xong, ai cũng phải 
phục ông: sự nghiệp của ông ngang hàng với sự nghiệp các sử gia danh tiếng của nhân loại; cuốn thứ ba: 
Cósar và Ki Tô viết rất hay, tổng hợp rất khéo; các cuốn về văn minh phương Tây thời Cận đại, tài liệu rất 
dồi dào, soạn rất công phu: đời sống, hành vi cùng tư tưởng và sự nghiệp các danh nhân như Léonard de 
Vinecl, Mozart, Voltaire, Rousseau, Goethe được chép lại rất đầy đủ, mỗi nhà từ 30 đến 100 trang. 


12 


Tác phẩm được hoan nghênh nhiệt liệt, các trường Đại học ở Mỹ đều khuyên sinh viên đọc để mở 
mang kiến thức. Nhà Payot ở Pháp đã nhờ sáu người dịch từ mười lăm năm trước; nhà Rencontre ở 
Lausanne (Thuy Sĩ) cuôi năm 1970 mới in xong toàn bộ bản tiếng Pháp gồm 33 cuốn[7], như vậy mỗi 
cuốn bản tiếng Anh gồm ba hoặc bốn cuốn bản tiếng Pháp. 


- Trước sau ông bà đã bỏ ra 39 năm (1929-1967) để thực hiện công trình, không kể những năm ông 
kiêm tài liệu khi còn học ở Đại học Columbia. 


Trong non bốn chục năm đó, ông bà chỉ mong đến ngày viết xong được hàng cuối cùng đề được nghỉ 
ngơi. Nhưng khi ngày đó tới thì ông bà lại thấy đời như trồng rÔng: thiếu một mục đích là đời mắt. một 
hướng đi, một ý nghĩa. Ai đã cầm bút viết luôn mây chục năm đều có tâm trạng đó: bỏ cây bút xuống là 
thấy buôn. Ta thấy nỗi buồn đó của ông bà trong lời chào chúng ta: 


“Chúng tôi xin cảm ơn các vị đã theo dõi chúng tôi trong bao nhiêu năm nay, cùng đi một khúc 
đường hoặc trọn khúc đường với chúng tôi. Suốt thời gian đó, không lúc nào chúng tôi quên các vị đó cả. 
Bây giờ thì chúng tôi xin vĩnh biệt ”. 


3k3kzk 


Trong cuốn Bài học lịch sử, độc giả sẽ thấy trong đó những ý kiến của ông bà Durant về lịch sử, 
nhưng chúng tôi có thể thưa trước rằng: ông bà vào hàng những học giả có tinh thần nhân bản rất cao, 
không kỳ thị chủng tộc, ghét chiến tranh, ghét bọn thực dân xâm lăng mà ông gọi là bọn ăn cướp, bọn 
giặc biên vô liêm sỉ. 


Viết sử thì không thê nào hoàn toàn khách quan được. Ta chỉ có thể đòi hỏi sử gia đừng có thành kiến 
và phải thận trọng thôi. Hai đức này WIll Durant đêu có cả. 


Tôi xin lấy ví dụ cuốn ông viết về văn minh Án Độ. Đề viết cuốn ấy, ông đã đọc khoảng trăm rưỡi bộ 
sách, dùng tài liệu nào, đều ghi xuất xứ, như trong chương Đời sống của dân Ấn, gồm ba mươi tám trang, 
ông dẫn 210 câu hoặc đoạn, dẫn đủ 210 xuất xứ, từ những sử gia đời cô như Hérodote tới tác giả đời sau 
như Dubois[8], Barnett, và cả những nhà viễn du như Marco Polo, Pierre Loti... Gặp những ý kiến nào 
trái ngược nhau thì ông ghi hết, rồi đưa lời phán đoán của ông, và trong công việc này, ông luôn tỏ một 
tỉnh thần rộng rãi, không có thành kiến, chỉ sợ mình lầm lẫn: 


“Chúng ta chỉ biết về bê ngoài như vậy thôi, khó mà đi sâu thêm nữa để đoán được tư cách, tình cảm 
của người Ấn, vì dân tộc nào cũng có đủ các đức và các tật, và các nhà nhận xét thường chỉ nhấn mạnh 
vào những đức hoặc tắt nào để chứng mình thuyết của họ hoặc làm cho câu chuyện thêm vui ”. 


Ông nhắc ta hoài rằng: 


“giám thức của mình có cải gì không vững, không chắc chắn, do truyền thống cùng ảnh hưởng xã hội 
chung quanh gây nên, mà xã hội nào cũng hẹp hòi, có thành kiến, như vậy khi phán đoán các dân tộc 
khác; hoặc phê bình nghệ thuật của họ theo tiêu chuẩn, thành kiến của mình thì làm sao khỏi bắt công 
với họ được ”. 


Vậy ông cho chúng ta một bài học về đức khiêm tốn và bao dung. Có bao dung thì mới hiểu nhau 


được mà cùng nhau bảo tôn di sản văn minh chung, vì chỉ di sản đó mới đáng quý mà nó lại rât dê bị tiêu 
diệt. 


1 


Ở đầu bộ, sau khi trình bày các điều kiện địa lý, chủng tộc, kinh tế, tâm lí... của văn minh, . ông cảnh 
cáo chúng ta rằng một nền văn minh có thể bị tàn rụi vì nhiều nguyên nhân: một đại tai biến về địa chất 
hoặc một thay đôi đột ngột về khí hậu, một bịnh dịch lan tràn dữ đội mà không biết cách ngăn chặn, một 
sự khai thác quá mức làm cho đất đai cằn cỗi, một sự Suy giảm về nguồn lợi thiên nhiên, một sự thay đôi 
về luân lí, trí tuệ, hậu quả của sự lao lực hoặc của một đời sống quá kích thích, truy lạc, một triết lí bi 
quan hoặc sự tập trung của cải vào một số người... cũng có thể làm hại cho văn minh. Dân tộc nào cũng 
vậy, nhờ sống khắc khổ mà thịnh lên rồi vì quá hưởng lạc mà suy tàn, bị tiêu diệt. 


Nghe lời cảnh cáo đó chúng ta nhớ lời Valéry: “Bây giờ chúng ta biết rằng văn minh nào cũng có thể 
chết được” và chúng ta giật mình: trong những nguyên nhân kể trên, xã hội ta trong mấy chục năm nay, 
đã mắc phải biết bao nguyên nhân rồi mà có người còn vô tình hay có ý đào thêm cái huyệt để tự chôn 
mình nữa, hô hảo sự tàn sát, khuyến khích sự h lạc, tập trung của cải vào một thiểu số khiến cho đại đa 
số mỗi ngày một điêu đứng, cạn hết sinh lực.. 


Gọi Toynbee là một sử ứriết gia thì phải gọi Durant là một sử luân lí gia, ông là người phương Tây mà 
rõ ràng có cái tinh thần sử gia Đông Á. Xin độc giả nghe ông phê bình đạo Không: 


“Chỉ trong đạo Ki-tô và đạo Phật chúng ta mới thấy có sự hùng tâm găng nhân-văn-hoá cái bản chất 
của con người nhự đạo Không. 


Ngày nay cũng như ngày xưa, dân tộc nào bị cái nạn giáo dục thiên về trí dục quá mà đạo đức suy 
đôi, tư cách của cá nhân cũng như tập thể kém quá thì không thể có phương thuốc nào công hiệu hơn là 
cho thanh niên được thấm nhuân đạo Không. 


Nhưng chỉ một triết lí của Khổng học thôi, chưa đủ. Nó rất thích hợp với một quốc gia cần thoát khỏi 
cảnh hồn loạn, nhu nhược để lập lại trật tự, lấy lại sức mạnh, nhưng đổi với một quốc gia cần cải tiễn 


.3, 


hoài để gianh đua trên trường quốc tế thì triết lí đó là một trở ngại ”. 


Một số thanh niên nước ta, chắc không ngờ tác giả mấy hàng đó là học giá của chính cái xứ sản xuất 
ra kẹo cao su để họ nhai tóp tép mà chê Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ là “quân tử Tàu”. Phải dung 
hoà được Đông và Tây, cũ và mới, chứ bỏ hết cái cũ thì cũng không hơn gì khư khư bám lấy cái cũ. 


Một đặc điểm cuối cùng nữa nhưng không kém quan trọng là bộ sử của Durant hấp dẫn như tiểu 
thuyết: hễ đã đọc vài trang rồi thì phải đọc tiếp tới hết cuốn, thỉnh thoảng gặp một nhận xét thâm thuý, dí 
dõm, hoặc mỉa mai một cách tế nhị, và cuối mỗi phần luôn luôn có một vài trang tổng kết gọn, sáng mà 
đủ, giúp ta nhận định được những nét chính của mỗi nền văn minh và gợi cho ta rất nhiều suy tư và hoài 
cảm. Văn của ông sáng sủa, uyền chuyên có khí lực, nhiều câu cô động, cân đối như châm ngôn, có đoạn 
cảm xúc đào đạt như khi ông viết về J.J. Rousseau. Đáng là một đại bút. 


xkk+ 


Tác phẩm lớn quá, số độc giả nước mình còn ít, dù có người kiên tâm dịch trọn thì cũng không có nhà 
nào xuất bản nổi. Chẳng dịch trọn được thì ít nhất cũng dịch lấy một phần, và chúng tôi lựa phần đầu: Ð¡ 
sản của phương Đông, và trong phần này, chúng tôi bỏ những nền văn minh đã tắt: văn minh Ai Cập và 
Cận Đông, mà thêm vào nên văn minh của Ba Tư và Ả Rập vì hai nền văn minh này, cũng như văn minh 
Ấn Độ. Trung Hoa, Nhật Bản, sau mấy thế kỷ bị văn minh Ki-tô giáo lấn át, đương biến chuyền, cơ hồ 
như sau này có thể ảnh hưởng ngược lại tới nền văn minh phương Tây. Hiện nay nhiều học giả phương 
Tây, như Will Durant tiên đoán, quay trở về nghiên cứu phương Đông - ở Mỹ ngôn ngữ và văn minh 
Trung Hoa được đặt lên hàng đầu trong ngành cô học. Chúng ta không phủ nhận những tiến bộ và ích lợi 
của khoa học, kỹ thuật phương Tây, nhưng chúng ta cũng là đương nạn nhân điêu đứng nhất, tủi nhục 


14 


nhất của những tiến bộ đó, chúng ta đã thấy phương Tây có một lực lượng phi thường, lên được cung 
trăng, có thể làm cho địa cầu tan tành trong nháy mắt, mà họ không ồn định nỗi chính xã hội của họ, lại 
gây thêm vô số xáo trộn, điêu tàn cho nhân loại. 


Còn một lẽ nữa khiến chúng tôi lựa phần Di sản phương Đông. Thực là điều đáng thẹn, chúng ta là 
người phương Đông mà chỉ biết lờ mờ về văn minh phương Đông. Các nhà cựu học tuy thuộc tứ thư, ngũ 
kinh, lịch sử, thơ phú Trung Hoa, nhưng đó chỉ mới là một khía cạnh của văn minh Trung Hoa, còn về 
Nhật Bản, Ấn Độ, các cụ không biết gì hơn bọn tân học chúng ta, nghĩa là hầu như chăng biết gì cả. 
Chúng ta thường tự hảo là nhờ vị trí của giang sơn mà được tiếp thu của hai nền văn minh Trung và Ấn, 
rồi lại do một đại biến cố của lịch sử, tiếp thu được nền văn minh phương Tây, như vậy là tổng hợp được 
ba nền văn minh lớn nhất của nhân loại, có học giả còn khoe rằng nhờ đó mà sau này dân tộc Việt sẽ g1ơ 
cao bó đuốc văn minh, dẫn đường cho nhân loại. 


Chúng tôi cũng ước ao như vậy lắm, nhưng xét thực trạng thì phải nhận rằng từ trước tới nay chúng ta 
tiếp thu của Trung Hoa mười mà của Ấn Độ chưa được một. Ngay đạo Phật cũng Hoa hoá rồi mới truyền 
qua nước ta. Thời xưa, có vị hoà thượng nào qua Ấn học đạo rồi về truyền lại cho quốc dân như Pháp 
Hiền, Huyền Trang không? Có vị cao tăng nào đọc kinh Phật thắng từ tiếng Pali không? Mãi tới vài chục 
năm nay mới có Ít người qua Ấn học và vài vị lác đác viết được dăm ba bài báo hoặc một hai cuốn sách 
mỏng. Về lịch sử Ấn Độ chưa có cuốn nào cả, về trường ca vĩ đại và bất hủ của Ấn, chúng ta chỉ mới 
được nghe tên thôi: Mahabharafa, Ramayana, Bhagavad Gia, chứ không biết nội dung ra sao, ngay đến 
triết học và tôn giáo, chúng ta cũng chỉ biết có đạo Phật và Yoga, còn các kinh ⁄eđa và vô số triết thuyết 
khác nữa thì cả nước không biết được mấy chục người đã đọc qua. Nói gì tới âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, 
khoa học... của Ấn! Chỉ tại từ xưa tới nay chúng ta chỉ toàn học với ông thầy Trung Hoa rồi với ông thầy 
Pháp. Bây giờ tới lúc chúng ta phải biết tách ra khỏi các ông thầy đó mà tự học mới được. 


Nghĩ vậy, nên chúng tôi giới thiệu với độc giả Văn minh Ân Độ trước hết. Người phương Đông học 
về văn minh phương Đông mà phải dùng sách của phương Tây thì thực là điều bất đắc đĩ, nhưng trường 
ca Bhagavad Giia chỉ mới có một bản dịch của Trung Hoa và đã có trên bốn chục bản dịch của Anh, thì 
chúng ta cũng nên tạm gạt bỏ mặc cảm Đông Tây đó đi, và ước ao rằng các nhà du học ở Ấn về, một ngày 
gần đây sẽ lấp cái khuyết điểm đó cho chúng ta. Vả lại, trong giai đoạn hiện tại, để phô biến kiến thức, 
cho chúng ta một tổng quan Án Độ, thì tôi chưa thấy cuốn nào vừa sáng sủa vừa vô tư như cuốn của WilI 
Durant. Xin độc giả đọc mấy hàng này trong đoạn kết ở cuối sách: 


“Có lẽ bị phương Tây xăm lăng, cướp bóc một cách vô liêm sĩ, Ấn Độ để đáp lại, sẽ dạy cho chúng ífa 
bài học khoan hông cao thượng, dấu hiệu của một tâm hôn già dặn, dạy cho chúng ta có mội tâm hôn : 
thanh thản, thoả mãn, để tiếp thu những ý mới, có một trí óc bình tĩnh hiểu được hết thảy, tha thứ cho hêt 
thảy, sau cùng có một tâm lòng nhán từ yêu thương mọi sinh vật, chỉ tám lòng đó mới đoàn kêt mọi người 
với nhau được thôi. ” 

Một học giả phương Tây mà hiểu phương Đông như vậy, không phải là dễ kiếm. 
3k 


Đê bản dịch được sáng sủa, chúng tôi: 


- Thỉnh thoảng thêm một vài chữ hoặc một câu ngắn trong mạch văn, những chỗ thêm đó, chúng tôi 
đặt trong dâu [ ][9]. 


- Thêm một ít cước chú đánh số Ả Rập để khỏi lầm với cước chú của tác giả đánh dấu hoa thị NIẾ 1 


lỗ 


- Thêm một bản danh từ Ấn ở cuối sách đề độc giả mới đọc lần đầu đễ tra kiếm mà nhớ lại nghĩa. 
Sài Gòn, ngảy 1I-I-1971 


NGUYÊN HIÉN LÊ 


Chân lí cao cả nhất là chân lí này: Thượng Đề hiện diện ở trong vạn vật. Vạn vật là muôn hình vạn trạng 
của Thượng Đé. Không nên tìm một đẳng thân linh nào khác... Chúng ta cần một tôn giáo tạo những con 
người cho ra con người... Bạn nên bỏ những tôn giáo thân bí làm cho bạn suy nhược đi, và bạn nên 
cương cường... Trong năm chục năm sắp tới đây... chúng ta nên từ bỏ hết các thân linh khác trong trí óc 
ta đi. Chỉ có mỗi một đẳng Thượng Đề có ý thức, là nòi giống của chúng ta, đâu đâu cũng có bàn tay của 
Ngài, bàn chân của Ngài, cặp tai của Ngài; Ngài bao trùm hết thảy... Sự sùng bái chính đáng nhất là sự 
sùng bái vạn vật chung quanh ta... Chỉ người nào giúp đỡ vạn vật mới thực sự là thờ phụng Thượng Đế. 
VIVEKANADA 


[L] Sinh năm 1332, mắt năm 1406. (Goldfish). 
[2] Theo Wikipedia thì Toynbee sinh ngày 14-4-1889 và mất ngày 22-10-1975. (Goldfish). 


[3] Theo Wikipedia thì WiII Durant sinh ngày 5-lI-188Š và mắt ngày 7-11-1981. Sau khi ông mắt, hai 
cuốn sách nữa của Durant được xuất bản trong những năm gần đây là Những bộ óc và ý tưởng vĩ đại nhất 
mọi thời đại (2002) và Những anh hùng của lịch sử: Lịch sử tóm tắt văn minh từ thời cô đại đến cận hiện 
đại (2001). (Goldfish). 


[4] Có lẽ cụ Nguyễn Hiến Lê muốn nói đến cuốn Câu chuyện Triết học, Trí Hải và Bủu Đích dịch, Nha 
Tu thư và Sưu Khảo Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, in lần thứ nhất năm 1971. Trong bài Voltaire 
(trong cuốn Gương chiến đầu), cụ Nguyễn Hiến Lê bảo: “cuốn The Story of philosophy (triết học sử) — 
cuốn mà tôi dùng nhiều nhất để soạn bài này”. (Goldfish). 


[5] Một tế tướng Ai Cập ở thế kỷ 29 trước công nguyên, tác giả một cuốn về phép trị dân và cách xử thế. 
[6] In trong thế chiến thứ nhất và trong khi in chắc ông có thêm ít tài liệu mới nhất. 


IEll Khổ 12x18 phân, mỗi cuốn trên dưới 450 trang (trừ cuốn Bài học của lịch sử), bìa dày, có 32 tắm 
hình, giá 19 quan Pháp. Từ cuôn XX, ông bà kí tên chung: WIll và Ariel Durant. 


[8] Dubois hay Tu viện trưởng Dubois, tức Jean Antoine Dubois (1765-1848), người Pháp, được thụ 
phong linh mục năm 1792, và cũng năm đó ông qua Ấn Độ dưới sự chỉ đạo của đoàn Missions étrangères. 
Năm 1823 ông về Paris và được bồ nhiệm làm giám đốc đoàn Missions étrangères. (Theo 
http://en.wikipedia.org/wIk1/Jean-Antoine_Dubois). (Goldfish). 


[9] Trong sách như hầu chỉ có dấu ( ), cho nên sau khi đối chiều với bản tiếng Anh mà không thấy những 
chữ tương ứng trong dâu ( ) thì có thê tôi sẽ sửa dâu ( ) thành dâu [ ]. Tuy tôi sửa lại như vậy, nhưng vì 


l6 


không có bản tiếng Pháp nên tôi không chắc rằng đó là những chữ do cụ Nguyễn Hiến Lê thêm vào vì 
biệt đâu chừng cụ chỉ dịch theo bản tiêng Pháp. (Goldfish). 


[10] Trong ebook này, tất cả các chú thích tôi đều đánh số Ả Rập. Đề phân biệt, tôi viết thêm “(ND)” vào 
cuôi câu chú thích của cụ Nguyên Hiên Lê. Vì trong sách có rât nhiêu chú thích đánh dâu hoa thị nhưng 
trong bản tiêng Anh không có chú thích tương ứng, các chú thích đó tôi cũng ghi thêm “(ND)” 


NIÊN BIÊU LỊCH SỬ ẤN ĐỘ 


Trước Công nguyên 


ke g5 4000 
¬ 2900 
1o: em 1600. 
1000 —- 500... 
..800 — 500.... 
V722) 20 vaa 
œ0 = 462 sx› 
sê2oóbØÁg 500. 
822810200 500. 
1208110090006 500. 
kibu30tuadfa k2 D 
lộc 0i0/0a) Tai 
óc 20! =. TÌD Ở vêu 
A212 =5 200646 
h)/... 


... Văn minh tân thạch khí ở Mysore. 
... Văn minh MohenJo-daro. 
...Dân tộc Aryen xâm chiếm Ấn Độ. 


.Các kinh Ƒeda (Phệ Đà) xuất hiện. 


Upanishad (Các bài thuyết giáo). 


.Mahavira, giáo tô đạo Jaïnisme (Kì Na giáo). 
.Phật Thích Ca 

...Sushruta, y Sĩ. 

...Kapila và triết lí Sankhya. 

...Các Purana đầu tiên 

...HI Lạp xâm chiếm Ấn Độ. 

... Vua Hi Lạp Alexandre rời Ấn Độ. 

.Triều đại Maurya. 

.Chandragupta Maurya. 


.Mégasthènes ở Pataliputra. 


17 


273 — 232....Acoka (A Dục). 


Sau Công nguyên 


si 20-2; 


T721 n6 ÂU 


s22 =2 1004 2 


..330 — 3680... 


2SU=415-.: 


.á09.—/114..: 


...100 — 700... 


JiO203=:261.¿¡ 


..508 — 660... 


...006 — 648... 


...008 — 642... 


...029 — 645... 


i00 GOUóa 


...030 — 800... 


.Kanishka, vua xứ Kushan. 
...Charaka, y Sĩ. 

.Triều đại Gupta. 

.Chandragupta I. 

.Chamudragupta. 

.VikramadItya. 

.Pháp Hiển qua ở Ấn Độ. 

.Các đền chùa và bích hoạ ở Ajanta. 
...Kalidasa, thi sĩ và kịch tác gia. 
...Hung Nô xâm chiếm Ấn Độ. 
...Aryabhata, toán học gia. 
.Vaharamnihrra, thiên văn gia. 
.Brahmagupta, thiên văn gia. 

.Vua Harsha-Vardhana. 
.Pulakeshm II, vua Chalukyan. 
.Huyền Trang qua ở Ấn Độ. 
.Srong-tsan Gampo, vua Tây Tạng. 
.Hoàng kim thời đại ở Tây Tạng. 


...Srong-tsan Gampo dựng kinh đô Lhasa. 


18 


Seepsolgig16 đi 
80:1) bột te 75. 
750 — 780 
002 72300230A 760 
¬"......` 
...900 -1300... 
...900 -1400... 
uê6igtkgỀb§: 900 
..073 — 1048 
 i/s/00/50) 995 
..097 — 1030 
260206 1006 
1076 — 1126 
— 1114. 
" 1150. 
báu h2 0 1186. 
1206 - 1526... 
1206 = 1210... 
12§š6- 1295... 
1296 =1515.›; 
T 1308. 
lãm =1) uy 


...Dân tộc Ả Rập xâm chiếm xứ Sindh. 
...Vương quốc Pallava thành lập. 
....Xây dựng các đền chùa Borobudur ở Java. 


....Đền Kailasha. 


.Shankara, triết gia phái W/edamứa. 
.Hoàng kim thời đại ở Cao Miên. 


.Hoàng kim thời đại ở Radjputana. 


.... Vương quốc Chola thành lập. 
....Alberuni, nhà bác học Ả Rập. 

....Dựng thành DelhI. 

....Vua Hồi giáo[1] Mahmoud tỉnh Ghazni. 
....Mahmoud xăm lăng Ấn Độ. 

.... VIkramaditya Chalukya. 

...Bhaskara, toán học gia. 

...Xây dựng đền Angkor Vat (Đề Thiên) ở Cao Miên. 
...Dân tộc Thổ Nhĩ Kì xâm chiếm Án Độ. 
.Triều đại các vua Hồi giáo ở Delhi. 

.Vua Hồi giáo Kutbu-d Din Aibak. 
.Marco Polo ở Ấn Độ. 

.Vua Hồi giáo Alau-d Din. 

...Alau-d Din chiếm Chitor. 


.Vua Hồi giáo Muhammad bin Tughlak. 


19 


1336 - 1405... 


l5) =1 5See 


1440 —- 1515... 


1469 - 1538... 


1483 - 1530... 


14535 — 1573... 


b1) n0, VƯẾT 


I532—= 16523... 


1542.=.1342.4 


1555 1556... 


1560 - 1605... 


1605 —- 1627... 


1628 - 1658... 


1658 — 1707... 


...Thành lập vương quốc Vijayanagar. 

. Pimur (Tamerlan). 

.Vua Hồi giáo Firoz Shah. 

...Timur xâm chiếm Ấn Độ. 

.Kabrr, thi sĩ. 

.Baba Nanak, người thành lập các môn phái Sikh. 
.Babur thành lập triều đại Mông CỔ. 

.Sur Das, thị sĩ. 

...Vasco de Gama tới Ấn Độ. 

...Kishna deva Raya trị vì vương quốc Vijayanagar. 
...Người Bồ Đào Nha chiếm thành Goa. 
.Humayun. 

.TusI Das, thi sĩ. 

.Sher Shah. 

.Humayun vừa phục hưng thì băng. 

.Akbar (A Cách Bái). 

...Vương quốc Vijiyanagar sụp đồ ở Talikota. 
...Công ty Đông Ấn thành lập. 

-Jehangrr. 

.Shah Jehan. 

...Hoàng hậu Mumtaz Mahal chết. 


.Aurang Zeb. 


20 


1763707 -.. 


17/2=1713.- 


1786 —- 1793... 


1788 —- 1795... 


1798 - 1805... 


1828 - 1835.... 


1880 - 1864... 


1899 - 1905... 


...Người Pháp thành lập Pondichery. 

...RaJa Sh1vaj1. 

...Người Anh thành lập Calcuta. 

...Chiến tranh Anh-Pháp ở Ấn Độ. 

... Trận Plassey. 

.Robert Clive, thống đốc Bengale. 

.Warren Hastings, thống đốc Bengale. 
.Huân tước Cornwallis, thống đốc Bengale. 
.Vụ xử tội Warren Hastings. 


.Hầu tước Wellesley, thống đốc Bengale. 


Huân tước William Cavendish-Bentick, toàn quyền thống đốc Ấn Độ. 


...Ram Mohun Roy thành lập giáo phái Brahma-Soma‡. 
...Bãi bỏ tục suttee (hoả thiêu quả phụ). 
...Ramakrishna. 

...Các cipaye nồi loạn. 

...Ấn Độ thuộc về Hoàng gia Anh. 

...Rabindranath Tagore sanh. 

...V1Vekananda (Narendranath Dutt). 

...Mohandas Raramchand GandhI sanh. 

...Dayananda thành lập giáo phái 4Arya Sơmdgj. 

.Hầu tước Ripon, phó vương Ấn Độ. 


.Huân tước Curzon, phó vương. 


21 


J3l6—= 51v. 


192] = 1920.. 


920 E5] ..¿ 


.Huân tước Chelmsford, phó vương. 

...ÂINTIfSar. 

..Huân tước Reading, phó vương. 

.Huân tước Irwin, phó vương. 

...Huân tước Willingdon, phó vương [2]. 

..Sắc lệnh Chính phủ Ấn Độ (thành lập Liên bang Ẩn). 
...Hội nghị Simla và hội nghị New Delh. 

...Ân Độ tách ra thành Hindoustan (Ấn) và Pakistan (Hồi)[3]. 


...An Độ độc lập — Gandhi bị ám sát. 


22 


[1] Tiếng Pháp, Anh là Sultan, trỏ chung các vua theo Hồi giáo, dù là Ả Rập, Thổ hay Ba Tư vân vân. 
(ND). 


[21 Bản tiếng Anh chỉ chép đến đây, không có bốn dòng sau. (Godlfish) 


[3] Lúc đó, Pakistan gồm hai phần: phần phía đông Ấn Độ gọi là Đông Pakistan (đến năm 1971 thì Đông 
Pakistan tuyên bô độc lập, trở thành nước Cộng hoà Nhân dân Bangladesh), phân phía tây gọi là Tây 
Pakistan (tức Cộng hòa Hôồi giáo Pakistan ngày nay). (Goldfish). 


Chương I - TỎNG QUAN VỀ ẤN ĐỘ 


I. ĐẤT ĐẠI 
Phát kiến Ấn Độ lần thứ nhì — Nhìn qua trên bản đồ — Ảnh hưởng của khí hậu 


Đây là một bán đảo mênh mông rộng trên năm triệu cây số vuông, lớn gấp hai chục lần xứ Grande 
Bretagne, ba trăm hai chục triệu dân[ l ], nhiều hơn toàn thê châu Mĩ (Nam và Bắc), và bằng một phần 
năm dân số thế giới, nền văn minh trên bán đảo phát triển điều đặn lạ thường từ thời Mohenjo-daro (- 
2900 hoặc sớm hơn nữa) cho tới thời Gandhi, Raman và Rabindranath Tagore, dân chúng hiện còn theo 
đủ các tín ngưỡng có thê tưởng tượng được, từ hình thức sùng bái ngẫu tượng của các dân tộc đã man tới 
một hình thức phiếm thần giáo tế nhị nhất, duy linh nhất, các triết gia của họ đã đưa ra đủ các triết thuyết 
về chủ đề nhất nguyên, từ các thuyết Upanishad xuất hiện tám thế kỉ trước Ki Tô tới thuyết của triết gia 
Sankara, sống sau Ki Tô tám thế ki, các nhà bác học của họ ba ngàn năm trước đã làm cho khoa thiên văn 
tấn bộ và hiện nay được giải thưởng Nobel, làng mạc của họ được tô chức theo những qui tắc rất dân chủ 
đã có từ thời xửa thời xưa, không aI nhớ từ hồi nào nữa, kinh đô của họ đã được các minh quân Acoka và 
Akbar cai trị, vừa sáng suốt vừa nhân từ, các người hát rong của họ đã ngâm những thiên anh hùng ca cô 
như anh hùng ca của Homère, còn các thi sĩ của họ hiện nay được khắp thế giới đọc, các nghệ sĩ của họ đã 
xây cất từ Tây Tạng đến Tích Lan, từ Cao Miên đến Java những đền vĩ đại để thờ các thần linh Ấn Độ, và 
đã chạm trổ hàng chục hàng trăm lâu đài cung điện tuyệt đẹp cho các vua chúa. Đó là xứ Ấn Độ mả hiện 
nay nhiều người đang gắng sức kiên nhẫn nghiên cứu đề phát lộ cho người phương Tây thấy một thế giới 
mới của trí tuệ mà khỏi tự hào rằng trên địa cầu chỉ có họ mới văn minh{2|. 


23 


lẺae 3 KERALA 
: ' 1$ ÁNÔHKRA PRADE§H 
13 BÉNÔALE ©OCCIĐENYAL 


;V TEPRRITOEES OÉ LUAOW : ÉTATS : 
` Á CHANDLGARH 1 JAMMU-ÉT-CÁACHEMIRE 
9 ĐÉLMI 3 HIMÄCHAÁIt #*®AÐ0£$§H 
z © ĐAMAN KT ĐIU 3PENDJAĐ 
< 0 ĐADRA ÉY SAGAR HAVỆLI . HA VA NA CA 
š LA ĐIVvE 
: TH ‡ 3A NHIAVMI 
¡ 00A 
CS 6 ÏLES ANDAMAN ET NICOBAR 5 KARNATAKXA 
= 
“2 
-* 
‹ 


1? §IKKIM 
13 M£ÉOHÀLAYA 
14 A9SAM 
13 MANIPU 


uy — Jameh Co KSẬ, lp xi Ko p>-ber4. 
PRADESH “>n +“ 5) (MYANM PHh 
, .... 


o4 đýkbgôa4ia 


MỸCR 0'OMAN 


l x 
OCEAN ị 
'ÑV O CEA`N 9 (ngự 
H Me Ansdeees 
¡| ND | E£N 
(WND!ENA ` 
Mi Miceher.. 
Cla M 
w ap Oamaesrs ˆ c N Pn 
Bản đồ Ấn Độ 


(hip:/www.mimiche.com/Imagesnde_200903/1nde_carte.jpg) 


Xứ đó là một tam giác mênh mông, đáy ở phía Bắc, tức dãy núi #1»alaya (Hi Mã Lạp Sơn) quanh 
năm tuyết phủ, đỉnh ở phía Nam, tức đầu đảo Tích Lan, quanh năm nóng như thiêu. Phía Tây là Ba Tư mà 
dân chúng, ngôn ngữ, thần thánh đều rất gần gũi với Ấn Độ thời Veda, cơ hồ hai xứ là bà con chú bác với 
nhau. Nếu chúng ta theo biên giới phía Bắc mà tiến về phía Đông thì sẽ gặp A Phú Hãn, đây là 
Kadahar[3], xưa mang tên là Gandhara, nơi mà nghệ thuật điêu khắc Hi Lạp và Ấn Độ dung hoà với nhau 
trong một thời gian rồi tách biệt nhau ra không còn bao giờ gặp lại nhau nữa, tiễn lên phía Bắc chút nữa, 
đây là Kaboul nơi xuất phát những cuộc xâm lăng đẫm máu Hồi và Mông Cổ, và hai dân tộc đó đã làm 
chủ Ấn Độ trong ngàn năm. Ở trong biên giới, đây là Peshawer chỉ cách Kaboul một ngày ngựa. Bạn 


24 


nhận thấy đất Nga ở xứ Pamrr thật sát Ấn Độ, thông với Ấn Độ bằng những đèo Hindoukouch. Do đó mà 
sinh ra những rắc rỗi về chính trị. Ở cực Bắc Ấn Độ là tỉnh Cachemire mà nội cái tên cũng nhắc nhở cho 
ta nhớ sự vinh quang thuở xưa của nghệ thuật dệt Ấn Độ. Ở phía Nam Cachemrre là miền PendJab — 
nghĩa là “miền năm con sông” — với châu thành lớn là Lahore và kinh đô mùa hè của Ấn Độ, tức 
Simla{4], trên dãy hoành sơn Himalaya (có nghĩa là “xứ tuyết phủ”). Miền Penjab — tây có một con sông 
lớn chảy qua, sông Indus dài trên ngàn rưởi cây số, tên Ấn của nó là SzđJz¿ chỉ có nghĩa là sông, người 
Ba Tư đổi nó thành #7 và gọi tất cả miền Bắc Ấn Độ là /7¡ndusfan, nghĩa là xứ các con sông. Từ tiếng 
Ba Tư #indu, người Hi Lạp xâm lăng chuyên qua thành tiếng /nđe. 


Từ miền Penjab, sông Jumna và sông Gange (sông Hằng) chảy lờ đờ về phía đông nam. Sông Jumna 
chảy qua kinh đô Delhi và lăng Taj Mahal ở Agra soi bóng trên dòng nước của nó, còn sông Gange, cứ 
rộng lớn lần lần tới thánh địa Bénarès (Ba Nại La), mỗi ngày tây uế cho mười triệu tín đồ, những chi 
nhánh của nó làm cho xứ Bengale và miền chung quanh Calcutta — cựu kinh đô Anh — hoá phì nhiêu. 

Tiến về phía Đông thì tới xứ Miễn Điện với những ngôi chùa giát vàng ở Rangoon và con đường 
Mandalay chói chang ánh sáng. Từ Mandalay bay ngang qua Ấn Độ non sáu ngàn cây số thì tới phi cảng 
Karachi. Một phi cơ bay ở phía Nam sông Indus sẽ vượt qua không phận xứ Radjputana của dân tộc anh 
dũng Radjpute và các thành phố nổi danh Gwalior, Chitor, Jaipur, Ajmer và Udaipur. Ở phía Nam và phía 
Tây Radjputana là tính Bombay với những châu thành dân cư đông như kiến: Surate, Ahmedabad, 
Bombay, và Poona. Ở phía Đông và phía Nam là tiểu quốc Hyderabad và Mysore (kinh đô cũng mang tên 
đó) mà các vua chúa đều có óc duy tân tiến bộ. Trên bờ biển phía Tây là thành Goa thuộc Bỏ, trên bờ biển 
phía Đông là thành Pondichery thuộc Pháp, mỗi thành chỉ rộng vài cây số vuông mà người Anh muốn an 
ủi người Bồ Đào Nha và người Pháp đã nhường cho họ chiếm. Dọc bờ vịnh Bengale là tỉnh Madras: giữa 
tỉnh là thành phố Madras đẹp đẽ, còn ở ranh giới phía Nam là các đền Tanjore, Trichinopoly, Madura, 
Rameshvaram tối tăm nhưng kì vĩ. Sau cùng là “chiếc cầu Adam” — có hàng mỏm đá ló ra một nửa lên 
khỏi mặt nước — đưa ta tới đảo Tích Lan nơi mà một ngàn sáu trăm năm trước văn minh chói toả rực rỡ. 
Và tất cả những chỗ tôi vừa mới kế qua đó chỉ mới là một phần nhỏ của Ấn Độ mà thôi. 


Không nên coi Ấn Độ là một quốc gia như Ai Cập, Babylone hoặc Anh mà nên coi là một lục địa 
cũng đông dân, nhiều ngôn ngữ như châu Âu, và vê phương diện khí hậu, chủng tộc, văn học, triết học, 
nghệ thuật cũng gần đa dạng như châu Âu. Ở miền Bắc, các cuồng phong lạnh như băng của dãy 
Himalaya ào ào thôi quanh năm và khi những ngọn gió đó gặp những hơi nước nóng ở phía Nam thì tạo 
thành những đám sương mù u ám cả nền trời. Ở miền Pendjab, đất phù sa của mấy con sông lớn bồi thành 
những cánh đồng phì nhiêu không đâu bằng, nhưng tiến xuống phía Nam nữa thì ánh năng chang chang 
quanh năm, khô và căn, nông phu phải làm việc cực khô như mọi mới sản xuất được chút ít. Xét chung 
thì người Anh không ai ở Ấn Độ quá năm năm liên tiếp và sở dĩ một trăm ngàn người Anh cai trị được ba 
trăm triệu người Án, chính là nhờ họ không bao giờ ở lâu trong xứ. 


Đó đây, ít nhất là trên một phần năm đất đai, còn những khu rừng hoang của thời khai thiên lập địa, 
đầy cọp, báo, chó sói và rắn. Phía cuối bán đảo, miền Deccan[Š |, khí hậu nóng và khô, đôi khi nhờ gió 
biên mà mát được một chút. Nhưng từ Delhi tới Ceylan, đặc điểm khí hậu Ấn Độ là nóng, một sức nóng 
làm cho cơ thể ta suy nhược, con người mau giả, và ảnh hưởng lớn tới tôn giáo, triết học của thô dân. Chỉ 
có một cách chống lại sức nóng đó là ngôi yên, không ham muốn øì hết. Mùa hè, gió mùa thôi, đất đai 
trồng trọt được, những khi gió ngừng thôi thì Án Độ lại chịu cái nạn đói và chỉ mơ tưởng cảnh Niết Bàn. 


II. NÈN VĂN MINH CÓ NHẤT? 
Ấn Độ thời tiền sử - Mehenjo-Daro — Cổ bực nào? 
Vào cái thời mà các sử gia [phương Tây] tin rằng Hi Lạp đã mở màn cho văn minh nhân loại, thì châu 


Âu ngây thơ cho rằng Ấn Độ sống trong cảnh dã man cho tới khi các dân tộc châu Âu — anh em trong 


25 


dòng Aryen của họ - rời biển Caspienne, tiến xuống phương Nam, truyền khoa học và nghệ thuật vào bán 
đảo đó mà dân chúng mới bắt đầu thoát li cảnh tối tăm ngu muội. Các phát kiến gần đây đã phá tan ảo 
tưởng làm cho họ phân khởi đó — mà sau này chắc chắc còn nhiều phát kiến khác làm đảo lộn các kết 
luận, tôi trình bày trong cuốn sách này. Ở Ấn Độ cũng như ở những nơi khác, các chứng tích của buổi đầu 
nền văn minh bị chôn vùi dưới đất và các nhà khảo cô có tốn công đào cuốc tới mây cũng không thê khai 
quật, tìm hết cho được. Những di tích thời đại cô thạch khí chất đầy trong nhiều tủ kính các viện tàng cô 
Calcutta, Madras và Bombay, tại nhiều nơi người ta đã đào được di tích thời đại tân thạch khí. Nhưng đó 
chỉ là di tích về văn hoá, chưa có thể gọi được là văn minh. 


Năm 1924, có nhiều tin tức ở Ấn Độ kích thích các nhà khảo cổ khắp thế giới. Ông John Marshall 
loan báo rằng các học giả Ấn Độ hợp tác với ông — đặc biệt là ông R.D Banerji — đã tìm thấy ở Mohenjo 
Daro, trên bờ phía Tây sông Indus - hạ, nhiều di tích của một nền văn minh có vẻ cô hơn hết các nên văn 
minh mà chúng ta được biết cho tới nay. Ở đó và Harappa, cách vài trăm cây số về phía Bắc, họ đã đào 
đất và thấy. bốn năm thành phố chồng chất lên nhau, có mây trăm ngôi nhà và cửa tiệm xây cất bằng gạch, 
rất chắc chắn, có ngôi gồm mây từng lầu, hết thảy đều sắp hàng hai bên những con đường rộng hoặc 
những ngõ hẹp. Ông John nói về thời đại của những ngôi nhà đó như sau: 


Những phát kiến đó chứng tỏ rằng ba bốn ngàn năm (rước công nguyên, ở miễn Sihdh (cực Bắc tỉnh 
Bombay) và ở miễn Pendjab nữa đã có một đời sông thành thị rất hoạt động, nhiễu nhà có giếng, phòng 
tăm, lại có một hệ thông dân nước phức tạp, như vậy là người dân thời đó đã có một lối sống, một địa vị 
xã hội ít nhất cũng bằng dân Sumérie thời cố, và cao hơn dân Babylone và Ai Cập đông thời với họ. Ngay 
ở Ur, nhà cửa xây cất cũng thô sơ hơn ở Mohenjo Daro. 


Di chỉ khảo cô Moenjo-daro được UNESCO công nhận là di sản thể giới vào năm 1980. 


26 


Tại những thành phố chồng chất lên nhau đó, người ta đào được những vật dưới đây: đồ dùng lặt vặt 
trong nhà, đồ rửa mặt và tắm, những đồ sành hoặc không men hoặc có men nhiều màu, có thứ nặn bằng 
tay, có thứ tiện, những đồ bằng đất nung, những con thò lò, quân cờ, những đồng tiền cô hơn hết thảy các 
thứ tiền của chúng ta được biết, trên một ngàn con dấu hầu hết là đục khắc và mang những chữ tượng 
hình không ai biết là chữ gì, những đồ sứ rất tốt, những phiến đá chạm trổ nghệ thuật cao hơn nghệ thuật 
Sumérie, những binh khí và dụng cụ bằng đồng, và một kiểu xe hai bánh bằng đồng (kiểu xe có bánh cô 
nhất cho tới hiện nay), những vòng vàng, bạc đeo vào. cổ chân hoặc cô tay và nhiều đồ trang sức khác. 
Ông Marshall khen là “làm rất khéo, đánh bóng tới nỗi người ta có cảm tưởng rằng mới lẫy ra ở một tiệm 
kim hoàn đường Bond Street đem ra, chứ không ngờ là đã đảo ở trong một căn nhà xây cất từ năm ngàn 
năm trước”. 


Điều này mới lạ lùng, những vật đào ở lớp dưới, nghệ thuật lại tiến bộ hơn những vật ở lớp trên. Có 
những vật bằng đá, bằng đồng hoặc đồng đỏ làm cho ta ngỡ rằng nền văn minh sông Indus đó thuộc vào 
một thời chuyên tiếp từ thời đại thạch khí qua thời đại đồng đỏ. Do đó người ta có thê kết luận rằng văn 
minh Mohenjo Daro đã lên tới tột đỉnh khi vua Cheops Ai Cập cho xây cất kim tự tháp vĩ đại đầu tiên, 
rằng Mohenjo Daro đã có những liên lạc về thương mại, tôn giáo và nghệ thuật với các xứ Sumérie và 
Babylonie[6], và nền văn minh đó đã tồn tại ba ngàn năm cho tới thế kỉ thứ ba trước công nguyên[7]. 


Nhưng chúng ta vẫn chưa có thể nói được rằng nền văn minh Mohenjo Daro có thực như Marshall 
nghĩ, là nền văn minh cô nhất không. Nhưng khảo cứu về Ấn Độ thời tiền sử mới chỉ là bắt đầu, mới 
trong thời chúng ta, các nhà khảo cô đào được các cô tích ở Ai Cập, rồi qua miền Mésopotamte, tới Ấn 
Độ. Có thể chắc rằng khi đào các lớp đất ở Ấn Độ cũng kĩ như ở Ai Cập, người ta sẽ thấy một nền văn 
minh cô hơn văn minh Ai Cập nữa[§]. 


HI. DÂN TỘC ÁN-ARYEN 


Thổ dân... - Dân tộc xâm lăng — Chế độ cộng đồng ở làng — Các tập cấp — Chiến sĩ— Tu sĩ— Thương 
nhân — công nhân — Thợ - Bọn ngoại cáp: ở ngoài tập cáp. 


Mặc dầu có những phát kiến gần đây ở miền Sindh[9] và miền Mysore, chúng ta cũng vẫn lờ mờ cảm 
thấy rằng từ cái thời rực rỡ của văn minh Mohejo Daro cho tới khi người Aryen vô Ấn Độ, sự hiểu biết 
của ta có một lỗ hồng lớn, nói như vầy thì đúng hơn: sự hiểu biết của chúng ta về dĩ vãng chỉ là một lỗ 
hỏng trong cái dốt mênh mông của ta thôi. Trong số những vật ta tìm được ở miền Indus, có một con dấu 
gôm hai răn, đó là biểu tượng cô nhất của dân tộc Ấn Độ, dân tộc Naga thờ rắn mà người Aryen đã gặp ở 
Bắc Ấn Độ, và hiện nay còn một số ít sống heo hắt trong những nơi hẻo lánh nhất trên rừng núi miền đó. 
Tiến về phương Nam, dân chúng có nước da sậm hơn, mũi lớn, rộng ngày nay chúng ta gọi là dân 
Dravidien, mặc dù không hiểu nghĩa tiếng này. Khi bị người Aryen xâm chiếm, dân tộc Dravidien đã văn 
minh rồi, bọn thương nhân can trường của họ đã vượt biển tới Sumérie, Babylone, và thành phố của họ đã 
rực rỡ, lỗi sông đã phong nhã. Hình như người Aryen đã mượn của họ chế độ cộng đồng ở làng xóm, 
chính sách điền địa và thuế khoá. Ngày nay miền Deccan vẫn còn giữ được huyết thống, ngôn ngữ, văn 
học và nghệ thuật Draviden. 


Cuộc xâm lăng đó của người Aryen chỉ là một giai đoạn của một trào lưu nam tiến cứ xuất. hiện đều 
đều, đó là một trào lưu chính trong lịch sử nhân loại cứ nhịp nhàng lên xuống, tạo nên nhiều nền văn 
minh rồi lại huỷ diệt những nền văn minh đó: người Aryen ồ ạt xâm lăng người Crétois và Egéen, người 
Germain xâm lăng người La Mã, người Lombard xâm lăng người Ý và người Anh xâm chiếm khắp thế 
giới. Thời nào cũng vậy, phương bắc cũng sản xuất nhiều nhà lãnh tụ, nhiều danh tướng, phương Nam 
sản xuất nhiều nghệ sĩ và các vị thánh, còn hạng người hiền lành thì được sung sướng. 


MAY 


Bọn Aryen xâm lăng đó gốc gác ở đâu? Họ cho cái tên Aryen đó có nghĩa là cao thượng, quí phái 
(tiếng Sanscrit arya là cao thượng, quí phái) nhưng có lẽ đó chỉ là một cách giải thích bịa ra cho môn 
ngôn ngữ học hóc búa thêm một chút vui tươi[10]. Dù sao thì cũng có thể gân tin chắc rằng họ gốc gác ở 
bờ biển Caspienne và người Ba Tư cùng huyết thống với họ, hồi xưa gọi miền bờ biển đó là Airyana- 
vaejo — nhà của người Aryen[Ï I]. Gần đúng vào thời người Aryen Kassite chiếm Babylone thì người 
Aryen Védique bắt đầu xâm nhập Ấn Độ. 


Sự thực những người Aryen đó là dân di trú hơn là kẻ xâm lăng (cũng như người Germain khi chiếm 
Ý). Nhưng họ khoẻ mạnh, dai sức, ăn uống nhiều, thô bạo, can đảm, chiến đấu giỏi, cho nên chẳng bao 
lâu làm chủ cả Bắc Án. Họ dùng cung tên, chủ tướng mặc áo giáp, chiến xa, sử dụng rìu búa và giáo mác. 
Họ còn thô lỗ quá, không biết giả nhân giả nghĩa tuyên bố rằng cai trị Ấn Độ đề khai hoá Ấn Độ. Họ chỉ 
muốn chiếm được đất cày, nhiều đồng cỏ cho bò, ngựa, và khi ra trận họ hò hét không phải để đề cao tỉnh 
thần dân tộc, quốc gia gì cả, mà chỉ để hô hào “chiêm cho được nhiều bò”. Lần lần họ tiến qua phía Đông 
sông Indus và dọc theo sông Gange cho tới khi làm chủ được hoàn toàn cõi Hindoustan{ 12]. 


Qua giai đoạn xâm lăng rồi, tới giai đoạn tổ chức khai thác, cày bừa. Các bộ lạc của họ họp nhau lại 
thành những tiểu quốc, mỗi tiểu quôc có một ông vua mà quyền hành bị một hội đồng chiến sĩ hạn chế, 
mỗi bộ lạc cũng có một người câm đầu gọi là ra/a mà quyên hành cũng bị một hội đồng bộ lạc hạn chế, 
sau cùng môi bộ lạc gồm nhiều làng cộng đồng tương đối tự trị do một hội đồng gia tộc cai trị. Phật Thích 
Ca có lần hỏi Ananda (A Nan), đệ tử thân tín của Ngài: “Con có nghe các người Vajjian thường tụ họp 
với nhau và dự các buôi họp công cộng của thị tộc họ không?... Ananda này, các người Vajjian mà còn tụ 
họp với nhau, còn dự các cuộc họp thị tộc như vậy ngày nảo thì chắc chăn là họ còn thịnh vượng ngày 
nấy chứ không suy vi đâu”. 


Cũng như mọi dân tộc khác, người Aryen cấm cả sự đồng tộc kết hôn lẫn sự chủng ngoại kết hôn, 
nghĩa là không được kết hôn với người trong họ gần mà cũng không được kết hôn với người ngoài thị tộc. 
Từ những qui tắc đó mà phát sinh ra chế độ đặc biệt nhất dưới đây của Ấn Độ: bị chìm ngập trong số thổ 
dân đông hơn họ nhiều mà họ khinh là một giống thấp hèn hơn họ, người Aryen phải câm các cuộc kết 
hôn với thổ dân để giữ cho khỏi bị lai, nếu không thì chỉ một hai thế kỉ sẽ bị thổ dân đồng hoá, thu hút hết 
mà mắt giống. Đầu tiên, sự phân chia đăng cấp dựa theo màu da[13]: một bên là giống mũi dài, một bên 
là giống người mũi tẹt, một bên là dân Aryen, một bên là dân tộc Naga và Dravidien, phải theo qui tắc kết 
hôn với người cùng dòng giống. Ngày nay có biết bao tập cấp dựng trên di truyền, dòng giống, nghề 
nghiệp, t thời cỗ không có vậy. Ngay người Aryen thời xưa, hôn nhân cũng được tự do giữa kẻ sang người 
hèn, miễn là cùng dòng giống mà đừng là bà con gần gũi quá. 


Cũng vào khoảng mà Ấn Độ từ thời Veda (2000-1000) chuyền qua thời đại “anh hùng” (1000-500), 
nghĩa là từ những hoàn cảnh sinh hoạt tả trong các kinh Veda chuyền qua những hoàn cảnh sinh hoạt tả 
trong các tập anh hùng ca Mahabharata và Ramayana, thì các nghề nghiệp cũng hoá ra chuyên môn và 
càng ngày càng có tính cách cha truyền con nối, do đó mà sự phân chia tập cấp[14] càng hoá ra nghiêm 
khắc hơn. Ở trên cao nhất là tập cấp Kshatriya, tức chiến sĩ, họ cho chết trên sa trường mới là vinh, chết 
trên giường là có tội. 


Trong các buổi đầu, chính vua chúa cử hành các cuộc lễ tôn giáo (vua cũng là giáo trưởng): các người 
Brahamane [Bà La Môn]|, tức tu sĩ, chỉ đóng các vai phụ. Trong tập Ramayana, một Kshatriya cực lực 
phản đối cuộc kết hôn của một “hiếu nữ cao. khiết” dòng chiến sĩ với một “tu sĩ Bà La Môn bẻm mép”, 
các sách đạo Jaïn cũng chấp nhận rằng tập cấp Kshatriya cao quí hơn cả, còn các sách đạo Phật cho bọn 
Bà La Môn là “ti tiện” nữa. Ngay ở Ấn Độ, tập tục cũng có thể thay đồi. 


Nhưng lần hết chiến tranh tới hoà bình, cần phát triển canh nông mà tôn giáo rất có ích cho canh 
nông, chỉ cho dân cách câu Trời phù hộ cho khỏi bị các tai vạ bât ngờ, cho nên càng ngày cảng quan trọng 


28 


về phương diện xã hội, các điển lễ càng ngày càng phiền phức thêm. bây giờ cần có một hạng người 
chuyên môn làm trung gian giữa người Và Các vị qui thần, nên tập cấp Bà La Môn đông lên, giàu có lên, 
uy quyên tăng lên. Lãnh nhiệm vụ giáo dục thanh niên, họ truyền miệng lại lịch sử, văn học và các luật lệ 
của giòng giống cho các thế hệ sau, thành thử họ có thẻ tái tạo lại dĩ vãng và chuẩn bị tương lai theo ý họ, 
họ dạy dỗ các thế hệ mới, bắt mỗi thời phải tôn trọng thêm các tu sĩ, rốt cuộc họ tạo được uy tín cho tập 
cấp họ, và lần lượt họ vượt lên trên các tập cấp khác trong xã hội Ân Độ. Ngay từ thời Phật Thích Ca họ 
đã phá được ưu thế của tập cấp Kshatriya, cho rằng thấp kém hơn họ, tình thế muốn đảo lộn, Phật Thích 
Ca bảo hai quan điểm đó (của tập cấp Bà La Môn và của tập cấp Kshatriya) đều có lí một phần. Tuy 
nhiên thời Phật Thích Ca, bọn Kshatriya chưa chịu nhận uy thế tinh thần của bọn Bà La Môn và chính 
trong phong trào Phật giáo, do một Kshatriya gây nên, chiến đầu với bọn Bà La Môn cả ngàn năm đề 
giành quyền tối thượng về tôn giáo tại Ấn Độ. 


Ở dưới tập cấp thiêu số thống trị đó, các giới: Vaisya gồm những thương nhân và dân tự do (nghĩa là 
không phải là nô lệ), mà trước thời Phật Thích Ca, chưa thành một tập cập rõ rệt, giới Shudra hay lao 
động gôm đại đa sô dân chúng, và sau cùng là giới Paria, t¡ tiện, ở ngoài các tập câp, gồm những bộ lạc 
thô dân không cải tổ, như bộ lạc Chandala, những tù binh, những kẻ bị tội mà thành nô lệ. Nhóm người 

“ngoại tập cấp”, mới đầu không nhiều gì lắm, là tổ tiên của bốn chục triệu tiện dân (intouchable) ở Ân Độ 
hiện nay. 


IV. XÃ HỘI ÁN-ARYEN 


Dân du mục — Nông dân — Công nhân — Thương nhân — Tiên tệ và tín dụng — Luân lí — Hôn nhân — 
Phụ nữ 


Những người Aryen đó sông ra sao? Mới đầu họ sống nhờ chiến tranh và cướp bóc, rồi nhờ chăn 
nuôi, cày bừa, và các tiêu công nghệ cũng giống như các tiêu công nghệ châu Âu thời Trung cô, vì chúng 
ta có thê bảo rằng từ thời đại tân thạch khí cho tới cuộc cách mạng kĩ nghệ tạo nên nên kinh tế hiện thời 
của chúng ta, đời sống hàng ngày của loài người đâu cũng như nhau, không có gì thay đổi. Người Ẩn- 
Aryen nuôi bò cày và vắt sữa bò, không coi bò là một linh vật, và hễ có thê kiếm được thịt thì cứ ăn, sau 
khi dâng một vải miếng cho các tu sĩ hoặc các vị thần. Người ta ngờ rằng Phật Thích Ca sau khi nhịn ăn 
trong hôi trẻ, về g1à ăn thịt heo, bội thực mà tịch (trong cuôn ÄM⁄ahafma Gandhi của Gray, R.M. và Parekh, 
MC). Họ trồng lúa mạch nhưng hình như trong thời đại Veda[ 15], họ chưa biết trồng lúa. Ruộng là của 
công, phân phát cho mỗi gia đình trong làng nhưng công việc dẫn thuỷ nhập điền thì làm chung, tuyệt 
nhiên không được bán ruộng đất cho người làng khác và chỉ được truyền lại cho con trai, cháu trai thôi. 
Đại đa sô dân chúng là tiểu nông cày cây lẫy ruộng của mình, người Aryen rất tởm cái lối làm việc lãnh 
tiền công. Ta có thể tin rằng thời đó không có đại điền chủ, không có kẻ nghèo quá, không có bọn triệu 
phú cũng không có những túp liều bân thiu. 


Tại các châu thành, có bọn thợ thủ công độc lập và bọn tập nghề, họ làm đủ mọi nghề lặt vặt, cả ngàn 
năm trước công nguyên họ đã biết tô chức chặt chẽ thành các phường: phường kim thuộc, phường mộc, 
phường đá, phường da, phường ngà, phường đan thúng mủng, sơn nhà, trang hoàng, làm đồ gồm, nhuộm, 
đánh cá, chèo ghe, săn bắn, đánh bẫy, làm đồ tế, làm mứt, cạo râu, đấm bóp, bán hoa, làm bếp. Như vậy 
ta thấy đời sống của họ khá phát triển. Phường tự qui định lẫy công việc làm ăn và có khi còn làm trọng 
tài xử các cuộc xích mích trong gia đình, trong phường nữa. Cũng như ở châu Âu, giá cả không tuỳ theo 
luật cung cầu, người bán nói thách mà kẻ nào ngớ ngân thì phải mua đất, tuy nhiên ở triều đình cũng có 
một viên chức xem xét các món hàng và định giá bán cho người sản xuất. 


29 


Trên bộ, giao thông và chuyên chở dùng ngựa và xe bò hai bánh, nhưng cũng như thời Trung cỗ ở 
châu Âu, có cả ngàn nỗi trắc trở: tới biên giới của một tiêu quốc, các thương đoàn phải trả thuế rất nặng, 
ấy là chưa kê phải đóng tiền mãi lộ cho bọn lục lâm nữa! Trên thuỷ, sự chuyên chớ phát triển hơn. 
Khoảng 860 trước công nguyên, các tàu buồm nhỏ thôi, dùng rất nhiều mái chèo chở các thổ sản đặc biệt 
qua bán ở Mésopotamie, Ả Rập.. Ai Cập: hương thơm, hương liệu, tơ lụa, bông vải, khăn san, sa lượt, trân 
châu, hồng ngọc, mun, gỗ quí, gâm thêu ngân tuyến, kim tuyến. 


Vì cách thức trao đồi bất tiện nên thương mại không phát triển: mới đầu dùng cách đôi chác bằng hiện 
vật sau dùng gia súc làm bản vị, các cậu phải mua vợ băng bò, thiếu nữ Ấn Độ thời xưa cũng như các “cô 
đem bò về cho cha mẹ” trong truyện Homère. Sau cùng người ta dùng một thứ tiền đồng rất nặng, chỉ 
được tư nhân đảm bảo thôi. Không có ngân hàng, tiền dành dụm được thì giấu trong nhà, chôn dưới đất 
hoặc giao cho bạn thân giữ dùm. Tới thời Thích Ca, người ta bắt đầu dùng tín dụng: thương nhân ở các 
tỉnh khác nhau giao tín dụng trạng cho nhau. Và đôi khi người ta có thê vay tiền của họ, lãi 18 phân mỗi 
năm, họ cũng dùng nhiều hồi phiếu. Hệ thống tiền tệ đó không làm nản lòng các con bạc và những con 
thò lò đã thành một vật cần thiết cho văn minh. Có nhiều khi nhà vua mở sòng bạc cho dân chúng nướng 
tiền — y như Monaco ngày nay — để cho quốc khó thêm đồi dào. Chúng ta có thể cho như vậy là xấu xa vì 
ngày nay chúng ta không quen thấy chính phủ làm tiền dân cách đó. 


Trong công cuộc làm ăn buôn bán, người Ấn Độ thời Veda rất lương thiện. Các vua chúa thời đó, 
cũng như vua chúa Hi Lạp thời Homère, nhiều khi ăn cướp bò lẫn nhau, nhưng sử gia Hi Lạp chép các 
chiến dịch của Alexandre, khen người Ấn Độ là “rất liêm khiết, rất biết lẽ phải trái, ít khi kiện nhau, và rất 
lương thiện, cửa không phải cài then, giao hẹn với nhau không phải làm giấy, và trung thực rất mực”. 
Trong #ig Veda có nói tới tội loạn luân, thói ve vẫn, mãi dâm, phá thai, gian dâm, có cả vài trường hợp 
đồng tính ái nữa, nhưng cảm tưởng chung khi đọc các kinh ⁄eđa và các anh hùng trường ca là đời sống 
trong gia đình và sự giao thiệp giữa trai gái Ấn Độ thời đó rất đàng hoàng. 


Muốn có vợ, người ta có thể mua hoặc cướp đoạt, hoặc ve vãn rủ rê. Cách sau cùng không được phụ 
nữ ưa, họ cho rằng không được vẻ vang bằng cách thứ nhất mà cũng không thích thú bằng cách thứ nhì. 
Chế độ đa thê được chấp nhận, và trong giới sang trọng còn được khuyến khích nữa: nuôi được nhiều vợ, 
đẻ được nhiều con để nối dõi là điều đáng khen. Truyện nàng Draupadi cưới một lúc năm ông chồng anh 
em ruột thịt với nhau, là một trường hợp của cái tục đa phu kì cục trong các bản anh hùng ca, tục đó còn 
lưu truyền ở Tích lan tới năm 1859 và hiện nay còn sót lại ở vài làng trong miền sơn cước Tây Tạng. 
Nhưng chế độ đa thê thịnh hành hơn. Đó là đặc quyền của giới đàn ông có mọi quyền hành độc đoán 
trong gia đình, có thể nói vợ, con là sở hữu vật của họ, trong một vải trường hợp, họ có quyền bán vợ, đợ 
con hoặc “tước tập cấp” của vợ con. 


Tuy nhiên thời Veda, phụ nữ Ấn Độ được hưởng nhiều tự do hơn các thời sau nhiều lắm. Mặc dù bị 
các hình thức hôn nhân bó buộc, họ có quyền được chọn chồng. Họ được dự các buổi hội hè, khiêu vũ và 
cùng với đàn ông làm tế lễ. Họ có thê đi học và như Gargi[ 16], tranh luận về triết lí. Chồng chết, họ có 
thể tái giá. Trong thời đại người ta gọi là “thời đại anh hùng”, phụ nữ cơ hồ mất một phần những tự do 
đó. Người ta không cho họ học hỏi nữa, lấy lẽ rằng “đàn bà học kinh ⁄eđz thì quốc gia sinh hỗn độn”, các 
quả phụ ít tái giá hơn trước, tục pưrđah bắt đầu xuất hiện, đàn bà phải cắm cung, không để cho đàn ông 
thấy mặt, đi ngoài đường hoặc ngồi xe phải đeo khăn voan, và tục quả phụ phải hoả thiêu theo chồng, thời 
Veda chưa có, lúc này đã bắt đầu phổ biến. Người đàn bà lí tưởng thời này là người đàn bà tả trong anh 
hùng ca Ramayana: nàng Sita trung thành xuất giá tòng phu, một mực khúm núm vâng lời chồng cho tới 
suốt đời, can đảm chia sẻ mọi cảnh gian nan với chồng. 


V. TÔN GIÁO TRONG CÁC KINH VEDA 


30 


Tôn giáo tiền Veda — Các thần linh thời Veda — Thần thánh và luân lí - Truyện khai thiên lập địa - 
Linh hôn bât diệt — Giêt ngựa tê thân 


Tôn giáo cổ nhất của Ấn Độ hiện nay chúng ta được biết là tôn giáo mà người Aryen thấy dân tộc 
Naga theo khi họ mới xâm chiếm Ấn Độ, tôn giáo đó hiện nay còn sót lại trong vài nơi hẻo lánh. Hình 
như nó gồm một số tín ngưỡng về linh hồn, về vật tổ. Người Naga thờ vô số thần: thần đá, thần cây, thần 
gấu, thần cọp, thần sông, thần núi, thần tinh tú. Rắn cũng là những thần tượng trưng cho sức truyền chủng 
của giống đực, và cây bồ đề của Phật giáo là di tích của sự tôn sùng các cây cao bóng cả rất phô biến ở 
An Độ thời thượng cô. Naga là rồng thần, Hanuman là thần khi, Nandi là bò mộng thần, Yaksha là cây 
thần, hết thảy các thần thời tiền sử đó đều được tôn giáo Ấn Độ giữ lại trọn đề thờ. Có thần thiện mà cũng 
có thần ác. Muốn khỏi bị các thân á ác ám, hành hạ làm hoá điên, hoá đau thì phải dùng phương thuật, do 
đó mà kinh 4/harva-veda chép rất nhiều bài chú. Phải đọc thần chú đề có con, đề khỏi sây thai, để sống 
lâu, để khỏi bị tai nạn bệnh tật, để ngủ được, để diệt được hoặc để làm nản lòng kẻ thù. 


Các vị thần đầu tiên trong các kinh ƒedaa là các sức mạnh thiên nhiên: trời, mặt trời, đất, lửa, ánh 
sáng, gió, nước và sinh thực khí. Thần Dayus (tức như thần Zecus của Hi Lạp và thần Jupiter của La Mã), 
mới đầu chính là trời, và tiếng sanscrit đevz [nguồn gốc của tiếng Pháp đ/win] kì thuỷ chỉ có nghĩa là rực 
rỡ. Rồi người ta nhân cách hoá những vật đó mà cho có thi vị và tạo ra vô số thần: chăng hạn như trời 
thành cha: Varuna, đất thành mẹ: Prithivi, trời đất giao hoan với nhau, sinh ra mây mưa, nhờ mưa mà có 
thảo mộc. Chính mưa cũng là một vị thần: Parjanya, Agmi là thần lửa, Vayu là thần gió, Rudra là thần gió 
độc gây ra các bệnh dịch, Indra là thần dông tô, Ushas là thần rạng đông, Sitha là thần luống cày, Suria, 
Mithra, hoặc Vichnou đều là thần mặt trời, Soma một linh thảo có nước ngọt làm cho thần và người uống 
đều say, cũng là một vị thần nữa, thần vui tính làm cho con người hoá ra khoan dung, nhân từ, hiểu biết 
nhau, vui đời, có thể làm cho người trường sinh bất tử nữa. Dân tộc nào cũng vậy, thi ca xuất hiện trước 
rồi mới tới văn xuôi. Vật được nhân cách hoá, mà những đức tính hoá thành những vật, tính từ thành danh 
từ, hình dung từ thành danh từ chỉ tên thần. Mặt trời thành một vị thần, Savitar, nuôi sống vạn vật, mặt 
trời chói lọi thành một vị thần khác, thần Vivasvat, thần Chói lọi, rồi mặt trời cũng lại thành vị thần 
Prajapati, chủ tế mọi sinh vật[ 17]. 


Trong một thời gian, vị thần quan trọng nhất trong kinh ⁄eđa là Agni thần lửa. Agni là ngọn lửa linh 
thiêng ' bốc lên như để cầu nguyện trời, là làn chớp trên không trung, là nguồn sống nóng, hồi, là tỉnh thần 
của thế giới. Nhưng vị thần được sùng bái nhất thời đó là thần Indra, thần sắm và dông tó. Vì chính thần 
Indra ban những “cam vũ” cho dân An-Aryen, những trận mưa mà họ còn quí hơn mặt trời nữa, họ coi 
Indra là vị thần tối thượng đăng của họ, cũng là hữu lí. Khi ra trận, họ cầu nguyện thần sắm giúp họ và họ 
hình dung thần sắm có những nét một vị anh hùng không lồ, mỗi bữa ăn mấy trăm con bò mộng và uống 
cả mây ao rượu. Địch thủ của Indra là Krishna. Trong các kinh Veda, Krishna mới chỉ là một vị thần riêng 
của bộ lạc Krishna. Thời đó, ngay thần mặt trời Vichnou cũng chỉ là một vị thần hạng nhì. Hai thần đó 
không ngờ sau này có một tương lai rực rỡ. Cái lợi ích nhất cho ta khi đọc các kinh eđz là được thấy 
trong các sách cô đó lần lần thành hình, các vị thần ra đời, lớn lên rồi cũng chết theo các tín ngưỡng, từ 
thuyết linh hồn thời ban sơ tới phiếm thần giáo có tính cách triết lí, từ các mê tín đị đoan trong kinh 
Atharva-veda tới nhất thần giáo rất cao đẹp trong các bộ Upanishad. 


Các vị thần đó đều có những nét, những xúc động, đôi khi cả cái ngu dốt của con người nữa. Một vị bị 
rầy rà vì các lời cầu nguyện của tín đồ, tự hỏi: “Nên cho hắn cái đó không? — Không, không nên, để cho 
nó một con bò cái - Ờ, mà tại sao không cho nó một con ngựa? Nhưng thực ra nó có dâng cho mình sơma 
đây không?”. Nhưng ngay từ khoảng cuối thời đại Veda, nhiều vị thần đã tôn nghiêm rất mực rồi. Như 
thần Varuna mới đầu chỉ là khoảng trời trùm vũ trụ mà hơi thở gây ra bão tố, y phục là vòm trời xanh, 
nhờ sự biến hoá trong tư tưởng của bọn người sùng bái mà thành vị thần đạo đức nhất, lí tưởng nhất trong 
các kinh ƒeda: thần đó có một con mắt vĩ đại, tức mặt trời, giám thị thế giới, thưởng người thiện, phạt kẻ 
ác và tha thứ những kẻ nào cầu nguyện mình. Như vậy Varuna như thể một vị thần bảo vệ và thi hành 


3l 


“thiên đạo vĩnh viễn” gọi là Rita. Mới đầu đạo này đã tạo ra các tinh tú và bắt các tinh tú phải vận hành 
đúng con đường đã vạch săn, rôi lân lân đạo đó thành những qui tắc chí công, cái nhịp điệu tính thân và 
thuộc vê vũ trụ mà ai cũng phải theo, nêu không thì là bỏ cái đường chính trực mà sẽ bị tiêu diệt. 


Số các vị thần cứ tăng hoài, mỗi ngày mỗi đông, và người Ấn Độ tự hỏi vị nào đã tạo ra thế giới. Lúc 
thì họ bảo thân Agm, lúc lại bảo thân Indra, hoặc thân Soma, thân PraJapati. Một bộ Upnanishad chép vê 
một vị thân sinh ra muôn loài như sau: 


Thực ra vị đó không biết vui là gì hết, chỉ riêng vị đó là không vui, lẻ loi, thiếu một bạn đời. Vị thân 
đó to lớn bằng một người đàn ông và một người đàn bà ôm chặt lấy nhau. Vị thân đó làm cho thân thể 
mình rớt ra làm hai phân: một phần thành một người đàn ông (pati) và một phần thành một người đàn bà 
(patme). Vì vậy mà cái bản ngã như chỉ có một nứa... Người đàn ông ân ái với người đàn bà, do đó mà 
có loài người. Rôi người đàn bà nghĩ bụng: “Mình là một phân của ảnh tách ra mà sao ảnh dám ân ái 
với mình? Mình phải trốn đi mới được ”. Và người đàn bà thành con bò cái. Người đàn ông thành con bò 
mộng. Bò mộng và bò cái giao hợp với nhau mà sinh ra một bây bò. Rồi nàng lại thành con ngựa cái, 
chàng thành con ngựa đực. Nàng thành con lừa cái, chàng thành con lừa đực. Do đó mà có loài súc vật 
có móng. Nàng thành con đê cải, chàng thành con dê đực. Cứ như vậy mà sinh ra vạn vật, cho tới loài 
kiến. Thần đó tự biết: “Ta thực đã tạo ra hết thảy vì vạn vật tự ta mà ra ”. Do đó mà có muôn loài. 


Đoạn đó chứa tất cả thuyết phiếm thần và thuyết luân hồi. Hoá công với vạn vật chỉ là một, vạn vật và 
mọi hình thể sinh hoá chỉ là một hình thể này do một hình thể trước kia chuyền qua, sở dĩ ta tưởng như 
hai chỉ vì đã có sự thay đổi bề ngoài mà giác quan chúng ta không đủ nhận ra được cái bản thể ở bên 
trong. Quan niệm đó mặc dầu đã được diễn ra trong các bộ Upanishad, nhưng ở thời đại Veda, vẫn chưa 
thành tín ngưỡng của dân chúng, dân tộc Ân-Aryen cũng như dân tộc Aryen ở Ba Tư thời đó chưa tin 
thuyết luân hồi mà chỉ mới tin rằng cá nhân bắt diệt. Sau khi chết, linh hồn hoặc bị trừng phạt chịu cảnh 
đoạ dày, hoặc sống trong cảnh hạnh phúc bất tuyệt, được thần Varuna đưa tới một vực thắm tối tăm tựa 
như địa ngục, hoặc được thần Yama dắt lên trời nơi đó hưởng đủ những thú vui trên trần một cách vĩnh 
viễn. Bộ Upanishad Katha có câu: “Con người chết đi như cây lúa, rồi tái sinh như cây lúa”. 


Theo chỗ chúng tôi biết ngày nay thì tôn giáo Veda thời nguyên thuỷ không dựng đền, đúc tượng, mỗi 
khi cúng tế chỉ dựng một bàn thờ mới, như người Ba Tư thời Zoroastre, và ngọn lửa linh thiêng bốc lên 
trời như dâng trời những lễ vật của loài người. Ngày nay còn những di tích tỏ rằng thời đó có tục giết 
người đề tế thần như hầu hết mọi nền văn minh khác thời nguyên thuỷ, nhưng di tích rất hiếm và không 
được chắc chắc lắm. Cũng như ở Ba Tư, thính thoảng người ta giết ngựa tế thần. Một tục kì lạ nhất là tục 
Ashvamedha: hình như người ta tin rằng sau khi giết một con ngựa đề tế thần thì con ngựa đó thành một 
linh vật và hoàng hậu kết hợp với nó. Đồ cúng thường dùng nhất là nước sơma mà người ta rảy trong khi 
tẾ, và bơ nước mà người ta đồ lên ngọn lửa. Gần trọn buổi cúng tế, người ta đọc toàn thần chú, nêu cúng 
tế đúng phép thì dù ăn ở bất nhân, lời cầu nguyện của mình cũng được chứng giám. Nghi thức tế lễ mỗi 
ngày mỗi thêm rắc rối, các thầy cúng bắt tín đồ phải đóng một sô tiền rất lớn, và nếu không chịu đóng 
trước thì họ không chịu đọc thần chú, họ muốn ăn chắc và muốn được trả công trước cả thân nữa. Họ tự 
qui định mỗi cuộc lễ nào đó phải trả cho họ bao nhiêu bò hoặc ngựa hoặc vàng, muốn được lòng họ và 
được lòng các vị thần thì không gì bằng vàng. Các Brahmana [Phạn Chí] do các Bà La Môn viết, chỉ cho 
các thầy cúng cả những cách làm lén ra sao đề hại một tín đồ nào không đóng góp đủ số. 


Mọi việc lớn nhỏ trong đời đều được các sách đó qui định: trong mỗi trường hợp phải làm lễ nào, theo 
tục lệ, nghỉ tiết nào và hầu hết trường “hợp nào cũng phải nhờ tới thầy cúng. Lần lần các người Bà La Môn 
thành một đẳng cấp có nhiều đặc quyên cha truyền con nối, kiểm soát đời sống tinh thần và tâm tưởng 
độc lập và ngăn cản mọi sự cải cách, biến đồi. 


32 


VI. CÁC KINH VEDA VỀ PHƯƠNG DIỆN VĂN HỌC 


Tiếng sanscrit và tiếng Anh — Chữ viết — Bốn kinh Veda — Kinh Rig Veda — Một bản thánh ca về sự 
sáng tạo vũ trụ 


Nghiên cứu ngôn ngữ Ẩn-Aryen là một việc rất có lợi cho người phương Tây vì tiếng Sanscrit là một 
trong những ngôn ngữ cô nhất trong nhóm ngôn ngữ Ẩn-Âu mà các ngôn ngữ của chúng ta ở trong nhóm 
này. Các danh từ chỉ số, các từ ngữ chỉ những liên lệ dòng họ, và các từ (mot) nhỏ đặt thêm vào trong các 
câu mà các nhà ngôn ngữ học gọi là copulatIf (đối tiếp từ) trong các ngôn ngữ Sanscrit, Hi Lạp, La Tỉnh, 
Anh, Pháp có nhiều điểm giống nhau, làm cho ta có cảm tưởng lạ lùng này là các ngôn ngữ đó gần gũi 
nhau, cùng một nguồn gốc mặc dầu cách xa nhau về thời gian và không gian[1§]. 


_ Không có những chứng cớ gì chắc chắn rằng cổ ngữ đó mà ông William Jones khen là “hoàn toàn hơn 
tiêng Hi Lạp, phong phú hơn tiêng La Tình, tính nhã hơn mọi thứ tiêng khác” là ngôn ngữ (langage 
parlé), tiêng nói của bọn xâm lăng Aryen. 


Vậy thì bọn Aryen này dùng ngôn ngữ nào? Không thê biết chắc được, nhưng có thể đoán rằng họ 
dùng một ngôn ngữ bà con với thô ngữ cô Ba Tư, tức ngôn ngữ trong Thánh kinh 4ves/z[19] của Ba Tư. 
Tiếng sanscrit trong các kinh Veda và các anh hùng ca đã có những dấu hiệu của một ngôn ngữ cô điển 
và văn chương, chỉ có các học giả và tu sĩ dùng tới, chính từ ngữ sanscr¡/ có nghĩ là “sửa soạn, trong 
sạch, hoàn toàn, thiêng liêng”. Thời Veda, dân chúng không phải chỉ nói một thứ tiếng mà nói nhiều thứ 
tiếng, mỗi bộ lạc có một thô âm Aryen. Từ xưa tới giờ, Ân Độ chưa bao giờ có một ngôn ngữ thống nhất. 


Không có đoạn nào trong các kinh Veda cho ta ngờ được rằng tác giả đã biết chữ viết. Mãi tới thế kỉ 
thứ VIH hoặc thứ IX trước công nguyên, bọn thương nhân Án, có lẽ là người Dravidien mới đem từ Tây 
Á về một thứ chữ viết sớmifique, tựa như chữ viết phénicien mà hồi đó người Ấn gọi là “chữ của 
Brahma”, từ thứ chữ viết đó, sau này họ tạo ra tự mẫu Ấn. “Trong nhiều thế kỉ, cơ hồ họ chỉ dùng chữ viết 
trong thương mại và hành chánh, không nghĩ cách dùng để sáng tác văn thơ. “Nhờ những thương nhân 
chứ không phải nhờ các tu sĩ mà có văn học”. Người ta có thể ngờ rằng các tôn qui của đạo Phật mãi tới 
thế kỉ thứ III trước công nguyên mới chép lại thành văn. Những bi kí, bi minh cô nhất của Ấn Độ mà 
chúng ta được biết là của triệu đại vua Aeoka. Chúng ta từ mây thế kỉ nay quen học bằng mắt, bằng 
những tài liệu viết hoặc in rồi, chúng ta khó hiểu được tại sao Ấn Độ đã có chữ viết từ lâu như vậy mà 
còn giữ hoài truyền thống cổ là truyên khẩu rồi học thuộc lòng lịch sử và văn học của họ. Các kinh ⁄eda 
và các anh hùng ca đều là những bài thơ tràng thiên đề nghe chứ không phải để coi, truyền lại bằng miệng 
từ thế hệ trước tới thế hệ sau và cứ mỗi thế hệ lại thêm thắt vào, càng ngày càng lớn lên, dài ra...[20] 
Chính người Ấn coi thường chữ viết nên chúng ta thiếu tài liệu và biết rất ít về Ấn Độ thời thượng cô. 
Hầu hết tất cả những gì chúng ta biết về thời đó đều nhờ kinh Veda. 


Nhưng kinh đó chứa những gì? Chính từ Veda có nghĩa là tri (biết), một kinh eđa là một cuốn sách 
vê tri thức. Người An dùng từ eđa về sô nhiêu đê trỏ tât cả cái di sản thiêng liêng của trí thức truyện 
thông về gôc gác của họ; cũng như Thánh kính của chúng ta. Veda là cả một nên văn học chứ không phải 
chỉ là một bộ sách. Không có tác phâm nào hôn độn hơn; thực là không phân minh chút nào cả. Thời xưa 
chắc có nhiêu Wƒeđa lăm, ngày nay còn lại bôn: 

1. Rig-veda (Lệ Câu Vệ Đà), Tri thức về các thánh ca tán tụng, 

IL Sama-veda: (Dạ Nhu Vệ Đà), Tri thức về các giai điệu, 


II Ya/ur-veda, Tri thức về các lời khẩn khi tế lễ, 


33 


IV. Atharva-veda, Tri thức về các thần chú, 

Mỗi kinh đó chia ra làm bốn phần: 

1. Manrra tức thánh ca, 

2. Brahmana (Phạn Chí) gồm những bài cầu nguyện, thần chú, các nghi lễ cho các tu sĩ dùng, 
3. Aranyaka gồm các bài để các nhà tu hành khổ hạnh dùng, 

4. Upanishad gồm các bài thuyết pháp, giải thích cho các triết gia dùng[2 1]. 


Chỉ có mỗi Veda có tính cách văn học hơn tôn giáo, triết học hoặc phương thuật. Rig-Veda là một thứ 
tuyển tập gồm một ngàn hai mươi tám (1.028) thánh ca tán tụng các vật mà người Ẩn- -Aryen thờ phụng, 
như mặt trăng, mặt trời, vòm trời, tỉnh tú, gió mưa, đất, rạng đông, vân vân...[22] Hầu hết là những bài 
cầu nguyện có một mục đích rõ rệt, chững những sấu nguyện cho đàn bò sinh sôi nây nở, cho trúng mùa, 
sông lâu. Chỉ có một số ít bài có giá trị văn chương, lời đẹp hoặc hùng hồn như trong bài thánh thi 
(psaume) của Ki tô giáo. Vài bài có hồn thơ tự nhiên, bình dị làm cho ta nghĩ tới tình cảm ngây thơ, ngạc 
nhiên của một em bé. Trong một thánh ca, tác giả ngạc nhiên tại sao một con bò cái nâu mà sữa lại ng 
trong một bài khác, tác giả tự hỏi tại sao mặt trời khi hạ xuống chân trời không rớt độp xuống mặt đất.. 
Đây là một bài điếu, giọng giống bài 7»anafopsis khóc một người chết trên chiến trường: 


Tôi lấy cây cung mà anh ấy (người chết) còn nắm 

Để chung tôi được lây sức mạnh và vinh dự của anh. 
Anh nằm đó, chúng tôi đứng đây, cùng là dòng giống anh dũng, 
Chúng tôi đã thắng mọi tắn công của quân thù. 

Anh nằm sâu vào lòng đất, đất là mẹ chúng 1a, 

Trải ra thăm thắm, và che chở cho anh: 

Như tắm nỉ mêm mại 

Giữ cho anh khỏi thành hư vô. 

Ôi đất, đất mở lòng ra, đừng đè nặng lên anh ấy. 

Nên giúp đỡ anh ấy, cho anh ấy dễ dàng nằm vào lòng, 
Bao lấy anh ấy như một tấm khăn liệm đi, 

Như một người mẹ lấy chiếc áo quần lấy đứa con vậy. 


Một bài thơ khác trong ®¡ø-ƑVeda là một đối thoại rất tự nhiên giữa hai anh em đầu tiên của nhân loại, 
Yama là anh, Yami là em gái. Mặc dầu tội loạn luân bị trừng trị, Yumi cũng vẫn rán quyến rũ anh, lây lẽ 
rằng nàng chỉ muốn duy trì dòng giống mà thôi. Yama viện một luân lí cao hơn đề chống cự lại. Nàng 
dùng mọi phương tiện, sau cùng đuối lí, chế nhạo sự nhu nhược của anh. Truyện còn truyền lại tới nay 
ngưng lại nửa chừng và chúng ta chỉ có thể đoán được phần kết thúc thôi. Nhưng bài thơ hay nhất là bài 
Thánh ca về sự Sáng tạo vũ frụ, thật lạ lùng, chúng ta thấy một thuyết phiếm thần tế nhị và cả một giọng 
hoải nghĩ rất tôn kính trong bộ Thánh kinh cô nhất của dân tộc mộ đạo nhất đó: 


Buổi đó, hoàn toàn chẳng có gì cả, mặt trời rực rỡ kia không có, 
Ma vòm trời như cái khăn phú mênh mông kia, cũng không có. 
Vậy thì cái gì trùm lên, che phủ, chứa chất vạn vật? 

Phải chăng là vực nước sâu thắm? 

Thời đó không có chết — vậy mà không có gì là bất tử, 

Không phân biệt ngày và đêm, 

Cái Nhất, cái Độc Nhất, không có hơi mà tự thở được, 


34 


Ngoài cải đó ra không có cái gì khác nữa. 

Tôi tăm, và hôi đầu cái gì cũng chìm trong 

Cảnh tối tăm mù mịt — như biển cả không ánh sảng — cái mâm khuất trong cái vô 
Bông nấy ra, duy nhất, dưới sức nóng nung nâu. 

Thể là lần đâu tiên, lòng thương yêu xuất hiện, nó là dòng suối mới 

Của tỉnh thần, các thi sĩ suy tư và thấy được trong lòng mình 

Mi liên lạc giữa cái không được tạo ra với những vật được tạo ra. Tìa sáng đó 
Chiếu ra, xâm chiếm hết, nó ) phái xuất từ trời hay từ đất? 

Giống đã gieo và người ta thấy những năng lực cao cả xuất hiện 

Ở dưới thấp là thiên nhiên, ở trên cao là quyên năng và 3 lực. 

Ai là người vén được màng bí mật? Ai là người cho ta biết 

Sự sáng tạo muôn vật đó từ đâu mà có? 

Chính các thân linh cũng xuất hiện sau này 

- Vậy thì ai là người biết được sự sáng tạo mâu nhiệm đó từ đâu mà có? 

Đáng nào đó đã gây ra sự sáng tạo đẹp đẽ đó, 

Là do vô tình hay hữu ý? 

Đáng Tối Cao trên tầng trời cao nhất kia 

Biết được — nhưng biết đâu chừng, chính Ngài cũng không biết nốt. 


Có bài thơ đó rồi, thế là các tác giả các Upanishad chỉ việc năm lấy những vấn đề nêu ra trong bài mà 
tạo ra tác phâm đặc biệt nhât mà cũng tuyệt diệu nhât của tinh thân An Độ. 


VII TRIẾT LÍ TRONG CÁC UPANISHAD 


Tác giả - Đề tài — Trí năng chồng với trực giác — Atman — Brahman — Hai cái đó là một — Miêu tả 
Thượng Đề - Cứu rồi - Anh hưởng của Upanishad — Emerson và Brahma 


Triết gia Schopenhauer bảo: “Khắp thế giới không có gì ích lợi, nâng cao tâm hồn con người bằng các 
Upanishad. Nó an ủi đời sông của tôi, nó sẽ an ủi tôi khi chết”. Không kê mấy đoạn văn trong Potah- 
hotep[23] thì Upanishad là một tác phẩm triết lí và tâm lí cô nhất của nhân loại, công trình kiên nhẫn nhất 
và cực kì tế nhị mà loài người đã gắng thực hiện đề tìm hiểu những bí mật của tâm linh và thế giới. 
Upanishad cô như tác phâm của Homère mà đồng thời lại mới như học thuyết của Kant. 


Tên đó gồm chữ upa nghĩa là gần, và chữ shad nghĩa là ngồi. Theo nghĩa gốc, Upanishad là “ngồi 
gần ° thầy, từ đó chuyên ra nghĩa: bí øláo mà các ông thầy truyền cho các môn sinh thân tín. Có tám trăm 
bài giảng soạn vào khoảng từ 800 đến 500 trước công nguyên, tác giả là các vị thánh hay hiền. Tám trăm 
bài giảng đó không gồm thành một hệ thống triết lí mạch lạc, mà chí là những ý Mi kiến rời rạc, những đại 
cương và bài giảng của nhiều nhà không có tính thần phân biệt triết lí và tôn giáo mà muốn tìm hiểu chân 
lí giản dị, căn bản khuất ở sau cái bề mặt thiên hình vạn trạng của mọi vật, tìm hiểu rồi thành kính nhập 
vào với chân lí đó. 

Trong các Upanishad có nhiều chỗ vô lí, mâu thuẫn, ngây thơ, đôi khi có cái thật rườm rà mông lung 


của Hegel, nhưng nhiều đoạn chứa những tư tưởng sâu sắc nhất trong lịch sử triết lí. 


Chúng ta biết được tên vài tác giả, nhưng không biết chút gì về đời sống của họ, trừ ít điều họ nói về 
chính họ trong các bài giảng. Những nhân vật linh động nhất: Yajnavalkya — đàn ông — và Gargi — đàn bà 
- đáng kể là những triết gia cổ nhất, Yajanvalkya có giọng sắc bén, gay gắt hơn Gargi. Các tôn sư và các 
bạn đồng chức của ông coi ông là có óc canh tân nguy hiểm, nhưng hậu thế cho học thuyết của ông là cột 


335 


trụ của chính giáo đáng tin nhất. Chính ông cho ta biết ông đã rán bỏ hai bà vợ để tu khổ hạnh ra sao, và 
đọc đoạn mà một bà vợ, bà Maitreji, găng thuyêt phục ông đê bà đi theo, chúng ta thây được trong mây 
ngàn năm An Độ đã nhiệt tâm tìm hiệu tôn giáo và triệt lí ra sao: 


_ Và lúc đó Yajanavalkya sắp đổi đời sống, bảo: “Maitreyi, anh sắp bỏ xứ này đây. Để anh quyết định 
số phận cho em và cho Katyayani `. 


Maitreyi bèn hỏi như vậy: “Nếu em làm chủ được cả trải đất và những của cải trên đó thì em có chắc 
bát tử không?”. Yajanvalkya đáp: “Không, không, không thê hy vọng bát tử nhờ của cải được ”. 


Maitreyi bèn nói: “Những cái không làm cho em bất tử được thì em dùng nó vào việc gì? Xin anh 
giảng cho em hiệu ”. 


Đề tài căn bản trong các Upanishad là tất cả những bí mật của thế giới không sao hiểu được này: 
“Chúng ta sinh ra từ đâu? Chúng ta sống ở đâu? Chúng ta về đâu? Ông là người biết Brahman. xin ông 
giảng cho chúng tôi biết do lệnh của ai mà chúng tôi sông trên cõi đời này... Phải do thời gian, do thiên 
nhiên, do tất nhiên hay ngẫu nhiên, hay là các nguyên tó[24], hay do đẳng mà người ta gọi là Pwzusha — 
tức Đẳng Tối Cao? Ấn Độ có vô số những người “không cầu thành triệu phú mà chỉ mong có người giải 
đáp những thắc mắc của họ. Trong Unanishad Mairri chúng ta thấy một ông vua từ bỏ ngôi quí, vô rừng 
sống đời khổ hạnh, luyện trí tuệ, rán tìm hiểu bí mật của vũ trụ. Sau ngàn ngày khổ hạnh, ông thấy một vị 
hiền triết “hiểu biết linh hồn” bước tới, bèn hỏi: “Ông biết linh hồn ra sau không, xin ông chỉ cho tôi”. VỊ 
hiền triết đó khuyên: “Lựa ý muốn khác đi”. Nhưng nhà vua vẫn năng nặc đòi biết về linh hồn, và trong 
đoạn dưới đây mà chính Schopenhauer cũng phải nhận là có giọng TẤt bị đát, nhà vua nói lên cái ghê tởm 
của cuộc sống, nỗi sợ hải tái sinh nó lớn vởn trong tâm hồn dân tộc Ấn Độ: 


Trong cái thân thể phù du và nặc xú khí này, gồm xương, da, thịt, bắp thịt, tỷ, tỉnh dịch[25], máu, 
dãi, nhớt, nước mất, nước bọt, phân, nước tiêu, hơi thôi, mật, đâu là phán vui, đâu là phán ham muốn? 


Trong cái cơ thể đau khô vì ngàn ngày này: ưu tư, tham vọng, vỡ mộng, sợ sỆt, thất vọng, ghen tị, 
phải xa người yêu, phải gần người ghét, đói khát, giả, chết, đau ôm, buôn bã vấn vận, đâu là phân V„I, 
đâu là phân ham muốn? Chúng ta thấy thể giới chung quanh tàn diệt như ruôi muỗi, cỏ cây, hết thảy đều 
sinh rồi tử... Chúng ta thấy biển cạn, núi sụp, sao bắc đấu di chuyển đi trong cuộc vận hành... thấy đất 
chìm dưới D202 Trong kiếp người, con người sống nhờ đất rồi lại trở về với đất thì còn gì là vui thích và 
ham muốn? 


Bài học đầu tiên các hiền triết trong U»anishad dạy cho môn đệ là sự bất túc của trí tuệ. Làm sao bộ 
óc yêu ớt này, mới tính toán một lát đã nhức nhối, mà đòi hiểu được cái bao la cực kì phức tạp của vũ trụ 
mà nó chỉ là một phần nhỏ phù du? Không phải là trí tuệ vô ích: nó có địa vị của nó, địa vị rất khiêm tốn 
thật đây và nó giúp ích ta được rất nhiều khi nó cho ta biết các sự vật và các mối liên quan. Nhưng trước 
cái vĩnh cửu, vô biên, hoặc trước các nguyên tố của các thực thể thì nó yếu ớt, lảo đảo làm sao! Trước các 
thực thể thầm lặng, nó là cái nòng cốt của thiên hình vạn trạng bề ngoài, và từ mọi lương tâm toả ra, 
chúng ta cảm thấy cần có một cơ quan cảm giác tri thức khác hoàn hảo hơn ngũ quan và lí trí của ta. 
“Không phải nhờ học mà hiểu được 4/an (tức linh hồn thế giới), có thiên tài không đủ, học trong sách 
cũng không đủ... Một tu sĩ Bà La Môn phải từ bỏ sự học đi mà trở lại như một em bé... đừng chạy theo 
từ ngữ nữa, chỉ mỏi miệng vô ích thôi”. Như Spinoza sau Tây nói, sự tr1 giác tuyệt cao là sự tri giác trực 
tiếp, sự đốn ngộ, như Bergson nói, nó là sự trực giác, cái “giác” tự thâm tâm sau khi đã tự ý hết sức khép 
kín cánh cửa của ngũ quan. “Cái Brahman[26] tự túc được, đã đục những cửa của ngũ quan để TÓ ra 
ngoài, vì vậy con người ngó ra ngoài mà không ngó vào thâm tâm mình, Tà, một vị hiền triết nhắm 


A”? 


mắt lại, và muốn được bắt tử, có thê thấy được cái “ngã” núp ở phía sau” 


36 


Nếu một người nhìn vào trong nội tâm mà không thấy gì cả, thì đó là một chứng cớ rằng sự nội quan 
của người đó đúng, vì con người mả còn chìm đắm trong cái phù du, cái đặc thù thì không thể thấy được 
cái vĩnh cửu ở trong tâm. Muốn cảm thấy cái thực thể nội tâm đó thì trước hết phải tự gột sạch mọi hành 
động, mọi ý nghĩ xâu xa, mọi náo động của thể chất và tâm hồn đã. Muốn vậy phải nhịn ăn và chỉ uống 
nước thôi trong hai tuần lễ, như vậy tinh thần như được cái đói dẫn dắt tới cõi bình tĩnh, ngũ quan được 
trong sạch và hoàn toàn an Ổn, tinh thần bình tĩnh rồi mới có thể tự cảm thấy nó và cảm thấy cái biển 
mênh mông của linh hồn mà nó chỉ là một phần tử, sau cùng cá nhân biến đi và cái Đơn nhất cái Thực thể 
hiện lên. Vì nhìn vô nội tâm, con người minh triết không thấy cá nhân của mình — bởi lẽ cá nhân đó chỉ là 
một loạt những trạng thái ý thức nối tiếp nhau, chỉ là thân thê nhìn từ phía trong — mà thấy cái Atman[27] 
cái Ngã của mọi cái ngã, Linh hồn của mọi linh hồn, cái Tuyệt đối vô hình vô sắc nó bàng bạc chung 
quanh ta mỗi khi ta tự quên mình đi. 

Đây là giai đoạn thứ nhất trong bí giáo đó: người ta nhận thấy bản thể cái “ngã” của ta không phải là 
thể chất, không phải là tinh thần, cũng không phải là cái ngã cá nhân, nhưng là cái gì sâu thăm thắm, vô 
hình vô thanh ở trong nội tâm ta, cái đó là 4/man. Giai đoạn thứ nhì là Brahman[28], bản thể của thế giới 
không thể đụng chạm được [nghĩa là vô hình, vô sắc vô thanh] nó xâm nhập tất cả, không có cá tính mà 
có trung tính[29], nó gồm hết thảy là căn bản của hết thảy, là cái “Thực thể của thực thể”, nó là Linh hồn 
của mọi linh hồn, nó là sức mạnh duy nhất vượt ra khỏi, vừa ở trên vừa ở đưới mọi sức mạnh và mọi vị 
thần: 

Viagda bèn hỏi Yajnavalkya: “Ở đó có hết thảy bao nhiêu vị thân? ”. 


Yajnavalkya đáp: “Bài thánh ca dâng lên tất cả các vị thân ghi bao nhiêu vị thì ở đó có bao nhiêu vị, 
nghĩa là ba trăm lẻ ba và ba ngàn lẻ ba ”. 


“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thân, hỡi Yajnavalkya? ”. 
“Ba mươi ba”. 

“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thân, Yajnavalkya?”. 
“Sáu ”. 

“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thân, Yajnavalkya?”. 
“Hai”. 

“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thân, Yajnavalkya?”. 
“Một rưỡi ” 

“Phải, nhưng đúng ra ở đó có bao nhiêu vị thân, Yajnavalkya?”. 

“Một vị một `. 

Giai đoạn thứ ba quan trọng hơn cả: A/man và Brahman chỉ là một. Linh hồn (không có tính cách cá 


nhân) hoặc các sức mạnh ở trong đồng hoá với linh hồn của thế giới. Các Upanishad lặp đi lặp lại hoài 
thuyêt đó đê ghi sâu vào óc tín đô. 


căi 


Vượt ra ngoài tất cả các hình thức, ở phía sau tất cả các giả tướng che phủ cái chân tướng, thì chủ thê 
và khách thể chỉ là một, chính chúng ta — xét về phương diện thực thể phi cá tính hoá, và Thượng Đề - 
bản thê cùng vạn vật chỉ là một. Thiên, nhân đồng thể, hợp nhất. Một vị tôn sư đã diễn ý đó trong ngụ 
ngôn bắt hủ dưới đây: 


“Đem lại cho ta một trái sung ” 

“Thưa tôn sư, đây ” 

“Bứa nó ra ” 

“Thưa tôn sư, con bửa rồi đáy” 

“Con thấy gì?” 

“Thưa tôn sư, con thấy nhiễu hột nhỏ ” 
“Cắt một cái hột đi ” 

“Thưa tôn sư, con cất rồi đáy” 

“Con thấy gì?” 

“Thưa tôn sư, con chẳng thấy Øì cả” 
“Đúng vậy đấy, con, chính từ cái bản thể tế vì đó mà phát sinh ra cây sung lớn. Con tin thây đi, chính 


cái bản thể tế vì đó là linh hôn của cả vũ trụ. Nó chính là cái Thực thể. Chính là Atman: Tat tam asi — 
chính là con đây, Shwetakefu ạ” 


“Thưa tôn sư, con có cân phải hiểu thêm gì về điệu đó nữa không? ” 
“Thôi, báy nhiêu thôi ”. 


Đoạn biện luận đó về Atman, Brahman và sự tổng hợp Atman và Brahman đó hơi có cái khí vị của 
Hegel, chính là tỉnh tuý của các Unamishad. Đành rằng trong các Upanishad còn nhiều thuyết nữa, nhưng 
thuyết nào cũng phụ thuộc vào thuyết đó cả. Chắng hạn chúng ta còn thấy thuyết luân hồi[30] và cái 
nguyện vọng mong được thoát khỏi (Moksha) vòng luân hồi. Janaka, quốc vương Videha, xin 
Yajnavalkya chỉ cho cách khỏi phải tái sinh, và Yajnavalkya bèn giảng cho nhà vua thuyết Yoga: có thê 
dùng phép luyện tính thần của các nhà tu hành khổ hạnh mà diệt được tất cả các tư dục, không còn là một 
phần tử của thế giới gồm các cá thể nữa mà hợp nhất với Linh hồn của vũ trụ trong niềm vui cực kì, như 
vậy là khỏi phải tái sinh. Nhà vua phục thuyết đó quá, bảo: “Thưa tôn sư, tôi xin dâng tôn sư cả thần dân 
'Videha và chính thân tôi nữa, tôi xin làm nô lệ cho tôn sư”. Cái cảnh giới YaJnavalkya hứa với nhà vua 
mộ đạo đó thật khó hiểu, vì trong cảnh giới đó không còn ý thức cá nhân, cá nhân đã nhập vào Thực thể 
(Être), phần tử tạm thời tách ra đã hợp nhất lại với Toàn thể. “Sông đồ vào biển và mất cả tên, cá hình thể, 
nhà hiễn triết cũng vậy, bỏ được cái tên và hình thể rồi, nhập vào Thượng Đề vượt lên trên tất cả” 


Người phương Tây mà từ tôn giáo tới các. chế độ chính trị, kinh tế đều thấm nhuần chủ nghĩa cá nhân, 
dĩ nhiên là không thích một thuyết như vậy về sinh, tử. Nhưng thuyết đó đã làm thoả mãn tỉnh thần triết lí 
Ấn Độ một cách bền bỉ lạ thường. Từ Phật Thích Ca tới thánh Gandhi, từ Yajnavalkya tới thi hào Tagor, 
triết lí trong Upanishad đó, thần học nhất nguyên luận đó đã chỉ phối tư tưởng Ấn Độ và cho tới ngày nay 


38 


xứ đó trọng các Uøanishad cũng như phương Tây trọng Tẩn Uớc vậy -— coi là một tín ngưỡng cao cả tuy 
không phải mọi người thực hành, nhưng mọi người đều chấp nhận, tôn sùng. Và ngay ở châu Âu, châu 
Mỹ, môn thần học đó (théosophie) đã được hàng triệu người theo, từ những phụ nữ cô độc, những thường 
nhân chán ngắn, không muôn sông nữa, tới những triết gia như Schopenhauer, Emerson. Ai có ngờ đâu 
rằng đại triết gia Mỹ về chủ nghĩa cá nhân lại diễn được đúng tới mức đó thuyết của Ân Độ rằng cá thê 
chỉ là ảo ảnh. 


BRAHMA 


Màu đỏ sát nhân nó biết rằng nó giết người, 

Hoặc nạn nhân biết rằng mình bị giết, 

Nhưng cả hai đều không biết những con đường bí mật 
Mà ta theo, đi qua rồi đi lại. 


Ởxa hay bị quên, tức là ở gần ta đó. 
Bóng tôi và ánh sáng mặt trời chỉ là mội, 
Các thần thánh đã khuất lại hiện ra với 1a, 
Và đổi với ta, vinh và nhục chỉ là một. 


Những kẻ nào bỏ ta là vụng suy, 

Ta là những cánh đưa họ bay bồng, 

Ta nghỉ ngờ và là sự nghỉ ngờ, 

Và ta là thánh ca mà người Bà La Môn hát lên. 


[1] Sách viết trong thế chiến vừa rồi và hiện nay dân số trên bốn trăm triệu. (ND). 


[Hai chữ hiện nay trong chú thích này là năm 1970, tức năm cụ Nguyễn Hiến Lê dịch cuốn Lịch sử văn 
minh Ấn Độ. (Goldfish)]. 


[21 [2] Từ thời Megasthène (khoảng -302) tả Ấn Độ do người Hi Lạp biết cho tới thế kỉ XVII, người châu 
Âu vẫn coi Ấn Độ là một xứ kì dị, bí mật. Marco Polo (1254-1323) chí tả mơ hồ một dãi bờ biển phía 
Tây. Colomb muốn tìm Ân Độ mà lại gặp châu Mỹ. Vasco de Gama phải đi vòng châu Phi mới tìm ra Ấn 
Độ, thời đó là thời con buôn tham tàn ngấp nghé các món lợi của Ấn Độ. Còn các nhà bác học thì có vẻ 
không chú ý tới Ấn Độ. Một nhà truyền giáo Hoà Lan ở Ấn Độ, Abranham Roger, là một trong những 
người đầu tiên để ý tới Ấn Độ trong cuốn Open door to Hidden Heathendom (1651). Dryden viết một 
kịch uyên chuyển về Ấn Độ, kịch Aurengzeb (1675), và một tu sĩ Áo, Fra Paolino de S. Bartolomeo, cho 
in hai cuốn ngữ pháp sancrit và cuốn Systema Brahmanicum (1792). Năm 1789, William Jones, một nhà 
Ấn Độ học danh tiếng dịch kịch Shakuntala Kalidasa, bản dịch đó năm 1791 được chuyền qua tiếng Đức 
đã có tác động mạnh mẽ tới Herder và Goethe, và anh em Schlegel - ảnh hưởng tới toàn thể phong trào 
lãng mạn, phong trào này hi vọng tìm lại được ở phương Đông cái thần bí và huyền diệu cơ hồ đã bị “thế 
kỉ ánh sáng” [tức thế kỉ XVIHI và cái tiến bộ khoa học làm tiêu diệt ở phương Tây. Jones làm cho cả thế 
giới ngạc nhiên khi tuyên bố răng tiếng sanscrit có họ hàng hầu hết cùng ngôn ngữ châu Âu, như vậy 
người Âu cùng một chủng tộc với người Ấn thời các kinh Veda, người ta gần như có thê nói rằng tất cả 


39 


các môn nhân chủng học và môn ngôn ngữ học hiện đại xuất phát từ đó. Năm 1805, tập khảo luận Ôn the 
Vedas của Colebrooke phát lộ cho châu Âu biết những áng văn chương cô nhất của Ấn Độ, cũng vào 
khoảng đó. Anquetil Duperron dịch một bản dịch Ba Tư của bộ Upanishad, nhờ vậy Schelling và 
Schopenhauer mới được biết triết học Ấn Độ mà Schopenhauer khen là thâm thuý nhất, chưa từng thấy. 
Hồi đó, và mãi đến năm 1826, Burnouf xuất bản cuốn Essai sur le Pali, nghiên cứu về tiếng Pali, người 
phương Tây cơ hồ chưa biết chút gì về tư tưởng Phật giáo. Burnouf ở Pháp và môn đệ ông Max Muller ở 
Anh, đã làm cho các học giả, các nhà bảo hộ văn nghệ dịch và xuất bản tất cả các “thánh thư của phương 
Đông”, đồng thời Rhys David cặm cụi suốt đời giới thiệu văn học Phật giáo để bồ túc công việc đó. 
Chính nhờ sự gắng sức đó, người ta nhận thấy răng chỉ mới hiểu biết được một chút xíu về Ấn Độ, mặc 
dầu những công trình kể trên đáng coi là quan trọng, hiện nay kiến thức của chúng ta về văn học Ấn Độ 
không hơn gì những kiến thức của tổ tiên chúng ta thời Charlemagne về văn học Hi La. Nhưng có lẽ 
những phát kiến đẹp đẽ đó đã làm cho chúng ta quá hăng hái mà đánh giá quá cao lợi ích của chúng 
chăng. Chúng ta chăng thấy đấy ư? Một triết gia châu Âu đã bảo “triết học Ấn Độ sâu sắc nhất” và một 
tiểu thuyết gia danh tiếng đã viết: “Tôi không thấy ở châu Âu và châu Mĩ có những thi sĩ, nhà tư tưởng, 
nhà lãnh đạo quần chúng nào đáng đem ra so sánh thôi — chứ đừng nên nói là bằng — các thi sĩ, nhà tư 
tưởng, nhà lãnh đạo quân chúng Ấn Độ”. 


[31 Thành phố lớn thứ hai của A Phú Hãn. (Goldfish). 
[4] Bản tiếng Anh ghi là Shimla. (Goldfish). 


[5] Do tiếng Daskshina (tay phải) (tiếng La Tinh là dexter). Một tín đồ đứng ngó về phía mặt trời mọc, sẽ 
thây phương Nam ở bên tay phải, do đó dackshina có nghĩa là phương Nam. 


{6]Có những liên lạc đó vì chúng ta thấy nhiều con dấu giống nhau ở Mohenjo Daro và ở Sumérie (đặc 
biệt ở Kish), lại thấy hình con Naga - răn Ấn Độ có mào trùm đầu — trên những con dấu cô nhất ở miền 
Mésopotamie. Năm 1932, tiến sĩ Henri Frankfort đã đào được ở gần Baghdad những con dấu mà ông cho 
rằng đã nhập cảng từ Mohenjo Daro qua, khoảng 2000 năm trước công nguyên. Ông John Marshall cũng 
nghĩ như vậy. 


[7] Macdonell cho rằng nền văn minh kì dị đó gốc ở SumérIe chuyển qua, Hall, ngược lại, cho rằng 
Sumérie chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ. - Wooley bảo Sumérie và Ấn Độ cùng chung một nòi giống 
và cùng chịu ảnh hưởng một nền văn minh xuất phát ở miền Béloutchistan hoặc gần đâu đấy. Các nhà 
khảo cô học thấy rằng những con dầu giống nhau đào được Babylonie và Ấn Độ thuộc vào giai đoạn đầu 
văn minh Sumérie và giai đoạn cuối văn minh Indus, vậy thì Ấn Độ đã văn minh trước Sumérie. Còn 
Childe thì muốn kết luận răng bốn ngàn năm trước công nguyên, nền văn minh vật chất của Abydos, Ur 
hoặc MohenJo Daro có thể so sánh được với nền văn minh Athène thời Périclẻs... Cứ xét kiến trúc nhà ở, 
hình khắc trên con dấu, vẻ đẹp các đồ sành thì nền văn minh Indus khoảng ba ngàn năm trước công 
nguyên tiễn bộ hơn văn minh Babylonie và có thể sớm hơn nhiều các nền văn minh khác. 


Vậy thì ta có thể tự hỏi: các phát minh của nền văn minh Sumérie có thực là độc đáo, phát sinh trên đất 
Babylonie không, hay chỉ bắt chước Án Độ? Nếu là bắt chước thì dân tộc Sumérien có phải gốc gác từ 
sông Indus qua không, hoặc ở một miền nào gần sông Indus, trong khu vực ảnh hưởng Án Độ? Chưa ai 
trả lời những câu hỏi đó được, nhưng những câu hỏi đó cũng nhắc ta rằng hiện nay sự hiểu biết của chúng 
ta còn kém lắm, và một cuốn sách vê văn minh đành phải bắt đầu từ một giai đoạn nhân loại đã khá tấn bộ 
rồi, chứ không thê bắt đầu từ nguồn góc, từ buổi đầu được. 


[8] Mới đây người ta đào được ở gần Chitaldrug trong tiêu quốc Mysore, sáu lớp về sáu giai đoạn liên 
tiếp của một nền văn minh đã bị chôn vùi, từ những đồ thuộc thời đại thạch khí, những đồ sành tô điểm 


40 


xuất hiện vào khoảng 4000 năm trước công nguyên, tới những vật mới nhất, vào khoảng 1200 sau công 
nguyên. 


[9] Sindh, cũng như MohenJo Daro, nay thuộc của Pakistan. (Goldfish). 


[I0] Theo Monler William, Aryen do tiếng sanscrit Ri-ar biến ra, ri-ar là cày ruộng so sánh với tiếng La 
Tỉnh aratrum là lưỡi cày, arca là khoảng trồng. Theo thuyết đó thì aryen hồi đầu không trỏ một nhà quí 
phái mà trỏ một nông dân. 


[L1] Trong một bản hiệp ước kí giữa dân tộc Aryen hittite và dân tộc Aryen mittanien, ở đầu thế kỉ XIV 
trước công nguyên, chúng ta thấy ghi tên Các vị thần rõ ràng là của Ấn Độ thời kinh Veda (Phệ Đà) như 
Indra, Mithra, Varuna; tục Ba Tư làm lễ uống nước cây haoma cũng giống tục Ấn Độ thời Veda làm lễ 
uống nước ngọt của cây soma. Ta nhận thấy chữ s sanscrit tương ứng với chữ h Ba Tư ngữ, soma chuyên 
thành haoma cũng như sindhu chuyên qua thành hindu. Do đó ta có thê kết luận răng các dân tộc 
Mittaniene, Hittite, Kassite, Sogdien, Bactrien, Mède, Ba Tư và các NGƯỜI Aryen xâm chiếm Ấn Độ đều 
là những chi của một nòi giống “Ân —Âu” rải rác khắp chung quanh bờ biển Caspiene. 


[12] Người Ba Tư hồi xưa dùng tiếng Hindoustan đề trỏ miền Ấn Độ ở phía Bắc sông Narbuddah. 


LH] Tiếng Ấn dùng để trỏ đăng. cấp là varna có nghĩa là màu sắc. Rồi sau các nhà du hành Bồ Đào Nha 
dùng tiếng casta có nghĩa là thuần khiết. 


[14] Chúng tôi dịch chữ caste là tập cấp, để phân biệt với classe mà chúng ta đã dịch là giai cấp. Tập có 
nghĩa là tiêp nôi (như trong thê tập, tập âm); tô tiên ở trong caste nào thì con cháu cũng ở trong caste đó. 
Trái lại, cha ở trong classe lao động, con có thê ở trong classe tư sản, hoặc ngược lại, cùng một người lúc 
trẻ nghèo ở trong classe lao động, về già, giàu có rôi, nhảy lên classe tư sản. Caste và classe khác nhau ở 
đó. (ND). 

[15] Thời các kinh Veda xuất hiện, khoảng 1000 năm trước công nguyên. 

[I6] Một nữ triết gia thời Veda (coI tiết VI ở sau). 

[17] Sự thờ thần Prajavati sau gần như một nhất thần giáo cho tới khi thần đó bị thần Brahma đoạt địa vị. 
[18] So sánh tiếng Anh: one, two, three, four, five, với tiếng Sanscrit: ek, dwee, tree, chatoor, panch; tiếng 
La Tình: unus, duo, tres, quatfuor, quinque, tiêng Hi Lạp: heIs, duo, tria, tettara, pente (tiêng La Tình 


quattuor chuyên qua tiếng Anh thành four, cũng như tiếng quercus thành fir). 


Hoặc so sánh tiêng Anh: am, art, 1s với tiêng Sansccrit: asmi, asi, astI, tiêng La Tĩnh: sum, es, est, tiêng Hi 
Lạp: eImI, el, estI. 


Về các tên chỉ liên hệ dòng họ: 
Sanscrit, HI Lạp, La Tình, Anh, Đức, Pháp 


pIfar, pater, pater, father, vater, père 


4I 


matar, meter, mater, mother, mutter, mère 
bhratar, phrater, frather, brother, bruder, frère 
napot, anepsios, nephew, neffe, neveu 


Theo luật Grimm mỗi dân tộc có những thói quen phát âm riêng, do đó các tử âm biến đổi từ ngôn ngữ 
này qua ngôn ngữ khác. Àp dụng luật đó, ta thây tiêng Sanscrit và tiêng Anh gân gũi nhau lạ lùng. Xét 
chung (vì có nhiêu biệt lệ) thì: 


1. Âm k Sanscrit (như trong từ kratu, sức mạnh) ứng với k Hi Lạp (kratos, sức mạnh), với âm c hoặc qu 
La Tình (cornu), với âm h, g, hoặc k Đức (hart) và với âm h, g hoặc f Anh (hard), 


2. Âm g hoặc j Sanscrit (như trong từ jan, sinh ra), ứng với âm g Hi Lạp (genos, dòng giống), với âm g La 
Tình (genus, dòng giông), với âm ch hoặc k Đức (kind, đứa nhỏ), với âm k Anh (km, bà con), 


3. Âm gh hoặc h Sanscrit (như trong từ hyas, hôm qua) ứng với âm ch Hi Lạp (chthes), với âm h, f, g 
hoặc v La Tình (heri, hôm qua), với âm k hoặc g Đức (gestern, hôm qua), với âm ø hoặc y Anh 
(yesterday, hôm qua), 


4. Âm t Sanscrit (như trong từ tar, xuyên qua) ứng với âm t Hi Lạp (terma, tận cùng), âm t La Tinh 
(terminus, tận cùng), âm d Đức (durch, xuyên qua), âm th hoặc d Anh (through, xuyên qua), 


5. Âm d Sanscrit (như trong từ das, mười) ứng với âm d Hi Lạp (deka, mười), âm d La Tinh (decem, 
mười), âm z Đức (zehn, mười), âm t Anh (ten, mười), 


6. Âm dh hoặc h Sanscrit (như trong từ dha, đặt) ứng với âm th Hi Lạp (thi-t-emn, tôi đặt), với âm f, âm d 
hoặc âm b La Tĩnh (fa-cere, làm), với âm t Đức (tun, làm), âm d Anh (do, làm), 


7. Âm p Sanscrit (như trong từ patana, lông chim) ứng với âm ph Hi Lạp (pherein, cánh chim), với âm p 
La Tình (penna, lông chim), với âm v hoặc âm f Đức (feder, lông chìm), với âm fhoặc âm b Anh (feather, 
lông chim), 


8 Âm bh Sanscrit (như trong từ bhri, mang) ứng với âm ph Hi Lạp (pherein, mang), với âm f hoặc b La 
Tình (fero, tôi mang), với âm p, âm f hoặc âm ph Đức (fahren, mang), với âm b hoặc âm p Anh (bear, 
mang, birth, sanh đẻ, brother, anh) vân vân. 


[Tôi theo bản tiếng Anh để sửa các chữ in sai. (Goldfish)]. 
[19] Tương truyền là của Zoroastre. 


[20] Nếu kinh đó ngày nay được ngâm hoặc được tụng như hồi xưa chứ không đọc thầm thì chất thơ 
trong kinh giữ được trọn mà có ảnh hưởng tới tâm hôn người ta mạnh như hôi xưa. 


[21] Đó chỉ là một cách phân chia, còn nhiều cách khác nữa. Ngoài những giải thích trong phần 
Brahmana và Upanishad, các học giả Âu còn thêm nhiều bình giải ngắn có hình thức cách ngôn, gọi Sutra 
(kinh, nghĩa gốc có nghĩa là sợi chỉ, do tiếng sanscrit siv là khâu). Những Sutra đó tuy không có tính cách 
thiên khải hoặc linh cảm, nhưng cũng được tôn trọng lắm vì là một truyền thống cổ. Nhiều câu ngắn quá, 
cô động quá, rất khó hiểu, có thê coi là những lời tóm tắt học thuyết, áp dụng thuật kí ức giúp cho người 
học dễ nhớ. [Sutra thường dịch là kinh]. 


42 


Không ai biết được cái số lượng vĩ đại thơ, huyền thoại, thần chú, nghi lễ, và tác phẩm triết lí đó do ai 
sáng tác và sáng tác vào thời nào. Các người. Ấn theo Ấn giáo, Phật giáo chứ không theo đạo Hồi, mà mộ 
đạo, thành kính thì cho rằng các thánh ca xuất hiện từ 6.000 tới 10.000 trước công nguyên. 


[221 Các thánh ca đó gồm. nhiều đoạn (thi tiết) mỗi đoạn thường có bốn câu, mỗi câu lại xuống hàng. Số 
âm tiết (syllable) trong mỗi câu không nhất định: hoặc 5, 6 hoặc 11, 12, nhưng bốn â âm tiết cuối cùng 
thường gôm một âm tiết dài, một âm tiết ngắn, lại tới một âm tiết đài, một âm tiết ngắn, hoặc một âm tiết 
đài, một âm tiết ngắn rồi hai âm tiết dải. 


[23] Một vị tế tướng Ai Cập ở thế kỉ 29 trước công nguyên, tác giả một cuốn về cách trị dân và xử thế. 


(ND). 


[24] Tức nước, lửa, đất, gió, tức như Trung Hoa gọi là hành (trong ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thô). 
(ND) 


[25] Sách ¡in là tỉnh trùng, tôi sửa lại là tỉnh dịch. Nguyên văn tiếng Anh là semen. (Goldfish). 
[26] Coi chú thích trang sau. (ND). 


[27] Chưa rõ nguồn góc tiếng này, có lẽ mới đầu nó trỏ cái linh khí như từ ngữ La Tỉnh spititus, rồi trỏ cái 
khí, sau trỏ linh hôn. 


IF23| Từ ngữ Brahman ở đây trỏ linh hồn của vũ trụ, không nên lầm với Brahma (Phạn Thiên), một trong 
ba vị thân tôi cao Ấn Độ (Brahma, Vichnou, Shiva), cũng không nên lâm với Bà La Môn (Brahmane), 
một hạng tu sĩ. Nhiêu người quên không phân biệt như vậy và dùng Brahma với nghĩa Brahman. 


[29] Trong số các triết gia tôn giáo, các tư tưởng gia của Ấn Độ, rất ít nhà nghĩ tới thuyết thần nhân đồng 
hình (anthropromorphisme), nghĩa là thuyết cho rằng thần cũng có hình thể như con người. Ngay cả trong 
những thánh ca xuất. hiện sau nhất trong kinh Rig-veda, đại danh từ trỏ Thượng Đế lúc thì thuộc giống 
đực, lúc lại thuộc giống cái, hoặc thuộc trung tính (không đực, không cái), để tỏ rằng Thượng Để ở trên 
cao hết thảy và ở ngoài cái “tính” (sexe). 


[30] Thuyết đó xuất hiện lần đầu trong Upanishad Satapatha: trong đời mà làm bậy thì khi chết, các thần 
linh bắt phải đi đầu thai. Hầu hết các dân tộc bán khai tin rằng linh hồn một người có thể nhập vào một 
loài vật và ngược lại, linh hồn loài vật cũng có thể nhập vào con người. Có lẽ do tín tưởng đó mà các dân 
tộc tiền-Aryen ở Ấn có thuyết luân hồi. 


CHƯƠNG II - PHẬT THÍCH CA 


I. BỌN THEO TÀ GIÁO 


43 


Bọn hoài nghỉ — Bọn theo thuyết hư vô — Bọn nguy biện — Bọn vô thân — Bọn duy vật — Các tôn giáo 
vô thân 


Chính các Upanishad cho ta biết răng ngay từ thời Upanishad, ở Ân Độ có bọn người theo chủ nghĩa 
hoài nghi. Có những nhà hiền triết chế nhạo các tu sĩ, như khi Upanishad Chandogya so sánh hàng giáo 
phẩm chính thống thời đó với một đoàn chó, con nọ cắn đuôi con kia thành một hàng dài và kính cần sủa 
lên: “Phải, chúng tôi muốn ăn; phải, chúng tôi muốn uống”. Unanishad Swasanved tuyên bỗ rằng không 
có thần, không có thiên đường, không có địa ngục, không có luân hồi, cũng không có vũ trụ mà các kinh 
Veda và các Upanishad chỉ là tắc phâm của bọn điên khùng tự cao tự đại, rằng các ý tưởng đều hảo 
huyền, các danh từ đều láo khoét, rằng dân chúng bị các lời đẹp đẽ mê hoặc mà thờ các vị thần, lại các 
ngôi đền, tuân lời các “tu sĩ thánh đức”, chứ thực ra vị thần Vichnou đã sống ba mươi hai năm với chính 
vị thần tối cao Prajapati, “đã được hiểu biết về cái Ngã thoát li khỏi cái ác, đã thoát được cảnh già cảnh 
chết, hết cảnh rầu ri, đói khát, chỉ còn mong đạt được cái Thực thể”; vậy mà khi đột nhiên trở về trái đất 
thì lại truyền bá cái thuyết tệ hại này: “Phải làm cho cái ta được sung sướng ở trên cõi trần này. Chỉ nên 
trông cậy vào chính mình thôi. Người nào biết hưởng hạnh phúc trên cõi trân này và chỉ trông cậy vào 
chính mình thôi thì hưởng được cả hai cõi, cõi trần này và cõi trên kia”. Quả thật những Bà La Môn đã 
chịu khó chép sử xứ họ cho ta, đôi khi làm ta thất vọng, không tin rằng dân tộc Án nhất loạt đều thần bí 
và mộ đạo. 

Sự thực các học giả càng khảo cứu, phát kiến được một số nhân vật không đáng tôn trọng tí nào trong 
triết học Án Độ trước đức Phật, thì chúng ta lại càng thấy bên cạnh các vị thánh đức trầm tư về Brahman, 
có vô số những vị miệt thị các tu sĩ, hoài nghi về các thần linh, và thản nhiên nhận cái danh dự là Nasii, 
tức bọn theo thuyết Hư vô. Sangaya, người theo thuyết bất khả tri, không chấp nhận và cũng không phủ 
nhận rằng chết rôi, linh hồn còn không, ông ta ngờ rằng con người không thể biết được gì cả, nên chỉ chủ 
trương tìm sự an ôn thôi. Purana Kashyyapa không chịu nhận các giá trị tính thần và bảo linh hồn là tên 
nô lệ tiêu cực của ngẫu nhiên. Maskarin Gosala bảo kẻ thiện hay người ác cũng bị số mệnh chỉ huy hết, 
không phải cứ làm thiện thì được hưởng phúc, làm ác thì phải chịu hoạ. AJita Kaskambalin bị đát hơn 
nữa, cho con người chỉ gồm đất, nước, gió, lửa, và bảo: “Kẻ điên khùng cũng như người hiền triết chết rồi 
thây rã ra thành cát bụi, tiêu diệt hết chăng còn gì cả”. Tác giả tập anh hùng ca Ramayana tả lababi, con 
người hoài nghi tuyệt đối chế nhạo Rama đã từ chối một vương quốc đề thực hiện ước nguyện: 

Jababi, nhà bác học Bà La Môn có tài nguy biện, 

Nghi ngờ đức Tìn, điều Phải, Bốn phận, ông ta bảo vị quan hầu trẻ tuổi xứ Ayogha: 


Này Rama, tại sao lại đề những lời cách ngôn tai hại đó làm mờ ám lương tâm, méo mó trí óc nhự 
vậy. 


Những cách ngôn đó đã làm cho bao nhiêu kẻ chất phác không suy nghĩ phải lâm lạc?... 
Ôi, ta thương hại những kẻ lầm lạc đó cứ mải miết đi tìm một bổn phận hảo huyền. 

Phí phạm dâng đô cúng cho các thần linh, tổ tiên. 

Thật là phí thức ăn! Thần và tổ tiên đâu có nhận tế lễ của ta! 

Và thức ăn một khi phân phát đi rồi còn nuôi ai được nữa đâu. 


Thức ăn dâng cho một tu sĩ Bà La Môn, tô tiên ta côn làm sao dùng nó được nữa? 


44 


Chính bọn tu sĩ qui quyệt đó đặt ra lệ đó, chúng ích kỉ bảo ta: 
“Dâng đô cúng và sống khổ hạnh đi, từ bỏ hết của cải đi mà câu nguyện! ”. 


Nhưng làm gì có thể giới vị lai. Rama này, các hì vọng, và tín ngưỡng của loài người toàn là hảo cả 
đáy: 


Vậy cứ hưởng lạc trên cõi trần này và từ bỏ ảo tưởng vớ vấn vô ích đó đi. 


Khi Phật Thích Ca tới tuôi thành nhân, Ngài thấy ở Bắc Ấn, từ thành thị tới lâm tuyền đâu đâu cũng 
vang lên những cuộc tranh luận triết lí mà thuyết vô thần và thuyết duy vật đắc thắng. Những Upanishad 
cuối cùng và những sách Phật giáo cổ nhất chứa đầy những đoạn ám chỉ các tà giáo đó. Có cả một giới 
ngụy biện lang thang — bọn Paribbaj/aka, tức bọn lữ hành — già nửa năm đi khắp làng này tới làng khác, 
thành thị này tới thành thị khác để tìm tín đồ hoặc phản kháng những người chống lại họ. Có vài nhà dạy 
thuật lí luận để chứng minh bất kì một điều gì, họ thật xứng đáng với danh hiệu: “Bọn chẻ cái tóc làm tư” 
hoặc: “Loài lươn trơn tuột”[1], có nhà chứng minh rằng không có Thượng Đế, và đạo đức hoàn toàn vô 
ích. Dân chúng bu lại nghe họ thuyết hoặc tranh luận, người ta còn xây cất cả những phòng rất rộng làm 
chỗ hội họp cho họ trô tài và các vị vua chúa còn tặng giải thưởng cho những triết gia thắng trong các 
cuộc đấu khâu đó nữa. A, cái thời đó thật lạ lùng, đúng là trăm hoa đua nở bên cái dòng tư tưởng tự do 
chảy tràn bò[2]. 


Chúng ta không có được nhiều tài liệu về các nhà trong phái hoài nghi đó, sở đĩ còn biết được chút gì 
là chỉ nhờ những bài đôi thủ của họ công kích họ. Người được biêt sớm nhật, ít nhât là biệt tên, là 
Brihaspati, nhưng các 5/ra [kinh] vê thuyêt hư vô của ông đã thât lạc và ông chỉ còn lưu truyên lại có 
môi một bài thơ, trong đó ông chỉ trích các tu sĩ một cách không úp mở, không có chút tôi tăm siêu hình 
gì cả. 

Không có trời mà cũng không có sự giải thoát cuối cùng, 

Không có linh hôn, không có thế giới vị lai, không có những nghỉ thức của các tập cấp... 

Ba kinh Veda, ba cách tự chủ, 

Và tất cả những tro bụi của sự hồi hận, 

Tắt cả những cái đó chỉ là những mánh khoé mưu sinh của một bọn người 

Thiểu trí tuệ và thiếu hùng dũng... 

Làm sao cơ thể của chúng ta này, sau khi thành cát bụi còn có thể 


Trở về trái đát này được nữa? Và nếu có một bóng ma nào có thê qua 


Các thế giới khác, thì làm sao nó không nhớ nhung thương tiếc 


45 


Những người thân nó để lại phía sau, mà không quay về với họ? 
Những tang lễ tốn kém 

Chỉ là những khoé mưu sinh 

Của bọn tu sĩ quỉ quyệt tưởng tượng — thể thôi... 

Còn sống thì người ta cứ hưởng đời, đừng nhịn gì cả, 

Của tất cả bạn bè mà ăn uống linh đình, càng nhiều bơ sữa càng tỐI. 


Thuyết đó của Brihaspati làm phát sinh phái duy vật Ấn Độ, gọi là Charvaka (tên một người trong 
phái). Họ chế nhạo thuyết cho rằng các kinh eđz là chân lí được thiên khải. Họ bảo, chân lí không thê 
nào biết được nếu không dùng tới giác quan. Cũng không thể hoàn toàn tin lí trí được vì giá trị của một 
qui kết không những tuỳ thuộc cách nhận xét đầu tiên có đúng hay không, cách lí luận có đúng phép hay 
không, mà còn giả thuyết này nữa: sự việc trong dĩ vãng xảy ra cách nào thì trong tương lai cũng xảy ra 
như vậy, nhưng giả thuyết đó, như Hume sau này nói, có gì là chắc chăn đâu. Xét kinh nghiệm bản thân 
và xét lịch sử đâu có thấy năng lực siêu nhiên nào chỉ huy vũ trụ đâu. Hiện tượng nào cũng tự nhiên hết, 
chỉ những kẻ ngu ngôc mới cho là tại ma qui hay thần linh. Chỉ có vật chất là thực thể, cơ thể là các 
nguyên tử, bộ óc chỉ gôm các tế bào suy tư, chính cơ thể chứ không phải linh hồn cảm thấy nhận, trông 
thấy, nghe thấy, suy nghĩ. Có ai bao giờ thấy một linh hồn tách ra khỏi cơ thể không? Không có sự bất 
diệt và không ai có thê tái sinh được. Tôn giáo là một sự sai lầm, mê hoặc, một thứ bệnh hoặc một thuật 
lừa gạt, không cần đặt ra giả thuyết có một Thượng Đề để giảng thế giới hoặc hiểu thế giới. Sở đĩ có 
những người cho tôn giáo là cần thiết chỉ vì họ quen tôn giáo quá rồi đến nỗi thấy lạc lõng, bơ vơ. Luân lí 
có căn bản tự nhiên, nó dựa trên những mặc ước, và nhu câu xã hội, chứ không dựa trên một mệnh lệnh 
thần linh. Thiên nhiên thản nhiên không phân biệt thiện ác, không khen thưởng đạo đức, không trừng phạt 
tội ác và mặt trời chiếu cho mọi người, cho các tên bịp bợm cũng như cho các vị thánh đức, nếu thiên 
nhiên có một cái “đức” nào về phương diện luân lí thì chỉ là cái “đức” phi đạo đức siêu việt. Không cần 
phải diệt bản năng cùng thị dục vì những cái đó tự nhiên sinh ra. Đạo đức là một sự lầm lẫn, mục đích của 
đời sống là sống, và sự minh triết chân chính là tìm hạnh phúc. 


Triết lí cách mạng của phái Charvaka đó châm dứt thời đại các Veda và Upanishad. Nó giảm uy thế 
của các Bà La Môn và gây một khoảng trồng trong xã hội Ấn Độ, cần có một tôn giáo mới đề lắp khoảng 
trống đó. Nhưng học thuyết của phái đó đã được tiếp tục và thành công tới nỗi hai tôn giáo tới sau đáng lí 
để thay thê đức tin trong các kinh J⁄eda, thì lạ lùng thay, lại đều là tôn giáo vô thần cả. Cả hai đều thuộc 
vào phong trào Wasfika, hay hư vô, cả hai đều xuất phát không phải trong tập cấp tu sĩ, mà trong tập cấp 
chiến sĩ (Kshariya), để phản ứng với chủ trương thân học và với thói nghỉ thức câu nệ của giới tu sĩ. Hai 
tôn giáo đó, .Jainisme (Kì-Na giáo) và Phật giáo mở màn cho một thời đại mới trong lịch sử Án Độ. 


IH. MAHAVIRA VÀ CÁC GIÁO ĐÒ JAÏN 


Vị đại anh hùng — Tin ngưỡng Jaïn — Đa thân giáo vô thần — Tu khổ hạnh — Tự tử để cứu rồi — Kết 
thúc 


Vào khoảng giữa thế kỉ thứ VI trước công nguyên, một em trai sinh trong gia đình quí phái giàu có 
thuộc bộ lạc Lichchavi, ở ngoại ô châu thành Vaishali, ngày nay là tỉnh Bihar{3 |. Song thân em mặc dầu 
có của, nhưng thuộc vào một giáo phái tin rằng sự tái sinh là một đại bất hạnh mà sự tự tử là một đại phúc 
trời ban. Khi con trai được ba mươi mốt tuổi, hai ông bà tự ý tuyệt thực để quyên sinh. Đứt ruột về hai cái 


46 


tang đó, người con không màng thế tục nữa, cởi bỏ hết y phục, bỏ nhà cửa mà lang thang trong miền Tây 
Bengale như một nhà tu hành khổ hạnh đề tìm huệ giác và sự thanh khiết. Sau mười ba năm hoàn toàn 
thoát l¡ xã hội như vậy, ông được một nhóm đồ đệ tôn là J¡na (có nghĩa là chính phục), tức một vị đại sứ 
đồ, mà theo họ, cứ cách một khoảng thời gian đều đều nào đó lại xuất hiện để đem ánh sáng đạo đức cho 
Ấn Độ. Đồng thời họ đổi tên ông thành ⁄4havira, vị đại Anh hùng, và tự gọi là z7 theo tín ngưỡng đặc 
biệt của họ. Mahavira thành lập một tăng lữ tự nguyện sống độc thân và một phẩm chức, khi ông mất[4] 
số tin đồ lên tới mười bốn ngàn. 


Lần lần giáo phái đó dựng nên một hệ thống tín ngưỡng và thành một trong những tôn giáo kì cục 
nhất trong lịch sử nhân loại. Từ một lí luận vô cùng thực tế rằng tri thức nào cũng bị hạn chế, có tính cách 
tương đối và nhất thời, họ đưa tới kết luận này là không có gì là hoàn toàn đích xác, cái mà ta cho là đúng 
thì xét theo quan điểm khác sẽ thấy là sai. Họ kế chuyện sáu người mù sờ voi. Người sờ cái tai, bảo voi là 
một cái nia lớn, người sờ cái căng, bảo voi là một cái cột tròn lớn. Vậy phán đoán của con người rất hạn 
chế, tuỳ hoàn cảnh, chỉ những đắng cứu thế, tức J¡zz cứ cách một thời gian đều đều lại xuất hiện mới nắm 
được chân lí tuyệt đối. Ngay những kinh ƒ⁄eđz cũng chẳng giúp ta được gì, lời trong kinh không phải là 
lời thiên khải, chỉ do lẽ này là không có Thượng đề. Các giáo đồ .Jzïz bảo không cần phải tưởng tượng ra 
một đắng Hoá công hoặc một Tối sơ Nguyên nhân nào đó, một em bé cũng có thể đả phá giả thuyết đó 
được, vì một đẳng Hoá công tự sinh, một Tối sơ Nguyên nhân không có nguyên nhân, là điều vô lí, không 
hiểu nỗi cũng như một thế giới tự xưng không có nguyên nhân. Thà cứ bảo răng vũ trụ đã có từ thuở nào 
tỚI gIỜ, CỨ biến chuyền, thay đổi hoài hoài, do những năng lực cô hữu của nó, chứ chẳng có ý chí của một 
vị thần nào cả, thà cứ bảo như vậy lại còn dễ nghe hơn. Nhưng tỉnh thần Ấn Độ không hợp với một chủ 
trương tự nhiên cố chấp tới mức đó. Phái Jaïn sau khi mời Thượng để rời khỏi thiên đường rồi, bèn đưa 
hết các vị thần trong sử và trong huyền thoại của họ vô. Rồi họ cũng tổ chức các tế lễ, cũng dốc lòng thờ 
phụng những vị thánh đó, chỉ khác là họ coi các ngài cũng chết, cũng luân hồi, chứ không phải là những 
đẳng sáng tạo và làm chủ vũ trụ. Họ cũng không phải là duy vật, họ chấp nhận quan điểm nhị nguyên, có 
tỉnh thần và vật chất, và cho rằng vạn vật, ngay cả đá và kim thuộc cũng có linh hồn. Linh hồn nào đã 
sông một đời không tội lỗi thì sẽ thành một Parama#man — tức tối cao linh hồn — và trong một thời gian 
khỏi phải đầu thai. Chỉ những linh hồn cao cả nhất, hoàn toàn nhất mới được “giải thoát” vĩnh viễn, 
những linh hồn đó gọi là 4zhzz, thượng đăng thần, sống vui vẻ như các thần của Epicure, trong một cõi xa 
xăm nào đó, không tác động được tới công việc của loài người, nhưng khỏi phải đầu thai. 


Muốn được giải thoát thì theo họ phải sống khổ hạnh và giữ đúng “giới luật” ah¿msa (bất tôn sinh — 
tuyệt đối tránh không gây thương tích cho một sinh vật nào[5]). Nhà tu hành Jaïn nào cũng phải đọc năm 
lời nguyện dưới đây: không giết bất kì sinh vật nào, không nói đối, không lẫy một vật gì nếu không phải 
là vật tặng, giữ sự thanh khiết và từ chối mọi thú vui của xã hội bên ngoài. Họ cho cái vui của ngũ quan là 
một tội lỗi; lí tưởng phải đạt được là thản nhiên với vui, khổ, hoàn toàn không bị ngoại vật chỉ phối. Một 
tu sĩ Jaïn không được phép cày ruộng vì như vậy phải vỡ đất, giết các côn trùng trong đất. Cũng không 
được uống mật, sợ làm hại đời sống của ong, không được lọc nước để uống sợ sẽ làm chết các sinh vật 
nhỏ li ti trong nước, đốt đèn thì phải che chung quanh ngọn đèn đề cho các loài sâu (như con thiêu thân) 
khỏi vô ý đụng vào lửa, và đi đâu phải quét sạch đất ở phía trước để khỏi dẫm nhằm các sinh vật. Không 
bao giờ được giết bất kì con vật nào dù đề tế lễ, và nếu theo đúng tín ngưỡng cho tới cùng thì nên lập 
những trại, những chuồng, như ở Ahmedabad, đề nuôi các loài vật già hoặc bị thương. Chỉ có mỗi sinh 
mạng cho họ có quyền diệt là sinh mạng của chính họ. Đạo của họ chấp nhận sự tự tử, đặc biệt là cách 
tuyệt thực để tự tử vì cách đó để tỏ rằng đã hoàn toàn thắng được cái ý chí mù quáng muốn sống. Một số 
lớn giáo đồ Jaïn chết cách đó và hiện nay các trưởng phái còn tuyệt thực để chết. 


Tại một xứ mà cuộc sống thời nào cũng gay go thì một tôn giáo phủ nhận cuộc sống như vậy chắc 
được nhiều người theo lắm, nhưng ngay ở Ấn Độ, lối tu khổ hạnh quá mức đó làm cho tôn giáo khó 
truyền bá được rộng. Ngay từ buổi đầu, giáo phái Jaïn luôn luôn chỉ là một thiểu số, và ở thế kỉ thứ VII, 
khi nhà sư Huyền Trang ở Trung Hoa qua, thấy họ đông và có uy thế, có lẽ chính là thời cực thịnh của họ 


47 


sau một lịch trình tiến hoá không sôi nổi gì lắm. Vào khoảng 79 sau công nguyên, có một sự chia rễ về 
vấn đề khoả thân, từ đó hai phái: phái Sñwefambara — bận áo trắng — và phái Digambara mà y phục chỉ là 
không khí. Ngày nay cả hai phái đều ăn bận theo thời và theo tục trong miên, chỉ riêng các vị thánh của 
họ là hoàn toàn khoả thân đi ngoài đường. Hai phái đó lại chia làm nhiều tiểu phái nữa: phái Digambara 
chia làm bồn tiểu phái, còn phái Shwetambara chia làm tám mươi bốn tiểu phái. Cộng cả hai phái hiện 
nay chỉ gồm 1.300.000 tín đồ trên một dân số 320.000. 000. Chính thánh Gandhi cũng đã chịu ảnh hưởng 
mạnh của tôn giáo đó, ông coi giới luật ah¿sư là qui tắc trong đời sống và đời hoạt động chính trị của 
ông, ông chí quân một miếng vải ở dưới bụng và rất coi thường sự tuyệt thực tới chết. Các tín đồ Jaïn có 
quyên được coi ông là một trong những J/w¿ của họ, cứ cách một thời gian đều đều hạ giới đầu thai để 
chuộc tội cho thế ĐIỚI. 


II. TRUYỆN PHẬT THÍCH CA 


Bối cảnh của Phật giáo — Phật Thích Ca ra đời — Tuổi trẻ - Buồn về nhân sinh — Ra đi — Mấy năm tu 
hành khô hạnh — Ảnh sáng — Cảnh Niệt bàn 


Sống sau hai ngàn rưỡi năm, chúng ta khó mà biết rõ được những hoàn cảnh kinh tế, chính trị và luân 
lí đã làm cho hai tôn giáo rất nghiêm khắc và rất bi quan như vậy xuất hiện, đạo Jaïn và đạo Phật. Chắc 
chắn là dưới thống trị của dân tộc Aryen, Ấn Độ đã tấn bộ nhiều về vật chất: nhiều thành phố đã được 
dụng lên như Patalipatra và Vaishali, kĩ nghệ và thương mại đã tạo được sự phú túc, có phú túc rồi thì 
được an nhàn. Có lẽ nhờ sự phú túc đó mà chủ nghĩa hưởng lạc và chủ nghĩa duy vật mới xuất hiện ở thế 
ki VI và thứ VI trước công nguyên. Nó lại không lợi cho tôn giáo, ngũ quan muốn thoát li mọi sự bó 
buộc tỉnh thần và mong có những triết thuyết giải phóng cho. Cũng như Trung Hoa thời Không Tử, ở Hi 
Lạp thời Protagoras - ây là chưa nói thời đại chúng ta - ở Ấn Độ, thời Đức Phật ra đời, các tín ngưỡng cũ 
đã suy vi và trong dân chúng có tâm trạng hoài nghi, hỗn loạn về luân lí. Đạo Jaïn và đạo Phật mặc dầu 
nhiễm cái thuyết vô thần bi thảm của một thời đại đã mất hết ảo tưởng, đều chồng lại chủ nghĩa khoái lạc 
của một xã hội ăn không ngồi rồi, xa hoa phủ phiếm tự cho mình là “tự đo, tắn bộ”[6]. 


Theo truyền thuyết Ấn Độ thì thân phụ Đức Phật, Shuddhodhana [Tịnh Phạn] thuộc giới thượng lưu 
của thị tộc Gautama trong bộ lạc anh dũng Shakya, quốc vương xứ Kapilavastu ở chân núi Himalaya. Sự 
thực thì chúng ta chưa biết rõ gì về Đức Phật và sở dĩ tôi chép lại dưới đây những chuyện về ngài, không 
phải vì giá trị lịch sử của nó mà vì nó giữ một địa vị rất quan trọng trong văn học Ấn Độ và trong các tôn 
giáo châu Á. Theo các học giả thì ngài sinh vào khoảng 563 trước công nguyên, chúng ta chỉ biết vậy 
thôi, ngoài ra đều là truyền thuyết hoang đường cả[7]. Các cuốn 74/aka chép lại như sau: 


Thành phố Kapilavastu [Ca Tì La Vệ], sắp làm lễ trăng tròn. Bảy ngày trước ngày rằm hoàng hậu 
Maya [Ma Da] làm lễ long trọng, dùng rất nhiễu hoa và dẫu thơm nhưng không có rượu. Ngày mùng bảy 
bà dậy thật sớm, tắm gội bằng hương thuỷ và bồ thí bốn trăm ngàn đông tiền. Y phục rực rỡ, bà ăn những 
cao lương mĩ vị, đọc lời cầu nguyện Uposatha[8J rồi vô căn phòng đẹp đẽ, lên giường nằm, thiêm thiếp 
ngủ. 


Bà nằm mộng thấy bốn vị đại vương khiêng bà với chiếc giường của bà tới núi Himalaya, rôi đặt bà ở 
trên đôi Manosila... Tại đáy các vị hoàng hậu của họ ra chào bà, dắt bà tới hỗ Anata, tắm rửa cho bà 
hết mọi ô uề trần thế, quấn bà vào chiếc thiên y, xức dẫu thơm và cài những đoá hoa tiên lên áo bà. Gần 
đó là một núi bạc, trên đỉnh có nhà vàng. Các hoàng hậu đó dọn cho bà một chiếc giường tiên trong ngôi 
nhà đó, đầu hướng về 2 phía đông và đặt bà lên giường. Lúc đó Bodhisatiwa[9J [Phật Bồ Tát) biến hình 
thành một con voi trắng. Gần đó có một ngọn núi vàng, con voi trắng ở trên núi XUÔNg, từ phương Bắc 
tới, đặt chân lên núi bạc. Vòi của nó như một cái sừng bằng bạc quắp một bông sen trắng. Rôi nó vừa hí 


48 


vừa bước vồ nhà vàng, đi ba lần chung quanh giường bà, húc nhẹ vào sườn phải, như chui vào bụng bà. 
Thể là voi trăng bắt đầu một đời sống mới. 


Hôm sau, hoàng hậu Maya tỉnh dậy, kể lại giác mộng cho nhà vua. Nhà vua bèn cho vời sáu mươi 
bốn tu sĩ Bà La Môn danh tiêng nhát, tiếp đãi họ long trọng, dọn tiệc linh đình và tặng họ nhiều bảo vật. 
Khi họ no nê ri, nhà vua bèn nhờ họ đoán mộng. Họ đáp: "Xin nhà vua yên tâm: hoàng hậu sẽ sinh một 
hoàng tử chứ không phải một công chúa, nêu lớn lên hoàng tử vẫn ở trong cung điện, thì sẽ thành minh 
quân một nước phú cường thịnh trị, nếu rời bỏ cung điện mà đi chu du thiên hạ thì sẽ thành một vị Phật 


” 


đất nhân loại ra khỏi bến mê... `. 


Hoàng hậu hoài thai mười tháng, Bodhisatiwa ở trong bụng bà như dâu ở trong chén, gân fới ngày 
sinh nở, bà ngỏ ý muốn về nhà cha mẹ, bèn tâu với vua Shuddhodhana: “Thiếp xin được về nhà cha mẹ 
thiếp ở Devadaha ”. Nhà vua ng thuận, sai san phẳng con đường từ Kapilavastu tới Devadaha; lại sai 
bày chậu cảnh, cắm cờ hai bên đường, hoàng hậu ngôi trên một chiếc kiệu bằng vàng do một ngàn thị 
thân khiêng, phía sau đám đông tiên chân, nghỉ tượng chỉnh tế. Ở ' khoảng giữa hai châu thành có một khu 
rừng nhỏ mọc cây “sal”[I0J gọi là vườn Lumbini, thuộc chung về hai châu thành và dân chúng thường 
tới dạo cảnh. Lúc đó, từ sốc lên tới cành, cây nào cũng đây bông, trồng xa chỉ thấy một đám bông... 
Hoàng hậu muốn ngừng lại dạo cảnh một lát. Tới góc một cây “sal” cổ thụ to lớn, bà muốn vít một cành 
thì cành tự nhiên rủ xuống vừa tâm tay bà, mêm mại như một cây sậy. Vừa đưa tay lên năm cành thì bồng 
thấy chuyển bụng. Đám hộ giá vội giăng màn ở chung quanh rồi rút lui. Vừa lúc đó, còn đương đứng, tay 
vân năm cành sai, bà sanh hoàng tử... Trẻ khác ở trong bụng mẹ ra thì nhơ nhớp, Bodhisattwa thì không 
vậy. Như một vị thuyết pháp ở trên đạn bước xuỐng, như một người xuống câu thang, Bodhisattwa đưa 
hai tay hai chân ra, rôi đứng thẳng dậy, thân thể hoàn toàn sạch sẽ, không bợn chút do, láng bóng như 
viên ngọc đặt trên tấm vải Bénarès, Bodhisatiwa từ trong bụng mẹ bước xuống như vậy”. 


¬”Ì NEPAE 


«œlzz.`x*: 


Ý NV Ế? Í A ,QUMBIM 
§ (*% ? Ô ⁄À KAPILAVATTHU 


AND 
Ê 1o Naugah 1 To Cxr ho, S'RROUNDING AREA 


Lạm Tì Ni (Lumbini) và Ca Tì La Vệ (Kapilavastu hay Kapilavatthu) 
Chúng ta cũng biết thêm rằng khi Đức Phật ra đời thì ánh sáng rực rỡ hiện trên trời, những người điếc 


bỗng nghe được, những người câm bỗng nói được, những kẻ què quặt bỗng đứng dậy được, các vị thần 
trên trời cuối xuống nhìn vào các vua chúa ở thật xa lại chúc mừng. Tiếp theo là đời sống rực rỡ xa hoa 


49 


thời thiếu niên của Ngài, lời văn bóng bây, đẹp đẽ. Ngài sống sung sướng “như một vị thần” trong ba 
cung điện, vua cha rất cưng, tránh cho Ngài khỏi phải thấy những cảnh khổ, buồn rầu của kiếp người. Có 
bốn vạn vũ nữ bày trò vui cho Ngài, và tới tuôi kết hôn, người ta trình diện cho Ngài năm trăm thiếu nữ 
diễm lệ đề Ngài lựa. Vì thuộc tập câp kshatriya, Ngài được học đủ mọi môn võ bị, nhưng Ngài cũng theo 
học các vị minh triết và làu thông mọi triết thuyết được thời đó chấp nhận. Ngài cưới vợ, rồi có con, sống 
trong cảnh phú quí, yên ổn, được mọi người trọng vọng. 


Một hôm — cũng theo truyền thuyết — Ngài ra khỏi cung điện, dạo chơi thăm cảnh phó phường, và 
thây một ông già trong đám đông, một hôm khác Ngài thây một người đau, sau cùng lân thứ ba Ngài thây 
một người chêt. Theo thánh thư do đệ tử chép thì chính Ngài kê lại chuyện đó như sau: 


Ôi, chư tăng, ía vốn tôn nghiêm và rất đổi đa cảm, lúc đó ta nghĩ bụng: “Một người thường, vô học, 
khi trông thấy một ông già tắt lo lắng, xấu hồ, tởm vì nghĩ tới nôi sau của mình. Và fa cũng vậy ta cũng sẽ 
phải già, không tránh được cảnh già, thể thì ta cũng lo lắng, tởm khi thấy một ông già ?”. Ta nghĩ 
đường đường như ta thì không nên vậy. Rôi trong khi suy nghĩ, tất cả lòng tự cao tự đại của ta hôi trẻ 
bổng biến mát... Vậy, chư tăng, trước khi được giác ngộ, chính ta cũng phải theo luật thiên nhiên là do 
cha mẹ sinh ra, ta suy nghĩ về bản thể của sự sinh, chính ta cũng phải theo luật tự nhiên là sẽ già, ta suy 
nghĩ về bản thể của sự già nua, sự đau ốm, sự buôn rầu và sự ô trọc. Và ta nghĩ bụng: “Ta phải theo cái 
luật “sinh ” đó mà bây giờ suy nghĩ về bản thể của sự “sinh” thì sẽ ra sao... và thấy được cái bản thể 
đáng thương của sự “sinh”, ta mới tìm cải cảnh bình tĩnh cực kì của Niết bàn ”. 


Tôn giáo nào thì mới đầu cũng suy nghĩ về sự chết, có lẽ nêu không có sự chết thì không có các vị 
thần. Đối với Phật, những cảnh tượng đó làm cho Ngài bắt đầu “giác ngộ”. Ngài như thình lình “cảm 
tâm”, quyết bỏ cha già, vợ và con thơ lại mà sống cuộc đời một nhà tu hành khổ hạnh trong rừng núi. 
Đêm sau Ngài rón rén vào phòng vợ đề nhìn lần cuối cùng em bé Rahula[1 1]. Đoạn chép trong thánh thư 
Phật giáo về lúc đó, các tín đồ Gautama đều thuộc lòng. Đoạn đó như sau: 


Ngọn đèn dâu — loại dâu có hương khí — đương leo lét cháy. Trên giường có rắc hoa nhài và các thứ 
hoa khác, thân mẫu em Ruhula đương ngủ, bàn tay đặt trên đâu con. Đức Bodhisattwa đứng ở bậc cửa, 
nhìn cảnh tượng đó và nghĩ bụng: “Nếu ta gạt tay nàng ra để bồng con lên thì nàng sẽ tỉnh mắt và ía khó 
mà rứt ra đi được. Thôi đề khi nào thành Phật, sẽ trở về thăm con”. Rồi Ngài quay ra, bước xuống thêm. 


Lúc đó chưa sáng. Ngài cưỡi con ngựa Kanthaka [Kiền trắc] ra khỏi châu thành. Chauna [Xa Nặc], 
mã phu của Ngài, níu lấy đuôi ngựa một cách thất vọng. Tức thì Mara (Ma vương) hiện ra để dụ dỗ Ngài, 
hứa tặng Ngài những vương quôc lớn. Ngài từ chối, tiếp tục đi, øặp một con sông, con ngựa nhảy vọt một 
cái qua ngay bờ bên kia. Ngài muốn quay lại ngó nơi chôn nhau cắt rốn của mình một lần nữa, nhưng cố 
nén được lòng. Lúc đó trái đất mênh mông bèn quay nửa vòng thành thử không quay lại mà Ngài cũng 
thấy châu thành. 


Ngài ngưng lại một nơi gọi là Uruvela[12]. Ngài bảo: “Lúc đó ta nghĩ bụng chỗ này phong cảnh đẹp 
đẽ, có rừng cao, có suối trong, có nơi thích thú đề tắm, chung quanh có đồng cỏ và làng xóm”. Ở đó Ngài 
tu khổ hạnh một cách nghiêm khắc nhất luôn sáu năm theo phái Yoga [Du già] thời đó đã xuất hiện ở Án 
Độ. Ngài sống bằng cây cỏ, có hồi sống bằng phân nữa. Thức ăn giảm xuống hoài cho tới khi mỗi ngày 
chỉ ăn một hạt gạo. 


Tết cỏ làm quân áo. Đề tự hành hạ, Ngài nhỏ tóc, nhỏ râu, hết sợi này tới sợi khác, nằm gai và đứng 


thắng hàng mấy giờ không nhúc nhích. Thân thể cáu ghét bụi, xù xì như thân cây cổ thụ. Rồi Ngài lại tới 
ngủ giữa một bãi chứa chất các thây thú vật và ác điều. Ngài kể tiếp: 


50 


Ta nghĩ bụng: “Nếu mình nghiễn chặt răng, ép lưỡi lên màng cúa, dùng tỉnh thần để diệt tỉnh thân, 
thì sẽ ra sao? ” (ta làm đúng như vậy). Mô hôi từ nách ròng ròng chảy xuống... Rồi ta nghĩ bụng: “Nếu ta 
rán nín thở để đạt tới trạng thái xuất thân thì sẽ ra sao?”. Thể là ta nín thở, không thở bằng miệng, cũng 
không thở bằng mũi. Và trong khi ta nín thở như vậy thì ta thấy một tiếng gió mạnh từ trong lỗ tai thổi ra. 
Như thể một người lực lưỡng thọc mũi kiếm vào đâu ta vậy, có tiếng gió mạnh ù ù trong óc.. . Rôi nghĩ 
bụng: “Nếu ta ăn thật Ít, chỉ một nhúm hạt đậu, hay hạt gạo thì sẽ ra sao?”. Thân thể ta chỉ còn Xương 
với da. Vì thiếu ăn, ta gây gò quá, ngôi xuống đám bụi mà chỉ để hẳn xuống một vết nhỏ bằng vết chân 
con lạc đà. Vì thiếu ăn, khi ta năm xuông thì xương sống như một chuỗi ông chỉ nhỏ. Vì thiếu ă ăn, mắt ta 
hỏm xuống như một cái giếng sâu và tia mắt từ trong chiếu ra lấp lánh như làn nước ở đáy giếng. Vì 
thiếu ă ăn, da đâu ta nhăn nhúm lại y như vỏ một quả bầu hái non để dãi dẫu dưới mưa, ngoài nắng. Lúc 
đó nắm vào bao tử thì thấy nó dẹp lép, ngón tay đụng tới xương sống. Ta rán nghỉ ngơi một chút nhưng 
láo đáo, ta té tịp mặt xuống đất vì thiếu ăn. Ta xoa bóp chân tay cho cơ thể bớt nhức nhối, xoa tới đâu 
lông rụng tới đó, vì thiếu ăn. 


Nhưng một hôm Đức Phật nghĩ rằng sự khổ hạnh đày ải tắm thân không phải là cách hay nhất để giác 
ngộ. Có lẽ ngày đó Ngài đói hơn những ngày khác, hoặc một kĩ niệm êm ái nào đó làm dao động lòng 
Ngài. Ngài thấy rằng tất cả sự khổ hạnh đó không làm cho Ngài giác ngộ như Ngài mong muốn. “Cách tu 
khắc khô đó không đem lại cho ta sự giác ngộ siêu phàm, cái nhuệ trí của lương tâm — mà chỉ cái này mới 
thực cao cả”. Trái lại là khác: nếu có nhờ cách đó mà tỉnh thần thanh thoát được một chút ít thì lại mắc cái 
thói tự cao tự đại rằng mình đã chịu nổi mọi nỗi khổ hạnh. Thế là Ngài bỏ lỗi tu đó, lại ngồi dưới bóng 
mát cây cổ thụ. Ngài ngồi đó, tuyệt nhiên không nhúc nhích, quyết tâm bao _g1Ờ tự giác rôi mới đi chỗ 
khác. Ngài trầm tư: cảnh sinh lão bệnh tử do đâu mà ra? Bỗng Ngài cảm thấy cái cảnh sinh tử, tử sinh cứ 
nối tiếp nhau một cách bất tuyệt, có sinh thì có tử có tử thì có sinh, mỗi lần tâm hồn yên ồn, vui vẻ thì lại 
ước ao những vui khác rồi chịu những âu sầu khác, thất vọng khác, đau khổ khác. “Như vậy, khi tinh thần 
ta đã thanh tĩnh, trong trẻo rồi, ta đã trầm tư về lẽ sinh rồi tử, tử rồi sinh của muôn loài. Trong một lúc 
thiên thị, trong trẻo, siêu nhiên, ta thấy các sinh vật, dù sang dù hèn, dù xấu đù đẹp, đều chết rồi tái sinh, 
chịu cái kiếp sung sướng hay khổ tuỳ theo cái Kzzma [Nghiệp] của mình nghĩa là theo luật nhân quả phổ 
biến này: làm điều thiện thì được thưởng, làm điều ác thì bị phạt trong kiếp này hoặc trong kiếp sau, khi 
linh hồn đầu thai rồi. 


Chính vì thấy cảnh liên tục sinh tử, tử sinh đó, Đức Phật đâm chán ngán về kiếp người. Ngài bảo: sinh 
là nguồn gốc của mọi khổ não. Vậy mà loài người cứ phải tái sinh hoài, có khác gì để làm cho biển khổ 
không lúc nào vơi không... Vì đâu cái dòng “sinh sinh” đó không ngừng lại? Chỉ có luật Karma luôn luôn 
bắt người ta phải. đầu thai hoài để linh hồn chuộc tội trong những kiếp trước. Nếu có một người nào sáng 
suốt sông công bằng, một mực nhẫn nhục, nhân từ với mọi người, nêu lòng người đó không ràng buộc với 
những cái phù du nhất thời mà chuyên chú vào những cái vĩnh cửu, thì có lẽ người đó hi vọng thoát được 
cảnh tái sinh mà cái dòng suối khổ não sẽ cạn chăng? Nếu người ta có thể nén cái thị dục vị kỉ mà rán chỉ 
làm điều thiện thì có lẽ vượt được cái bản ngã — nó là ảo tưởng đầu tiên và tệ hại nhất của con nĐØười — 
linh hồn có thể hoà đồng, hợp nhất với cái đại ngã vô biên vô thức chăng? Gột sạch được những tư dục 
đó, lòng người sẽ được bình tĩnh làm sao? Không gột sạch được thì làm sao bình tĩnh? Ở dưới trần này 
không sao có hạnh phúc được, như bọn vô tín ngưỡng thường nghĩ, mà kiếp sau cũng không sao có hạnh 
phúc được như biết bao tôn giáo đã tuyên bố. Nói bậy hết ráo. Chỉ được bình tĩnh khi nào diệt được dục, 
lúc đó linh hồn sẽ yên ồn, thanh thoát trong cảnh Niết Bàn. 


Vậy là sau bảy năm trầm tư, Đức Phật tìm được nguyên nhân của đau khổ, Ngài lại đất thánh Bénarès 
[Ba La Nai] và trong vườn hươu [lộc uyên] Sarnath băt đâu giảng thuyêt Niệt Bàn cho nhân loại. 


IV. LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT[13] 


51 


Chân dung Đức Phật — Phương pháp của Ngài — Tứ diệu đề - Bát chính — Ngũ giới — Đức Phật và 
Chúa Ki Tô — Thuyêt bât khả tri và chủ trương phản đôi giáo hội — Chủ trương vô thân của Phật — Tâm lí 
học vô linh hôn — Y nghĩa của Niệt Bàn 


Cũng như mọi nhà truyền giáo thời đó, Đức Phật đã giảng đạo lý trong các cuộc đàm thoại, trong các 
cuộc hội nghị, hoặc bằng những ngụ ngôn. Cũng như Socrate và Chúa Ki Tô, không bao giờ Ngài có ý 
chép lại đạo của Ngài thành sách, mà chỉ tóm tắt những ý chính thành những sutta. Theo những hồi kí của 
những đệ tử đầu tiên của Ngài thì tính tình Ngài hiện rõ lời Ngài giảng dạy đó, và Ngài là nhân vật đầu 
tiên trong lịch sử Ấn Độ lưu lại cho ta một bức chân dung rõ rệt: một người rất nhiều nghị lực, uy nghi và 
hào hùng, nhưng ngôn ngữ và cử chỉ rất dịu dàng và có đức bao dung vô cùng. Ngài không[ 14] tự cho 
mình được thiên khải. Trong các cuộc tranh luận, Ngài tỏ ra kiên nhẫn và tôn trọng ý kiến của người khác 
hơn hết thảy các đại sứ đồ của nhân loại. Cứ theo lời các đệ tử của Ngài — có lề họ cũng hơi nói quá — thì 
Ngài theo đúng giới luật ahimsa: “Gautama có tránh không làm huỷ hoại đời sông của bất kì một sinh vật 
nào. Ngài là chiến sĩ Kshatriya mà lại bỏ gươm giáo, rất ghét sự tàn bạo, lòng cực kì nhân từ, Ngài tỏ 
niềm ái ưu với tất cả các sinh vật... Không khi nào nói xấu, vu oan cho ai... Ngài sống cơ hồ như chỉ để 
hoà giải những kẻ chia rẽ, khuyến khích những kẻ hoà hợp với nhau, Ngài yêu hoà bình, phụng sự hoà 
bình, chỉ thốt những lời hoà bình”. Như Lão Tử và Ki Tô, Ngài “dĩ đức báo oán”, ai không hiều Ngài mà 
nhục mạ thì Ngài làm thịnh. “Nếu một người nỗi điên lên mà làm hại tôi thì tôi lấy tình thương mà che 
chở cho người đó, người ấy càng làm điều ác cho tôi thì tôi càng làm điều thiện cho người ấy”. Một lần 
một kẻ chất phác nọ mạt sát Ngài, Ngài lặng thinh nghe kẻ đó nói xong - rồi, Ngài hỏi lại: “Này con, nếu 
một người không chịu nhận một tặng vật nào đó thì tặng vật đó thuộc về ai?”. Kẻ đó đáp: “Về người đem 
tặng”. — “Vậy thì ta không nhận những lời mạt sát của con đâu, con nên giữ lấy cho con”. Trái với nhiều 
vị thánh khác, Phật có tinh thần hài hước và biết rằng bàn tới siêu hình mà không mỉm cười thì không là 
nhã. 


Ngài có một cách đặc biệt để thuyết pháp, mặc dầu cách đó một phần nào chịu ảnh hưởng cách của 
các nhà nguy biện lang thang đương thời. Ngài đi từ châu thành này tới châu thành khác, cùng với một 
nhóm đệ tử thân tín và phía sau là cả một đám đông, có khi tới 1.200 tín đồ. Không bao giờ lo tới ngày 
mai, những kẻ ngưỡng mộ dâng thức gì thì Ngài ăn thức đó, có lần Ngài nhận lời dùng cơm trong nhà 
một ả giang hồ, làm cho kẻ tả hữu của Ngài bực tức. Thường thường Ngài ngừng lại ở đầu một làng nào 
đó, cắm trại trong một khu rừng hoặc bên bờ sông. Buổi chiều và buổi tối Ngài thuyết pháp. Ngài đặt 
những câu hỏi như Socrafe, hoặc kế một ngụ ngôn có tính cách luân lí, hoặc cùng đàm đạo, biện luận một 
cách lễ độ, đưa ra những câu ngắn, cô đọng, tóm tắt được đạo của Ngài để mọi người dễ nhớ. Sutta được 
Ngài thường nhắc nhở tới nhất là sutta về “tứ diệu đế”, trong đó Ngài bảo rằng sống là khổ, khổ do dục 
mà ra, và diệt mọi dục vọng được thì minh triết: 


1. Bây giờ, hỡi chư tăng, ta giảng đến khổ đế: sinh là khổ, bệnh là khó, lão là khô, rầu rĩ, than khóc, 
táng tâm trí, thất vọng là khô.. 


2. Bây giờ, hỡi chư tăng, tới tập đế: nguyên nhân của cái khổ là nhân dục vô nhai nó làm cho con 
người tái sinh hoài, dục vọng đó kêt hợp với sự ham thích, dâm dật, lúc nào cũng muôn thoả mãn cho 
được, nguyên nhân là cái ham mê, ham mê là thực thê. 


3. Bây giờ, hỡi các chư tăng, tới diệt đế: phải diệt cho hết dục vọng, nhu cầu bằng cách thoát tục. 


4. Bây giờ, hỡi chư tăng, tới đạo đế: con đường giải thoát gồm bát chánh: chánh kiến[15], chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tĩnh tiên, chánh niệm, chánh định. 


Phật tin răng dù có lúc vui thì cũng không đủ bù những lúc khô, và như vậy thà đừng sinh ra là hơn. 
Nước mắt của loài người nhiêu hơn nước bôn biên. Vả lại nỗi vui nào cũng có phân chua chát là vì nó 


32 


ngắn ngủi quá. Ngài hỏi một đệ tử: “Vui với buôn, cái nào nhất thời?”. Đệ tử đáp: “Bạch sư phụ, cái 
buồn”. Cái buồn tệ hại nhất, không phải là cái tanha, toàn thể dục vọng, mà là cái dục vọng vị kỉ, dục 
vọng hướng về cái lợi riêng của một phần tử chứ không phải cái lợi chung của toàn thể, nhất là cái tính 
dục nó làm cho con người sinh con đẻ cái, thêm hoài những khoen mới vào cái chuỗi sinh sinh, tạo nên 
những nỗi khổ mới chăng có mục đích gì cả. Một đệ tử nghe Ngài giảng, cho rằng Ngài chấp nhận sự tự 
tử, Ngài bảo không phải vậy vì tự tử không ích lợi gì hết: linh hồn chưa được thanh khiết, vẫn còn dục 
vọng thì còn phải đầu thai hoài cho tới khi hoàn toàn trút hết được bản ngã mới thôi. 

Đệ tử xin Ngài giảng rõ thêm về “chánh mệnh”, Ngài bèn đặt ra “ngũ giới” — những giới luật ngăn và 
giản dị, nhưng “có lẽ hàm súc hơn mà cũng khó theo hơn “thập giới” trong Do Thái giáo”: 


1. đừng sát sanh. 

2. đừng trộm cắp. 
3. đừng vọng ngữ. 
4. đừng uống rượu. 
5. đừng tả dâm. 


Về một khía cạnh nào đó, lời dạy của Phật hợp với lời dạy của Ki Tô một cách lạ lùng, cơ hồ như Phật 
giáo báo trước Ki Tô giáo. “Dĩ nhân đáp sân, dĩ đức báo oán... Thắng thì gây oán vì kẻ bại thấy đau 
khô... Không bao giờ oán diệt được oán, chỉ yêu mới diệt được oán”. Cũng như Ki Tô, Ngài ngượng 
nghịu khi tiếp xúc với phụ nữ và Ngài đã do dự lâu lắm mới cho họ vào tăng hội. Một hôm, một đệ tử 
thân tín, Ananda, hỏi: 


“Bạch tôn sư, đối với phụ nữ phải làm sao?” 
““[ránh đừng nhìn họ, Ananda.” 

“Nhưng nếu nhìn họ thì phải làm sao?” 
“Đừng nói với họ, Ananda” 

“Nhưng nếu họ hỏi trước thì phải làm sao?” 
“Phải mở mắt cho kĩ, Ananda”. 


Tôn giáo của Ngài sự thực chỉ gồm phần đạo đức, luân lí, Ngài chỉ chú trọng tới cách cư xử, không 
quan tâm tới nghi tiết, lễ bái, tới siêu hình học, thần học. Một hôm, một tu sĩ Bà La Môn, trước mặt Ngài, 
ngỏ ý muốn tắm sông ở Gaya{ 16]. Phật bảo: “Cần chỉ phải lại đó, có thể tắm ở đây được, cần gì tới Gaya? 
Nước nào mà chăng tốt bằng nước sông Gaya”. Thật là điều lạ lùng nhất trong lịch sử các tôn giáo: Phật 
sáng lập một tôn giáo cho thế giới mà đồng thời không bao giờ bàn tới sự vĩnh cửu, về mặt bất diệt của 
linh hồn, hoặc về Thượng Đề. Ngài bảo sự vô cùng là một huyền thoại do các triết gia tưởng tượng ra, họ 
không biết nhữn nhặn tự thú rằng một nguyên tử không thể bao gồm vũ trụ được. Nghe thiên hạ tranh 
luận về vũ trụ vô cùng hay hữu hạn, Ngài mỉm cười, cơ hồ như Ngài đoán trước được những cuộc bàn 
phiếm. về Thiên văn — Thân thoại của các nhà vật lí học, toán học ngày nay. Ngài không chịu đưa ra ý 
kiến về các vấn đề: vũ trụ có lúc khởi thuỷ không và sau này có chung kì không; linh hồn và thể xác là 
một hay là hai; một vị chí thánh có nhận được một phần thưởng nảo trên cõi thiên đường nào đó không. 
Ngài bảo những vấn đề đó là “rừng rậm, sa mạc, trò múa rồi, là khô hình, là suy cứu lung tung chẳng 


s_) 


nhằm gì cả”, nên không quan tâm tới; nó chỉ gây những cuộc tranh biện hăng hái, những oán hận, bực 
bội, phiền nhiễn: không bao giờ đưa tới sự minh triết, sự an lành của tâm hỗn. Muốn được thánh triết, 
muốn cho tâm hỗn an tĩnh thì chỉ cần quên mình đi và làm điều thiện, chứ không cần biết bản thể của vũ 
trụ, của Thượng Đề. Tới nỗi trong cơn hài hước có thể làm cho nhiều người khó chịu, Ngài còn bảo rằng 
nếu có các vị thần linh thì chính các vị đó cũng không thể đáp được một số câu hỏi. 


Kevaddha này, một hôm có một bạn đông đạo của chúng ta tự hỏi câu này: “Bôn nguyên tô đât, nước, 
lửa, và gió tiêu diệt đâu mât mà không đê lại chút di tích nào cả thê?”. Bạn đó suy nghĩ hoài vê vân đê đó 
riÊt rôi xuât thân, té xuông và thây rõ ràng con đường mở ra trước mặt đưa tới xứ các Thân linh. 


Kevaddha này, thế là bạn đó tới thiên quốc của bốn vị đại vương, hỏi các vị thần ở đó: “Nay, chư 
huynh, bốn nguyên tố đất, nước, lửa và gió tiêu diệt đâu mắt mà không lưu lại chút đi tích nào cả thế?”. 
Bạn đó hỏi như vậy xong, các thần linh ở thiên đường của bốn vị thần đáp lại: “Chúng tôi không biết 
được huynh ạ. Nhưng có bốn vị đại vương khác quyền uy lớn hơn vinh quang rực rỡ hơn chúng tôi nhiều. 
Các vị đó chắc biết được. Thế là, Kevaddha này, bạn đó đi kiếm bốn vị đại vương khác, hỏi họ cũng câu 
đó, họ cũng đáp lại như vậy, rồi lại bảo bạn đó đi hỏi ba mươi vị này [các vị vua khác][17]; ba mươi vị 
này lại bảo bạn ây kiếm vua của họ, tức Sakka; Sakka cũng không đáp được, lại bảo đi hỏi các thần 
Yama; các vị thần này lại bảo đi hỏi vua của họ là Suyama; Suyama lại bảo đi hỏi các thần Tusita; các vị 
thần này lại bảo đi hỏi vua của họ là Santusita; Santusita lại bảo đi hỏi các thần Nimmana-rati, các vị thần 
này lại bảo đi hỏi vua của họ là Sunimmita, Sunimmnta lại bảo đi hỏi các thần Para-nimmita, các vị thần 
này lại bảo đi tìm vua của họ là là Paranimmita Vatsavatti; Vatsavatti bảo đi hỏi các thần Brama - thế 
giớn[ 18]. 


Lúc đó, Kevaddha này, bạn của chúng ta trầm tư đến nỗi thấy con đường đưa tới Brama -thế giới. Bạn 
đó bèn đi kiêm các vị thân theo hâu. 


Bạn đó hỏi: “Này các chư huynh, bốn nguyên tổ đất, nước, lửa và gió tiêu diệt đâu mất mà không lưu 
lại chút di tích nào cả thế?”. Bạn đó hỏi như vậy xong, các vị theo hầu Brama đáp: “Chúng tôi không biết 
được, huynh ạ, nhưng còn đẳng Brama, đại Brama, đẳng Duy nhất, Quyền năng tối cao, Trông thấy hết 
thảy, Chủ tế vạn vật, đắng Kiểm soát, Sáng tạo, Chỉ huy hết thảy... Đắng Thuỷ tổ của ngày tháng, Cha 
của mọi vật hiện có và sẽ có! Đắng đó quyền uy lớn hơn, vinh quang rực rỡ hơn chúng tôi. Chắc đắng đó 
biệt được”. 


“Đẳng đại Brama đó hiện nay ở đâu? 
“Huynh ạ, chúng tôi không biết Đắng Brama ở đâu, không biết tại sao có ngài, Ngài từ đâu tới, nhưng 
khi nào huynh thây những dâu hiệu báo trước Ngài tới, khi nào ánh sáng phát ra, vì ánh sáng và hào 


quang rực rỡ là dâu hiệu báo trước Ngài xuât hiện. 


Và, Kevaddha này, một lát sau, đại Brama xuất hiện, bạn của chúng ta tiễn lại hỏi: “Này huynh, bốn 
nguyên tô đât, nước, lửa và gió tiêu diệt đâu mât mà không lưu lại chút di tích nào cả thê?”. 


Bạn đó vừa hỏi xong, đại Brama đáp: 

“Huynh ạ, tôi là đại Brama, đẳng tối cao, Quyền năng tột bực, Trông thấy hết thảy, Chủ thể vạn vật, 
đâng Kiêm soát, Sáng tạo, Chỉ huy hêt thảy, chính tôi đặt mọi người vào địa vị của họ, tôi là Thuỷ tô của 
ngày tháng, Cha của mọi vật hiện có và mọi vật sẽ có!”. 

Bạn của chúng ta bèn hỏi Brama: “Tôi không hỏi huynh có thực đắng có đủ quyền năng như huynh 


nói hay không. Tôi chỉ hỏi: “Bốn nguyên tố đất, nước, lửa và gió tiêu diệt đâu mất mà không lưu lại chút 


54 


di tích nào cả thế?”. Thế mà, Kevaddha ơi, thần đại Brama vẫn đáp như trước. Bạn của chúng ta hỏi lần 
thứ ba. Và, Kevaddha này, đại Brama kéo bạn chúng ta lại một chỗ vắng bảo nhỏ: “Tất cả những vị thần 
theo hầu Brama - thế giới đó đều tin rằng không có gì mà tôi không thấy, không có gì mà tôi không hiểu, 
không có gì mà tôi không thực hiện được. Vì vậy mà tôi không muốn trả lời trước mặt họ. Này huynh ạ, 
tôi thú thật không biết bốn nguyên tổ đất, nước, lửa và gió tiêu diệt đâu mất mà không lưu lại chút di tích 
nào cả”. 


Khi có vài môn đệ nhắc Phật rằng một số tu sĩ Bà La Môn tự cho rằng có thể giải đáp được những vấn 
đề đó. Ngài chế nhạo họ: “Này các bạn, có một số người tu hành khổ hạnh và một sô Bà La Môn nhủi 
như trạch, tay các bạn không làm sao nắm được, khi ta hỏi họ một câu về vấn đề này hay vấn đề khác thì 
họ né tránh, họ như loài lươn”. Đối với các tu sĩ đương thời, Ngài có giọng châm chích nhất; Ngài cho họ 
là ngây thơ khi tin rằng lời trong các kinh Veda là lời thiên khải, và Ngài làm cho đẳng cấp Bà La Môn tự 
cao tự đại phải phẫn nộ khi Ngài thu nhận vào tăng hội bất kì người trong tập cấp nào. Ngài không chỉ 
trích thắng chế độ tự phân chia tập cấp nhưng bảo các đệ tử: “Các con nên đi thuyết pháp khắp các xứ, tới 
đâu cũng bảo rằng giàu nghèo, sang hèn gì thì mọi người cũng như nhau, và mọi tập cấp tan hoà trong tôn 
giáo của ta cũng như mọi con sông tan vào biển cả” - Ngài không nhận những mantra (thánh ca) và những 
thần chú, cũng không chấp nhận sự khổ hạnh, sự tụng niệm, cầu nguyện. Cứ từ từ, dịu dàng, không tranh 
biện, Ngài thành lập một tôn giáo không tín điều, không tăng lữ và tuyên bố rằng con đường giải thoát mở 
ra cho mọi người, cả những người không theo đạo. 


Đôi khi, vị thánh nổi danh nhất Ấn Độ, từ chủ trương Bắt-khả-tri bước qua chủ trương vô thần triệt 
đế[ 19]. Ngài tuyên bố thắng rằng không có thần linh, và có khi nào nói tới Brama thì Ngài coi Brama như 
một thực thể, chứ không phải là một khái niệm; Ngài không đả đảo tục cúng thần trong dân chúng, nhưng 
Ngài mỉm cười khi nghĩ răng người ta sao có thể dâng lời cầu nguyện lên một đắng Bât-khả-tri: “Thật là 
điên khủng. mới nghĩ rằng một người khác có thể làm cho ta sung sướng hoặc cực khổ”, hạnh phúc và khổ 
chỉ là “quả”, mà động tác, thái độ, dục vọng của ta mới là “nhân”. Không khi nào Phật doạ môn đồ rằng 
sẽ bị thần linh trừng phạt nếu không ăn ở đúng đạo; Ngài không nhận có thiên đường, có địa ngục. Ngài 
cảm thấy rất rõ ràng rằng con người đau và chết là do những luật sinh hoá tự nhiên, chứ không phải do ý 
chí của một thần linh. Trong hỗn hợp thiện và ác, có trật tự và vô trật tự đó, Ngài không tìm ra được một 
qui tắc bất đi bất dịch nào cả, không một trung tâm luân lí lâu bền cả; Ngài chỉ thấy cuộc sống lên rồi 
xuống, tiến thoái như thuỷ triều, mà cái cứu cánh duy nhất có tính cách siêu hình chỉ là sự biến dịch. 


Thần học của Ngài là một thứ thần học vô thần, mà tâm lí học của Ngài cũng là một thứ tâm lí học vô 
linh hồn: Ngài tuyệt nhiên không chấp nhận thuyết vô linh hồn, thuyết của Ngài hợp với thuyết của 
Hume. Chúng ta không thê biết được chút gì cả ngoài những cảm giác ngoài ngũ quan; vậy thì vật chất 
nào cũng là sức mạnh, thực chất nào cũng vận hành. Đời sông chỉ là một sự biến dịch, một dòng thản 
nhiên sinh rồi tử; “linh hồn” là một huyền thoại mà trí óc yêu ớt của ta, muốn cho tiện, đặt nó một cách vô 
lí ở sau những trạng thái ý thức của ta. Cái “linh hồn siêu nhiên trực giác” chỉ là một cái bóng; chỉ cảm 
giác có thực, nó tự sắp đặt rồi gãy thành kí ức, thành ý nghĩ. Ngay cái “ngã” cũng không phải là thực thể 
ở ngoài những trạng thái tinh thần đó; nó chỉ là sự tiếp tục của những trạng thái ấy, kí ức của những trạng 
thái xảy ra thời trước hiện lại trong những trạng thái xảy ra thời sau, thêm vào đó những tập tục tỉnh thần 
Mà luân lí, những khả năng và xu hướng của cơ thể. Sự tiếp nối nhau của các trạng thái đó không do một 

“ý chí” thần bí nào quyết định, mà do di truyền, thói quen, nội cảnh và hoàn cảnh. Cái tính thân nó chảy 
như dòng nước đó, mà bản thể chỉ là những tâm trạng nôi tiếp nhau, cái linh hồn đó hoặc cái ° ngã” đó, do 
di truyền và kinh nghiệm mà thành, không thể nào bất diệt được, nếu ta hiểu bất diệt là có thể tồn tại hoài. 
Các vị thánh, ngay Phật nữa, chết rồi cũng là hết. 


Nhưng nếu như vậy thì làm sao giảng được sự tái sinh? Nếu không có linh hồn thì cái gì đầu thai để 


trả lại nghiệp trong kiếp, trước? Đó là nhược điểm trong triết lí Phật; Ngài không bao giờ thắng thắn giải 
sự mâu thuẫn giữa thuyết tâm lí duy lí đó với sự chấp nhận thuyết luân hồi một cách dễ dàng, chẳng phê 


S) 


phán gì của Ngài. Thuyết luân hồi rất phố biến ở Ấn Độ tới nỗi người Ấn nào không theo Hồi giáo cũng 
chấp nhận nó như một công lí, nghĩa là một định lí hiển nhiên, không cần phải bàn bạc nữa mả cũng gần 
như chẳng cần phải tìm kiếm chứng cứ nữa. Biết bao thế hệ ngăn ngủi kế tiếp nhau rong xứ đó, nên tự 
nhiên con người nghĩ tới luân hồi của sinh lực — hoặc, nếu muốn dùng ngôn ngữ thần học — của linh hồn. 
Phật tự nhiên có ý niệm đó, như chúng ta hít không khí ở chung quanh ta: đó là điều duy nhất mà không 
bao giờ Ngài nghi ngờ. Luôn luôn Ngài cho bánh xe Luân hồi và luật Karma (Nghiệp báo) là đúng: Ngài 
chỉ nghĩ tới cách thoát ra khỏi vòng luân hồi và thực hiện được ở trên kiếp trần này cảnh Niết Bàn, rồi tới 
sự huỷ diệt hoàn toàn. 


Vậy Niết Bàn là gì? Khó mà đáp một cách minh bạch quả quyết được, vì Phật không cho biết chút gì 
về điều đó; còn những người nói chí Ngài thì đưa Tra đủ cách định nghĩa. Ngôn ngữ Sanscrit thường cho 
nó cái nghĩa là “tắt” như ngọn đèn hay ngọn lửa tắt. Các thánh thư Phật giáo cho nó những ý nghĩa như 
sau: a/ trạng thái thảnh thơi sung sướng mà người ta có thê đạt được ngay trên cõi trần này sau khi diệt 
hết mọi tư dục; b/ sự giải thoát của cá nhân khỏi cái vòng luân hồi; c/ sự tiêu diệt được ý ý thức cá nhân; d/ 
sự hoà hợp cá nhân với Thượng Đế; e/ cảnh thiên đường sau khi chết. 


Cứ theo lời dạy của chính Đức Phật mà đoán thì Niết Bàn cơ hồ như có nghĩa là diệt mọi tư dục, nhờ 
vậy mà thoát cảnh luân hồi. Trong các sách Phật giáo, từ ngữ đó thường có nghĩa thế tục vì ta thường thấy 
nhắc tới danh từ Arhat (La Hán), trỏ một vị minh triết đã lần lần vượt được bảy giai đoạn dưới đây: tự 
chủ, tìm được chân lí, có nghị lực, bình tĩnh, vui vẻ, tập trung tư tưởng và đại độ. Đó là nội dung chứ 
không phải nguyên nhân của Niết Bàn. Sở đĩ đạt được cảnh Niết Bàn là nhờ diệt được mọi tư dục và 
trong hầu hết các sách giải thích đầu tiên thì Niết Bàn có nghĩa là an tĩnh, thoát khỏi mọi nỗi đau khô nhờ 
tự huỷ diệt mình được — theo nghĩa tinh thần. Đức Phật bảo: “Và bây giờ ta giảng tới diệt đế. Diệt đề là 
diệt cho hết mọi đam mê, là liệng bỏ, huỷ bỏ, tự giải thoát khỏi cái khát khao đó” — tức cái dục vọng ích 
kỉ. Theo thuyết của Phật thì Niết bàn gân như đồng nghĩa với toàn phúc, với trạng thái thoả mãn bình tĩnh 
của tâm hồn khi ta không còn nghĩ lo vê bản thân nữa. Tuy nhiên, Niết Bàn còn có nghĩa là huỷ diệt, là 
thoát khỏi vòng luân hồi, phần thưởng cao nhất của người tu hành đắc đạo. 


Phật bảo rốt cuộc chúng ta thấy thuyết cá nhân về phương điện luân lí hay tâm lí đều là ngu muội. 
Những cái “ngã” của ta lúc nào cũng lo lắng, xao động, thực ra không phải là những sinh vật cá biệt, mà 
chỉ là những gợn sóng trên dòng nước. Khi chúng ta đã tự coi mình chỉ là những phần tử trong một toàn 
thê lớn lao (trong cái Đại Ngã), khi chúng ta đã cải hoá được những cái “tiểu ngã” của chúng ta, cho 
những dục vọng riêng tư nhập vào dục vọng của Đại Ngã thì những thất vọng, thất bại cá nhân của fa, 
những đau khổ của ta và ngay cả cái chết không tránh khỏi được của ta nữa, cũng không làm cho rầu 1, 
chua chát, vì tất cả những cái đó tan mất trong cái vô biên. Khi chúng ta biết yêu, không phải cái đời sống 


cá biệt của ta mà toàn thê nhân loại và toàn thê các sinh vật thì lúc đó chúng ta mới thấy được sự an tĩnh. 


V. NHỮNG NGÀY CUÓI CÙNG CỦA PHẬT 
Các phép màu của Ngài — Ngài trở về thăm nhà - Tăng lữ - Ngài tịch 


Bây giờ chúng ta phải từ ngọn núi triết lí đó tụt xuống mà nghe những truyện hoang đường ngây thơ 
lưu truyền về phần cuối cùng trong đời cùng lúc tịch của Phật Tổ. Mặc dầu Ngài khinh thường các phép 
màu mà đệ tử của Ngài cũng thêu dệt cả ngàn truyện về những việc thần kì Ngài đã thực hiện được. Chỉ 
trong nháy mắt Ngài bay qua bên bờ kia con sông Gange; cây tăm Ngài đánh rớt biến thành một cây cô 
thụ to lớn; một lần, sau khi Ngài thuyết pháp, “cả vũ trụ rung động”. Khi kẻ thù Ngài, Devadatta (Đề Bà 
Đạt Đa) thả một con voi điên cho nó xông lại phía Ngài thì nó bị Ngài chinh phục liền mà “tràn trễ tình 
thương”. Căn cứ vào những chuyện đó, Senat và vài nhà bác học khác kết luận rằng truyền kì về Phật do 


56 


nhiều huyền thoại cổ về mặt trời mà thành[20]. Điều đó không có chút quan hệ nào cả; đối với chúng ta, 
Phật đại biểu cho tất cả những tư tưởng trong Phật giáo, và hiểu như vậy thì Đức Phật hoàn toàn có thực. 
Các kinh Phật tả Ngài bằng những nét rất đẹp. Ngài có vô số môn đệ và trong khắp các thành thị miền 
Bắc Án Độ, ai cũng nhận rằng Ngài là một bậc minh triết. Thân phụ Ngài hay tin Ngài thuyết pháp ở gần 
Kapilavastu, sai một sứ giả đi mời Ngài bỏ ra một ngày về thăm cung điện nơi Ngài sinh ra. Ngài về và 
phụ vương trước kia khóc lóc khi Ngài bỏ cung điện ra đi, nay mừng rỡ thấy Ngài trở thành một vị thánh. 
Còn vợ Ngài vẫn giữ tiết với Ngài, bây giờ gặp lại, quì xuông dưới chân Ngài, ôm hôn mắt cá chân Ngài 
và tôn sùng Ngài như một vị thần. Lúc đó phụ vương Suddhodhana mới cho Ngài hay rằng vợ Ngài 
thương mên Ngài vô cùng: “Khi con dâu tôi hay Ngài bận áo vàng (như các tu sĩ), nó cũng bận áo vàng; 
khi nó hay Ngài chỉ ăn mỗi ngày một bữa thì nó cũng chí ăn môi ngày một bữa; khi nó hay Ngài không 
chịu ngủ trong một chiết giường rộng thì nó cũng kiêm một chiếc giường hẹp đề ngủ, và khi nó hay Ngài 
không cài hoa, không dùng dầu thơm nữa thì nó cũng bỏ tất cả những thứ đó”. Phật chúc phúc cho vợ rồi 
lại lên đường. 


Con trai Ngài, Rahula, cũng quí mến Ngài lắm, đòi đi theo, bảo: “Cái bóng của Ngài mát mẻ làm 
sao”. Thân mẫu Rahula muốn cho con sau này làm vua, nhưng Phật nhận cho cậu ta vào tăng hội. Người 
ta lựa một hoàng tử khác, Nanda[2I |, làm thế tử, nhưng chưa làm lễ tắn phong xong thì Nanda cũng đi 
tìm Đức Phật, xin phép được vô tăng hội. Hay tin đó, phụ vương Suddhodhana rất rầu rĩ, bèn xin Phật 
một ân huệ: “Khi Ngài bỏ nhà đi, tôi đau lòng lắm; rồi tới Nanda thì cũng vậy, tới Rahula còn hơn Nanda 
nữa. Lòng thương con làm đứt da thịt, bắp thịt, thấu tới tuỷ. Vậy xin Ngài ra lệnh cho các đệ tử của Ngài 
đừng nhận một thanh niên nào vô tăng hội nếu cha mẹ không cho phép”. Phật nhận lời và từ đó, phải có 
phép của cha mẹ mới được qui y. 


Tôn giáo đó, theo nguyên tắc không có tu sĩ, vậy mà ngay từ hồi đầu, chế độ tăng viện đã phát triển 
mạnh gần như đạo Bà La Môn rồi. Sau khi Phật tịch ít lâu, chư tăng cũng giàu có, mập mạp gần bằng bọn 
tu sĩ Bà La Môn. Các tín đồ đầu tiên trong tăng hội một phần là các cựu Bà La Môn và con em các phú 
gia ở Bénarès và các thành phố chung quanh Bénarès. Những bhikkhu (Tì khưu) đó thời còn Đức Phật, 
sống một cách đơn giản. Họ chào nhau và chào mọi người hỏi chuyện họ bằng một câu ý nghĩa rất đẹp: 
“Vạn vật an lạc”. Họ phải giữ ngũ giới; họ lại phải dẹp mọi dị kiến mà khuyên người khác hoà giải; họ 
phải luôn luôn tỏ lòng thương mọi người và mọi loài vật; họ phải tránh mọi thú vui về xác thịt, về ngũ 
quan, tránh nhạc, vũ, hát tuồng, các trò chơi, sự xa xỉ, nói chuyện phiếm, tranh luận, đoán cát hung, hoạ 
phúc; họ tuyệt nhiên không được đi lại với đàn bà, tránh mọi sự dâm dục, hoàn toàn chế dục. Vì mềm 
lòng trước lời năn nỉ, Phật cho phép phụ nữ vô tăng hội nhưng Ngài ân hận hoài về sự nhu nhược đó. 
Ngài bảo: “Ananda, nếu trước kia ta không cho đàn bà vô tăng hội thì tôn giáo giữ tính cách thuần khiết 
được lâu, chánh pháp ít gì cũng đứng vững được ngàn năm. Nhưng ta lỡ cho phép họ thì chánh pháp chỉ 
giữ được không quá năm trăm năm”. Ngài có lí. Đại tôn Sangla (Tăng già) hiện nay vẫn còn nhưng từ lâu 
không còn theo đúng lời dạy của Phật nữa, đã hoá đôi bại, nhiễm thuật phù thuỷ, tin vô số dị đoan và thờ 
đủ các thứ thần. 


Vào khoảng gần cuối đời Ngài, tín đồ đã bắt đầu tôn Ngài là thần, mặc dầu Ngài luôn luôn nhắc họ 
răng phải tự suy nghĩ lây, đừng tin hăn những lời của Ngài. Đây là một trong những đoạn đôi thoại cuôi 
cùng của Ngài: 


Đại đức Sariputta[22] tới gần chỗ Đức Chí Thánh ngồi, cúi chào rồi rón rén ngồi xuống bên cạnh 
Ngài và thưa: “Bạch Đức Chí Thánh, tôi tin Ngài tới nỗi cho rằng xưa kia không bao giờ có, hiện nay 
cũng không có mà sau này cũng không bao giờ có một người nào, dù là tu sĩ Bà La Môn hay đạo sĩ du 
thuyết[23], mà lại vĩ đại, minh triết hơn Ngài được”. 


Tôn sư đáp: “Này Sariputta, những lời bạn mới thốt ra đó đẹp đẽ mà khinh suất đây, quả thực đã 
không tiệc lời tán tụng nhiệt liệt! Phải, bạn đã biệt tât cả các vị Chí Thánh thời xưa, bạn đã đem tât cả trí 


hi 


thông minh để xét sự sâu sắc trong tư tưởng của những vị đó, bạn lại biết rõ đức hạnh, sự minh triết của 
họ và biệt họ đã đạt tới mức giải thoát nào, phải vậy không?”. 


“Không phải vậy đâu, thưa Ngài!”. 


“Dĩ nhiên, bạn đã suy nghĩ mà ức đoán các vị Chí Thánh sau này ra sao... và bạn đã dùng óc thông 
minh của bạn đê đo sự hiệu biệt của họ rộng ra sao, phải vậy không?”. 


“Không phải vậy đâu, thưa Ngài”. 


“Nhưng này, Sariputta, ít nhất bạn cũng biết tôi, chính tôi chứ... và đã hiểu thấu tinh thần của tôi 
chứ?”. 


“Thưa không ạ”. 


“Sariputta, bạn nhận rằng bạn không biết rõ lòng các vị Giác ngộ thời xưa, cũng không biết rõ lòng 
các vị sau này. Như vậy tại sao bạn lại dùng những lời đẹp đẽ và khinh suât đó? Tại sao bạn lại không tiệc 
lời tán tụng tôi như vậy?”. 


Chính Ananda, đã chép lại những lời dạy bảo cuối cùng và cao thượng nhất của Phật: 
Này Ananda, tất cả những người nào, hoặc ngay bây giờ, hoặc sau khi ta chết, tự làm ngọn đèn soi sáng 
cho mình, tự làm chỗ nương tựa cho mình, không tìm một chỗ nương tựa nào khác ngoàải chính mình ra, 
mà can đảm coi Chân lí là ngọn đuốc... không tìm một chỗ nương tựa nào ở người khác — những người 
đó sẽ lên được tới cái bực tối cao! Nhưng những người đó phải lo học hỏi hoài mới được! 
Phật tịch năm 483 trước công nguyên, thọ tám mươi tuôi. Ngài bảo: “Chư tăng, bây giờ tôi đặn mọi người 
này. Tất cả những vật gì gồm nhiều yếu tố thì thế nào cũng có lúc diệt. Tận lực hành đạo đi nhé”. Đó là di 
ngôn của Ngài. 


[1] Ý nói: họ biện thuyết xuôi ngược gì cũng được cả. (ND). 
[2] Y như thời Chiến Quốc ở Trung Hoa. (ND). 


[3] Trong truyền thuyết, Mahavira sinh năm 599 và mất năm 527 trước công nguyên, nhưng Jacobi cho 
răng sự thực có lẽ là vào các năm 549 và 477, nghĩa là khoảng 50 năm sau. 


4] Bản tiếng Anh còn cho biết ông mắt vào tuổi bảy mươi hai. (Goldfish). 


[5] Ahimsa: ta thường dịch là bất bạo động, có người dịch là bá: hại, chúng tôi dịch là bất tổn sinh. Bắt 
bạo động chỉ là một qui kêt của ø⁄zmsa. Vì không được làm tôn thương sinh mệnh, nên cả khi phản kháng 
cũng không được bạo động. (ND) 


[6] Người ta thường bảo rằng thời đó, nhân loại phát sinh vô số thiên tài, rực rỡ như ngôi sao. Mahavani 
và Phật ở Ấn Độ, Lão Tử và Không Tử ở Trung Hoa, Jérémle và Isale thứ nhì ở Judée, các triết gia tiền 
Socrate ở Hi Lạp và có lẽ Zarathoustra ở Ba Tư. Sự kiện đó cho chúng ta ngờ rằng những nền văn minh 
cô đó có ít nhiều liên lạc với nhau, chịu ảnh hưởng lẫn nhau mà hiện nay chúng ta chưa định rõ được. 


58 


[7] Tức những “truyền thuyết về Phật ra đời” viết vào khoảng thế kỉ thứ V sau công nguyên. Một truyền 
thuyêt khác, trong cuôn LaÏ7/avistara đã được Edwin Arnold việt phỏng ra tiêng Anh nhan đê là 7he Lighf 
oƒ Asia. Võ Đình Cường phỏng dịch ra tiêng Việt là 44nh Đạo Vàng. (ND). 


[8] Uposatha là bốn ngày thiêng trong tháng: ngày sóc, ngày vọng, ngày mùng tám, và hai mươi ba âm 
lịch. [Ngày sóc, ngày vọng có nghĩa là ngày mùng một và ngày răm. (Goldfish)] 


[91 Bodhisafwa có nghĩa là về sau sẽ thành Phật, ở đây trỏ Đức Phật. Phật có nghĩa là “giác”, một vị sáng 
suốt hiểu mọi sự lí trong vũ trụ. Phật chỉ là một trong nhiều tôn danh người ta tặng Ngài. Chính tên tục là 
Siddharta [Tất Đạt Ta] tên họ (thị tộc) là Gautama [Cồ Đàm]. Ngài cũng có tên là Shakya-Muni [Thích 
Ca Mâu Ni] nghĩa là vị minh triết của bộ lạc Shakya, và tên Tathagata [Như Lai] nghĩa là “Vị nắm được 
chân lí”. Nhưng Ngài chưa hề lần nào tự xưng như vậy. 


[10] Cây sal: cây sal hay sala tức là cây Shorea robusfa, có tác giả viết là cây ashoka hay simsapa tức là 
cây vô ưu Saraea indica, còn có tên vàng anh. (Theo Võ Quang Yên, Cáy cối trong đời Đức Phát, 
http://www.khoahoc.net/baivo/voquangyen/caycoitrongdoiducphat.htm). (Goldfish). 


[11] Tức La Hầu La. (Goldfish). 
[12] Tức Ưu Lâu Tần Loa. (Goldfish). 


[13] Những tài liệu cổ nhất chép về Đức Phật dạy, và hơi đáng cho ta tin là các kinh P¿/akø (tức ảo luật) 
viết cho cuộc Hội nghị Phật giáo năm 241 trước công nguyên, hội nghị đó cho những lời chép trong kinh 
đó là đúng lời Phật dạy, những lời đó đã truyền khẩu bốn thế kỉ từ khi Ngài tịch, và sau cùng được chép 
lại thành tiếng Pali vào khoảng 80 trước công nguyên. Các Pi/aka đó chia làm tam tạng: ,S%/z tức kinh (kí 
sự), Vinaya tức luật, và Abhidhamma tức luận. Chính trong Sutta-Pitaka người ta thấy những lời đối thoại 
của Phật mà Rhys David đặt ngang hàng với những lời đối thoại của Platon. Nhưng thực ra kinh đó không 
chắc chắn đã chép đúng lời dạy của chính Đức Phật mà có lẽ chỉ là chép lời của các học phái Phật. 

Charles Eliot bảo: “Mặc dầu những tập kí sự là công trình sưu tập của nhiều thế kỉ, càng ngày càng tăng 
bồ thêm, nhưng tôi không có lí do gì để nghi ngờ răng trong những kí sự cổ nhất không có chút hồi kí của 
những người sông đồng thời với Phật, đã thấy và đã nghe lời dạy của Phật”. 


[Bảo luật: Tôi đã tạm sửa đo /uát thành bảo /uật. Nguyên văn tiếng Anh là: 8askeis oƒ the Law. 
(Goldfish)]. 


[14] Chữ “không” đo tôi thêm vào. Nguyên văn tiếng Anh cả câu: #/e claimed “enlightenment”, but noí 
inspiration; he never pretended that a god was speaking through him. (Tạm dịch: Ngài cho biệt mình 
“giác ngộ”, nhưng không do linh cảm, Ngài không bao giờ tuyên bô răng Thượng Đê đã nói qua Ngài). 
(Goldfish). 


[15] Chánh kiến: sách in thiếu hai chữ này. Nguyên văn tiếng Anh là: rigJứ views. (Goldfish). 


[16] Một thánh địa của Ấn Độ, nơi một chi nhánh của con sông Gange (sông Hằng). Đức Phật có lần lại 
đó thuyêt pháp. 


[17] Tôi ngờ bản tiếng Pháp in lộn ở đây: ... ¡1 fut renvoyer aux trente-trois qui...; có lẽ thiếu máy chữ 
autres rois, tôi đoán như vậy mà thêm vô. Cũng có thể là trentes rois (ba mươi vị vua) mà in lộn là trente 
troi (ba mươi ba). (ND). 

[Nguyên văn tiếng Anh, từ đầu câu đến đây là: “Then that brother, Kevaddha, went to the the Four Great 


Xà, 


Kings, and put the same question, and was sent on, by a similar reply, to the Thirty-three”. Như vậy, bản 
tiêng Pháp In /rzen/e froi (Thirty-three - ba mươi ba) là đúng. (Goldfish)]. 


[18] Sách In thiếu một đoạn liên quan đến các thần Tusita và vua của họ là Santustta; các thần Nimmana- 
rati và vua của họ là Sunimmita; các thần Para-nimmita và vua của họ là Paranimmita Vatsavatt. Ở trên, 
dựa theo mạch văn, tôi đã tạm dịch thêm một đoạn đề đưa các vị đó vào. Nguyên văn tiếng Anh: (...) 
Suyama; who senf him on to the Tusita gods, who sent him on to their king, Santusita; who senf hữm on fo 
the Nimmana-rafi gods, who sent him on to their king, Sunimmita; who sent hữm on to the Para-ninmita 
Vasavaffi gods who sent him on to their king, Vasavaffi, who sent him on to the gods oƒthe Brahma- 
worid. (Goldfish). 


[19] Charles Eliot bảo: “Phật nghĩ rằng thế giới không do một thần linh nào sáng tạo mà luân lí không phải 
do thân linh khải thị. Một tôn giáo không dựa vào những quan niệm đó mà có thê thành lập, tôn tại được, 
đó là một điêu quan trọng bậc nhât”. 


[20] Nghĩa là họ nghi ngờ Phật không phải là một nhân vật thực. 
[21] Nanda là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. (Goldfish) 
[22] Tức Xá Lợi Phát. (Goldfish). 


[23] Đạo sĩ du thuyết (sách in sai thành đạo sĩ ứ thuyế!): nguyên văn tiếng Anh: anderer. (Goldfish). 


: CHƯƠN GIHI - 
TƯ ALEXANDRE TỚI AURENG-ZEB 


L CHANDRAGUPTA 


Vua Alexandre vô Ấn Độ - Nhà giải phóng: Chandragupta — Dân chúng — Đại học Taxila — Cung 
điện — Một ngày của một ông vua — Một Machiavel thời cổ - TỔ chức hành chánh — Luật pháp — Ÿ tế - 
Giao thông và chuyên chở, đường sá — Cơ quan hành chánh ở các thành thị 


Năm 327 trước Công nguyên, Đại đề Hi Lạp Alexandre mới chiếm xong Ba Tư, xua quân qua đèo 
Hindoukouch tiền vô Ấn Độ. Trong một năm ông xông pha trong các tiêu quốc trù phú ở Tây Bắc, trước 
kia thuộc đế quốc Ba Tư, tới đâu cũng bắt dân chúng cung cấp lương thực cho đại quân của ông và đóng 
thuế cho ông. Đầu năm -326, ông vượt sông Indus, vừa đánh vừa tiễn từ từ xuống phương Nam và 
phương Đông, qua các xứ Taxila và Rawalpindi. Ông gặp và đánh tan đạo quân của vua Porus gồm 
30.000 bộ binh, 4.000 kị binh, 300 chiến xa và 200 thớt voi, giết 12.000 quân của Porus. Porus đã anh 
dũng chiến đấu tới cùng, cho nên khi ông ta đầu hàng, Alexandre vừa phục sự can đảm, vừa khen vóc 


60 


dáng to lớn, tướng mạo đường đường lẫm liệt của ông, hỏi ông muốn được đối xử ra sao. Vua Porus đáp: 
“Alexandre, ông nên đãi tôi vào hàng quân vương”. Alexandre đáp: “Đành rồi, đó là chuyện của tôi, 
nhưng ông cho tôi biết ông muốn gì hơn cả”. Porus bảo Alexandre hỏi như vậy là đủ cho mình mãn 
nguyện rôi. không đòi gì nữa. Lời đáp đó làm cho Alexandre thích chí, và Alexandre cho Porus làm vua 
trọn phần Ấn Độ mà ông mới chiếm được. Từ đó, Porus phải lệ thuộc xứ Macédoine (tổ quốc của 
Alexandre) nhưng là đồng minh trung tín và cương nghị. Alexandre muốn tới biển đông - tức vịnh 
Bengale — nhưng quân sĩ không chịu tiến thêm nữa. Thuyết phục rồi giận dỗi cũng vô hiệu, ông đành phải 
nhượng bộ, kéo đoàn quân kiệt quệ trở về, mới đầu dọc theo bờ sông Hydaspe rôi theo bờ biển, ngược lên 
Gédrosie và Béloutchistan. Trong cuộc lui binh đó, ông qua nhiều miền có những bộ lạc bất qui phục và 
gần như ngày nào quân đội của ông cũng phải chiến đâu. Sau hai mươi tháng rút quân như vậy, trở về tới 
Suse thì đạo quân ông xua vào Ấn Độ ba năm trước, nay xơ xác, thiểu não. 


Bảy năm sau Macédoine không còn giữ được chút quyền hành gì ở Ấn Độ nữa. Sở dĩ có sự thay đổi 
hoàn toàn đó là nhờ hoạt động của một nhân vật lãng mạn nhất trong lịch sử Ấn Độ, tài cầm quân kém 
Alexandre — dĩ nhiên — nhưng tài nội trị và ngoại giao thì vượt xa Alexandre: Chandragupta, vốn là một 
thanh niên quí tộc Kshatriya, bị quốc vương Nanda, có họ hàng với chàng, đày ra khỏi Magadha. Được 
Kautilya Chanakya, một người qui quyệt, giàu thủ đoạn, làm cô vấn, chàng tổ chức một đạo quân nhỏ, 
đẹp được hết các đồn quân Macédoine và tuyên bố Ấn Độ độc lập. Rồi chàng tiến về Pataliputra[ I ] kinh 
đô vương quốc Magadha, gây một cuộc cách mạng, chiếm ngôi báu và sáng lập triều đại Mauryan, triều 
đại này làm chủ Hindoustan và A Phú Hãn trong một trăm ba mươi bảy năm. Vừa can đảm vừa biết dùng 
mánh khoé khôn khéo của Kautilya, Chandragupta làm cho triều đại của ông thành mạnh nhất thời đó. 
Khi Mégasthènes, với tư cách là sứ thần của Seleucus Nicator, vua Syrie, tới kinh đô Pataliputra, ông 
ngạc nhiên thấy một nền văn minh mà ông ta về khoe với các người Hi Lạp ngây thơ rằng không kém nền 
văn minh Hi Lạp chút nào — ta nên nhớ văn minh Hi Lạp thời đó toàn thịnh. 


Mégasthènes đã lưu lại nhiều trang ca tụng đời sống ở Ấn đương thời, có lẽ ông ta hơi tô điểm một 
chút. Trước hết ông lấy làm lạ rằng Ấn không có chế độ nô lệ[2], và dân chúng chia làm nhiều tập cấp tuỳ 
theo nghề nghiệp, ông cho sự phân chia xã hội như vậy rất tự nhiên, hợp lí, chấp nhận được. Vị sứ thân đó 
bảo dân chúng sống sung sướng. 


Vì cách thức họ bình dị mà đời sống của họ đạm bạc. Không khi nào họ uống rượu, trừ trong các 
buổi lễ tế thân... Luật pháp và cách lập khế ước của họ rất giản dị, chứng cớ là gần như không bao giờ 
họ ra toà. Họ không kiện cáo nhau vì các tờ hợp đồng hoặc vì cho vay mượn, họ không cân dùng con dấu 
hoặc người làm chứng vì họ tin nhau... Họ trọng đạo đúc và tính thành thực... Đa số đất đai đêu cày cấy, 
mỗi năm hai mùa... Vì vậy người ta bảo Ấn Độ chưa hê biết nạn đói kém, chưa bao giờ thiểu thức ăn cho 
dán chúng. 


Thời Chandragupta, Bắc Ấn có khoảng hai ngàn thị trần, và thị trấn cô nhất là Taxila, cách thị trấn 
Rawalpindi hiện nay khoảng ba chục cây số về phía Bắc. Arrien bảo thị trân đó “lớn và thịnh vượng”, 
Strabon bảo nó rộng và có nhiều luật lệ rất tốt. Nó vừa là một quân khu vừa là một đất văn vật vì nó có 
một địa vị rất quan trọng về phương diện chiến lược, ở trên con đường chính đưa sang Tây Á, mà lại có 
trường đại học lớn nhất đương thời Ấn Độ. Sinh viên mọi nơi đồ xô lại Taxila cũng như thời Trung Cổ họ 
đồ xô lại Paris, ở đó có những giáo sư gIỏi nhất dạy đủ các môn nghệ thuật và khoa học, trường Y khoa 
Taxila nổi danh khắp phương Đông{3]. 


Mégasthènes đã tả Pataliputra, kinh đô của Chandragupta như sau: kinh đô dài khoảng mười lăm cây 
số, rộng ba cây số, cung điện nhà vua tuy cất bằng cây nhưng Mégasthènes cho là đẹp hơn các cung điện 
ở Suse và Ecbatane, và chỉ kém các cung điện Persépalis thôi. Cột đều bọc một lớp vàng, vẽ những hình 
chim và lá cây, trong cung bày những đồ đạc vàng son rực rỡ. Nền văn minh đó vẫn có chút vẻ khoe 
khoang đặc biệt của phương Đông, chứng cớ là có những bình lớn bằng vàng trực kính một thước tám 


61 


mươi; một sử gia Anh sau khi nghiên cứu các tài liệu văn học hoặc hội hoạ, các cô vật còn lại, kết luận 
răng thê kỉ thứ IV và thứ II trước Công nguyên, nghệ thuật và kĩ nghệ của đê quôc Maurya không kém 
nghệ thuật và kĩ nghệ dưới thời các vua Mông Cô mười tám thê kỉ sau. 


Chandragupta dùng võ lực chiếm được ngôi rồi, sống trong cảnh vàng son rực rỡ của cung điện hai 
mươi bốn năm, chỉ đôi khi mới ra ngoài thành tiếp xúc với dân chúng, những lúc đó, bận bộ triều phục 
bằng lụa là thêu kim tuyến, ngồi trong một chiếc kiệu bằng vàng hoặc cưỡi một thớt tượng trang sức lộng 
lẫy. Trừ những buổi đi săn hoặc tiêu khiển, còn thì ông dùng hết thì giờ vào việc cai trị một quốc gia 
đương phát triên mạnh. Mỗi ngày của ông chia làm mười sáu khoảng, mỗi khoảng chín mươi phút. 
Khoảng thứ nhất, ông thức dậy, trầm tư, khoảng thứ nhì ông đọc các bản điều trần của các đại thần rồi 
ban các mật lệnh, khoáng thứ ba ông họp với các nhà có vấn trong một điện riêng, khoảng thứ tư, lo về 
vẫn đề tài chính và binh bị, khoảng thứ năm, đọc các sớ thỉnh câu của dân và xử án, khoảng thứ sáu dùng 
để tắm và ăn, khoảng thứ bảy thu thuế và các cống phẩm, bổ dụng quan lại, khoảng thứ tám lại họp nội 
các, nghe các lời báo cáo của bọn mật vụ và bọn triều thần cũng do thám cho ông, khoảng thứ chín dùng 
để nghỉ ngơi, tụng niệm, khoảng thứ mười và mười một dùng đề giải quyết các vấn đề võ bị, khoảng thứ 
mười hai cũng nghe báo cáo mật, khoảng thứ mười ba đề tắm và ăn bữa tối, ba khoảng cuối cùng, mười 
bốn, mười lăm và mười sáu để ngủ. Sự thực không chắc đã đúng như vậy, có lẽ đó chỉ là chương trình lí 
tưởng mà sử gia mong cho Chandragupta theo được hoặc muốn cho dân chúng tưởng rằng Chandragupta 
theo được. Các tin tức trong cung điện đưa ra ít khi đúng sự thật lắm. 


Sự thực mọi quyền hành do viên đại thần qui quyệt Kautilya nắm hết. Kautilya vốn là một tu sĩ Bà La 
Môn, biết rõ giá trị của tôn giáo về phương diện chính trị, nhưng trong cách hành động lại không theo các 
qui tắc đạo đức, như các nhà độc tài hiện thời, ông ta cho răng phương tiện nào cũng tốt miễn là có lợi 
cho quốc gia. Con người đó vô sở bất vi, tráo trở, nhưng rất trung tín với vua, ông ta hầu hạ Chandragupta 
trong cảnh lưu đày, trong cơn thất bại, trong thời mạo hiểm, bày mưu lập kế cho chủ đề giết người, thắng 
trận, và nhờ thủ đoạn khôn khéo, làm cho đề quốc của chủ hoá mạnh nhất Ấn Độ thời đó, các thời trước 
cũng không bằng. Như Machiavel ở Ý thời Trung cổ, tác giả cuốn Prince, Kautllya nghĩ nên chép lại 
những thuật ông ta dùng trong chiến tranh và ngoại giao, theo truyền thuyết ông ta là tác giả cuôn 
Arthshastra, cuôn sách cô nhất viết bằng tiếng Sancrit. Bảng liệt kê các cách ông đề nghị để chiếm một 
đồn đủ cho ta thấy óc thực tế của ông “tế nhị” ra sao. Các cách đó là “gian kế, dùng gián điệp, hối lộ bên 
địch, bao vây, xung phong”. Rõ ràng là ông ta muốn phí ít sức nhất. Cách trị dân của Chandragupta và 
viên tẾ tướng của ông không có tính cách dân chủ, nhưng triều đại đó vẫn là triều đại tốt nhất, vô tiền 
khoáng hậu trong lịch sử Ấn Độ. Akba, minh quân bậc nhứt của Mông Cổ “không so sánh được với 
Chandragupta và người ta có thể tin rằng không một thành thị Hi Lạp nào thời cô được tổ chức khéo 
hơn”. Chính quyền rõ ràng là dựa trên sức mạnh của quân đội. Nếu lời của Mégasthènes đáng tin (nhưng 
có lẽ lời của ông cũng đáng ngờ như lời các phóng viên báo chí ngày nay ở ngoại quốc) thì Chandragupta 
có một đạo quân gôm 600.000 bộ binh, 30.000 kị bình, 2.000 thớt voi, và một sô chiến xa không biết rõ là 
bao nhiêu. Nông dân và tu sĩ Bà La Môn được miễn dịch, Strabon bảo nông dân được yên ôn cày ruộng 
trong thời chiến. Theo nguyên tắc, quyền của nhà vua không bị hạn chế, nhưng sự thực một phần quyên 
hành thuộc về một hội đông — có khi do nhà vua chủ toạ, có khi không — nhiệm vụ là thảo luật, quyết 
đoán về tài chánh, lo việc ngoại giao và bồ nhiệm cả vài chức lớn trong triều đình. Mégasthènes. nhấn 
mạnh vào “tư cách cao thượng và sáng suốt” của các vị có vấn đó mà nhiệm vụ trong chính quyền thật là 
quan trọng. 


Nội các gồm nhiều bộ có quyền hạn rõ rệt và một sỐ công chức đủ các cấp: các bộ đó lo việc thu thuế, 
đánh thuế quan, cấp giấy thông hành, giải quyết các vấn đề biên giới, giao thông, thuế gián thu, mỏ, canh 
nông, mục súc, thương mại, lâm sản, thuyền bè, kho chứa hàng, xưởng đúc tiền, cả vấn đề du hí trong dân 
gian và mãi dâm nữa. Chẳng hạn viên tổng giám đốc thuế gián thu kiểm soát việc bán thuốc men, rượu, 
quyết định cho mở bao nhiêu quán rượu, ở đâu, mỗi quán được bán bao nhiêu rượu. Viên tổng giám đốc 
mỏ định chu vi khai thác cho những người được phép, những người này phải nộp một số thuê nhất định là 


62 


bao nhiêu đó cho triều đình và nộp cho ông ta một số tính theo lợi tức, về canh nông cũng gần gần như 
vậy vì theo nguyên tắc, đất thuộc về quôc gia hết. Viên tổng giám đốc du hí kiểm soát các sòng bạc, cung 
cầp các con thò lò, các sòng phải nộp thuế mới được dùng các con thò lò đó, ngoài ra còn nộp cho quôc 
khô 5% số lời. Viên tổng giám. đốc mãi dâm coi chừng các gái điểm, coi chừng sự chỉ tiêu của họ, bắt họ 
phải nộp mỗi tháng hai ngày tiền họ kiếm được, ông ta còn nuôi hai ả trong cung để họ “tiếp đãi” khách 
khứa của ông và cũng để làm gián điệp cho ông nữa. Làm nghề nào cũng phải đóng thuế, ngoài ra triều 
đình thỉnh thoảng quyên tiền của bọn phú gia nữa. Triều đình định giá cả các món hàng, cứ đúng kì hạn 
kiểm soát xem thước và cân có đúng cách thức không; lập các xưởng quốc gia để chế tạo một số hoá 
phẩm nào đó; chính quyền còn bán rau và giữ độc quyền về mỏ, muối, gỗ, tơ lụa, ngựa và voi. 


Tại các làng, chính các hương trưởng hoặc các øanchayaí — hương hội gồm năm hương chức — lo việc 
xử kiện, tại các thành phó, quận hoặc tỉnh, có những toà án thuộc nhiều cấp; tại kinh đô, Nội các lãnh 
nhiệm vụ của tối cao pháp viện, và nếu cần thì nhà vua sẽ xử các vụ chống á án cuối cùng. Hình phạt rất 
nghiêm khắc: chặt tay, chặt chân, khổ hình và tử hình, thường thường là quyết định theo luật báo thù hoặc 
luật bồi thường. Nhưng chính quyền không phải chỉ lo trừng trị tội ác, mà còn săn sóc đến vệ sinh, y tế, 
mở nhiều dưỡng đường, nhiều cơ quan từ thiện, gặp những năm đói kém thì lấy thóc gạo, thức ăn trong 
kho ra phát chân, bắt buộc người giàu bố thí cho kẻ nghèo, và những năm kinh tế khủng hoảng, tổ chức 
các đại công tác cho dân thất nghiệp có công ăn việc làm. 


Bộ giao thông trên thuỷ qui định sự chuyên chớ bằng đường thuỷ, che chở các hành khách đi trên 
sông hoặc trên biển; tu bồ các cầu, hải cảng, giang cảng, đặt những đò đưa qua sông chỗ nảo tư nhân 
không lập sẵn bến — lối tổ chức nửa công nửa tư đó rất tốt, một mặt các tổ chức tư nhân không bóc lột dân 
chúng được vì còn có sự cạnh tranh của chính phủ, một mặt, nhờ có những tổ chức tư nhân mà các tô 
chức chính phủ không phung phí quá vì không được độc quyền mà phải cạnh tranh. Bộ giao thông trên bộ 
đắp và sửa tất cả các đường trong nước, từ những hương lộ dùng cho xe bò, nối làng nọ với làng kia, tới 
những thương lộ (đường đề giao thông buôn bán) rộng mười thước và vương lộ (tức như quôc lộ) rộng 
gần hai chục thước. Một trong những vương lộ đó dài gần hai ngàn cây số, đưa từ kinh đô Pataliputra tới 
biên giới Tây Bắc, nghĩa là bằng nửa đường băng ngang Hoa Kì từ Đông qua Tây. Mégasthènes bảo bên 
bờ lộ, cứ cách ngàn rưỡi thước lại căm một cây trụ ghi hướng đi về đâu và khoảng đường còn bao xa. 
Cùng cách khoảng gần đều đều, người ta trồng cây có bóng mát bên lề đường, đào giếng, dựng các nhà 
trạm và các lữ điểm. Chuyên chở thì dùng xe bò, kiệu, xe trâu, ngựa, lạc đà, voI, lừa và phu phen. Đi bằng 
voi là cách thức sang nhất, chỉ hoàng tộc và các đại thần mới dùng, cách đó được dân rất ham mê và 
người ta cho rằng một con voi đáng quí hơn cái trinh tiết của đàn bà[4]. 


Việc hành chánh trong các thị trần cũng tổ chức theo qui tắc phân phối các dịch vụ thành nhiều ti 
riêng biỆt. Chẳng hạn kinh đô Pataliputra gôm một hội đồng gồm ba mươi nhân viên chia làm sáu tỉ. Một 
ti điều khiển kĩ nghệ, một ti lo vỀ ngoại kiều, kiếm chỗ ở cho họ, hướng dẫn họ mà cũng dò xét sự di 
chuyên của họ, một tỉ giữ số sinh và số tử, một tỉ nữa cấp giấy phép cho thương nhân, qui định việc bán 
các sản phẩm tự nhiên, kiểm soát các đồ đo lường, một ti nữa kiểm soát việc bán hoá phẩm, một ti nữa 
đánh thuế 10% vào mọi việc giao dịch. Hawell bảo: “Tóm lại, ở thế kỉ thứ IV trước Công nguyên, 
Pataliputra có vẻ là một đô thị tổ chức và cai trị rất hoàn hảo theo những qui tắc tốt nhất của môn xã hội 
học”. Còn Vincent Smith thì khen: “Sự tuyệt hảo của các biện pháp đó đáng làm cho ta ngạc nhiên dù ta 
chỉ mới xét các đại cương mà thôi, nếu đi sâu vô chỉ tiết thì ta càng thán phục rằng ba trăm năm trước 
Công nguyên, làm sao Ấn Độ đã sáng lập và thực hành được một nền hành chánh như vậy”. 


Chính quyền đó chỉ có mỗi một nhược điểm là chuyên chế, do đó luôn luôn phải dùng đến sức mạnh 
và mật vụ. Như mọi nhà cầm quyền chuyên chế, ngai vàng của vua Chandragupta rất lung lay, ông ta luôn 
luôn sợ một vụ nổi loạn, sợ bị ám sát. Đêm nào cũng phải đôi phòng ngủ, không dám ngủ hoải một 
phòng, và lúc nào cũng có vệ binh ở chung quanh. Theo truyền thuyết Ân mà các sử gia châu Âu cho là 
đúng, có lần một nạn đói kém kéo dài quá (lời của Mégasthènes) làm cho nước điêu tàn, Chandragupta 


63 


thất vọng vì bắt lực, không cứu nôi dân, thoái vị, sống cuộc đời khô hạnh như các tín đồ Jaïn trong mười 
hai năm nữa rồi tuyệt thực đề chết. Voltaire bảo: “Đành rằng xét cho cùng thì đời sống của một gã đưa đò 
có phần sướng hơn đời sống của một vị đại-thông-lãnh, nhưng tôi nghĩ cũng chăng khác nhau bao nhiêu, 
nên chẳng cần phải phí công bàn”. 


IH. ÔNG VUA TRIẾT NHÂN 


Acoka — Sắc chỉ tự do tín ngưỡng — Các nhà truyền giáo của Acoka — Sự thất bại của ông — Sự thành 
công của Ông 


Bindusara, ông vua kế vị Chandragupta, chắc chắn là một người có cảm tình với giới trí thức. Vì 
người ta kể chuyện rằng ông ta xin Antiochus, vua SyrIe, tặng ông ta một triết gia HI Lạp; trong thư còn 
nói rõ rằng cần thứ triết gia Hi Lạp “chính hiệu”, giá cả bao nhiêu cũng không ngại. Đề nghị đó không có 
kết quả vì Antiochus kiếm đâu ra một triết gia để bán, nhưng Trời cũng không phụ lòng Bindusara, cho 
ông ta một người con trai triết nhân. 


Bản đô Béloutchistan 
(http://media.artevod.com/4466_ baloutchistan%2001.ipg) 


64 


Acoka Vardhana lên ngôi năm 273 trước Công nguyên, làm chủ một đề quốc rộng lớn nhất từ trước 
chưa hề có ở Ấn Độ vì đế quốc đó gồm A Phú Hãn, Béloutchistan[5], toàn thể Án Độ ngày nay trừ miền 
Tamilakam, tức xứ của người 72”z/!, ở phía cực Nam bán đảo. Trong một thời gian, ông ta cai trị y như 
ông nội ông, Chandragupta, nghĩa là tàn ác đấy, nhưng đàng hoàng. Nhà sư Huyền Trang ở Trung Hoa 
qua thỉnh kinh, sống ở Ấn Độ nhiều năm (thế kỉ thứ VII sau Công nguyên), chép rằng dân chúng còn nhớ 
khám đường Acoka cho xây cất ở phía Bắc kinh đô, mà truyền thuyết gọi là “Địa ngục của Acoka”. Dân 
Ấn kế cho Huyền Trang rằng Acoka dùng đủ các cực hình có thể tưởng tượng được đề tra tắn, trừng trị 
tội nhân. Nhà vua lại còn ra lệnh kẻ nào đã vô trại giam đó thì đừng để cho ra mà còn sống. Nhưng một 
hôm một vị thánh tăng lớ vớ vô cớ bước vô, bị liệng vào vạc dầu mà không chết. Viên cai ngục bèn báo 
cho Acoka, Acoka tới tức thì, nhìn tận mắt, thấy hiện tượng đó kì dị, tính quay ra thì viên cai ngục tâu 
rằng theo lệnh của nhà vua, không một kẻ nào được ra khỏi ngục mả sống, như vậy mới tính làm sao bây 
giờ? Acoka nhận lời đó là đúng bèn bảo liệng chính viên cai ngục vào vạc dầu. 


Người ta còn bảo khi về tới cung điện, Acoka đổi tính hắn đi, ra lệnh phá khám đường và sửa lại hình 
luật cho nhân đạo hơn. Đúng lúc đó ông ta hay tin quân đội mới đại thắng bộ lạc nổi loạn Kalinga, giết 
được mấy ngàn quân phiến loạn và bắt được một số lớn nữa làm tù binh. Acoka hối hận “vì cảnh cảnh 
chém giết tàn nhẫn đó mà làm cho bao nhiêu tù binh phải xa người thân của họ”. Ông bèn bảo thả hết các 
tù binh, trả đất lại cho bộ lạc Kalinga, lại còn gởi họ một bức thư xin lỗi nữa. Thật là một hành động vô 
tiền trong lịch sử, mà cũng gần như khoáng hậu nữa, vì đời sau rất ít người bắt chước ông. Rồi ông ta xin 
qui y, bận áo vàng trong một thời gian, không đi săn, không ăn mặn nữa, và theo con đường Bát chánh. 
Ngày nay chúng ta khó mà biết được trong truyền thuyết đó phần nào hoang đường, phần nào đúng sự 
thực, chúng ta cũng không biết rõ được vì những lí do nào mà ông hành động như vậy. Có lề ông thấy đạo 
Phật đã phát triển mạnh, và nghĩ rằng những lời Phật dạy phải từ bi, yêu hoà bình có thê vừa ích lợi cho 
dân chúng lại giúp ông giảm được số cảnh sát, mật vụ đi chăng? Dù sao thì trong năm thứ mười một triều 
đại của ông, một loạt sắc lệnh được ban bố mà ai cũng nhận là những sáng kiến kì đị nhất chưa chính 
quyền nào nghĩ ra; ông lại đục khắc lên núi đá, lên cột các sắc lệnh đó viết theo thổ ngữ từng miền đề bất 
kì người Ấn nào biết chữ cũng có thể đọc được. Người ta thấy nhiều sắc lệnh khắc trên núi đá ở nhiều nơi 
tại Ân Độ, ngày nay mười cây cột lớn còn đứng vững và có thể định được vị trí của hai chục cây cột khác. 
Những sắc lệnh đó tỏ rằng nhà vua đã hoàn toàn tin lời dạy của đạo Phật và rán áp dụng nó vào viỆc trị 
nước, nghĩa là vào khu vực hoạt động khó đem nó ra thực hành nhất. Cũng như thể một quốc gia hiện đại 
(ở Tây Phương) nhất đán tuyên bồ rằng sẽ đem đạo Ki Tô ra thực hành. 


Những sắc lệnh đó rõ ràng chịu ảnh hưởng của Phật giáo, nhưng hình như không có khuynh hướng 
tôn giáo. Trong các sắc lệnh có chỗ nói tới một đời sống vị lai đấy, và chỉ điểm đó cũng cho ta thấy rằng 
tư tưởng, tín ngưỡng của Phật tử đã khác xa chủ trương hoài nghi của Phật Tổ rồi. Nhưng không có đoạn 
nào trong các sắc lệnh bảo dân phải thờ phụng một vị thần nào cả, chăng những vậy, ngay đến Phật, cũng 
không bắt dân thờ nữa. Rõ ràng là các sắc lệnh không quan tâm tới thần học: sắc lệnh ở Sarnath bảo phải 
giữ sự hoà thuận trong các đền chùa, tăng hội và kẻ nào đề xướng sự li giáo làm cho tăng hội suy nhược 
thì sẽ bị tội; nhưng nhiều sắc lệnh khác bảo phải khoan dung về phương diện tôn giáo, trọng sự tự do tín 
ngưỡng. Phải bố thí cho các tu sĩ Bà La Môn cũng như các tăng đồ, không được mạt sát tín ngưỡng của 
người khác. Nhà vua tuyên bố rằng tất cả các thần dân đều là con cưng của ngài chẳng cần biết người nào 
theo tôn giáo nào, đối đãi với mọi người như nhau cả. Sắc lệnh số X11, khắc trên tảng đá, có một giọng mà 
ta tưởng là giọng của thời đại chúng ta: 


Hoàng Thượng Chí Từ Chí Linh chào hết thảy các thân dân trong mọi giáo phái, dù là hạng tu hành 
khô hạnh (ở trong hang) hay là hạng tu tại gia. 


Hoàng Thượng không cho những tặng vật và những lời chào hỏi bê ngoài là quan trọng bằng cái bản 


chát chủ yêu của mọi giáo phải. Cái chủ yêu đó có thê tán bộ theo nhiễu hình thức, nhưng điêu căn bản là 
phải giữ gìn lời ăn tiếng nói; không nên vô cớ đề cao giáo phải của mình, chê bai giáo phải của người. 


6S 


Muốn chê bai thì phải có những lí do vững vàng vì tất cả các giáo phái khác đều có một khía cạnh nào đó 
đáng cho ta kính trọng. 


Nếu giữ được như vậy thì vừa làm cho giáo phái của mình phần khởi, vừa giúp được các giáo phải 
khác. Trải lại là làm hại giáo phái của mình và các giáo phải khác... Sự hoà thuận là điêu đáng khen. 


Cái “bản chất chủ yếu” đó đã được định nghĩa rõ hơn trong sắc lệnh người ta gọi là Sắc lệnh trên cột 
thứ nhì. “Đạo sùng kính là điều rất tốt, nhưng thế nào là sùng kính? Sùng kính là ít nghịch đạo, làm nhiều 
điều thiện, từ bi, khoan dung, thành thực và trong sạch”. Chăng hạn Acoka ra lệnh cho các quan phải 
thương dân như con, dịu dàng kiên nhẫn với họ, không có lí do chắc chắn thì không được bắt giam, tra 
khảo họ; ông còn ra lệnh cứ đều đều đúng kì hạn phải đọc những chỉ thị đó trước công chúng cho mọi 
người biệt. 


Những sắc lệnh có tính cách khuyên răn đó có ảnh hưởng gì tới thái độ và ngôn hành của đại chúng 
không? Có lẽ nhờ những sắc lệnh đó mà giới luật øhizsa (không làm tốn thương sinh vật) được truyền bá 
rộng trong giới thượng lưu, họ ít ăn thịt, ít uống rượu hơn. Dĩ nhiên, Acoka, như mọi nhà cải cách chân 
chính, rất tin rằng những lời răn của mình khắc trên đá tất hiệu nghiệm; trong Sắc /ệnh số IV khắc trên 
tảng đá, ông cho biết rằng ông đã gặt được những kết quả kì diệu và đoạn trần thuật dưới đây cho ta hiểu 
thêm giáo lí của ông: 


Bây giờ do sự sùng đạo của Hoàng Thượng Chí Từ Chí Linh, tiếng vang của Đạo đã thay tiếng trống 
thúc quân... Mội việc từ lâu đã không xảy ra, là ngày nay nhờ những có găng của Hoàng Thượng Chí Từ 
Chí Linh để truyền bá đạo, người ta nhận thấy số sinh vật bị hi sinh đề tế thân mỗi ngày mỗi giảm hoài, 
số loài vật bị giết cũng giảm, dân chúng kinh trọng cha mẹ và các tu sĩ Bà La Môn hơn, người ta nghe lời 
cha mẹ và ông già bà cả hơn. Cho nên có thể nói rằng về nhiều điểm, Đạo đã được tuân hành hơn, 
Hoàng Thượng Chí Từ Chí Linh sẽ gắng sức làm cho Đạo được tuân hành mỗi ngày mỗi nhiễu hơn nữa. 


Con, cháu của Hoàng Thượng Chí Từ Chí Linh sẽ gắng sức làm cho Đạo được tuân hành mỗi ngày 
môi nhiêu hơn nữa, cho tới thời gian vô cùng. 


Ông vua nhân từ đó quá tin lòng mộ đạo của con người và sự hiếu thuận của các con ông. Riêng phần 
ông, ông hăng say làm việc cho tôn giáo mới, tự xưng là Giáo chủ, tặng Tăng hội vô số tiền, cho xây cất 
84.000 ngôi chùa và dựng ở khắp nơi trong nước nhiêu dưỡng đường cho bệnh nhân, cả cho loài vật nữa. 
Ông phái các cao tăng đi truyền bá đạo Phật ở khắp An Độ, Tích Lan, Syrie, Ai Cập, tới cả Hi Lạp nữa 
(có lẽ những cao tăng đó đã giúp cho dân chúng phương Tây sau này dễ chấp nhận luân lí Ki Tô), khi ông 
vừa mới mất thì nhiều phái đoàn khác đi truyền bá đạo Phật ở Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ và Nhật 
Bản[6]. Ngoài những hoạt động đó ra về tôn giáo, Acoka rất siêng năng trị nước, ông làm việc suốt ngày 
và ai cũng có thê vô yết kiến ông bắt kì lúc nào để bàn về việc nước. 


Tật lớn nhất của ông là sự tự cao tự đại, một nhà cải cách khó mả khiêm tốn được. Tật đó hiện rõ 
trong các sắc lệnh của ông và ông đáng là người anh tính thần của Marc Aurèle[7]. Ông không biết rằng 
các tu sĩ Bà La Môn ghét ông và tìm mọi cách đề hạ ông, cũng như các tu sĩ Thèbes (Ai Cập) đã hạ 
[khnaton ngàn năm trước. Không riêng các tu sĩ Bà La Môn bất bình, vì cắm giết sinh vật đề cúng tế thì 
họ đâu còn được hưởng phần thịt nữa, mà các thợ săn, các người đánh cá cũng oán hận vì phải bỏ nghề 
nếu không thì có thể bị trừng trị nặng, ngay đến nông dân cũng bực tức vì luật “cắm đốt cỏ khô vì các 
sinh vật có thể có trong cỏ”. Thế là một nửa dân chúng chỉ mong cho Acoka chết phút đi. 


Huyền Trang bảo răng theo truyền thuyết Phật giáo, về già, Acoka bị cháu nội và quần thần truất ngôi. 


Họ rút lần các quyền hành của ông, và ông đành phải thôi, không tặng được gì cho Tăng hội nữa. Ngay cả 
về phân ăn người ta cũng rút xuông hoài, tới một ngày nọ chỉ cung câp cho ông môi bữa nửa trái analaka. 


66 


Nhà vua rầu rĩ nhìn phần ăn của mình rồi sai đem tặng cho các đạo huynh, có cái gì ông cũng đã tặng hết 
cho họ, rồi. Nhưng sự thực chúng ta không, biết, chút gì về những năm cuối trong đời ông, cũng chăng biết 
ông mắt năm nào nữa. Chỉ một thế hệ là đế quốc của ông đủ tan rã như đề quốc của Ikhnaton (vua Ai 
Cập) thời trước. Đề quốc Magadha sở dĩ duy trì được là do truyền thống hơn là do sức mạnh, cho nên lần 
lần các tiểu quốc không chịu phục tòng “Vua của các vì vua” ở Pataliputra nữa. Dòng dõi Acoka vẫn còn 
làm vua Magadha cho tới thế kỉ thứ VII sau công nguyên nhưng triều đại Maurya do Chandragupta khai 
sáng đã tắt từ khi Brihadratha bị ám sát. Quốc gia mà mạnh là nhờ tư cách, tỉnh thần của con người chứ 
không nhờ lí tưởng. 


Chúng ta có thể bảo rằng Acoka đã thất bại về phương diện chính trị, nhưng về phương diện khác ông 
đã thực hiện được một nhiệm vụ lớn nhất trong lịch sử. Trong khoảng hai trăm năm sau khi ông mất, đạo 
Phật lan tràn khắp Ấn Độ và bắt đầu xâm chiếm châu Á một cách hoà bình. Nếu, cho tới ngày nay, từ 
Kady ở đảo Tích Lan, tới Kamakura ở Nhật Bản, nét mặt an tĩnh của Đức Thích Ca còn gợi cho người ta 
khoan hồng với người đồng loại và yêu mến hoà bình, thì một phần là vì một người mơ mộng — có thể là 
một vị thánh, chưa biết chừng - đã có thời làm vua ở Ấn Độ. 


II. HOÀNG KIM THỜI ĐẠI 


Các cuộc xâm lăng — Các vua Kushan — Đế quốc Œupta — Pháp Hiển qua Ấn Độ - Văn học phục hưng 
- Hung Nô vô Án Độ - Harsha đại độ - Huyền Trang qua Án Độ thỉnh kinh 


Suốt một thời gian gần sáu trăm năm từ khi vua Acoka băng cho tới khi Đề quốc Gupta thành lập, các 
kí tái và tài liệu Ấn Độ rất hiểm, thành thử cả một đoạn sử còn chìm trong bóng tối. Như vậy không có 
nghĩa rằng thời đó là thời các nhà cầm quyền theo chính sách ngu dân; nhiều trường Đại học như trường 
Taxila vân tiếp tục hoạt động, trong khi ở Tây Bắc Án Độ, ảnh hưởng của Ba Tư về kiến trúc, của Hi Lạp 
về điêu khắc, gây nên được một nền văn minh phôn thịnh theo dấu vết của vua Alexandre. Hai thế kỉ thứ 
II và thứ I trước Công nguyên, các dân tộc Syrie, Hi Lạp, Scythe tràn vào miền Pendjab, làm chủ miền 
này và tạo nên nền văn minh Hi Lạp — Bactriane[§] tồn tại ba trăm năm. Ở thế kỉ thứ I kỉ nguyên mà 
chúng ta có óc hẹp hòi gọi là kỉ nguyên Ki Tô, một bộ lạc ở Trung Á, bộ lạc Kushan, cùng một huyết 
thống với dân tộc Thổ (Turc), xâm chiếm Kaboul, rồi từ đô thị đó, thống ngự lần lần tất cả miền Tây Bắc 
Án Độ và một phần lớn Trung Á. Dưới triều vua Kanishka, ông vua hùng cường nhất của họ, nghệ thuật 
và khoa học rất tấn bộ, ngành điêu khắc Hi lạp — Phật giáo sản xuất được vài công trình đẹp nhất; ngành 
kiến trúc cũng tạo được những đền đài rực rỡ ở Peshawar, Talixa và Mathura. Charaka có công lớn với Y 
khoa, còn NagarJuna và Ashvaghosha đặt cơ sở cho phái Mahayama (Đại thặng hoặc Đại thừa), nhờ đó 
mà đạo Phật truyền bá mạnh ở Trung Hoa và Nhật Bản. Kanishka chấp nhận mọi tôn giáo, mới đầu thờ 
đủ các thứ thần, sau cùng theo một phái Tân Phật giáo có tính cách thân thoại, thờ Thích Ca như một vị 
thần tối cao, đưới Ngài có vô số Bodhisatwa (Phật Bồ Tát) và Arhar (La Hán); ông ta lập một đại hội 
nghị Phật giáo, triệu tập các nhà thần học Phật giáo tới để thảo luận và định những tín điều cho tân tín 
ngưỡng, rồi ông cho truyền bá tín ngưỡng này; có thê coi ông là Acoka thứ nhì của Ấn Độ. Hội soạn 
300.000 sutra (cách ngôn, lời kinh), hạ thấp triết lí Phật xuống cho bình dân hiểu được và tôn Đức Phật 
thành một vị thần. 


Trong khoảng thời gian đó, Chandragupta I (không nên lộn với Chadragupta Maurya, cũng gọi là 
Chandragupta I) đã sáng lập triều đại các vua bản thổ Gupta. Người kế vị ông, Samudragupta, trị vì năm 
chục năm, nôi danh là một trong những minh quân bậc nhất suốt trong. mấy ngàn năm lịch sử Ấn Độ. Ông 
thiên đô từ Pataliputra tới Ayodhya, chỗ xưa kia của Rama[9] trong. thần thoại; xua quân và phái các quan 
thu thuế vô miên Bengale, miên Assam, miền Népal và miền Nam Ấn, ông dùng số tiền các nước chư hầu 
nộp công để phát triển văn học, tôn giáo, khoa học và nghệ thuật. Chính ông, khi nào không cầm quân thì 


67 


làm thơ và chơi đàn, vào hạng có tài. Con trai ông, Vikamaditya (Mặt trời của Uy quyền) tiến xa hơn nữa 
về võ bị cũng như về văn hóa, nâng đỡ kịch tác gia danh tiếng Kalidasa và qui tụ được ở kinh đô U]jjaïn 
một đám đông thi sĩ, triết gia, nghệ sĩ, bác học, học giả ưu tú. Dưới hai triều vua đó, Ấn Độ đạt tới một 
trình độ văn minh chưa hè có từ thời Phật Thích Ca và một sự thống nhất chính trị ngang với các triều đại 
Acoka và Akbar. 


Trong tập kí sự về lần qua Ấn thỉnh kinh ở đầu thế kỉ thứ V sau Công nguyên, nhà sư Pháp Hiển đã 
ghi lại ít nét về văn minh Gupta. Ông là một trong số nhiều nhà sư Trung Hoa qua Ấn Độ trong thời đại 
hoàng kim đó, mà số người hành hương đó còn ít hơn số các thương nhân, sứ thần từ đông hoặc từ tây 
vượt các dãy núi cao để vô Ân Độ, có người từ La Mã tới, làm cho Ấn được cái lợi tiếp xúc với các 
phong tục và tư tưởng ngoại quốc. Sau khi liều mạng vượt qua được các tỉnh phía Tây Trung Hoa, nhà sư 
Pháp Hiển ngạc nhiên Tắng Ở Án Độ, người ta yên ôn đi khắp nơi được, không gặp một tên trộm cướp, 
không bị ngăn cản, ức hiếp. Ông cho chép trong tập nhật kí răng ông mắt sáu năm mới tới Ấn Độ, ở Ấn 
sáu năm nữa, rồi mất ba năm nữa để trở về Trung Hoa theo đường biên, đi ngang qua Tích Lan và Java. 
Ông thán phục sự giàu có, thịnh vượng, đức hạnh và hạnh phúc của dân Ấn, thán phục sự tự do mà họ 
được hưởng về phương diện xã hội và tôn giáo. Ông ngạc nhiên về sự rộng lớn, đông đúc của các đô thị, 
nhất là đâu đâu cũng có những nhà thương thí và mọi cơ quan từ thiện[ 10].[1 1] Bức tranh ông lưu lại về 
Ấn Độ thực là nên thơ, trừ chuyện chặt bàn tay mặt: 


Dân trong xứ đông mà sung sướng, không phải theo một nghỉ thức hành chánh nào cả mà cũng chẳng 
phải tuân một vị phán quan nào; chỉ những người cày cấy đất của nhà vua là phải nộp cho Quốc gia một 
phân lợi tức thôi. Muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Nhà vua trị dân mà không bao giờ xử trảm ai, 
cũng không phải dùng đến thể hình. Tội nhân chỉ phải đóng một số tiễn phạt, ngay như tái phạm tội phản 
nghịch mà cũng chỉ bị chặt bàn tay mặt thôi... Trong khắp nước, không một người nào giết một sinh vật 
nào, và họ không ăn tỏi, ăn hành. Chỉ trừ những người Chadala... Xứ đó không nuôi heo, gà mái, cũng 
không bán gia súc, ở chợ không thấy bán thịt, quây rượu. 


Pháp Hiển còn nhận thấy rằng các tu sĩ Bà La Môn, từ thời Acoka không còn các vua triều đại 
Maurya hậu đãi nữa, lại bắt đầu g1àu có, hống hách trở lại đưới triều đại Gupta. Họ phục hồi lại truyền 
thống văn học thời tiền - Thích Ca và đương làm cho tiếng Sanscrit thành một thứ “thế giới ngữ” cho 
khắp các nhà trí thức Ấn Độ. Nhờ ảnh hưởng của họ và nhờ sự khuyến khích, bảo trợ của Triều đình, mà 
các anh hùng ca Ä⁄4ahabharata và Ramayana được viết thành hình thức lưu lại hiện nay. Cũng ở dưới 
triều đại đó, nghệ thuật Phật giáo đạt tới mức cao nhất nhờ các bích hoạ trong các hang AJanta. Theo ý 
kiến một học giả Ấn hiện đại thì “nội những tên Kalidasa và Varahamihira, Gunavarman và Vashubandu 
cũng đủ làm cho thời đại đó thành hoàng kim thời đại của văn minh Ấn Độ rồi”. Havell bảo: “Một sử gia 
vô tư, không thể nào không nghĩ răng sự cai trị của người Anh nếu làm cho Ấn Độ được hưởng lại những 
lợi ích tô tiên họ đã hưởng ở thế kỉ thứ V sau Công nguyên, chỉ làm được bây nhiêu thôi thì cũng là thành 
công nhất rồi”. 


Kỉ nguyên rực rỡ của văn hóa Ấn Độ đó bị cuộc xâm lăng của Hung Nô làm gián đoạn, dân tộc này 
thời đó tàn phá châu Á và châu Âu, diệt trong một thời gian Đề quốc Ấn Độ và Đề quốc La Mã. Trong 
khi Attila (A-Đề-Lạp) tàn phá châu Âu thì Toramana chiếm Malwa, và Mihiragula tàn nhẫn kinh khủng, 
Cướp ngôi của các vua Gupta. Ấn Độ phải chịu cảnh nô lệ và hỗn loạn trong một thế ki. Rồi một hậu vệ 
của giòng Gupta, vua Harsha-Vardhana giành lại được Bắc Ấn, dựng kinh đô ở Kanau] và trong bốn 
mươi hai năm, lặp lại được cảnh thanh bình trong một vương quôc rộng lớn, văn học và nghệ thuật lại bắt 
đầu đâm bông. Theo truyền thuyết thì khi bọn xâm lăng Hồi giáo chiếm Ấn Độ vào năm 1018 sau Công 
nguyên, chúng tàn phá một vạn ngôi đền ở Kanauj, như vậy thì kinh đô Kanauj rộng rãi, thịnh vượng và 
rực rỡ biết bao — nhưng truyền thuyết đó khó tin được. Những công viên đẹp đề. những hồ tắm miễn phí 
chỉ là một phần những ân huệ của triều đại mới. Chính Harsha là một trong số rất hiếm minh quân làm 
cho người ta nghĩ rằng chế độ quân chủ là chế độ hoàn hảo nhất — trong một thời gian. Ông là một người 


68 


đủ tài đức, đẹp trai, làm những bài thơ, soạn những vở kịch mà hiện nay người Ấn còn đọc. Nhưng tải văn 
thơ đó không làm hại tài trị nước của ông. Huyền Trang bảo: “Ngài làm việc không biết mệt, thấy ngày 
ngắn quá, Ngài tận tuy với việc nước tới nỗi quên ngủ”. Mới đầu ông theo giáo phái Shiva, sau cải giáo, 
theo đạo Phật, thành một Acoka, cũng mộ đạo và có công với đạo như Acoka. Ông cắm dân chúng ăn 
thịt, dựng trong lãnh thổ của ông những tha-la cho khách bộ hành nghỉ chân, và cất trên bờ sông Gange 
mấy ngàn điện Phật nhỏ gọi là “tope”. 


Huyền Trang, nhà sư đi thỉnh kinh nổi tiếng nhất của Trung Hoa, bảo rằng Harsha cứ năm năm lại tổ 
chức một đại lễ để bố thí. Ông mời đại diện tất cả các tôn giáo, gọi tất cả những người nghèo khổ trong 
nước lại. Ông có thói quen, trong quốc khố còn chứa bao nhiêu tiền thuế dành dụm từ đại lễ lần trước 
(nghĩa là năm năm trước), lần này đem ra bồ thí hết. Huyền Trang ngạc nhiên thấy biết bao nhiêu vàng 
bạc, tiền và nữ trang, tơ lụa gầm vóc chất đống trong một khoảng rộng, chung quanh có cả trăm cái lều 
chứa cả ngàn người. Ba ngày ‹ đầu cúng bái, tụng kinh, ngày thứ tư bắt đầu bố thí. Theo lời vị cao tăng đó 
— có vẻ không tưởng tượng nỗi — hàng vạn tăng được câp thức ăn thức uống, rồi được tặng mỗi người một 
viên ngọc trai, y phục, hoa, dầu thơm và trăm đồng tiền. Các tu sĩ Bà La Môn cũng được hậu tặng gần 
như vậy, rồi tới các tu Sĩ Jaïn, rồi tới các tu sĩ khác, sau cùng tới lượt các người nghèo không theo một tôn 
giáo nào, những trẻ mồ côi trong nước. Có khi bồ thí tới ba bốn tháng mới hết. Sau cùng chính nhà vua 
Harsha cởi hết y phục rực rỡ, lột hết vàng bạc châu báo đeo trong mình để phân phát. 


Theo kí sự của Huyền Trang thì dân Ấn thời đó mộ đạo một cách hoan hỉ, ai thấy cũng thích. Danh 
tiếng Ấn Độ thời đó vang lừng ở ngoại quốc, chẳng vậy mà một nhà vọng tộc Trung Hoa từ bỏ cảnh phú 
quí, mạo hiểm qua các tỉnh miên Tây Trung Hoa, thời đó còn bán khai, qua Tachkent và Samarcande 
(một thành phố rất phôn thịnh), vượt dãy núi Hymalaya để tới Ân Độ siêng năng học trong ba năm ở tu 
viện Nalanda (Na-Lan-Đà). Ông vừa là một nhà quí phái, vừa nổi danh học rộng biết nhiều, nên tới đâu 
cũng được các vua chúa tiếp rước long trọng. 


Khi Harsha hay tin Huyền Trang đương ở triều đình Kumara, quốc vương xứ Assam, ông ra lệnh cho 
Kumara cùng với Huyền Trang lại yết kiến ô ông ở Kanauj. Mới đầu Kamura từ chối, bảo Harsha có thê 
chặt đầu mình chứ không thể cướp vị quốc khách của mình được. Harsha đáp: “Ta muốn cái thủ cấp của 
nhà vua đây”. Thế là Kamura phải tới. Thấy cử chỉ, ngôn ngữ cao nhã, sức hiểu biết siêu quần của Huyền 
Trang, Harsha kính trọng liền, tập hợp một đám cao tăng Ấn đề nghe Huyền Trang thuyết pháp về Đại 
thặng. Huyền Trang viết luận đề rồi treo ở cửa đền, chỗ sẽ có cuộc tranh biện, và theo thói thời đó, thêm 
một câu răng: “Ai thấy trong luận đề có chỗ nào không vững, và bác được thì tôi xin đưa đầu cho mà 
chặt”. Cuộc tranh biện kéo dài mười tám ngày, và theo lời Huyền Trang, ông thắng được mọi người, làm 
cho những kẻ theo tả giáo phải luồng cuống. (Theo một thuyết khác thì các người tranh biện với ông thấy 
thắng không được, nôi lửa đốt ngôi đền). Sau biết bao gian nan nữa, ông trở về tới Trung Hoa[L2], được 
một minh quân Trung Hoa [vua Đường Thái Tôn] tiếp đón long trọng, các kinh Phật mà vị thánh kiêm 
Marco Polo đó thỉnh ở Ấn Độ về, được chứa trong một ngôi chùa đẹp đẽ và ngày đêm, một nhóm Cao 
tăng bác học được nhà vua phái tới, giúp ông cùng dịch{ 13]. 


Nhưng danh vọng của triều đại Harsha phù du và giả tạo vì chỉ dựa vào sự khôn khéo và đức độ của 
một ông vua, mà vua chăng phải chết? Harsha băng rồi, một kẻ tiếm ngôi, và cái bề trái của chế độ quân 
chủ lại hiện rõ. Ấn Độ phải trải qua gần một ngàn năm hỗn loạn. Ân Độ cũng có thời Trung cô suy đồi 
như châu Âu, cũng bị các rợ xâm lăng, chia cắt, tản phá. Phải đợi tới khi đại vương Akbar xuất hiện, cảnh 
thái bình và thống nhất mới được phục hồi. 


IV. LỊCH SỬ RAJPUTANA 


69 


Các “võ sĩ” Ấn Độ - Thời đại các hiệp sĩ— Thành Chitor thất thủ 


Trong suốt thời đại u ám đó, chỉ có công nghiệp anh hùng của miền Rajputana là chiếu bừng lên một 
lát. Miền đó gồm những tiểu quốc tên rất du đương: Mewar, Marwar, Amber, Bikaner vân vân... Dân 
chúng, một nửa là người bản xứ, một nửa là hậu duệ các dân tộc xâm lăng Scythe hay Hung Nô, đã dựng 
nên một nền văn minh phong kiến, các “rajah” (tiêu vương Ấn Độ) của họ hiếu chiến và chỉ nghĩ tới nghệ 
thuật hưởng thụ chứ không nghĩ tới bồi dưỡng nghệ thuật. Mới đầu họ chịu phục tòng các vua Maurya và 
Gupta, rồi sau biết bảo vệ sự độc lập của họ, và của toàn thê Ấn Độ khi các rợ Hồi giáo vô cõi. Các thị tộc 
của họ chiến đấu rất anh dũng, ít miền khác nào bằng[ 14]. Theo Tod, sử gia tán dương họ, thì mỗi người 
đàn ông là một Kshatriya bất khuất và mỗi đàn bà là một nữ kiệt. Tên của dân tộc họ, Rajpur, có nghĩa là 
“con vua”, và đôi khi họ gọi xứ họ là ®a7asthan, tức “xứ của vua chúa”. 


Tất cả cái điên khùng và tất cả cái thi vị của thời hiệp sĩ Trung cổ châu Âu — can đảm, trung tín, mê 
nhan sắc phụ nữ, tranh nhau, chém giết nhau, đầu độc, ám sát nhau — tất cả những cái đó đều có đủ trong 
lịch sử của xứ anh dũng Rajputana. Sử gia Tod bảo: “Các thủ lãnh Rajpute có đủ các đức hiệp sĩ châu Âu 
mà trí tuệ còn hơn nhiều”. Phụ nữ của họ rất khả ái, đàn ông sẵn sảng hi sinh cho đàn bà mà đàn bà cho 
sự tự hỏa thiêu đề chết theo chồng là một phép lịch sự chứ không có gì đáng khen. Một SỐ Ít phụ nữ có 
văn hóa cao, vài rajah là thi sĩ hoặc nhà bác học nổi danh, thỉnh thoảng vẽ những bức hoạ rất đẹp bằng 
màu pha nước theo kiểu Ba Tư thời Trung cổ. Trong bốn thế kỉ họ gom góp được không biết bao nhiêu 
vàng bạc châu báo tới nỗi có thê trong một ngày tiêu một số tiền bằng bốn trăm triệu quan hiện nay| 1 5] 
vào lễ đăng quang. 


Họ hãnh diện rằng coi chiến tranh là nghệ thuật tối cao và một số nhà quí phái Rajpute thì không nên 
làm nghề gì khác nghề võ, đó là bi kịch của lịch sử họ. Nhờ tính thần thượng võ đó họ chống cự nỗi với 
bọn Hồi giáo và khét tiếng là anh dũng[ 16], nhưng đồng thời họ cũng ham gây lộn với nhau quá, nội 
chiến lung tung, các tiêu quốc chia rẻ nhau, yếu đi, và khi gặp nạn ngoại xâm, mặc dầu họ chiến đấu can 
đảm mà cũng không tự cứu được. Chuyện thành Chitor — một trong những kinh đô của họ - thất thủ, do 
Tod kề lại, đọc cũng say mê như truyện hoang đường Athur hoặc truyện Charlemagne, vì tài liệu đều 
mượn của các sử gia Rajpute, những người quá yêu nước, chắc là không chép hết sự thực, cho nên bộ sử 
Rajasthan có lẽ cũng chỉ là những truyện hoang đường như La Mort dArthur hoặc La chanson de 
Roland. Theo người chép sử, tướng Hồi xâm lăng Alau-d-din không muốn chiếm thành Chitor mà muốn 
chiếm công chúa Pudmini — “danh hiệu này chỉ đề tặng người đẹp nhất trong nước” — Viên tướng Hồi bảo 
sẽ rút quân, không bao vây thành Chitor nữa nếu viên phụ chánh chịu dâng công chúa cho hắn. Viên phụ 
chánh không chịu, hắn lại đề nghị sẽ rút quân nêu chỉ cho hắn được thấy mặt công chúa thôi, cũng lại từ 
chối nữa, sau cùng hắn chỉ xin được thấy cái bóng của công chúa trong gương thôi, như vậy mà cũng bị 
từ chối nữa. Chẳng những vậy, các phụ nữ Chitor cũng tiếp sức chồng con đề bảo vệ đô thành và đàn ông 
Rajpute thấy mẹ và con gái chết trong chiến tranh bên cạnh mình thì càng hãng mà chiến đấu tới người 
cuối cùng. Khi Alau-d-din vô được Chitor thì trong thành không còn lấy một người sống sót, bao nhiêu 
đàn ông đều chiến đấu mà chết hết, còn những phụ nữ nào không ngả gục bên cạnh chồng con thì theo tục 
Jokur ghê gớm, tự chất củi, châm lửa để thiêu mình. 


V. THỜI CỰC THỊNH CỦA PHƯƠNG NAM 


Các vương quốc miễn Deccan — Vijayanagar - Krishna Raya — Một Mẫu quốc thời Trung cổ - Luật 
pháp — Nghệ thuật — Tôn giáo — Hí kịch 


Bọn xâm lăng Hôi càng tiên sâu vô thì văn hóa An Độ càng lùi xuông phương Nam, thành thử tới 
cuôi thời Trung cô, chỉ ở miên Deccan là còn thây những nét cao nhã nhât của nên văn minh An Độ. 


70 


Trong một thời gian, bộ lạc Chalyuka còn duy trì được nền độc lập của vương quốc vắt ngang qua Trung 
Ấn, từ bờ biến bên đây qua bờ biển bên kia, dưới triều Pulakeshin II, vương quốc đó khá vinh quang và 
hùng cường để thắng được Harsha, làm cho Huyền Trang phải phục và sứ thân Ba Tư Chosroès II phải tỏ 
lòng tôn kính. Chính đưới triều đại đó, trong vương quốc của Pulakeshin, xuất hiện những bức hoạ quan 
trọng nhất của Ân Độ, tức những bích họa Ajanta. Ngai vàng của Pulakeshin bị vua Pallava lật đồ, và ông 
vua này thống trị Trung Ấn trong một thời gian ngăn. Ở cực Nam, và từ thế kỉ thứ I, các bộ lạc Pandya đã 
thành lập một vương quốc gần Madura, Tinnevelly và vài phần của Travancore, họ xây cất ở Madura một 
đền thờ vĩ đại và vô sô công trình kiến trúc nhỏ hơn, làm cho Madura thành một trong những đô thị đẹp 
nhất thời Trung cổ Ân Độ. Nhưng rồi họ bị các bộ lạc Chola đánh tan, sau bị bọn Hồi xâm chiếm. Người 
Chola cai trị cả hai miền từ Madura tới Mabras, phía Tây tiến tới Mysore. Họ đã xuất hiện từ thời Thượng 
cổ vì trong các sắc lệnh của Acoka có nói tới họ, nhưng tới thế ki thứ IX chúng ta không biết gì về họ cả, 
thế kỉ này họ mới thịnh lên, mở màn cho một loạt xâm lăng và tất cả các tiêu vương Nam Ấn, cả Tích Lan 
nữa, phải triều cống họ. Rồi họ suy lần và phải lệ thuộc quốc gia lớn nhất miền Nam, Vijayanagar{ 17]. 


Vijayanagar — tên này vừa là tên một vương quốc, vừa là tên một kinh đô — gợi cho ta niềm hoài cảm 
về sự phù du của vinh quang và tính mau quên của loài người. Thời cực thịnh, nó gồm các tiêu quốc hiện 
nay của bán đảo, kế cả Mysore và Madras. Muốn biết thời đó nó thịnh ra sao chỉ cân nhớ rằng vua 
Krishna Raya, trong trận Talikota, chỉ huy 703.000 bộ binh, 32.600 kị bình và Š5ŠT thớt vol, chưa kế mây 
trăm ngàn người, nào là con buôn bán đỗ vặt, theo quân đội, gái điếm và cả một bọn giang hỗ thời xưa 
thường bu chung quanh một đạo quân ra mặt trận. Chính sách chuyên chế dịu bớt nhờ cái lệ cho các làng 
tương đối tự trị và nhờ thỉnh thoảng có được một minh quân nhân từ. Krishna Raya thống trị Vijayanagar 
ngang thời vua Henri VIII ở Anh[18] và có thể so sánh với ông vua cực đa tình này. Ông công bằng, đại 
độ, bố thí nhiều, tôn trọng tự do tín ngưỡng, yêu và khuyến khích văn chương, nghệ thuật, tha tội cho kẻ 
địch bại trận, không phá thành thị của địch, và siêng năng trị nước. Một nhà truyền giáo Bồ Đào Nha, 
Domingo Paes (1522)[19], viết về ông như sau: 


Ông là ông vua hoàn toàn nhất, được dân kính sợ nhất; tính tình vui vẻ, ông tiếp đãi các người ngoại 
quốc một cách niềm nở, lễ độ... Đáng là một đại vương, rất công bằng nhưng thính thoảng phát cơn 
thịnh nộ lên... Ông uy nghiêm hơn hết thảy các vua khác, quân đội rất đông, đất đai rất rộng, nhưng có 
tài như ông thì đáng lẽ kho tàng của ông phải phi thường chứ, vậy mà hình như không có là bao. Ông 
hoàn toàn về mọi mặt. 


Kinh đô của ông thành lập năm 1336, có lẽ là đô thị giàu nhất Ấn Độ cho tới thời đó. Nicolo 
Conti[20] lại thăm thành đó vào khoảng 1420, bảo rằng chu vi đài HỘ, trăm cây số, Paes khen là “lớn 
bằng thành La Mã và rất đẹp”, và có “nhiều hoa viên, nhiều ố Ống nước”, vì các kĩ sư đã đắp trên sông 
Tungabadra một cái đập lớn, tạo thành một hồ chứa nước, rồi đặt một cống nước dài hai mươi bốn cây số 
đưa nước về thành, có chỗ phải đục núi mấy cây số cho công nước qua. Abdu-r-Rajzzad thăm kinh đô đó 
năm 1443, bảo “khắp thế giới, chưa trông thấy mà cũng chưa nghe thấy nói có một thành phố nào được 
như vậy”. 


Paes bảo “sự cung cấp thực phẩm ở đây hoàn hảo nhất thế giới, thứ gì cũng có”. Cũng theo ông ta, 
thành phố có trên một trăm nghìn nóc nhà nghĩa là dân cư tới nửa triệu. Ông ta ngạc nhiên thấy trong một 
lâu đài nọ có một phòng cất toàn bằng ngà, “rực rỡ, đẹp đẽ lạ thường, khó mả thấy một phòng thứ hai như 
vậy”. Khi vua Hồi giáo [21] ở Delhi là Firoz Shah cưới con gái của vua Vijayanagar — lễ cưới cử hành tại 
kinh đô Vijayanagar — thì khắp con đường dài mười cây số trải toàn là nhung, sa tanh, nỉ thêu kim tuyến 
và các thứ hàng quí khác. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng anh chàng nào đi xa về cũng nói khoác. 


Đám thân dân ở dưới gôm nông nô và lao động sông lúc nhúc trong cảnh nghèo khô, mê tín; nhưng 


luật lệ rất nghiêm khắc tới tàn nhẫn nên họ không dám gian manh, tương đối lương thiện trong thương 
mại. Hình phạt có nhiêu đăng: bị chặt chân, chặt tay, bị voi giày, bị chặt đâu, hoặc bị đóng cọc vảo đít lên 


7 


tới ruột khi còn sống hoặc bị móc sắt vào cằm rồi treo lên cho tới khi chết; bọn cướp đường bị trừng trị 
theo lối đó. Mãi dâm không bị cấm, và triều đình đặt ra qui chế, kiểm soát đề thu thuế. Abdu-r-Razzad 
bảo: “Trước sở đúc tiền là toà thị chánh, viên thị trưởng có 12.000 cảnh sát mà tiền lương đều do thuế mãi 
dâm đài thọ. Những hồng lâu đó trang hoàng rực rỡ, ả nào ả nây rất đẹp, có tài tán tỉnh đưa tình làm cho 
quan viên mê mệt, không bút nào kể xiết”. Xét chung thì đàn bà phục tòng chồng, khi chồng chết thì tuần 
tiết, có khi tự thiêu sông nữa. 


Dưới triều các Raya, vua Vijayanagar, văn học thịnh vượng; tác phẩm viết bằng tiếng sanscrit, ngôn 
ngữ cô điển, và tiếng Telugu, thổ ngữ miền Nam. Krishna không những trọng đãi thi sĩ, chính ông cũng là 
thi sĩ, và thi sĩ ở triều đình được ông mến. nhất, Alasani-Peddana, là một trong những “thi sĩ rong” ca tụng 
chiến công anh hùng, nỗi tiếng nhất của Ấn Độ. Hoạ và kiến trúc phát triển mạnh, người ta xây cất những 
đền vĩ đại mà mặt đá gần như chỗ nào cũng chạm trô. Đạo Phật đã mắt ưu thế, một giáo phái Bà La Môn 
riêng thờ thần Vichnou được nhiều người theo hơn cả. Không khi nào giết bò cái vì coi là linh vật, nhưng 
có giết những loài khác đề tế thần và dân chúng cũng ăn thịt trâu, ngựa, dê, gà. Tôn giáo có tính cách tàn 
bạo mà cử chỉ lại phong nhã. 


Tất cả sức mạnh và sự xa hoa đó bị tiêu diệt trong có một ngày. Các dân tộc Hồi xâm lăng cứ tiến 
chằm chậm về phương Nam, thình lình vua Hồi các xứ Bijapur, Ahmadnagar, Golconde và Bidar hợp lực 
để chiếm nốt cái góc mà các vua Ấn còn giữ được. Liên quân của họ gặp đạo quân non nửa triệu của 
Rama Raja ở Talikota[22], nhưng quân Hồi còn đông hơn nữa và thắng được. Rama Raja bị bắt và chặt 
đầu trước mắt quân. Ấn, quân Ấn thất vọng, đào tâu hết. Trong cuộc rút lui vội vàng đó, non năm trăm 
ngàn quân Ấn bị giết, máu đỏ cả dòng sông trong miền. Quân Hồi vô kinh đô cướp bóc được biết bao 
nhiêu của cải tới nỗi “bất kì tên lính nào cũng hóa giàu, có vàng, có đồ tư trang, vải vóc, lều, ngựa và nô 
lệ”. Cướp bóc, luôn năm tháng trời: dân vô tội cũng bị giết, giết hết, và vơ vét các kho lẫm, các cửa tiệm 
hết nhẫn rồi họ tàn phá các cung điện, đền đài, kiên nhẫn huỷ từng bức tranh, bức tượng, sau cùng họ cầm 
đuốc đi khắp các đường phó, gặp cái gì cháy được là đốt cho rụi mới thôi. Khi họ rút lui, Vijayanagar 
hoang tàn như sau một cơn động đất, không còn một phiến đá nào lành. Thực là một cuộc tàn phá hoàn 
toàn, đữ dội, đặc biệt của sự xâm lăng ghê gớm mà người Hồi đã bắt đầu từ ngàn năm trước, bây giờ thì 
hoàn thành. 


VI. CUỘC XÂM CHIẾM CỦA NGƯỜI HỎI 


Ấn Độ suy nhược — Mahmud de Ghazmi — Tï riêu đại Hồi ở Delhi — Công trình văn hóa — Chế độ tàn 
nhân của họ - Bài học của lịch sử Án Độ 


Suốt lịch sử nhân loại có lẽ không có trang nào đẫm máu bằng trang sử Hỗồi xâm chiếm Ấn Độ. Đọc 
nó ta đâm ra chán nản vì thấy rằng văn minh là cái gì rất mong manh, cái thế thái bình bắp bênh, trật tự 
mà lại tự do, văn vẻ đó có thê bị phá huỷ bất kì lúc nào, đo những kẻ dã man ở ngoài vô, có khi do những 
quân đã man sinh ra ở ngay trong xứ nữa. Người Ấn Độ đã phí sức trong các cuộc tranh biện và nội 
chiến, họ đã theo đạo Phật và đạo Jaïn, mà những đạo đó không hợp với sự tranh đấu dũng cảm cần thiết 
cho đời sống: họ lơ là với việc phòng vệ biên cương và kinh đô, bảo vệ của cải và tự do, và các dân tộc 
Scythe, Hung Nô, A Phú Hãn, Thổ rình rập ở chung quanh, lúc nào thấy tinh thần quốc gia của Ân giảm 
xuống là xông vô liền. Trong bốn trăm năm (600-1000), Án Độ là cái mỗi nhử họ, và sau cùng cuộc xâm 
lăng xảy ra. 


Lân tân công đâu tiên chỉ là một cuộc nhập khâu ngăn ngủi do Multan chỉ huy, đánh thôc vào miên 


Tây Pendjab rồi rút về (664 sau Công nguyên). Trong ba trăm năm, tiếp theo nhiều cuộc nhập khâu khác, 
hậu quả là người Hôi chiêm được thung lũng Indus, gân đúng vào lúc người A Rập thua ở Pottlers (732 


V2 


sau Công nguyên), hết làm chủ châu Âu. Nhưng cuối thế kỉ thứ X, người Hồi mới thực sự xâm chiếm Ân 
Độ. 


Năm 997, một thủ lãnh Thổ tên là Mahmud làm vua tiểu quốc Ghazni, ở miền Đông A Phú Hãn. Hỡi 
ơi, Ông fa thấy rằng vương quốc của mình trẻ trung quá mà lại nghèo, còn Ấn Độ ở bên kia biên giới thì 
đã già côi mà lại giàu, thế là lòng tham của ông nôi lên. Viện cái cớ thiêng liêng là để diệt thói sùng bái 
ngâu tượng ở Ân[23], ông ta dắt một đạo quân thờ cái “đạo” cướp bóc, vượt biên giới Ấn. Ông ta đánh 
tan đạo quân Ấn không chuẩn bị kĩ ở Bhimnagar, tàn phá các thành thị, đền chùa và chở về nước không 
biết bao nhiêu của cải người Ân đã tích luỹ trong mây thế kỉ. Về tới Ghazni, ông ta trải các của cướp bóc 
được cho các sứ thần ngoại quốc coi, làm cho bọn này ngạc nhiên, vô cùng tán thưởng: thôi thì đủ hết “đồ 
tế nhuyễn, các viên ngọc trai, hồng ngọc lấp lánh như nước hoà với rượu rồi đông lại, các viên ngọc bích 
y như trái sim[24], và những viên kim cương lớn bằng trái lựu”. 


Từ đó, quen mùi, mỗi mùa đông ông ta lại đêm quân xuống Ân Độ, vơ vét cho đầy kho tàng của ông 
và cho quân lính thả cửa giết chóc, cướp bóc, qua mùa xuân lại trở về kinh đô, càng ngày càng giàu có 
hơn. Ở Mathura (trên bờ sông Jumna) ông ta vô một ngôi đền, khiêng hết các tượng nạm vàng và ngọc, 
vàng, bạc, đồ thờ cũng vơ hết; ông ta ngạc nhiên sao mà kiến trúc của ngôi đền vĩ đại thế, tính phỏng răng 
muôn xây cất lại thì phải tốn một trăm triệu dina[25] và làm việc trong hai trăm năm; vậy mà ông ông sai 
quết thạch du[26] lên, đốt cho cháy rụi mới thôi. Sáu năm sau ông ta cướp phá một thành phố trù phú 
khác ở Bắc Ấn, thành Smanath, giết sạch năm chục ngàn dân rồi chở hết của cải về Ghazni, thành một 
người có lẽ giàu nhất trong lịch sử nhân loại. Đôi khi ông ta tha chết cho dân chúng các thành phố chiếm 
được, lôi hết về nước, bắt làm nô lệ; nhưng số nô lệ quá nhiều đến nỗi chỉ trong vài năm, giá rẻ mạt, vài 
quan tiền Pháp một tên. Trước khi ra trận, Mahmud quì xuống cầu nguyện Allah phù hộ cho mình. Ông 
giữ ngôi được một phần ba thế kỉ và khi chết, được các sử gia Hồi coi là ông vua lớn nhất của thời đại, 
một trong những ông vua lớn nhất của mọi thời. 


Thấy tên ăn cướp hạng nhất đó được coi như thần thánh, các lãnh tụ Hồi khác muốn noi gương nhưng 
không thành công bằng. Năm LI18ó, bộ lạc Ghuri ở A Phú Hãn[27] xâm lăng Ấn Độ, chiếm Delhi, đốt phá 
các đền đài, chiếm của cải rồi lập một triều đại Hồi ở Delhi, làm cho suốt ba thế kỉ dân Bắc Án chịu một 
chế độ độc tài của ngoại nhân, thỉnh thoảng phân uất quá, phải. nỗi loạn ám sát. Vua Hồi khát máu đầu 
tiên là Kutb-d-Din Aibak đáng làm “kiểu mẫu” cho cả loạt: cuồng tín, đữ như beo, tàn nhẫn. Một sử gia 
Hồi bảo: “Ông ta . phân phát của cải tới mắy trăm ngàn, nhưng những kẻ bị ô ông giết cũng tới mấy. trăm 
ngàn”. Sau một lần thắng trận, ông “bắt năm chục ngàn người nô lệ, cánh đồng đen nghịt người Ấn”, mà 
hôi nhỏ chính ông ta đã bị bán làm nô lệ đây. Một vua Hồi khác, Balban, trừng trị tụi côn đô hoặc phiến 
loạn, bằng cách cho voi giày hoặc lột da, hoặc vùi vào đống rơm cho chết ngạt, hoặc treo cô lên ở cửa 
thành Delhi. Khi một số người Mông Cổ lại làm ăn ở Delhi, cải đạo theo Hồi giáo, muốn nỗi loạn, vua 
Hồi Alau-d-Din (người đã hạ thành Chitor), trong một ngày giết hết các đàn ông Mông Cổ - từ mười lăm 
tới ba chục ngàn mạng. Vua Hồi Muhammad-bin-Tughlak, kẻ đã giết cha đề đoạt ngôi, thành một nhà bác 
học nổi danh và một nhà văn có tài; mặc dầu nghiên cứu toán, vật lí và triết học Hi Lạp, ông ta còn tàn 
bạo hơn hết thảy các vua trước. Một người cháu ông nồi loạn, ông bắt vợ con người đó phải ăn thịt chồng 
và cha. Ông phá giá tiền tệ, cướp bóc, giết chóc, làm cho trong xứ điêu tàn tới nôi dân phải trốn vào rừng 
ở. Ông giết không biết bao nhiêu người Ấn, và chính một sử gia Hồi đã phải bảo rằng “trước lều và trong 
sân hoàng cung luôn luôn có hàng đống xác người, bọn đao phủ phải lôi kéo, đâm chém nạn nhân suốt 
ngày tới mệt đừ ra”. Muốn dời đô lại Delautabad, ông bắt tất cả dân cư ở Delhi đi theo ông và Delhi thành 
một hoang địa, hay tin một người mù còn ở lại Delhi, ông ta bảo lính lôi xênh xệch người đó tới kinh đô 
mới, và tới nơi kẻ khốn nạn chỉ còn có mỗi một giò. Ông ta phản nàn rằng dân không yêu ông, không 
nhận đúng đức công bằng sắt đá của ông. Ông ta thống trị Ân Độ một phân tư thế kỉ và chết trên g,lường 
bệnh. Người nối ngôi ông, Firoz Shah, chiếm xứ Bengale, ra lệnh hễ ai cắt được một đầu người Ấn thì 
được thưởng và ông đã thưởng 180.000 đầu. Thiếu nô lệ thì ông tấn công các làng xóm, và Trời cho ông 


73 


ta hướng thọ được tám mươi. Còn vua Hồi Ahmed Shad, mỗi khi hay tin nội trong một ngày quân đội ông 
giết được hai chục ngàn thường dân Ấn thì mở tiệc ăn mừng luôn ba ngày liền. 


Những ông vua đó thường có khả năng hết mà bọn trung thành với họ đều can đảm, khéo mưu tính, 
nên họ mới giữ được quyền hành mà cai trị đân Ấn đông hơn họ gấp bội. Phải nhận rằng một phần cũng 
nhờ tôn giáo nhất thần của họ có xu hướng hiếu chiến, khắc kỉ, cương cường hơn các tín ngưỡng trong 
dân gian Án Độ. Trong bọn độc tài khát máu đó có vài người có học thức, che chở nghệ thuật, khuyến 
khích các nghệ sĩ và thợ thuyền — hầu hết là gốc Ấn — xây cất các giáo đường Hồi giáo và lăng tắm đẹp 
đề, có người vào hàng học giả thích đàm đạo với các sử gia, thi sĩ và và nhà bác học. Một học giả nôi 
danh nhất của châu Á, Alberuni theo vua Mahmud xứ Ghazni vô Ấn viết một bộ sách về Ấn có thê so 
sánh được với bộ /is/oire nafurelle của Pline hoặc bộ Cosmos của Humboldt. Sử gia Hồi cũng đông gần 
bằng tướng lãnh Hồi mà cũng không thua bọn này về tinh thần hiếu chiến, khát máu. Bọn vua Hồi dùng 
thuật đánh thuế - một thuật rất cô - và cả phương pháp cướp giật nữa để vơ vét hết tiền bạc của dân Án, 
nhưng họ ở lại trong xứ, lại dùng tiền đó tiêu pha và đồng tiền luân chuyền trong nền kinh tế Ấn Độ. 
Nhưng chính sách khủng bồ và bóc lột vô liêm sỉ đó làm cho dân tộc Án suy nhược đi cả về thê chất lẫn 
tỉnh thần, mà dân tộc Ấn vốn đã suy nhược sẵn rồi vì thời tiết, vì thiếu ăn, vì chia rẽ về chính trị và vì ảnh 
hưởng của các tôn giáo bị quan. 


Chính sách cai trị của các vua Hồi đã được Alau-d-Din vạch rõ khi ông ta ra lệnh cho các có vấn thảo 
những “luật để bóp nặn dân Ấn tới kiệt, không còn chút của cải nào nữa, để họ không còn sức đâu mà bất 
bình, nổi loạn”. Xưa các vua Ấn chỉ bắt nông dân nộp một phần sáu huê lợi, nay các vua Hồi bắt nộp một 
nửa huê lợi. Một sử gia Hồi bảo: “Không một người Ấn nào dám chắc giữ được thủ cấp, vàng bạc hoặc 
một vật thừa nào của mình... Đánh đập, bêu chợ, nhốt khám, cột chân cột tay, mọi phương tiện đều được 
dùng để bắt họ phải nộp thuế”. Một viên có vấn trách chính sách đó tàn nhẫn, Alau-d-Din bảo: “Khanh là 
một nhà bác học đây nhưng thiếu kinh nghiệm, ta vô học nhưng ta biết rõ công việc của ta. Khanh nên tin 
chắc rằng khi nào tụi Ấn nghèo mạt thì chúng mới hoá nhu thuận. Vì vậy ta đã ra lệnh để cho chúng có đủ 
sữa, lúa ăn đợi tới mùa sau, chứ không được dư để chứa trong kho mà làm giàu”. 


Đó là vài nét chính về lịch sử Án Độ thời đó. Bị các chia rẽ nội bộ làm cho suy nhược, dân tộc Ấn 
không chống nổi bọn xâm lăng, bị bọn xâm lăng làm cho nghèo mạt, họ không còn đủ sức chống cự lại 
nữa và tìm nguồn an ủi trong những thuyết siêu nhiên, họ bảo làm chủ hay làm nô lệ thì cũng chỉ là ảo 
tưởng, cái gì cũng hư vô hết, đời người ngắn ngủi quá, hơi đâu mà nghĩ tới chuyện bảo vệ tự do của mình 
hoặc của dân tộc. Bi kịch đó để lại cho ta một bài học chua chát: phải luôn luôn cảnh giới mới bảo vệ 
được nền văn minh. Một dân tộc nên yêu hoà bình, nhưng cũng phải luôn luôn giữ gìn cho thuốc súng 
được khô. 


VII. ĐẠI VƯƠNG AKBAR 


Tamerlan — Babur — Humayun — Akbar — Cách trị dân của ông — Tính tình ông — Che chở nghệ thuật 
— Mê triết lí — Có thiện cảm với Ấn giáo và Ki Tô giáo — Tôn giáo mới của ông —- Những ngày cuồi cùng 
trong đời ông 

Chính quyền nào thì cũng hủ hoá vì như Shelley đã nÓI, quyền hành làm đổi truy những cái gì đụng 
chạm tới nó. Những lạm dụng thái quá của các vua Delhi riết rồi làm cho toàn dân — chẳng những dân Ấn 


mà cả dân Hồi nữa — oán ghét họ. Khi một bọn xâm lăng mới cũng từ phương Bắc xuống — luôn luôn như 
vậy — thì các vua Hôi bị đánh bại một cách dễ dàng cũng y như hôi xưa dân Ân bị họ đánh bại. 


74 


Người thắng họ đầu tiên là Tamerlan — gọi là Timur-i-lang thì đúng hơn — một người Thổ cho Hỗồi 
giáo là một lợi khí chiến tranh và tự xưng là hậu duệ của Gengis Khan (Thành Cát Tư Hãn) để được rợ 
Mông Cổ giúp sức. Khi đã chiếm được ngai vàng xứ Samarcande, ông ta muốn vơ vét cho được nhiều 
vàng hơn nữa và một hôm nghĩ ra rằng Ấn Độ hãy còn đầy bọn tà giáo, nghĩa là chưa theo Hồi giáo. Các 
tướng lãnh của ông biết sự đũng cảm của bọn Hồi, nên còn do dự, tâu với ông rằng tụi tà giáo đó [tức dân 
Ẩn] đương ở đưới cái ách của Hồi giáo rồi. Các A⁄u/!ah/28J thuộc làu làu kinh Corzn [Thánh kinh của 
Hồi giáo] bèn đọc một thánh thi, thiên khải: “Ôi, Giáo Tổ [tức Mahomed], phải đem quân tấn công tụi tà 
giáo không thờ ta đi, trừng trị chúng thật gắt đi”. Thế là Timur-i-lang nghe lời Chúa dạy, vượt sông Indus, 
tàn sát hoặc bắt làm tù binh hết thảy những kẻ nào không trốn thoát, đánh tan đạo quân của vua Hồi 
Mahmud Tughlak, chiếm Delhi, thản nhiên hạ sát trăm ngàn tù binh, cướp bóc tất cả các của cải mà triều 
đại A Phú Hãn[29] đã tích luỹ, rồi trở về Samarcande với một đoàn phụ nữ, nô lệ, tới đâu cũng gây cảnh 
hỗn loạn, đói kém và rắc bệnh dịch hạch cho dân chúng. 


Khi quân đội ông ta rút về rồi, các vua Hỏi ở Delhi lại trở lên ngai vàng, tiếp tục bóp nặn dân Ấn thêm 
một thế kỉ nữa, tới khi bị xâm lăng hắn. Babur, người sáng lập triều đại Mông Cô[30] không kém Đại đề 
Hy Lạp Alexandre về can đảm và sức cám dỗ. Ông ta khôn khéo như tổ tiên ông là Timur và Gengis 
Khan, hai cái mầm tai hoạ của châu Á đó, nhưng không tàn nhẫn như họ. Có thể nói rằng Sự quá dồi dào 
về sinh lực thê chất cũng như tỉnh thần làm cho ông khổ. Không thể ngôi yên được, phải chiến đấu, săn 
băn, đi khắp nơi, không nghỉ, trong năm phút chỉ dùng một tay mà giết được năm quân thù, điều đó đối 
với ông chỉ là một trò chơi. Có lần trong hai ngày, ông ta phi ngựa hai trăm năm mươi sáu cây số, hai lần 
lội qua sông Gange, và khi về già ông nhớ lại thì ra từ hồi mười một tuổi, không bao giờ giữ nguyệt trai 
Ramadan[31] ở một nơi tới hai lần. 


Trong tập Hồi kí của ông bắt đầu như sau: “Năm mười hai tuổi ta làm vua xứ Ferghana”. Mười lăm 
tuổi ông bao vây rồi hạ được thành Samarcande, nhưng rồi lại phải bỏ vì không đủ tiền trả quân lính; ông 
suýt chết vì bệnh, phải trỗn trong rừng một thời gian, rồi chí câm đầu hai trăm bốn chục quân, ông chiếm 
lại được thành; lại mất thành một lần nữa vì có kẻ phản, phải sống hai năm trong cảnh nghèo tại một nơi 
hẻo lánh, đã có ý muốn rút về Trung Hoa sống một đời nông dân, nhưng rồi ông cũng tập hợp được một 
đạo quân mới, truyền tinh thần đũng cảm cho binh sĩ và chiếm được Kaboul. Năm đó ông hai mươi hai 
tuổi[32]. Chỉ có mười hai ngàn quân, một số kị binh thiện chiến, ông ta thắng được trăm ngàn quân của 
vua Hồi Ibrahim ở Panipat, giết hàng ngàn tủ binh, chiếm Delhi, sáng lập ở đó một triều đại đáng coi là 
vẻ vang nhất, thi hành được nhiều ân huệ nhất trong số các triều đại ngoại nhân đã đô hộ Ấn Độ. Ông 
sông bốn năm yên ôn ở Delhi, làm nhiều bài thơ rất hay, viết hồi kí và mất hồi bốn mươi bảy tuổi, nhưng 
cứ xét những hoạt động cùng mạo hiểm của ông thì bốn mươi bảy năm đó cũng bằng trên một trăm năm. 


Con trai ông, Humayun nhu nhược và do dự quá, chỉ mê ả phù dung nên không tiếp tục sự nghiệp của 
ông được. Một thủ lãnh A Phú Hãn tên là Sher thắng ông trong hai trận huyết chiến và trong một thời 
gian lại thống trị Ấn Độ, Sher Shah tuy đủ tư cách giữ truyền thống Hỗồi dà giết người như ngoé, nhưng 
cho xây cất lại Delhi, tỏ ra hiểu nghệ thuật kiến trúc lắm, lại cải cách nền hành chánh, dọn đường cho 
chính quyền sáng suốt của Akbar. Hai “Shar”[33] nữa tầm thường, giữ ngôi báu trong mười năm, rồi 
Humayun sau mười hai năm lang thang cực khổ, tô chức được một đạo quân ở Ba Tư, trở vô Ấn Độ, khôi 
phục lại được ngai vàng. Tám tháng sau, từ sân thượng thư viện, ông té xuống mà bỏ mạng. 


Trong hồi ông phiêu bạt, cực khổ, bà vợ sinh được một người con trai, mả ông thành kính lựa tên 
Muhammad để đặt cho, nhưng sau này sử Ấn Độ chỉ gọi là Akbar, nghĩa là ' 'tối đại”. Trời cho 
Muhammad đủ những tải đức đề thành một vĩ nhân, và cơ hồ như tổ tiên ông cũng đồng. tình hợp lực để 
ông được hưởng mọi di truyền tốt vì ông là hậu duệ của Babur, Timur và Gengis Khan. Ông có vô số sư 
phó nhưng không chịu học ai cả, ngay đến tập đọc cũng không chịu. Chỉ thích những môn thể thao nguy 
hiểm, tập sự nghê làm vua bằng cách phi ngựa, chơi polo [mã cầu: cưỡi ngựa mà đánh cầu], trị những con 
voi dữ nhất, lúc nào cũng sẵn sàng đi săn sư tử, cọp, không ngại một sự khó nhọc, một nỗi nguy hiểm 


75 


nào. Cũng như mọi “hảo hán” Thổ, ông giết người mà không tởm. Hồi mười bốn tuôi, để được xứng với 
cái tôn hiệu GŒhaz¡ — “Sát tà đạo” — ông huơ gươm chém một nhát rụng đầu một tù nhân Ấn. Đó, con 
người sau nảy thành một ông vua hiền minh nhất, có học thức nhất trong lịch sử nhân loại, hồi trẻ đã man 
như vậy đó[34|. 


Mười tám tuôi, ông không cần. viên phụ chánh nữa, đích thân nắm hết mọi quyền hành, cai trị lấy thần 
dân. Lúc đó giang sơn của ông gồm khoảng một phần tám Ấn Độ: một dải đất rộng trung bình khoảng 
năm trăm cây sô, từ Multan tới biên giới Tây Bắc và tới Bénarès. Ông tham lam vô cùng như ô ông nội 
ông, tận lực mở rộng đất đai, và sau nhiều chiến dịch tàn khốc, chiếm được toàn cõi Ấn Độ, trừ tiểu quốc 
Rajpute ở Mewar. Trở về Delhi, cởi xong binh giáp, ông bắt tay liền vào việc tổ chức lại đế quốc. Ông 
dùng chính sách chuyên chế, đích thân bố nhiệm mọi quan lại lớn nhỏ, cả tại những tỉnh hẻo lánh nhất. 
Ông có bốn quan cận thần: một vị tế tướng gọi là Va&¿r, một bộ trưởng tài chính , đôi khi gọi là ƒazir 
(VizIler), có khi gọi là Diwan, một Triều trưởng gọi là Bakhshi, và một Giáo trưởng, gọi là Sađr, làm chú 
Hồi giáo ở Ấn Độ. Uy tín ông càng tăng, càng vững nhờ truyền thống, ô ông càng rút bớt quân đội đi, sau 
chỉ còn giữ một đạo quân thường bị là hai mươi lăm ngàn người thôi. Khi hữu sự, các võ quan tỉnh trưởng 
mộ thêm quân để tăng cường quân số nhỏ nhoi đó, nhưng phương tiện đó bấp bênh và chính sách đó làm 
cho Đế quốc Mông Cô dưới thời Aureng-Zeb dễ sụp đổ[35]. Các viên tỉnh trưởng và thuộc hạ ăn cắp, ăn 
hối lộ tới nôi ông phải bỏ già nửa thì giờ vào việc trị tham nhũng. Ông hết sức tiết kiệm trong mọi chỉ tiêu 
của triều đình và cung điện tới nỗi định giá lấy thực phẩm, vật liệu và nhân công cung cầp cho quốc gia. 
Khi ông băng, trong quốc khố còn dư một số bằng khoảng một tỉ Mĩ kim ngày nay và đề quốc ông mạnh 
nhất thế giới. 


Luật pháp rất nghiêm, thuế tuy nặng nhưng không bằng trước. Thuế điền thổ bằng từ một phần sáu tới 
một phần ba số thu gặt được, mỗi năm được khoảng hai tỉ quan. Nhà vua nắm trong tay cả ba quyền: lập 
pháp, hành pháp và tư pháp, là tối cao thắm phán, ông phải bỏ ra nhiều thì giờ xử những vụ quan trọng 
nhất. Ông ban các đạo luật câm tảo hôn, cắm bắt quả phụ phải hoả thiêu theo chồng, cho quả phụ được tái 
giá, bỏ chế độ nô lệ, cấm giết sinh vật để tế thần, tôn giáo nào cũng được tự do, có tải thì làm nghề nào 
cũng được, không phân biệt nòi giống và tôn giáo, bãi bỏ thuế thân mà các vua Hồi thời trước đánh vào 
những người Ấn không theo Hồi giáo. Khi ông mới lên ngôi, còn dùng hình phạt chặt tay chặt chân, 
nhưng về cuôi đời ông, hình luật Ấn có lẽ nhẹ hơn hết ở thế kỉ XVI. Các quốc gia mới thành lập, bắt đầu 
phải dùng chính sách cường bạo, rồi nếu được an ổn thì lần lần chính sách hoá ôn hoà hơn, tự do hơn. 


76 


Muhammad Akbar (1542-1605) 


(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0e/AkbarM.Jpg) 


Nhưng tư cách, cá tính cương cường của một quốc trưởng thường là nguyên nhân suy nhược của 
chính quyền. Chế độ chúng tôi vừa mới miêu tả chỉ dựa trên những tài đức siêu phàm của Akbar, cho nên 
khi ông băng rồi, chế độ tự nhiên lung lay. Ông nuôi nhiều sử quan quá và tự nhiên, bọn này hết sức ca 
tụng ông, khen ông có đủ mọi đức: võ sĩ bậc nhất, kị sĩ bậc nhất, rồi về kiếm thuật, kiến trúc, môn nào 
cũng vào hạng nhất, dong mạo thì đường bệ, oai phong không ai bằng. Sự thực, cánh tay ông dài quá, 
chân vòng kiểng, mắt ti hí như mọi người Mông Cổ khác, đầu lúc nào cũng nghiêng qua bên trái và có 
một nốt ruồi ở trên mũi. Nhưng bề ngoài coi cũng đẹp, nhờ sạch sẽ, nghiêm trang, bình tĩnh, cặp mắt sáng 
ngời “như mặt biển dưới ánh nắng” (lời một người đồng thời), tia mắt rọi vào ai thì có thể làm cho người 
đó sợ run lên, như Vandamme run trước Napoléon. Y phục giản dị: một cái mũ chụp, một chiếc áo ngắn, 
một chiếc quần bằng gắm thêu, vài món châu báu, đi chân không. Không thích ăn thịt, về già thường bảo: 
“Không nên dùng bao tử của mình làm cái mồ chôn sinh vật”. Nhưng lực lưỡng, ý chí mạnh, giỏi về các 
môn thê thao kịch liệt, một ngày đi bộ được sáu chục cây số như chơi. Ông ta mê chơi “polo”, chế tạo 
một trái cầu chiếu sáng để chơi ban đêm. Ông được di truyền những bản năng tàn bạo của tổ tiên, và hồi 
trẻ, ông rất có thê giải quyết một chuyện khó xử bằng thủ đoạn ám sát, cũng như các vua theo Ki Tô giáo 
thời đó. Nhưng lần lần ông biết cách ngồi lên hoả điệm sơn của ông[36] — như tổng thống Wilson[37] nói 
— và nhờ tinh thần công bằng, rất hiếm thấy trong hạng vua chúa phương Đông, ông vượt hắn lên trên các 
nhà cầm quyền đương thời. Firishta bảo: “Đức khoan hồng của ông vô biên, tới nỗi có thể nói là khinh 
suất nữa”. Ông nhân từ, bố thí rất nhiều, hoà nhã với mọi người, nhất là với người nghèo. Một nhà truyền 
giáo Dòng Tên bảo: “Ông hoan hỉ nhận những tặng vật nhỏ mọn của người nghèo, đưa tay đỡ lấy, đặt vào 
lòng, còn những bảo vật các nhà quí phái dâng ông thì ông không tỏ vẻ trịnh trọng như vậy”. Một người 
đương thời bảo ông hơi điên khùng, có người lại bảo ông u uất tới cái mức thành bệnh. Có thể ông uống 


77 


rượu một cách điều độ, và hút thuốc phiện; thân phụ ông và các con ông cũng có những tật s. nhưng 
phóng túng hơn ông[3§]. Hậu cung của ông cũng lớn, xứng với đề quốc ông, người ta kế lại rằng “ở Agra 
và Fathpur-Sikri, hoàng thượng có ngàn thớt voi, ba mươi ngàn[39] con ngựa, một ngàn bốn trăm con 
hoãng nuôi đã thuần và tám trăm cung nữ”. Nhưng hình như ông không đam mê nhục dục. Ông có nhiều 
vợ, nhưng đó chỉ là vấn đề chính trị, các vua Rajpute tặng công chúa cho ông thì ông nhận để làm vui 
lòng họ, mà họ chống đỡ ngai vàng cho ông; từ hồi đó, các vua Mông Cổ đều lai Ấn hết. Một người 
Rajpute thành nguyên soái của ông và một rajah làm tế tướng cho ông. Mộng của ông là đoàn kết Ân Độ. 


Ông không có cái óc thực tế và tỉnh mật một cách thản nhiên như César hay Napoléon; mê siêu hình 
học, và nếu ông bị cướp ngôi thì rất có thể sống một đời ẩn sĩ theo thần bí giáo. Óc ông lúc nào cũng hoạt 
động, lúc rảnh thì sáng chế cái này, cải thiện cái kia. Như Harounal-Rashid[40], có lần ông cải trang, vi 
hành ban đêm và trở vê cung, trong đầu đầy những ý nghĩ cải cách. Bận rộn vì bao công việc rắc rối, mà 
ông vẫn có thì giờ thu thập được một thư viện quan trọng gồm toàn những bản viết tay rất đẹp, khắc tỉ mi, 
công trình của những thư sĩ (người viết chữ tốt) mà ông coi là những nghệ sĩ ngang hàng với các hoạ sĩ, 
kiến trúc sư làm vẻ vang cho triều đại ông. Ông khinh thuật ¡n, cho là máy móc, không phát hiện được tài 
hoa của mỗi người, và ông liệng bỏ những mẫu ấn loát của phương Tây mà các tu sĩ Dòng Tên đã lựa 
chọn để tặng ông. Thư viện của ông chỉ có hai mươi bốn ngàn cuốn, nhưng những TƯỜI . có đánh giá 
những vật vô giá, sản phẩm của tỉnh thần đó, phỏng định giá trị là non chín chục triệu quan tiền Pháp[41]. 
Ông rộng rãi tưởng lệ các thi sĩ, rất quí mến thi sĩ Ấn Birbal, vời về triều, phong làm tướng quân, nhưng 
ra trận, tướng quân ta đại bại, chạy dài, chẳng nên thơ chút nào cả và bị địch giết, tội nghiệp[42]. Akbar 
bảo các văn sĩ ở triều địch các danh tác về văn học, lịch sử và khoa học Ấn Độ ra tiếng Ba Tư, ngôn ngữ 
chính thức hồi đó, ô ông đích thân coI sóc công việc dịch anh hùng ca dải vô tận M⁄ahabhararfa[43]. Nhờ sự 
bảo trợ và khuyến khích của ông mà mọi nghệ thuật đều toàn thịnh. Thời đó là một trong những thời rực 
rỡ của nhạc, thơ; và hoạ (cả hoạ Ân lẫn hoạ Ba Tư), một lần nữa, lên tới tuyệt đỉnh. Ở Agra ông sai dựng 
một thành luỹ danh tiếng, trong thành có năm trăm toà nhà, lâu đài mà người đương thời cho là đẹp nhất 
thế giới. Nhưng vua Ba Tư Jehan hung hăng sai đập phá hết và bây giờ các công trình kiến trúc thời 
Akbar chỉ lưu lại ít tàn phế, như mộ Humayun ở Delhi và vài di tích ở Fathpur-SIkri, nơi có phần mộ của 
nhà tu hành khô hạnh Shaik Salim Chisti — bạn thân của Akbar, phần mộ đó là một trong những công 
trình kiến trúc đẹp nhất của Ấn Độ. 


Đáng quí hơn nữa, Akbar còn thích suy cứu về triết lí. Vị đế vương quyền uy cơ hồ trùm thiên hạ đó 
trong thâm tâm muốn thành một triết gia, cũng, gần như các triết gia ước ao được thành đề vương và trách 
Thiên ý thật kì cục, chính mình đáng được thống trị thiên hạ thì lại không cho mình lên ngai vàng. Sau 
khi chính phục thế giới rồi, Akbar đau khổ thấy mình không sao hiểu nổi nó. Ông bảo: “Mặc dầu tôi làm 
chủ tê một đế quốc mênh mông, có đủ quyên uy, nhưng cái chí cao chí đại chính là thuận ý Thượng Đề, 
mà óc tôi lại thây ngượng nghịu khi tiếp xúc với tất cả các giáo phái, các tín ngưỡng đó, thì làm sao tôi có 
thể thích việc cai trị thần dân được? Tôi mong có ai tới giúp tôi cởi những thắc mắc của lương tâm tôi.. 
Tôi thích những cuộc đàm đạo về triết lí tới nỗi quên cả những công việc khác và tôi phải găng sức tự 
kiềm chế mình, đừng mãi miết với triết lí để khỏi sao nhãng, bồn phận trị dân”. Badaoni bảo: “Từng đoàn 
các nhà bác học khắp các nước, từng đoàn các nhà hiền triết trong mọi tôn giáo, mọi giáo phái lại triều 
đình và được nhà vua tiếp riêng. Sau khi điều tra, tìm tòi suốt ngày thâu đêm, các nhà đó họp nhau đàm 
luận về các vấn đề khoa học rất khó hiểu, về các tế nhị của sự mặc thị, về các điều kì dị trong lịch sử, 
trong thiên nhiên”. Akbar bảo: “Phần cao cả của con người ở trong cái bảo vật là lí trí”. 


Các triết gia thường rất chú ý ý tới tôn giáo, ông cũng vậy. Vì chăm chú đọc anh hùng ca Mahabharata 
và thân mật đàm đạo với các hiền triết, thi sĩ Ấn Độ, riết rồi ông thích nghiên cứu các tôn giáo Ấn. Ít nhất 
là trong một thời gian ông tin thuyết luân hồi, có lần ông ra trước công chúng mà trên trán mang dấu hiệu 
của Ấn giáo, làm cho các cận thần Hồi của ông khó chịu, ngạc nhiên. Ông biết tỏ ra ân cần, hoà nhã với 
mọi tín ngưỡng: ông bận một chiếc áo lót và đeo chiếc dây lưng thiêng liêng của đạo Zoroastre (ở Ba Tư) 
nên các tín đồ Zoroastre thích ông; ông theo lời yêu cầu của tín đồ đạo Jaïn, không đi săn nữa và mỗi 


78 


tháng cấm sát sinh vài ngày. Khi ô ông mới nghe thấy nói về một tôn giáo gọi là Kí Tô giáo mà người Bồ 
Đào Nha tới buôn bán ở Goa truyền bá vô Ân Độ, ông sai một sứ giả tới yêu cầu các nhà truyền giáo phái 
Pauliste [một giáo phái Ki Tô giáo, theo giáo lí của Thánh Paul] ở Goa, phái tới ông hai tu sĩ uyên bác 
nhất. Sau có vài tu sĩ Dòng Tên tới Delhi thuyết giáo làm cho ông thích chúa Ki Tô và ông bảo các thư kí 
của ông dịch 7n Ước cho ông. Ông cho phép các tu sĩ Dòng Tên tự do truyền đạo và nhờ họ dạy hoàng 
tử nữa. Vào cái thời mà ở Pháp, các tín đồ Công giáo tàn sát tín đồ Tin Lành, thời mà ở Anh [dưới triều 
nữ hoàng Elizaberh] tín đồ Tin Lành tàn sát tín đỗ Công giáo, cái thời mà Pháp đình tôn giáo xử tử Do 
Thái ở Y Pha Nho, mà Giordano Burno[44] bị thiêu ở Ý, thì Akbar mời đại biểu tất cả các tôn giáo ở Ấn 
Độ dự một hội nghị, cho họ được an ồn hành đạo, ban hành những sắc lệnh về tự do tín ngưỡng, tự do thờ 
phụng, và để tỏ mình trung lập trong vẫn đề đó, cưới những bà vợ theo các đạo Bà La Môn, Phật và Hồi. 


Khi lửa lòng tuổi trẻ đã dịu rồi, nỗi vui nhất của ông là được đàm luận ung dung về các vấn đề tôn 
giáo. Ông bỏ hết các tín điều của đạo Hỏi, làm cho các thần dân Hồi của ông bất bình mà không dám nói 
ra, trách ông là thiên vị. Thánh Francois Xavier có lẽ nói hơi quá rằng: “Ông vua đó từ bỏ hãn, đã diệt 
nguy đạo của Mahomet. Trong đô thị đó không còn lấy một giáo đường Hồi, một bản kinh Corzn — kinh 
của đạo Hồi — và những giáo đường Hồi trước kia nay dùng làm chuồng ngựa, làm kho chứa đồ”. Akbar 
không tin Mặc khải, chỉ chấp nhận những tín ngưỡng dựa vào triết lí và khoa học. Ông thường họp các 
bạn bẻ và các đầu mục của mọi giáo phái để đàm đạo không ngớt với họ về tôn giáo, từ chiều thứ năm 
đến trưa thứ sáu mỗi tuần. Khi các mu/lah Hồi giáo và các mục sư Công giáo cãi nhau, thì ông trách cả 
hai bên, bảo rằng phải thờ Thượng Đề một cách sáng suốt, thông minh chứ không nên nhắm mắt theo một 
lỗi mặc khải tưởng tượng nào đó. Ông bảo: “Mỗi người tuỳ theo tôn giáo, xứ sở của mình mà gọi Đẳng 
Tối Cao bằng một tên nào đó, nhưng sự thực, làm sao có thể đặt tên cho Đắng Bất Khả Tri được”. Như 
vậy là có lẽ ông chịu ảnh hưởng của các Upanishad. Một hôm, một số người Hồi đề nghị với ông dùng 
phép thử lửa để xem Ki Tô giáo và Hồi giáo bên nào phải bên nào trái: một mullah cầm kinh Coran và 
một mục sư Công giáo cầm một sách Phúc âm cùng nhảy vô lửa một lúc; ai ra khỏi lửa mà không tổn 
thương một chút gì thì là người đó nắm được chân lí. Akbar không ưa vị mullah mà phe Hồi giáo đề cử 
thí nghiệm, nên hăng hái chấp nhận đề nghị, nhưng các tu sĩ Dòng Tên gạt bỏ đề nghị, cho là bắt kính, 
nghịch đạo, nêu không phải là nguy hiểm. Lần lần các nhà thần học không tới dự các hội nghị đó nữa mà 
xa lần Akbar và các cận thần, bạn bè theo chủ nghĩa duy lí của ông. 


Chán ngán về tình trạng chia rẽ trong các tôn giáo và lo ngại rằng mình chết rồi, tình trạng đó sẽ làm 
cho đề quôc tan rã. Akbar quyết định ban bố một tôn giáo mới mà giáo lí thực giản dị và chứa tất cả 
những điều cốt yếu của các tín ngưỡng đối nghịch nhau. Nhà truyền giáo Dòng Tên Bartoti kể lại việc đó 
như sau: 


Ông tổ chức một đại hội nghị tôn giáo, với các nhà bác học nổi danh nhất và các viên tư lệnh các tỉnh 
thành chung quanh, trừ cha Ridoffo vì ông biết răng cha sẽ phản đôi đề nghị bát kính của ông. Khi họ đã 
họp đủ mặt rồi, ông mánh khoẻ, gian xảo nói với họ như sau: 


“Trong một để quốc chỉ do một người câm đâu thì không nên để cho thần dân chia rẽ, làm cho ý kiến 
kẻ này bắt đồng với kẻ khác... như thể thì có bao nhiêu tôn giáo là có bấy nhiêu loạn đảng. Vì vậy chúng 
ta nên họp các tôn giáo làm một, cho các tôn giáo fuy “nhiều ” mà vẫn là “một”; cái lợi lớn nhất là vẫn 
giữ được phân tốt trong mỗi tôn giáo mà lại được hưởng tắt cả những cái hay nhất trong các tôn giáo 
khác. Như vậy là tỏ lòng sùng ngưỡng Thượng Đề, dân chúng được an ồn mà để quốc được an nỉnh. 


Dĩ nhiên hội nghị phải tán thành đề nghị đó. Akbar mới đầu tự phong cho cái chức giáo chủ tối cao, 
không khi nào lầm lẫn; đó là ý quan trọng nhất ông mượn của Ki Tô giáo. Còn chính tôn giáo đó thì là 
một thứ nhất thần giáo có tính cách phiếm thần, hoàn toàn theo truyền thống Ấn Độ, pha thêm chút thờ 
lửa, thờ mặt trời để mua chuộc các tín đồ Zoroastre, một lời khuyên cữ ăn thịt để lấy lòng các tín đồ Jaïn. 
Giết bò cái thành một tội nặng: điểm này người Ấn rất hoan nghênh, nhưng người Hồi lại rất bất bình. 


79 


Một sắc lệnh nữa buộc toàn dân phải ăn chay ít nhất là một trăm ngày mỗi năm; ông cũng cắm ăn hành tỏi 
để tôn trọng thành kiến trong dân chúng. Đồng thời lại cắm xây cất các thánh đường Hồi giáo, cắm làm lễ 
Ramadam, câm hành hương ở La Mecque, và đa số các tục Hồi khác. Một số lớn người Hồi phản kháng 
và bị tội đày. Ở giữa sân Hoà Bình tại Fathpur-Sikri, người ta cất một đền Tôn giáo — hợp nhất, (đền nay 
vẫn còn), biểu hiện hi vọng của ông muốn được thấy toàn dân Án cùng thờ một Thượng Đế, cùng coi 
nhau như anh em. 


Về phương diện tôn giáo, Akbar không thành công chút nào cả vì đụng nhằm nhiều truyền thống 
mạnh quá. Vài ngàn người theo tôn giáo mới, đa số là vì lợi, muốn lẫy lòng ông, còn dân chúng vẫn theo 
tín ngưỡng cũ của họ. Về phương diện chính trị, có được vài kết quả tốt. Sự bãi bỏ thuế thân và thuế hành 
hương hồi trước đánh vào người Ấn, sự tự do ban hành cho các tôn giáo|45], sự cuồng tín về nòi giống, 
tôn giáo giảm đi, do đó dân chúng bớt hãng say chống nhau về giáo lí, tất cả những cái lợi đó dư để bù 
những bất lợi khác của chính sách Akbar. Sau cùng dân Ấn, ngay cả những người không chịu theo tôn 
giáo mới cũng trung thành với ông hơn, và ta có thể nói rằng ông đã đạt được mục đích: thống nhất về 
chính trị. 


Trái lại, đối với những người Hồi, thì chính sách của ông gây nhiều nỗi khó khăn quan trọng, có nhiều 
cuộc phản loạn xảy ra và ngay hoàng tử Jehangir cũng âm mưu chống lại cha. J changir phản nàn rằng cha 
đã trị vì bốn chục năm mà thể chất vẫn mạnh mẽ quá, không có hi vọng gì ông chết sớm. Chàng tập. hợp 
được một đạo quân gồm ba vạn kị binh, giết Abu-l-Fazl, sử quan và là bạn rất thân của nhà vua, rồi tự 
xưng đề. Akbar bảo con có muốn sống thì qui phục đi, J changir biết không chống lại nôi, đành qui phục 
và hai mươi bốn giờ sau được ông tha; nhưng ông đau lòng về sự phản bội của con, về cái chết của mẹ 
ông và người bạn thân nhất của ông, nên cũng không sông thêm được bao lâu nữa. Mấy năm cuối cùng 
trong đời ông, các con bỏ bê ông mà chỉ lo tranh giành ngôi báu. Khi ông tắt nghỉ — có lẽ vì bệnh lị, hoặc 
bị Jehangir đầu độc — chung quanh chỉ có vài người thân; các tu sĩ Hồi giáo thuyết ông trở lại đạo Hồi 
nhưng không được. “Nhà vua băng mà không được một Giáo hội, giáo phái nào tụng cho câu kinh, câu 
kệ”. Đám tang tất sơ sài, chăng có một đám đông nào theo quan tài, trừ mây người con, mấy cận thần, 
nhưng vừa chôn xong, ngay tối hôm đó, họ đã cởi bỏ ngay áo tang, hoan hỉ được kế thừa ngôi báu và để 
quốc mênh mông của ông. Thực đáng buồn cho ông vua công bằng nhất, minh triết nhất của châu Á. 


VI. ĐỀ QUÓC MÔNG CÔ SUY TÀN 


Con cái các vĩ nhân — Jehangir — Shah Jehan — Sự xa hoa lộng lẫy của ông — Ông mất ngôi — Áureng 
Zeb — Sự cuông tín của ông — Cái chết của ông - Người Anh tới Ấn 


Các con của Akbar trước kia mong từng ngày cho ông chết, nay thấy rằng khó mà giữ được đề quốc 
cha đã sáng lập nên. Tại sao con các bậc vĩ nhân lại hầu hết là tầm thường quá đỗi? Có phải tại thiên tài 
của các vĩ nhân vừa do di truyền vừa do sinh lí, chỉ lâu lâu may mắn xuất hiện một lần, chứ không thể tái 
hiện được? Hay tại bậc thiên tài đã phải phí nhiều sinh lực vê tính thần và thê chất quá, không còn đầu để 
truyền lại cho con cái được? Hay tại con cái họ sống Sung sướng, dễ dàng quá, ngay từ hồi nhỏ, không 
được nhu cầu và cao vọng kích thích, cho nên mau SUY đón? Jehangir chăng những rất tầm thường mà 
còn đồi truy nữa. Cha là dòng dõi Thổ, mẹ là công chúa Ân Độ, đông cung thái tử đó ngay từ nhỏ đã rượu 
chè, trai gái, có thói bạo dâm của rợ Thát Đát (Hung Nô), thói đó tiềm tàng trong máu của ông cha chàng: 
Babur, Humayun và Akbar, tới chàng mới phát ra. Khi lên ngôi rồi, Jehangir thích thấy cảnh lột da, đóng 
nõ đít, voi giày tội nhân. Trong tập Hỏi kí, ông ta chép lại răng một mã quan (quan giữ ngựa) và mây 
người theo hầu vô ý xuất hiện thình lình làm cho con mỗi của ông hoảng, chạy đi mất, ông nôi giận sai 
chém ngay mã quan đó và chặt gân nhượng chân của bọn theo hầu, thành thử bọn này suốt đời tàn tật. 
Sau khi chứng kiến cảnh hành hình rồi, ông ta bảo: “Ta tiếp tục cuộc săn bỏ dở”. Khi con trai ông, 


S0 


Khusru, âm mưu thoán nghịch, ông sai đóng nõ đít bảy trăm kẻ phiến loạn, sắp theo một hàng dài trong 
đường phố Lahore; và thấy họ hấp hối lâu rồi mới chết, ông ta hoan hi. Để thoả mãn nhục dục, ông ta có 
sáu ngàn cung tần mĩ nữ, nhưng quí nhất bà Nur Jehan[46] mà ông ta đã giết chồng để cướp vợ. Về tư 
pháp, ông tỏ ra nghiêm khắc nhưng vô tư; nhưng ông ta tiêu pha quá độ, thành một gánh nặng cho một 
quốc gia phú thịnh nhất thế giới nhờ tài trị nước sáng suốt của Akbar và nhờ hưởng được nhiều năm thái 
bình. 


Về khoảng cuối đời, Jehangir càng say sưa, uống rượu suốt ngày, bỏ bê công việc triều đình. Như vậy 
thì đĩ nhiên có nhiều cuộc âm mưu để truất ngôi ông; ngay từ năm 1622, con trai ông là Jehan đã muôn 
thoán vị, Jehangir vừa mới chết thì Jehan đương trốn ở miền Deccan cấp tốc về triều, giết hết các em để 
khỏi lo hậu hoạn. 


Ông ta cũng cuồng bạo, vô độ y hệt cha. Số tiền tiêu pha về cung điện và trả lương cao cho vô số quan 
lại làm cho lợi tức của dân chúng mỗi ngày một kiệt. Akbar cho các tín ngưỡng được tự do, Jehangir 
không quan tâm tới tôn giáo, Jehan trái lại, phục hồi đạo Hồi, ngược đãi các tín đồ Ki Tô giáo và tàn phá 
các đền thờ Ấn một cách đã man. 


Nhưng Shah Jehan được điều này cứu vớt lại phần nào: rộng rãi với bạn bè, bố thí cho dân nghèo, 
thích nghệ thuật, cho xây cất những đền đài đẹp nhất của Ấn Độ và chung tình với vợ: Mumtaz Mahal, 
“Trang sức của cung điện”. Trước khi cưới bà hồi hai mươi mốt tuổi, ông đã có hai người con trai với bà 
vợ trước. Trong mười tắm năm Mumtaz sanh được mười bốn người con, và đứa út mới ra đời thì bà mất, 
thọ ba mươi chín tuổi. Shah Jehan thương tiếc vô cùng, sai cất lăng Taj Mahal[47], một công trình kiến 
trúc toàn màu trắng, cực đẹp, rồi trở lại cuộc đời truy lạc, dâm đãng. Lăng tráng lệ nhất thế giới đó chỉ là 
một trong trăm công trình kiến trúc mà Jehan đã cho xây cát, đặc biệt là ở Agra và Tân Delhi, chính ông 
đã vẽ bản đồ thành phó sau. Phí tốn của những kiến trúc đó, sự xa hoa phóng túng ở triều đình, biết bao 
bảo ngọc để xây Ngọc điện Khổng tước[48] làm cho dân chúng chắc phải điêu đứng về thuế má. Tuy 
nhiên triều đại dài ba chục năm của ông chính là thời cực thịnh, uy danh lừng lẫy của Ân Độ, mặc dầu có 
một nạn đói tàn phá Ấn Độ đữ đội chưa từng thấy. Ông vua xa xỉ và kiêu căng đó có tài năng, tuy làm phí 
rất nhiều sinh mạng của dân trong các chiến tranh với ngoại quốc, nhưng bảo vệ được cảnh thái bình 
trong nước suốt một thế hệ. Đúng như một nhà cai trị Anh ở Bombay, Mounstuart Elphinstone đã viết: 


Những người trông thấy tình trạng Ấn Độ ngày nay có ý nghỉ ngờ các văn sĩ của họ đã phóng đại 
cảnh thịnh vượng huy hoàng của Ấn thời xưa; nhưng những châu thành bỏ hoang, những cung điện đồ 
náảt, những thuỷ lộ huỷ hoại, những hỗ nước và đê đập mà thỉnh thoảng chúng fa gặp trong rừng, những 
mặt đường hư hỏng, di tích các giêng nước, các trạm trú chân trên những quốc lộ thời xưa, tắt cả những 
cái đó, với những thiên kí sự của các du khách thời xưa đủ cho chúng ta tin rằng các sử gia Ấn không 
thêu dệt đâu mà chép đúng sự thực đấy. 


Jehan giết hết các em đề lên ngôi, nhưng ông quên không giết hết các con trai ông, để cho một người 
Con sau này truất ngôi ông. Năm 1657, người con thông minh nhất của ông, Aureng-Zeb, nổi loạn trong 
miền Deccan, Jehan cũng như David [vua Do Thái thời cổ] ra lệnh cho các tướng lãnh dẹp quân phiến 
loạn nhưng rán đừng giết con ông. Nhưng Aureng-Zeb thắng được hết các đạo quân triều đình, bắt sống 
được cha, giam vô đồn Agra, tại đó Jehan sống thêm chín năm đau khổ, uất hận, không một lần nào được 
con trai vô thăm, thui thủi với người con gái hiểu thảo Jahanara, suốt ngày ở trong tháp Jasmine, nơi ông 
bị nhốt, nhìn sang lăng tâm trắng toát của Mumtaz, người yêu của ông, trên bờ bên kia sông Jumna. 


Người con đã tàn nhẫn, bất hiểu với cha như vậy nhưng là một trong những vị thánh của đạo Hồi và 
có lẽ là nhân vật siêu quần nhất trong số các để vương Mông Cổ. Các mullah sư phó của ông đã truyền 
cho ông những tín ngưỡng rất mạnh tới nỗi hồi trẻ ông đã có lần muốn từ bỏ xã hội, từ bỏ ngôi báu đề 
sông trong một nhà tu kín. Mặc dầu độc tài, giỏi ngoại giao, có một quan niệm về luân lí đặc biệt, chỉ hợp 


S1 


với tôn giáo của ông thôi, ông luôn luôn là một người rất mộ đạo, đọc kinh hằng giờ, nhịn ăn mấy ngày, 
thuộc làu kinh Coran và đem quân diệt các dân ngoại đạo, tóm lại lúc nào cũng theo đúng kinh Coran. về 
chính trị, ông tính toán một cách lạnh lùng, có thê nói đối khéo léo miễn là có lợi cho nước và cho Chúa. 
Nhưng vua Mông Cổ mà như ông thì còn là ít tàn bạo nhất đấy, có thê nói là hiền từ nhất nữa; dưới triều 
đại ông, sự giết chóc giảm đi, hình phạt cũng nhẹ hơn trước. Thái độ lúc nào cũng khiêm tốn, ai trêu chọc 
thì kiên nhẫn chịu, gặp tai hoạ thì an phận. Theo đúng những điều tôn giáo nghiêm cắm về rượu, thức ăn 
và các thứ xa xỉ; mặc dầu giỏi về âm nhạc mà không ham, cho nó là một thú vui gợi dục quá; hình như 
ông đã giữ đúng quyết định phải làm lụng bằng chân tay đề kiếm ăn và kiếm được bao nhiêu thì chỉ tiêu 
bấy nhiêu thôi. Đúng là Thánh Augustin ngồi trên ngai vàng. 


Vua Jehan đã dùng một nửa lợi tức để khuyến khích ngành kiến trúc và các nghệ thuật khác. Aureng- 
Zeb trái lại không quan tâm gì tới nghệ thuật, óc hẹp hòi tới man rợ, saI phá hủy hết các đền chùa của bọn 
“đị giáo”, suốt nửa thế kỉ cầm quyền, ông tìm mọi cách diệt hết các tôn giáo khác ở Ấn Độ. Ông ra lệnh 
cho các tỉnh trưởng, quan lại triệt hạ hết các đền Ấn Độ, các nhà thờ Ki Tô giáo, đập hết các ngẫu 
tượng|42] và đóng cửa hết các trường học Ấn. Chỉ trong một năm, riêng tại Amber, đã có sáu mươi ngôi 
đền bị phá huỷ; ông cho triệt hạ ở Chitor sáu mươi ba đên, ở Udaipur một trăm hai mươi ba đền, mà cho 
xây cất ở Bénarès một thánh đường Hỏi giáo ngay trên nền cũ của một ngôi đền người Ấn đặc biệt quí 
trọng, thực là chửi vào mặt toàn dân Ấn. Ông cắm người Ấn thờ phụng thần thánh của họ, kẻ nào không 
cải đạo theo Hỏi giáo thì phải đóng một thứ thuế thân nặng. Hậu quả của thái độ cuồng tín đó là hàng 
ngàn ngôi đền bị tàn phá, thế là nghệ thuật Ấn trong cả ngàn năm bị mai một, và những di tích còn lưu lại 
ngày nay không thê cho ta một ý niệm đúng về cảnh huy hoàng đẹp đẽ của Ấn Độ hồi xưa ra sao. 


Aureng-Zeb làm cho một số người Ấn nhút nhát phải cải giáo theo đạo Hồi, nhưng triều đại và quốc 
gia của ông vì ông mà suy vong, đành rằng có một số người theo đạo Hồi sùng bái ông như thánh, nhưng 
hằng triệu, hằng triệu người Ấn vì sợ quá mà phải câm miệng chứ vẫn cầu nguyện thầm cho ông mau 
chết, coi ông như một con quỉ và trồn chui trốn nhủi khi thấy bóng bọn quan đi thu thuế. Dưới triều đại 
Aureng-Zeb, đế quốc Mông Cô đạt tới mức thịnh nhất ở Ấn Độ và lan rộng tới miền Deccan; nhưng sự 
cường thịnh đó không đâm rễ sâu vào lòng dân nên khi bị quân thù hơi mạnh tấn công thì nó tan rã liền. 
Chính Aureng-Zeb trong mấy năm cuối đời nhận thấy óc hẹp hòi, ngu tín của mình đã làm hại sự nghiệp 
của tô tiên. Mấy lời ông viết trên giường bệnh trước khi chết thực ai oán: 


Ta không biết ta là ai, ta đi đâu, và kẻ đây tội lỗi này sẽ chịu những hình phạt nào... Ta sống mà 
không ích lợi gì cho ai cả. Chúa ở trong lòng ta mà cặp mắt mờ ám của ta không thấy Du quang của 
Ngài... Ta không còn chút hi vọng gì ở tương lai nữa. Cơn sốt đã hạ, nhưng ta chỉ còn da bọc xương... ta 
đã mắc nhiễu tội quả, và ta không biết sẽ bị hành hạ ra sao. Ta chúc các người khỏi bị Chúa trừng trị. 


Ông ra lệnh làm đám tang cho ông cực kì đơn giản, khăn liệm đừng tốn quá bốn ru-pi [tiền Ẩn], tức 
số tiền công ông khâu mũ chụp. Quan tài chỉ phủ một tâm vải thô. Ông đã chép kinh Coran, tiền công 
được ba trăm ru-pi, ông đề lại hết cho người nghèo. Chết hồi tám mươi chín tuổi, kiếp trần của ông đã kéo 
dài quá lắm. 


Ông chết rồi, chỉ mười bảy năm là đủ cho đề quốc của ông tan tành. Sự tàn bạo của Jehangrr, thói xa 
xỉ phung phí của Jehan và tinh thần cuồng tín, có chấp của Aureng-Zeb đã làm cho dân chúng xưa trung 
thành với Akbar nay đâm oán triều đại Mông CỔ. Thiều số theo Hồi giáo bị khí hậu nóng quá làm cho 
thần kinh và thể chất suy nhược, không còn hăng hái chiến đấu như hôi xưa nữa; mà nhà vua lại không 
mộ thêm tân binh ở phương Bắc để củng cố uy quyền đã lung lay. Trong lúc đó, một đảo nhỏ ở bên kia 
trời Tây[50] phái con buôn tới vơ vét những nguôn lợi của Ấn Độ. Ít lâu sau họ chở súng tới đề chiếm đề 
quốc mênh mông mà thiên tài của hai dân tộc Ấn và Hồi đã liên hiệp nhau để tạo nên một nền văn minh 
vào bậc lớn nhất thế giới đó. 


S2 


[I] Nay là Patna. 
[2] Arrien cũng ngạc nhiên rằng mọi người dân Án đều tự do, không có một người nào là nô lệ. 


[3| Nhà khảo cô John Marshall đã cho đào đất ở chỗ nền cũ thị trấn Taxila và tìm được nhiều phiến đá 
chạm trô tất khéo, những bức tượng rất đẹp, những đồng tiền có từ 600 năm trước Công nguyên và những 
đồ thuỷ tỉnh mà sau này Ấn Độ không thời nào chế tạo khéo hơn được. Vincent Smith bảo: “Hiển nhiên 
Ấn Độ thời đó đã đạt một trình độ cao về văn minh vật chất vì chúng ta thấy ở đó có sản phẩm của đủ các 
nghệ thuật, các nghề nghiệp làm cho đời sống thêm phong nhã. 


[4] Phụ nữ Ấn rất tiết hạnh, không chịu mất trinh tiết vì một nguyên do gì khác, nhưng nếu người đàn ông 
nào tặng họ một con voi thì khi họ nhận voi, họ chịu thất tiết với người đó để đáp lại. Đàn ông Án không 
cho cách thức mãi dâm đó là xấu, còn đàn bà Ấn thì lây vậy làm vinh hạnh vì sắc đẹp của mình đáng giá 
một con voi: Theo Arrien trong cuốn Indica. 


[5] Béloutchistan: còn gọi là Baloutchistan, gồm một phần miền đông của Iran, một phần là miền Tây của 
Pakistan và một phân là miễn Nam của Afghanistan ngày nay (xem bản đô ở trên). (Goldfish). 


[6] Theo Wikipedia thì “Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, ngay từ đầu Công nguyên với 
truyện cô tích Chử Đồng Tử (ở Hưng Yên ngày nay) học đạo của một nhà sư Ấn Độ. Luy Lâu (thuộc tỉnh 
Bắc Ninh) là trị sở của quận Giao Chỉ sớm trở thành trung tâm Phật giáo quan trọng. Các truyền thuyết về 
Thạch Quang Phật và Man Nương Phật Mẫu xuất hiện cùng với sự giảng đạo của Khâu Đà La (Ksudra) 
trong khoảng các năm 168-189”. (Goldfish). 


[7 Hoàng đề và triết gia La Mã (121-181). 
[S] Nước Bactrane ở miền Tây Vực xưa. 
[9| Theo truyền thuyết Ấn Độ, Rama là hậu thân của thần Vichnou. 


[10] Như vậy là các tô chức từ thiện ở Ấn Độ xuất hiện ba trăm năm trước nhà thương thí đầu tiên thành 
lập ở Âu, tức nhà thương Maison-DIeu xây cât ở Paris thê kỉ thứ VII sau Công nguyên. 


[11] Câu này, bản tiếng Anh còn có đoạn sau: “at the number of students in the universities and 
monasterIes, and at the Imposing scale and splendor of the Imperial palaces”. Tạm dịch: về sô sinh viên 
trong các trường đại học và tu viện, và ở qui mô hoành tráng và lộng lây của các cung điện hoàng g1a. 
(Goldfish). 


[12] Bản tiếng Anh chép là: back to Chang-an, nghĩa là trở về Trường An. Đời Đường, Trường An là kinh 
đô của Trung Hoa. (Goldfish). 


[13] Theo Văn học sử Trung Quốc, ông chở ở Ân Độ về 657 bộ kinh, trong 18 năm (645-663) mãi miết 
dịch được 73 bộ, gôm 1330 quyên. (ND). 


83 


[14] Tuy nhiên, ta nên nhớ lại lời Arrien nói về cô Ấn Độ: “Người Ấn là dân tộc chiến đầu can đảm nhất, 
hơn hắn các giống người khác ở châu Á thời đó. 


[15] Sách này viết trong thế chiến vừa rồi. (ND). 


[16] Bá tước Keyserling viết về thành Chitor: “Không có nơi nào trên trái đất này mà con người dũng 
cảm như vậy, có tinh thần hiệp sĩ và hăng hái để tìm cái chết như vậy”. 

[17] Trong cái đám tiểu quốc đó mà ngày nay gần như không còn ai nhớ nữa, có thời văn học, nghệ thuật, 
kiến trúc đã phát triển, có những kinh đô giàu có, những cung điện lộng lẫy, và những ông vua chuyên 
chế hùng cường. Nhưng Ấn Độ là một xứ rộng quá, lịch sử của nó dài quá, nên trong đoạn này chỉ tiết đã 
quá nhiều rồi, chúng tôi đành phải bỏ qua, không nhắc tới những ông vua đã có một thời tưởng mình làm 
bá chủ thế giới đó. Chẳng hạn ông vua Vikramaditya thống trị dân tộc Chalyukan trong nửa thế kỉ (1076- 


1126), đánh trận nào thắng trận nây, nên có hồi muốn, như triết gia Đức Neitzche, tạo một đời sống mới, 


một kỉ nguyên mới, các biến cô sẽ được ghi là xảy ra “trước” hoặc “sau” Vikramaditya. Ngày nay người 


ta chỉ có thể ghi lại đời ông trong một cước chú ngắn ở cuối trang. 
[18] Vua Henry VIII của Anh trị vì từ 1491 đến 1547. (Goldfish). 
[19](1522): con số này tôi ghi thêm theo bản tiếng Anh. (Goldfish). 


[20] Tức Niccolò de Conti (1385-1469), nhà thám hiểm người Venice, từng du lịch đến Ấn Độ, Đông 
Nam A. (Goldfish). 


[21] Sultan (ND). 
[22] Trận này xảy ra năm 1565. (ND). 


[23] Chúng ta nên nhớ Hồi giáo không thờ thần nào khác, ngoài thần Allah, tức như Thượng đề của họ, 
và thù các tôn giáo khác. (ND). 


[24 Myrte. (ND). 
[25] Tiền cô Ả Rập. (ND). 
[26] Naphte: dầu hoả ở trong mỏ, chưa lọc. (ND). 


[27] Bộ lạc Ghuri cũng của người Thổ. Nguyên văn: “the Ghuri, a Turkish tribe of Afghanistan”. 
(Goldfish) 


[28] Các giáo sĩ Hồi giáo. (Goldfish). 

[29] Vì Mahmud trước kia vốn là vua tiểu quốc Ghazni, ở Đông A Phú Hãn. (ND) 

[20] Mogol, Mongol, hoặc Mogul. Sự thực họ là những người Thỏ, những người Ấn xưa kia và ngày nay 
vẫn gọi tất cả các dân tộc theo Hồi giáo ở phương Bắc, trừ dân tộc A Phú Hãn, là Mongol. “Babur” là một 


biệt hiệu Mông Cổ có nghĩa là “sư tử”; chính tên thực của ông vua Mông Cổ đầu tiên cai trị Án Độ là 
Zahiru-d-Din Muhammad. 


S4 


[31] Ramdan là tháng chín âm lịch Hồi, trọn tháng đó, tín đồ Hồi giáo nào cũng phải nhịn ăn từ khi mặt 
trời mọc tới khi mặt trời lặn, ban đêm tha hô ăn gì cũng được. (ND). 


[32] Sách in hai mươi tuổi, tôi sửa lại thành hai mươi hai tuôi theo bản tiếng Anh: twenty-second year. 
(Goldfish). 


[33] Shah có nghĩa là vua Ba Tư. (ND). 

[34] Sau ông mới thấy sách có ích, nhưng vẫn không biết đọc, ông bảo người ta đọc cho nghe hằng giờ 
liên tiếp, cả những sách khó hiểu, trừu tượng. Nhờ vậy ông thành một nhà bác học không biết chữ, yêu 
văn chương, nghệ thuật và tặng những số tiền rất lớn để khuyến khích những ngành đó. 

[35 |Quân đội Mông Cổ lúc đó, về pháo binh mạnh nhất Ấn Độ, nhưng không bằng châu Âu được. Akbar 
không kiếm được những đại bác tốt hơn, sự thua sút đó, cộng thêm với sự suy đôi của những người kế 
tiếp ông làm cho Ấn Độ bị người Âu xâm chiếm. 

[36]Nghĩa là tự chủ, nén được cơn giận. (ND). 

[37] Tức Thomas Woodrow Wilson (1856—1924), Tổng thống Mĩ thứ 28. (Goldfñish). 

[38] Ông có hai người con chết hồi còn trẻ vì nghiện rượu. 

[39]Sách in là ba ngàn, tôi sửa lại thành ba mươi ngàn theo bản tiếng Anh: thirty thousand. (Goldfish). 
[40]Harounal-Rashid (763-809): là vị vua kiệt xuất của nhà Abbasid, là người đã đưa nền chính trị và văn 
hóa của đê quộc A Rập lên tới tột đỉnh vinh quang. Dưới triệu đại ông, Bagdad là trung tâm nghệ thuật 
của thê giới Hôi giáo. (Theo Wikipedia). (Goldfish). 

[41] Bản tiếng Anh chép là: $3,500,000. (Goldfish). 


[42]Các người Hồi vốn ghét Birbal, hay tin ông ta chết, hoan hỉ lắm. Sử gia Hồi Badaoni kê lại cái chết 
đó, băng một giọng vui thích dã man: “Birbal sợ chêt, đào tâu, bị giêt, và xuông địa ngục với loài chó”. 


[43] Tương truyền là của Vyasa, viết vào khoảng thế kỉ thứ II trước Công nguyên tới thế kỉ thứ V sau 
Công nguyên, dài 200.000 câu. 


[44] Linh mục Giordano Burno (1548-1600) là một nhà triết học, nhà vũ trụ học và nhà huyền bí người Ý. 
Ong ủng hộ thuyêt nhật tâm của Nicolaus Copernicus, bị tòa án La Mã kết tội là một dị giáo và bị hỏa 
thiêu. (Theo Wikipedhia). (Goldfish). 

[45] Trừ một thời gian ngắn (1582-85) ngược đãi đạo Hồi. 


[46]Có nghĩa là “Ánh sáng thế giới”, cũng có tên là Nur Mahal, “Ánh sáng cung điện”; Jehangir có nghĩa 
là “Người chinh phục thế giới”; Shah Jehan là “Vua thế giới”. 


[47] Lăng này được thi sĩ Đoàn Thêm tả trong tập thơ TaJ Mahal. (ND). 
[48] Ngọc điện này bảy năm mới xây. cất xong, làm toàn bằng vàng bạc châu báu. Chiếc ngai có bốn chân 


bằng vàng khối; mười hai chiếc cột bằng ngọc bích đỡ một cái long đỉnh bằng sứ; mỗi cột có hai con 
công (khống tước) cần ngọc, đứng ở một gốc cây cành lá toàn bằng kim cương, hồng ngọc, ngọc bích, 


S5 


ngọc trai. Hết thảy tốn 175.000.000 (bản tiến Pháp không nói là tiền gì). Năm 1739, vua Nadir chiếm 
chiếc ngai đó chở về Ba Tư rồi phá ra lần lần đề trả tiền tu bổ sân rồng Ba Tư. [Số tiền, trong bản tiếng 
Anh chép là: $7,000,000. Vì 1 đô la ăn khoảng 25 quan Pháp, nên ta suy ra đơn vị của con số 
175.000.000 là đồng quan Pháp. Vua Nadir chiếm Delhi năm từ 1937 đến 1938. (Goldfish)]. 


[49] Vì đạo Hồi cắm thờ tượng thần; người Hồi không khi nào dám đục tượng, đúc tượng. (ND). 


[50] Ý nói nước Anh. (Goldñsh). 


_—_ CHƯƠNGIV. 
ĐỜI SÓNG DÂN CHÚNG 


I. NGUÒN LỢI 


Rừng — Canh nông — Mỏ - Tiểu công nghệ - Thương mại — Tiên tệ - Thuế má — Nạn đói — Giàu và 
nghèo 


Đất đai Ấn Độ không thích hợp cho sự phát sinh một nền văn minh. Một phần lớn là sơn lâm mà chúa 
tế là sư tử, cọp, voi, răn; có một sô ít người thì đều là bọn tỉnh thần cá nhân rất mạnh, ấn cư, khinh văn 
minh có phần còn hơn Jean Jacques Rousseau. Về phương diện sinh sống, Ấn Độ phải chiến đấu với các 
mãnh thú hằng mấy thế kỉ, trong khi đó xảy thêm nhiều bi kịch về kinh tế và chính trị. Akbar đã phải giết 
cọp ở chung quanh Mathura và bắt voi rừng ở những nơi mà hiện nay khó kiếm ra được một con. Thời 
Veda, đi trên đường bắt kì nơi nào ở Bắc Ấn và Trung Ấn cũng có thể đụng đầu với sư tử, ngày nay giống 
đó cơ hồ đã bị diệt hết trên bán đảo rồi. Nhưng người Ấn vẫn phải chiến đâu hoài với rắn và sâu bọ; năm 
1926 khoảng hai ngàn người Ấn bị thú dữ vô (trong số thú đữ đó có 875 con cọp)[L] và hai chục ngàn 
người chết vì rắn cắn. 


Người chiếm được đất, đuôi được thú dữ, đi tới đâu thì khai phá ngay tới đó; trồng lúa, đậu, kê, rau và 
cây trái. Trong một phần lớn lịch sử, dân Ấn đã sống thanh đạm bằng rau mà để thịt, cá, gà cho hạng tiện 
dân[2] và các người giàu có[3]. Đề gia vị mà có lẽ cũng để tráng dương, họ dùng nhiều cà ri, gừng, đỉnh 
hương, hồi hương, quê và các thứ hương liệu khác. Và chính vì người Âu cũng thích những hương liệu 
ấy, muốn đến tận nơi sản xuất đề kiếm cho nhiều, nên vô tình tìm ra được một lục địa: châu Mĩ. Thời 
Veda, đất đai thuộc về dân chúng, nhưng từ hồi Chandragupta Maurya, các vua chúa quen thói đòi làm 
chủ toàn thê đất đai trong nước và người dân nào muôn cày cây trồng trọt thì phải đóng thuế hàng năm. 
Thường thường triều đình làm những công việc dẫn thuỷ nhập điền. Một trong số nhiều cái đập do 
Chandragupta xây cất, còn dùng được mãi tới năm 150 trước Công nguyên; ngày nay chúng ta còn thấy 
gần khắp mọi nơi di tích những con kinh cũ; còn cả di tích mà Raj Sing, Rana Rajupte ở Mewar cho đào 
để chứa nước dùng vào việc dẫn thuỷ nhập điền (1661), chung quanh hồ có một bức tường câm thạch dài 
hai chục cây số. 


Có thể rằng người Ấn là dân tộc đầu tiên khai thác các mỏ vàng. Hérodote và Mégasthènes kê rằng: 
“Có những loài kiến không lồ nhỏ hơn loài chó một chút nhưng lớn hơn loài chồn” cào cát và giúp người 
Ấn tìm vàng[4]. Phần lớn số vàng lưu hành trong đế quốc Ba Tư ở thế kỉ thứ V trước Công nguyên là từ 
Ấn Độ qua; một ngàn rưỡi năm trước Công nguyên, An còn khai thác bạc, đồng, chì, kẽm, thiếc và sắt 
nữa. Kĩ thuật nấu và trui sắt xuất hiện ở Ấn từ lâu rồi châu Âu mới được biết; chăng hạn Vikramaditya 
dựng ở Delhi vào khoảng 380 sau công nguyên một cột trụ lớn bằng sắt, hiện nay sau mười lăm thế kỉ vẫn 


S6 


còn nguyên vẹn, và khoa dạ kim ngày nay vẫn chưa biết nhờ đâu mà cột đó sau bao nhiêu thế kỉ mưa gió 
vẫn không sét: nhờ sắt tốt hay nhờ một bí thuật nấu, pha nào đó. Trước khi TBƯỜI Âu tới, nghề nấu sắt 
bằng những cái lò nhỏ đốt than cây là một trong những kĩ nghệ chính của Ấn Độ. Cuộc cách mạng kĩ 
nghệ đã giúp cho Âu châu nấu sắt rẻ hơn, nhiều hơn và kĩ nghệ Ấn không thê cạnh tranh nổi, người Ấn 
đành phải nhập cảng sắt của phương Tây. Mãi đến thời đại chúng ta, các mỏ ở Ấn mới được khai thác trở 
lại. 


Sự trồng bông vải cũng xuất hiện ở Ấn Độ sớm hơn các nơi khác; nền văn minh Mohenjo-daro hình 
như đã dùng sợi bông đề đệt vải. Hérodote là sử gia cô nhất nói tới bông, chép một cách ngây thơ rằng: 
“Vài thứ cây mọc hoang trong rừng không có trái mà lại có len, thứ len đó đẹp hơn, tốt hơn thứ len ở lông 
cừu; người Ấn dùng những cây đó để dệt áo”. Chính trong những chiến tranh xâm lăng ở Cận Đông mà 
người La Mã biết thứ len ở trên cây đó. Những người Ả Rập qua Ấn thế kỉ thứ IX kế răng: “Ở xứ đó 
người ta dệt những thứ vải tuyệt hảo, không đâu bằng, mịn và nhẹ tới nỗi cuốn lại cho luôn qua một chiếc 
vòng nhỏ được”. Người Ả Rập thời Trung cổ học được của TưỜI Ấn nghệ thuật đó, và tiếng Ả Rập 
quitan là nguồn gốc tiếng coton (bông vải) của Pháp[ Š]. Tiếng mowsseline mới đầu trỏ những hàng dệt rất 
mịn tại Mosoul, theo phương pháp An Độ; vải ca//cor (vải chúc bâu) sở dĩ có tên đó là vì những mâu đầu 
tiên nhập cảng vô châu Âu năm 1631 do châu thành Calicut sản xuất, mà châu thành này nằm trên bờ biển 
Tây Nam Ấn. Marco Polo viết về tỉnh Gujerat năm 1293 như sau: “Đồ thêu ở đây đẹp nhất thế giới”. Còn 
thứ khăn “san” ở Cachemire, và những tắm nệm ở Ấn, hiện nay vẫn còn nổi danh vì dệt đẹp, màu sắc rực 
rỡ, khéo léo. Nhưng. nghề đệt chỉ là một trong vô số tiêu công nghệ Ấn Độ thời xưa, và phường thợ dệt 
chỉ là một trong nhiều phường của họ. Châu Âu thời đó phục sự khéo léo của thợ Ấn trong mọi ngành: đồ 
mộc, đồ đồng, vàng, bạc, đồ ngà, đồ nhuộm, da thuộc, xà bông, thuỷ tinh, pháo thăng thiên, xi măng, vân 
vân... 


Năm 1260 sau Công nguyên, Trung Hoa mua các kính đeo mắt của Ấn Độ. Bernier, thế kỉ thứ XVII, 
đi khắp Án Độ, thấy chỗ nảo tiểu công nghệ cũng phôn thịnh. Fitch, năm 1585, thấy một đoàn một trăm 
tám chục chiếc tàu — y như một hạm đội - xuôi dòng sông Jumna, chiếc nào cũng chở đầy hàng hoá mọi 
thứ. 


Thương mại trong nước phôn thịnh, hồi xưa mà ngày nay cũng vậy, hai bên đường đầy những quán 
tạp hoá, y như một cái chợ. Còn ngoại thương thì đã có từ buổi đầu trong lịch sử Ấn Độ; những cổ vật 
đào được ở Sumérie, Ai Cập, chứng tỏ răng ba ngàn năm trước Công nguyên hai xứ này đã trao đổi hàng 
hoá với Ấn Độ. Từ 700 tới 480 trước Công nguyên, Ấn Độ và Babylone đã thông thương với nhau, tàu 
tấp nập qua vịnh Ba Tư, có lẽ “ngà voI, khỉ và chìm công” của vua Salomon từ Ấn qua bằng con đường 
biển đó. Thời Chandragupta, tàu biển Ấn đi tới Miến Điện, Trung Hoa và trong mấy thế kỉ trước sau đầu 
Công nguyên, các thương nhân Hi Lạp — người Ấn gọi là Yavana — đồ xô lại thị trường Ẩn[6]. Thời mà 
dân La Mã sông xa xỉ, sung sướng hưởng lạc, Ấn Độ cung cấp cho họ các hương liệu, dầu thơm, thuốc 
dán; họ phải trả rất đắt các hàng gắm, lụa, sa, và hàng dệt kim tuyến của Ấn. Pline phàn nàn rằng mỗi 
năm La Mã nộp cho Ấn 75 triệu quan[7] về những đồ nhăng nhít đó. Những con báo, voi, cọp trong các 
đầu trường[8] ở Coliseé cũng từ Ấn chở qua. Chính vì muốn giữ cho con đường thông thương với Án 
khỏi bị nghẽn mà La Mã đã chiến đấu với người Parthe. Thế ki thứ VII, người Ả Rập chiếm được Ba Tư 
và Ai Cập, nắm độc quyền thương mại với Ấn Độ; do đó người Âu mới mở các cuộc viễn chinh Thập tự 
quân, và Christphe Colomb mới kiếm một con đường khác qua Ấn và tìm ra được châu Mĩ. Dưới các 
triều đại Mông Cổ, ngoại thương của Ấn lại phát triển mạnh: các thương cảng Venice, Gênes, Pise vân 
vân, nhờ được miễn thuế, làm trung gian giữa châu Âu một mặt, Cân Đông và Ấn Độ một mặt, mà trở 
nên giàu có rất mau, và phong trào Phục hưng ở Ý sở đĩ phát sinh là nhờ sự phú thịnh thương mại đã đem 
lại cho Ý đó, nhiều hơn là nhờ các cổ thư viết tay người Hi Lạp đem vô Ý. Vua Ấn Akbar có một bộ Hải 
quân coi sóc việc đóng tàu và qui định hải thương; các hải cảng ở Bengale và Sindh nỗi tiếng về các 
xưởng đóng tàu, và vua Constantinope cho rắng đặt xưởng Ấn đóng tàu lợi hơn là đặt xưởng Ai Cập ở 
Alexandre. Chính Công ty Đông Ân[9] cũng đặt đóng tàu ở Bengale. 


S7 


Phải mấy thế kỉ, chính sách tiền tệ mới tiền hoá đề thích hợp với sự thông thương, giao dịch đó. Từ 
thời đại Phật Thích Ca, các nhóm kinh tế hoặc các công sở đã đúc những đồng tiền thô sơ hình chữ nhật, 
nhưng mãi tới thế kỉ thứ IV trước Công nguyên, do ảnh hưởng của Ba Tư và Hi Lạp, Ấn Độ mới có một 
thứ tiền được quốc gia bảo đảm. Vua Dher đúc những thứ tiền đồng, bạc và vàng, có hình đẹp, và chính 
ông dùng đồng ru-pI làm đơn vị tiền tệ trong nước. Tới triều đại Akbar và Jehengir, các đồng. tiền Án 
không thua tiền châu Âu về phương diện đúc và giá trị: vàng bạc ít pha. Tới thời đại Trung cổ, ở Ấn cũng 
như ở châu Âu, thương mại và kĩ nghệ bị tê liệt vì ảnh hưởng của tôn giáo: người ta cho sự cho vay lấy 
lời là bỉ ôi, ghê gớm. Mégasthène nói: “Người Ân không cho vay [lấy lời] và cũng không biết đi vay tiền. 
Họ cho rằng làm thiệt hại người khác hoặc chính mình chịu thiệt hại, đều là trái với tục tô tiên; vì vậy 
không khi nào họ kí hợp đồng và cũng không khi nào đòi có bảo đảm”. Có dư. tiền không biết làm gì thì 
họ chôn cất hoặc mua đồ tư : trang, dễ chứa trong nhà. Có lẽ vì họ không biết tổ chức một hệ thống tín 
dụng thương mại mà châu Âu dễ thống trị họ. Nhưng mặc dầu bị các tu sĩ Bà La Môn phản đối, sự buôn 
tiền lần lần cũng phát triển, người Ấn cũng cho vay lãi; tuỳ tập cấp người hỏi vay, mà lấy lãi từ 12 tới 
60% năm, trung bình là 20%. Không có lệ hễ phá sản thì vỡ nợ được, chết đi mà không trả hết nợ, thì con 
cháu phải trả cho tới thế hệ thứ sáu mới thôi. 


Chính quyền đánh thuế nặng vào nông nghiệp và thương nghiệp. Nông dân phải trả một thứ thuế từ 
một phần sáu tới một nửa sô lúa gặt được, muôn chở chuyên, trao đổi các hàng hoá trong nước phải chịu 
nhiều thứ thuế từng miền nữa, y như châu Âu thời Trung cô và thời nay[10]. Vua Akbar bỏ hết các thứ 
thuế khác, chỉ giữ một thứ thuế điền thổ bằng một phần ba số thu gặt được, thuế điền thổ đó nặng thật 
nhưng được cái lợi là năm nào được mùa thì phải nộp nhiều, năm nào mắt mùa thì phải nộp ít, và trong 
những năm đói kém, dân nghèo có thê chết đói đấy, nhưng ít nhất cũng khỏi phải đóng thuế, mát ruột 
được phần nào. Vì cái nạn đói kém vẫn thường xảy ra, ngay cả trong thời phôn thịnh nhất của vua Akbar 
[1595-1598]. Nạn đói năm 1556 đã làm chết biết bao người và có nơi người ta ăn thịt người. Đường sá 
xâu, cách chuyên chở chậm chạp, lúa ở miền có dư khó mà chở lại được miền thiếu. 


Cũng như ở mọi xứ khác, Ấn Độ thời xưa có những kẻ quá giàu và những kẻ quá nghèo, nhưng xét 
chung thì sự cách biệt giữa giàu và nghèo còn tương đối ít hơn Ân Độ hoặc châu Âu[1 1] ngày nay. Ở 
dưới cùng là một thiểu số nô lệ, trên giai cấp đó là giới shudra, cao hơn nô lệ, gần như là công nhân, mặc 
dầu tình trạng trong xã hội của họ cha truyền con nối, họ không thoát ra được, cũng như hầu hết các 
người Ấn Độ khác. Cảnh khốn cùng của họ mà linh mục Dubois đã tả là hậu quả của năm chục năm lộn 
xộn về chính trị; đưới các triều đại Mông Cổ, dân chúng Ấn tương đối đủ ăn. Tiền công thấp: dưới triều 
Akbar, một lao công lãnh mỗi ngày từ nửa quan Pháp tới 1 quan 35, nhưng vật giá cũng rẻ. Năm 1600, có 
một ru-pi (bình thường bằng 5 quan Pháp) thì mua được 87 kí lúa mì hoặc 125 kí lúa mạch! Năm 1901, 
một ru-pi chỉ có thể mua được 14 kí lúa mì và 20 kí lúa mạch. Một người Anh ở Ấn năm 1616 bảo “khắp 
nước chỗ nảo thực phẩm cũng dỗồi dào” và “ai cũng có thể ăn bánh mì được, chứ không phải nhịn”. Một 
người Anh khác du lịch ở Ấn thế kỉ XVII bảo mỗi ngày ông ta tiêu không quá 60 xu Pháp. 


Dưới triều Chandragupta và Shad Jehan, sự giàu có của Ấn Độ đạt tới mức cao nhất. Dưới triều các 
vua Gupta, Ân Độ nỗi tiếng là giàu có phi thường. Huyền Trang tả một thành phố Ấn có vườn bông, hồ 
nước, nhiều viện văn học và nghệ thuật kiến trúc rất đẹp: “Dân chúng có vẻ phong lưu và những đại phú 
gia không phải là hiếm: đâu đâu cũng có vườn hoa, vườn quả... Dân có dong mạo dáng điệu phong nhã 
và bận y phục bằng tơ lụa long lanh..., câu chuyện của họ dễ hiểu và gợi ý; gắn › như một nửa có tín 
ngưỡng một nửa không”. Elphinstone bảo: “Các vương quốc Ấn Độ bị người Hồi tiêu diệt, trước kia giàu 
có tới nỗi các sử gia ghi chép những món bảo vật tiền bạc vì bọn xâm lăng cướp bóc, thấy nhiều quá, ghi 
không xiết được, đâm ngán”. Nicolo Conti bảo rằng hai bờ con sông Gange, có vô số châu thành gân như 
nói tiếp nhau; thành nào đường phố cũng thăng băng, nhiều vườn hoa, vườn quả, có nhiều vàng, nhiều 
bạc, kĩ nghệ và thương mại phôn thịnh. Bạc vàng châu báu của vua Jehan nhiêu tới nỗi phải cất vào hai 
phòng mênh mông, cửa rất chắc, canh phòng kĩ lưỡng, mỗi phòng chứa được khoảng 4.200 mét khối”[12] 
gần đầy nhóc vàng và bạc. Vincent Smith bảo: “Cứ theo những lời ghi chép của người đương thời thì 


S8 


chúng ta có thể tin rằng dân các đô thị Ấn thời đó sống rất phong lưu”. Các du khách thời xưa cho rằng 
Agra và Fathpur-Sikri lớn hơn và giàu hơn Londres. Anquetil-Duperron đi qua xứ Mahratte năm 1760 
tưởng mình lạc vào cảnh “đào nguyên của hoàng kim thời đại... Dân chúng vui vẻ, khoẻ mạnh, lực 
lưỡng”. Clive đi thăm cảnh Murshidabad năm 1759, cho rằng cố đô của Bengale đó rộng rãi, đông đúc và 
giàu có ngang với Londres thời đại ông và có những lâu đài cung điện đồ sộ châu Âu không bằng, những 
đại phú gia ở Londres cũng không bằng”. Clive[13] bảo Ấn Độ là “một xứ mà tài nguyên phong phú vô 
tận”. Bị truy tố trước Quốc hội Anh là làm giàu mau quá, ông ta ngây thơ tự biện hộ răng ông sông trong 
một cảnh chung quanh có biết bao của cải, thành phố nào cũng phong phú, sẵn sảng tặng ông mọi thứ nêu 
không thì cũng bị cướp bóc hết mất; các ngân hàng để ông tự do lấy các bảo vật và vàng chất đầy trong 
hằm; rồi ông ta kết luận: “Chính tôi trong lúc đương nói này, cũng ngạc nhiên rằng tại sao tôi lại làm giàu 
một cách chừng mực như vậy”. 


II. TÔ CHỨC XÃ HỘI 


Ché độ quán chủ - Luật pháp — Luật \anou — Sự biến chuyển của chế độ tập cấp — Tậ áp cấp Bà La 
Môn thăng tiến — Đặc quyên và uy thế của họ - Bốn phận của họ - Bênh vực chế độ tập cấp 


Vì đường xá xấu, sự giao thông khó khăn nên hồi xưa chiếm được Ấn Độ là việc dễ, cai trị Ấn Độ 
mới khó. Trước khi có những đường xe lửa, do địa thế, Ân Độ không thống nhất được, chỉ là một đám 
tiểu quốc rời rạc, cách biệt nhau, hỗn độn. Trong hoàn cảnh đó, một chính quyền muốn đứng vững phải 
có một đạo quân mạnh và trong những thời khủng hoảng — rất thường xảy ra — phải có một thủ lãnh 
chuyên chế. Vì vậy Ấn Độ chỉ biết có chế độ quân chủ. Nhưng dưới triều đại các vua bản xứ, dân chúng 
được hưởng nhiều tự do, một phần nhờ chế độ cộng đồng trong các làng xóm và chế độ phường trong các 
châu thành; một phần nữa nhờ giới quí tộc Bà La Môn ngăn cản bớt sự lộng hành của nhà vua. /đf 
ắManou có tính cách luân lí hơn là pháp luật, vạch rõ bổn phận của nhà cầm quyền Ân: nhà vua phải 
nghiêm khắc đồng đều với mọi người mà đồng thời phải coi dân như con, lo cái lợi chung cho dân. Các 
vua Hồi không quan tâm tới những qui tắc trị đân đó bằng các vua Ấn mà họ thay thế; họ là một thiểu số 
xâm lăng, thắng tay dùng sức mạnh của khí giới mà bắt dân chúng phải theo. Một sử gia Hồi nói thắng, 
không Ú úp mở răng: “Chính quyền do quân đội tạo nên và đứng nồi là nhờ quân đội”. Vua Akbar là một 
ngoại lệ vì uy quyên ông dựa vào lòng trung thành của dân, ông độc đoán nhưng hiền hậu, nhân từ và 
quốc gia nhờ ông mà thịnh vượng. Ta có thê nói không một chính quyền nào có thê tốt hơn chính quyền 
của ông trong những hoàn cảnh của ông. Cái nhược điểm lớn nhất của một chế độ như vậy, như tôi đã 
nói, là hay đở gì đều hoàn toàn tuỳ tư cách của mỗi một người: nhà vua; uy quyền tối cao đó dưới triều 
đại Akbar tốt bao nhiêu thì đưới triều Aureng-Zeb tai hại bấy nhiêu. Các vua A Phú Hãn và Mông Cổ 
dùng bạo lực để chiếm ngôi, rốt cuộc luôn luôn bị ám sát và các chiến tranh để cướp ngôi bao g1ờ cũng 
tốn kém băng một cuộc bầu cử Tống thống ở Mï[14] — mặc dầu là không bắt tiện cho đời sống kinh tế 
băng. 


Dưới triều các vua Hồi, luật pháp chỉ biểu lộ ý muốn của nhà vua; còn dưới triều các vua Ấn, luật 
pháp phức tạp, hỗn độn hơn, gồm các sắc lệnh của nhà vua, các tục lệ trong xóm làng và các qui tắc về 
tập câp. Quyên tài phán ở trong nhà thì thuộc về cha; ở trong làng thì thuộc về xã trưởng, cấp trưởng 
(người đứng đầu các tập cấp), về toà án của các phường: ở trong nước thì thuộc vê tỉnh trưởng, viên 
thượng thư bộ hình hoặc chính nhà vua. Cuộc xử kiện xảy ra rất mau, bàn bạc một chút rồi tuyên án liền; 
chỉ khi người Anh tới mới có các luật sư. Triều đại nào cũng dùng cực hình để tra tấn, chỉ trừ triều vua 
Firoz. Có vô số tội bị xử tử: bẻ rào, đào ngạch để ăn trộm, làm huỷ hoại tài sản của nhà vua, hoặc ăn cắp 
đại qui mô tới cái mức ở thời đại chúng ta kẻ ăn cắp thành ân nhân, cột trụ của xã hội[15]. Hình phạt rất 
tàn khốc: chặt chân, chặt tay, xẻo mũi hoặc tai, móc tròng con mắt, hoặc nấu chì đồ vào miệng, hoặc cằm 
búa đập bề xương bàn tay bàn chân, đốt da, đóng định vào bàn tay, bàn chân hoặc bụng, cắt gân, cưa tội 


S9 


nhân làm hai khúc, hoặc banh thây ra, đóng nõ vào đít, hoặc thiêu sống, cho voi giày, hoặc liệng cho chó 
rừng đói xé thây. 


Không có một bộ luật nào áp dụng cho toàn thể Ấn Độ. Trong đời sống hằng ngày, người ta dùng bộ 
Dharma-Shastras, những cuốn viết tay trong đó các luật lệ và bổn phận của tập câp được đặt thành vè, và 
do các Bà La Môn soạn thảo hoàn toàn theo chủ trương Bà La Môn. Bộ cô nhất trong loại đó là bộ Luật 
Manou. Theo thần thoại, Manou là tổ của phái Bà La Môn ở Manava, gần Delhi; người ta coi ông là con 
một vị thần và đã được thần Brahma trao tận tay bộ luật mang tên ông gồm 2.685 câu thơ. Xưa kia người 
ta bảo bộ luật xuất hiện vào khoảng 1200 trước Công nguyên, nhưng hiện nay người ta cho rằng chỉ vào 
máy thế ki đầu Công nguyên thôi. Mới đầu, theo nguyên tắc, bộ luật chỉ để hướng dẫn các người Bà La 
Môn ở Manava, sau lần lần nó được nhận là dạy đạo làm người cho toàn thể dân Ấn; và mặc dầu nó 
không được các vua Hồi chính thức công nhận, trong thực tế, nó được coi là luật về hệ thống các tập cấp. 
Tính cách của nó chịu ảnh hưởng phần nào của xã hội và luân lí Ấn Độ. Xét chung thì nó chấp nhận phép 
thử tội[16], phép báo thù (talion) được áp dụng đúng [nghĩa là giết người thì bị tội chết, chặt tay người thì 
bị chặt tay lại]; và luôn luôn người ta nhắc nhở hoài dân chúng có một ý niệm về đạo đức, quyên hạn và 
uy lực của tập cấp Bà La Môn. Một phần lớn, nhờ bộ luật đó mà chế độ tập cấp thắng thế trong xã hội Ấn 
Độ. 


Chế độ này càng ngày càng thêm rắc Tối, phức tạp, cứng ngắc từ thời Veda, không những vì chế độ 
nảo thì cũng vậy, càng lâu càng cứng ngắc lại, mà còn vì lẽ Ấn Độ, quyền uy chính trị bắp bênh, lại bị các 
giống người ngoại quốc xâm lăng, các tín ngưỡng ngoại lai uy hiếp, nên cần phải có một chế độ tập cấp 
cho thật nghiêm thì dân Ấn mới bớt lai Hồi. Ở thời 'Veda, tập câp tuỳ thuộc màu da; tới thời Trung cô, nó 
tuỳ thuộc dòng máu tổ tiên. Có hai điều căn bản: tập cấp di truyền từ đời cha tới đời con [cha ở trong tập 
cầp nào thì con phải ở trong tập cấp đó, không đổi được]; và phải thừa nhận đzzma, tức những công việc 
và bốn phận thuộc về tập cấp của mình. 


Ở trên đỉnh hệ thống đó có tám triệu nam Bà La Môn được hưởng nhiều quyền lợi nhất. Dưới triều 
Acoka, vì sự phát triển của Phật giáo, tu sĩ Bà La Môn mắt một phần quyền hành, uy tín nhưng như mọi 
tăng lữ khác, họ kiên nhẫn chờ thời và tới triều đại Gupta, họ lại phục hưng được mọi đặc quyên của họ. 
Từ thế kỉ thứ II sau Công nguyên, họ được hưởng rất nhiều tặng vật, đặc biệt là đất đai. Cho tới khi Án bị 
Anh thống trị, những đất cát đó cũng như mọi tư hữu khác của Bà La Môn đều được miễn thuế. Luật 
Manou khuyên các vua chúa đừng bắt các Bà La Môn đóng thuế dù các nguồn lợi khác của quốc gia có 
cạn kiệt hết rồi chăng nữa, vì một người Bà La Môn nồi điên lên, chỉ cần đọc vài lời thần chú nguyễn rủa 
nào đó là có thể làm cho nhà vua và tất cả đạo quân của triều đình tiêu diệt tức khắc. Người Ấn không có 
tục lập di chúc, vì theo tục, gia sản của người mất tự nhiên thuộc về các người con trai còn sống[17], 
nhưng chịu ảnh hưởng chủ nghĩa cá nhân của phương Tây, người Ấn sau này cũng lập di chúc và tập cấp 
Bà La Môn ủng hộ tục lệ mới đó vì thấy nó có lợi cho họ, làm cho tài sản của giáo hội tăng lên. Khi cúng 
tế, muốn dâng Thần cái gì thì dâng, trước hết phải nhớ nộp tiền cúng cho thầy tư tế - như thầy cúng — đã; 
nộp càng nhiều thì càng được khen là mộ đạo, cảng được Thần phù hộ. Dân chúng tin các phép màu, tin 
mọi thứ dị đoan lại càng làm cho bọn tu sĩ Bà La Môn giàu xụ. Họ làm tiền dân chúng bằng mọi cách: 
người đàn bà nào muốn cầu tự phải nộp trước một số tiền lớn; có khi họ còn bịa ra những lời sắm đề vét 
túi dân; hoặc xúi một kẻ tay chân của họ làm bộ điên, rồi tuyên bố rằng mình bị Thần thánh trừng trị vì 
cái tội keo kiệt với các tu sĩ. Đau ốm, kiện tụng, nằm mộng thấy điềm gở hoặc có điều gì lo ngại là chạy 
lại hỏi một thầy Bà La Môn và dĩ nhiên phải nộp tiền cho thầy. 


Sở đĩ bọn Bà La Môn có quyền hành như vậy vì họ năm độc quyền tri thức. Họ bảo vệ tục lệ - nhưng 
nếu có lợi cho họ thì họ không quên sửa đổi tục lệ - họ dạy dỗ thanh niên, họ viết lách và chỉ họ mới là 
những nhà chuyên môn giải thích các kinh ƒeđa chứa những lời mặc khải, nhất định là đúng không khi 
nào sai. Theo luật Bà La Môn, một người s/4ra [tức tập cầp công nhân] mà nghe Thánh kinh thì tai sẽ 
điếc, bị đồ chì vào; nêu tụng Thánh kinh thì lưỡi sẽ bị cắt đứt ra; nếu lại muốn học thuộc lòng thì thân thể 


90 


sẽ bị chặt làm hai; đó, họ doa như vậy đó đề giữ độc quyền truyền đạo, dạy dỗ. Đạo Bà La Môn thành 
một đạo riêng của một tập cấp, không cho quân chúng len lỏi vào. Cũng theo luật Manou thì người Bà La 
Môn được Thượng Đề ban riêng cho cái quyền đứng trên các người khác. Nhưng muốn được hưởng đặc 
quyền của tập cấp, một người Bà La Môn phải chuẩn bị trong nhiều năm, sau đó được “tái sinh” và phong 
chức một cách long trọng. Từ đó họ thành một nhân vật linh thiêng, không ai được xâm phạm tới thân thê 
và của cải của họ nữa; nào phải chỉ có vậy mà thôi, theo luật Manou thì “hết thảy cái gì ở trong vũ trụ đều 
là vật sở hữu của các người Bà La Môn cả”. Dân chúng phải nuôi họ, hoặc riêng biệt từng người, hoặc 
góp sức nhau cúng dường họ; công việc đó không phải là chuyện bố thí mà là một bốn phận thiêng liêng. 
Đón một thầy Bà La Môn về nhà hầu hạ tức là kính Thần; nếu sơ suất với thầy, không cung phụng đàng 
hoàng thì khi thầy bước ra khỏi nhà, bao nhiêu việc thiện trước kia chủ nhà đã làm, thầy sẽ mang theo hết, 
xoá bỏ hết[18]. Người Bà La Môn mà bị một tội nặng thì nhà vua cũng không có quyên xử tử, chỉ có 
quyền đày đi một nơi khác thôi mà vẫn được giữ mọi tài sản. Kẻ nào mới có ý đánh đập Bà La Môn thôi 
thì sẽ bị đày xuống địa ngục trăm năm; nếu thực sự đánh đập rồi thì phải xuống địa ngục ngàn năm. Một 
shudra mà thông dâm với vợ một Bà La Môn thì bị hoạn và tịch thu hết tài sản. Một shudra mà giết một 
shudra thì có thể được tha tội nếu nộp cho một Bà La Môn mười con bò cái; giết một vzisyø [tập câp 
thương nhân] thì phải nộp một trăm con bò cái; giết một &shz/riya [tập cấp chiến sĩ] thì ít nhất phải nộp 
một ngàn con bò cái; nhưng nếu giết một Bà La Môn thì không có cách gì chuộc tội được, thế nào cũng bị 
xử tử, chỉ giết Bà La Môn mới thực sự là giết người. 


Được những đặc quyền đó thì bù lại, bọn Bà La Môn cũng phải lãnh nhiều nhiệm vụ và bồn phận. 
Người Bà La Môn không phải chỉ là một tu sĩ[19], còn phải làm những việc văn phòng, phải dạy học và 
viết sách. Dĩ nhiên, phải học luật và các kinh Veaa; đó là bổn phận chính; nội cái việc đọc các kinh đó 
thôi cũng đã được đại phúc rồi, chứ đừng nói là làm lễ và các việc thiện nữa; nếu học thuộc lòng được 
Rig-Veda thì có thể phá tan tành vũ trụ mà cũng không bị Thượng Đề quở. Không được phép cưới vợ ở 
ngoài tập cấp, nêu cưới một người vợ là shudra thì con cái sẽ thuộc tập cấp paria|20] [ti tiện], và Manou 
bảo “một người đàn ông thượng lưu mà ái ân với những người đàn bà hạ lưu thì là tự hạ mình xuống; 
nhưng một người đàn ông hạ lưu ái ân với những người đàn bà thượng lưu thì không thể nâng cao thân 
phận của mình được”. Người Bà La Môn phải tắm mỗi ngày, và mỗi khi bị một người thợ cạo hạ đăng 
cạo mặt cho thì về nhà phải tắm lại; muốn ngủ ở chỗ nào thì trước hết phải đốt phân bò cái[21] để tây uế 
chỗ đó đã; đại tiểu tiện xong thì phải theo đúng nhiều nghỉ thức tỉ mỉ có tính cách vệ sinh. Không được ăn 
thịt, trứng, hành, nắm và tỏi tây. Chỉ được uống nước lã thôi, mà nước cũng phải do một Bà La Môn múc, 
gánh mới được. Không được bôi sáp thơm, dầu thơm, phải tránh những thú vui có tính cách nhục dục 
quá, không được ganh tỊ, nôi giận. Nếu đụng nhằm một vật “ô uế”, hay chỉ lại gần một người ngoại quốc 
(dù người đó là vị Toàn quyền Ấn Ð@) thì về nhà cũng phải tắm gội theo nghỉ lễ để tây uế. Nếu phạm tội 
thì bị trừng trị nghiêm hơn những người các tập câp khác: chẳng hạn một shudra ăn cặp thì phải thường 
tám lần giá tiền vật đánh cắp; một vaisya phải phạt vạ mười sáu lần giá tiền vật đánh cắp; một kshatriya 
phải phạt vạ gấp đôi: ba mươi hai lần; và một Bà La Môn: sáu mươi bốn lần. Một[22| Bà La Môn phải 
thận trọng, đừng bao giờ làm huỷ thương, đau đớn một sinh vật nào. 


Nếu ta nhận rằng những qui tắc nghiêm khắc đó thường thường được giữ đúng, nếu ta lại nghĩ rằng 
dân chúng Ấn Độ làm ruộng thực cực khô, chịu biết bao thiên tai cho nên lúc nào cũng lo lắng, cúng vái, 
không sao thoát ra khỏi các dị đoan vô lí nhất, thì ta hiểu được tại sao quyền hành của tăng lữ Bà La Môn 
môi ngày một tăng, và họ thành một tập cấp quí phái bên vững nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ ở Ấn Độ 
chúng ta mới thấy hiện tượng lạ lùng này là một tập cấp giữ được trọn uy tín và đặc quyền suốt hai ngản 
rưỡi năm, mặc dầu trải qua bao cảnh thay ngôi đổi chúa, chính quyền này lên, chính quyên khác xuông. 
Chỉ bọn Chandala, ti tiện, ngoài tập cấp mới vĩnh tồn như vậy. Tập cấp kshatriya thời Phật tổ, làm chủ Ấn 
Độ, vừa về trí tuệ vừa về chính trị, tới thời đại Gupta đã không còn nữa; và mặc dầu các Bà La Môn nhận 
rằng các chiến sĩ thời trước là tương đương[23], khi Radjputana bị diệt thì tập cấp kshatriya cũng mất 
luôn. Lúc đó thực sự chỉ còn hai giai câp lớn trong xã hội Ấn Độ: giải cấp Bà La Môn làm chủ Ấn Độ về 
phương diện tâm lí và xã hội; và đưới bọn đó là ba ngàn phường nghề nghiệp thôi[24]. 


9] 


Người ta có nhiều lí do để bênh vực chế độ tập cấp đó, mặc dầu nó bị mạt sát, đả kích nhiều nhất, 
cũng như chế độ nhất phu nhất thê. Ít nhất về phương điện ưu sinh [giữ cho nòi giống mỗi ngày tốt hơn] 
nó cũng có cái lợi là giữ huyết thống khỏi bị lai bậy bạ; nó chỉ cho người Ấn cách ăn uống, những qui tắc 
g1ữ thân thể được thanh khiết, và phép giữ vệ sinh. Nó lập được một trật tự trong cảnh hỗn độn do sự bất 
bình đẳng và sự dị biệt giữa các cá nhân, nó tránh cho hằng triệu người khỏi bị cái tham vọng phú quí ám 
ảnh; nó qui định đời sống của cá nhân, cho mỗi người một dharma, tức kĩ luật của tập cấp để theo; nó lập 
trật tự cho các › nghề nghiệp, mỗi nghề cần có một thiên tư, không ai nghĩ tới chuyện khinh suất đôi nghề; 
và làm cho mỗi nghề thành một tập cấp, nó giúp cho người trong nghề đoàn kết với nhau chống sự bóc lột 
và sự chuyên hoành[25]. Nó cho giới quí tộc những phương tiện chống với thế lực của bọn phú hảo và 
giới quân nhân, nhờ nó mà một xứ bấp bênh về chính trị, vì luôn luôn bị ngoại xâm hoặc có cách mạng, 
duy trì được một trật tự xã hội, luân lí, văn hóa và một sự liên tục mà các dân tộc khác không có, trừ dân 
tộc Trung Hoa. Trong các thời hỗn loạn, quốc gia chuyền biến, nhờ chế độ tập cấp mà các tu sĩ Bà La 
Môn duy trì được một sự ồn định thực sự, đề có thể bảo vệ, phát triển rồi truyền lại cho các thế hệ sau nền 
văn minh của tổ tiên. Dân tộc Ấn kiên nhẫn, có thể nói là hãnh diện nữa, đeo cái ách tập cấp Bà La Môn 
tròng vào cô họ vì họ biết răng uy quyền của Bà La Môn mới thật là uy quyền duy nhất cần thiết cho xứ 
SỞ. 


II. LUÂN LÍ VÀ HÔN NHÂN 


Dharma — Con cái — Cưới gả con gái — Nghệ thuật yêu — Mãi dâm — Ái tình lãng mạn — Hôn nhân — 
Gia đình — Phụ nữ - Đời sông tỉnh thán của họ - Quyên của họ - Đàn bà phải câm cung và che mặt — Tục 
hoả thiêu quả phụ - Quả phụ 


Nếu một ngày nào đó không còn chế độ tập cấp nữa thì đời sống luân lí của Ấn sẽ bị xáo động, hỗn 
độn trong một thời gian lâu vì ở xứ đó qui luật luân lí gắn liền với tập cấp, mất cái này thì mất luôn cái 
kia. Luân lí với đharma chỉ là một, mà dharma là kĩ luật, cách sống đã vạch cho mỗi người trong tập cấp. 
Là một người Án, không có nghĩa là theo một tôn giáo này hay một tôn giáo khác, mà có nghĩa là một 
thành phần trong một tập cấp nào đó, chấp nhận cái đharma tức những bổn phận mà tục lệ đã qui định từ 
thời xưa. Nghề nghiệp nào cũng có bốn phận, quyền và hạn riêng, và người Ấn nào giữ tục lệ thì cứ sống 
trong cái vòng truyền thống đó, ông cha sông ra sao thì mình sông như vậy, một cách thoả mãn, không 
bao giờ có ý thay đổi tập cấp. Thiên 8havagad-Gita trong anh hùng ca M⁄ahabharara bảo: “Làm công 
việc của mình dù có dở cũng còn hơn là làm công việc của người khác một cách rất khéo”. Một cá nhân 
theo đúng dharma thì cũng như một hạt - giống cứ nảy nở đều đều theo đúng luật thiên nhiên. Quan niệm 
luân lí đó đã có từ lâu đời quá rồi, tới nỗi bây giờ mà mọi người Ẩn[26] vân cho mình là thành phần của 
một tập cấp nhất định nào đó, được tập cấp đoàn kết và hướng dẫn; và đa số người Ấn không thể có một 
quan niệm nào khác, chẳng hạn tự cho mình là một công dân Ấn, làm cái gì lợi cho mọi tập cấp chứ 
không riêng cho tập câp mình, có thê không theo dharma nếu thấy trái với lương tâm[27]. Một sử gia Anh 
bảo: “Không có tập cấp thì không sao quan niệm nỗi xã hội Ân”. 


Ngoài cái dharma riêng của mỗi tập cấp, người Ấn còn phải theo một dharma chung, gồm những bốn 
phận chung cho mọi tập cập mà đại cương là phải tôn trọng các Bà La Môn và phải tôn kính bò cái. Sau 
hai bồn phận quan trọng bực nhất đó, tới bốn phận sinh con đẻ cái. Luật Manou bảo: “Chỉ có một thân 
HT mình thì chưa phải là một người đàn ông hoàn bị, muốn hoàn bị thì phải gồm ba: bản thân, VỢ Và 
con”. Có con không phải chỉ đề :. chúng giúp chúng ta về phương diện kinh tế và săn sóc ta khi về già, mà 
còn đê nói dòng dõi, cúng giỗ tô tiên, nếu không thì vong linh tô tiên sẽ đói khát. Vì vậy mà ở Ấn không 
có vấn đề hạn chế sinh sản, và phá thai là một tội nặng ngang với tội giết một người Bà La Môn[28]. Còn 
như tội giết con, nếu có thì cũng rất hiểm. 


g2 


Có con là một tin mừng, có nhiều con là một phước lớn đủ để hãnh diện. Tình ông bà yêu cháu, già 
yêu trẻ là một nét cảm động nhât của văn minh An Độ. 


Trẻ mới sinh ra thì cha mẹ đã nghĩ ngay tới việc cưới vợ cho nó. Vì theo tục Ấn, hôn nhân là việc 
cưỡng bách; đàn ông mà không có vợ thì không được ở trong tập cấp, mất hết phận vị trong xã hội, bị 
khinh bỉ; càng giữ tân được lâu thì càng bị chê trách. Hôn nhân không phải là chuyện cao hứng mà đề cho 
cá nhân được tự do lựa chọn, cũng không phải là chuyện ái tình lãng mạn; nó là việc nghiêm trọng liên 
quan tới xã hội và giống nòi, nên không đề cho ái tình mù quáng quyết định được, nói chi tới chuyện lửa 
gần rơm rồi mà vơ bậy vơ bạ; cho nên cha mẹ phải bàn tính, dò hỏi, mai mối, quyết định từ trước khi 
xuân tình của trẻ phát động. Manou chê những hôn nhân tự do [trai gái tự lựa chọn nhau] — Gandharva — 
là do nhục dục cuồng loạn gây ra, đại lượng lăm thì tha thứ được, nhưng dù sau thì cũng là bậy, đáng phỉ 
nhô. 


Dân tộc Ấn sớm phát dục, một em gái mười hai tuổi đã nây nở về sinh lí bằng một em gái mười bốn, 
mười lăm tuổi ở phương Tây, vì vậy mà gây ra một vấn đề khó giải quyết về phương diện xã hội và luân 
1[22]. Trẻ phát triển đủ về sinh lí rôi thì cho lập gia đình liền hay là nên đợi tới lúc nó kiếm ă ăn được đủ 
để nuôi vợ con? Hình như giải pháp thứ nhất có nhiều cái hại: nòi giống suy đồi, dân sỐ tăng lên quá và 
người đàn bà bị hi sinh, gần thành như cái máy đẻ con; nhưng giải pháp thứ nhì cũng rắc rối lắm: trẻ phải 
đợi, như vậy trái với thiên nhiên, tính dục bị dồn ép, do đó sinh ra tệ mãi dâm và các bệnh hoa liễu. Người 
Ấn cho rằng giải pháp thứ nhất ít hại hơn, và họ có cách này đề giảm bớt cái hại, là nếu cô dâu còn bé quá 
thì cưới xong, cha mẹ giữ ở nhà, tới tuôi dậy thì mới cho về nhà chồng. Dù sao thì tục tảo hôn đó cũng cô 
lắm rồi nên được coi là thiêng liêng, nguyên do là tại người Ân muốn ngăn các cuộc hôn nhân giữa những 
tập cấp, giáo phái, thị tộc khác nhau, nên phải cưới gả thật sớm, sợ trai gái mê bậy nhau mất; rồi tới khi 
bọn xâm lăng Hồi thống trị, người Hồi có lệ cắm bắt các đàn bà đã có chồng về làm nô lệ, cho nên người 
Ấn muốn cho con gái khỏi bị bắt mang đi, phải gả chúng thật sớm, sau cùng cha mẹ nào có con gái cũng 
muốn cho chúng có chồng sớm đề khỏi phải coi chừng hoài bọn đàn ông quyến rũ con mình. 


Người Ấn cho những quan niệm đó là có lí, là nhận định đúng đắn; họ tin rằng đàn ông khó mà nén 
lòng dục được khi lửa gần rơm, nên viết rất nhiều sách về ái tình. Bộ Kamasufra hoặc “giáo lí về tính 
dục” chỉ là bộ nổi danh nhất trong vô số tác phẩm dạy ta nghệ thuật ái ân về phương diện thê chất cũng 
như phương diện tinh thần. Người ta bảo rằng bộ đó được Vatsyayana viết khi ô ông theo môn thần học ở 
Bénarès, trâm tư mặc tưởng, thông cảm với thần linh; các qui tắc ông đưa ra “đều hợp với các Thánh kinh 
và đều đề giúp đời”. Tu sĩ đó bảo: “Kẻ nào thấy một thiếu nữ e lệ quá mà không dám tấn công thì sẽ bị 
nàng khinh bỉ, coi là đồ ngu ngốc chẳng biết tâm lí đàn bà ra sao cả”. Vatsyayana khéo tả một thiếu nữ đa 
tình, đọc thấy thú vị vô cùng, nhưng ông tỏ ra sáng suốt nhất khi ông chỉ cho cha mẹ nghệ thuật gả con và 
dạy cho người chồng nghệ thuật làm cho vợ đê mê về sinh lí. 


Đừng nên do đó mà kết luận bậy rằng người Ấn ham nhục dục quá, sống cực kì bê bối, phóng đãng. 
Vì cưới gả ngay từ hồi còn là em bé, nên họ chặn được những cuộc ái ân trước khi có hôn nhân; lại thêm 
tôn giáo nghiêm trị những đàn bà có chồng mà lạc lòng, cho nên ở Ấn, sự gian dâm là chuyện khó khăn, ít 
xảy ra, không nhiều như ở châu Âu và châu Mĩ. Còn bọn gái điểm thì thường chỉ hành nghề trong các 
ngôi đền. Ở miền Nam, bọn đàn ông thèm khát, muốn thoả nhục dục, được may mắn, có các nàng 
devadasi tiếp đãi; devadasi theo nghĩa gốc là “nữ tì của các thần”, sự thực họ chỉ là bọn gái điểm. Mỗi 
đền tamil[30] có một bầy linh nữ, nhiệm vụ chính là múa hát trước các ngầu tượng, rồi cũng có lễ có 
nhiệm vụ làm vui tai các tu sĩ Bà La Môn nữa; một vài nàng sống cô độc gân như trong một nhà tu kín, 
còn các nàng khác thì tha hồ “tiếp khách”, miễn là nộp một phần số tiền kiếm được cho tăng lữ. Nhiều 
nàng còn ra ngoài múa hát trong các lễ công cộng hoặc các hội họp tư gia, như các geisha (ca nữ) Nhật 
Bản; vải nàng biết đọc, có chút tri thức, và như các gái hồng lâu Hi lạp thời xưa, có thể dự các cuộc đàm 
thoại trong các cuộc hội họp tư gia cho vui câu chuyện, vì nữ chủ nhân thường vô học, vụng nói năng: 
người Ấn không muốn đàn bà có chồng rồi mà còn đọc sách. Theo một bi kí (lời ghi trên bia) linh thiêng, 


93 


thì năm 1004 sau Công nguyên, ngôi đền của vua Chola Rajaraja ở Tanjore nuôi một đoàn bốn trăm 
devadasi. Lần lần tục đó thành ra (thiêng liêng, không ai cho là bậy bạ cả, và người ta thấy những mệnh 
phụ cho một tiêu thư làm cái nghề mãi dâm trong các ngôi đèn, đê được phước cũng gần như cho một 
công tử làm tu sĩ vậy. Linh mục DuboIs ở đầu thế kỉ XIX bảo các đền thờ phương Nam “đúng là những ổ 
điểm” mà các devadasi đúng là những gái điểm, bị đối đãi như gái điểm, dù nguồn gốc cái tục đó có đẹp 
đẽ tới mây. Ông ta không có thiện cảm gì lắm với Ấn Độ, nhưng cứ theo lời ông thì: 


Công việc chính thức của các devadasi đó là mỗi ngày múa hát hai lẫn trong đên... Và múa hát trong 
mọi cuộc lề công cộng. Họ múa khả đẹp, tuy tư thải và cử động có vẻ dâm dật, không đứng đăn. Còn bài 
hát của họ thì hấu hết là những bài thơ tục tĩu tả vài hành vì hoang tàng của các Thần linh họ thờ. 


Một mặt các đền thờ thành nơi buôn son bán phấn, một mặt tại gia đình, người ta cưới gã từ khi nam 
nữ còn là con nít, như vậy thì còn chỗ đâu cho ái tình lãng mạn nữa. Văn thơ Ấn cũng có tả tình luyến ái 
lí tưởng đó giữa trai gái — chăng hạn trong thơ của Chandi Das và của Jayadeva — nhưng chỉ để tượng 
trưng sự khát khao của linh hồn muốn bay lên gần Thượng Đế; còn trong đời sống hàng ngày thì ái tình lí 
tưởng chỉ là lòng hi sinh mù quáng cho chồng. Thi ca tả tình đôi khi có cái giọng cao khiết như thơ của 
Tennyson và Longfellow trong thời đại thanh giáo, đạo đức của Anh, đôi khi trái lại có cái giọng đam mê 
đa dục như kịch thời đại Elisabeth. Một nhà văn so sánh tình tôn giáo và ái tình, thấy hai tình cảm đó 
giống nhau vì người mộ đạo với tình lang cũng có những lúc xuất thần như nhau; một nhà văn khác kê ba 
trăm sáu mươi cảm xúc khác nhau trong lòng một tình nhân và đếm những vết răng người đó cắn trên da 
thịt người yêu, hoặc tự tả mình rắc hoa trên ngực người yêu; còn tác giả đoạn tả cặp Nala và Damayanti 
trong anh hùng ca Mahabharaía thì đúng là có cái giọng của các người hát rong (troubadour) ở Pháp thời 
Trung cổ: cũng những thở dài não ruột, cái nước da xanh xao như bị bệnh khó tiêu của bọn trai gái yêu 
nhau. 


Ở Ấn, rất hiếm thấy những trường hợp người ta để cho thứ ái tình say đắm đó đưa tới hôn nhân. 
Manou chấp nhận tám hình thức hôn nhân, mà hai hình thức thấp kém, xấu xa nhất là cách Cướp vợ, và 
lỗi cưới nhau vì tình; còn lối mua vợ thì ông cho là rất tiện; nhưng ta cảm thấy nhà lập pháp danh tiếng 
Ấn Độ đó nghĩ rằng hôn nhân nào xây dựng trên những lý do kinh tế mới bền vững nhất. Thời linh mục 
Dubois viết về Ấn Độ thì hai từ ngữ Ấn “cưới vợ” và “mua vợ” đồng nghĩa với nhau[3 1]. Ý kiến chung 
của người Ấn thời đó là không gì bằng để cha mẹ định đoạt việc hôn nhân cho con theo tục này: con trai 
phải cưới vợ trong tập cấp của mình, nhưng ở ngoài nhóm hay goíra của mình. Có thể cưới nhiều vợ 
nhưng chỉ một người vợ ở trong tập cấp của mình thôi và người vợ đó sẽ có quyền hành hơn những vợ 
khác, nhưng Manou bảo tốt hơn chỉ nên có một vọ[32]. 


Gia đình Ấn Độ đúng là kiểu gia đình người cha làm chúa tế, có đủ quyền độc đoán với vợ, con và nô 
lệ. Đàn bà chỉ như một bông hoa, phải lệ thuộc đàn ông. Một huyền thoại Ân Độ kề rằng khi Đức Hoá 
công Twashtri muốn tạo ra người đàn bà, bỗng sực nhớ ra rằng ông đã dùng hết vật liệu đề tạo ra người 
đàn ông rồi, bây giờ không còn gì nữa, đành phải dùng những vật thừa thãi khi tạo ra vũ trụ: 


Người lấy hình tròn của mặt trăng, đường cong của các dây leo, tua cuốn của cây nho, sự run rấy của 
cỏ, sự mêm mai của lau sậy, sự mịn màng như nhung của cảnh hoa, sự nhẹ nhàng của lá cây, hình thon 
thon của vòi voi, cặp mắt nhanh của con hoãng, sự đêu đặn của các phòng Ô ong, sự vui tươi của ánh 
sảng, vẻ âu sâu của đám mây, sự bất thường của gió, sự e lệ của con thỏ, sự khoe khoang của con công, 
nét mêm mại của ức con vẹt, sự cứng rắn của kim Cương, sự ngọí ngào của mật ong, sự tàn bạo của con 
CỌD, tỉa sảng HÓIg rực của lửa, sự mát lạnh của tuyết, tiếng líu lo của con CƯỠNG, tiếng gù gù của con 
koéila, tính giả dối của con sếu, tỉnh trung tín của con chakrawaka, tất cả những cái đó, Ngài nhào với 
nhau làm thành người đàn bà rôi đem tặng người đàn ông. 


94 


Mặc dầu có tất cả những khả năng đó, người đàn bà vẫn không đáng kế gìở Ấn Độ. Thời Veda địa vị 
của họ khá cao, nhưng rồi do ảnh hưởng của các tu sĩ và của đạo Hồi, họ mất lần địa vị đó. Luật Manou 
mạt sát họ thậm tệ làm ta nhớ lại lời của các nhà thần học Ki Tô giáo đầu tiên: “Đàn bà là nguồn gốc của 
sự nhục nhã; vì đàn bà mà đàn ông phải găng sức cực khô; vì đàn bà mà có kiếp trần này; vậy phải lánh 
họ đi”. Một đoạn khác bảo: “Đàn bà có thể làm cho hạng đàn ô ông khôn ngoan sáng suốt — chứ đừng nói là 
hạng ngu ngốc điên khùng — bỏ chính đạo mà đi vào tà đạo, để cho lòng dục và lòng giận dữ lôi cuôn” 
Cũng luật đó bắt đàn bà phải theo đạo tam tòng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Người 
vợ nói với chồng thì phải gọi bằng “thầy”, “chúa”, có khi còn gọi là “thần linh” nữa; ra ngoài thì phải đi ở 
phía sau, cách chồng ít bước, và chồng có hỏi thì mới thưa. Phải tận tuy thờ chồng trong những việc lặt 
vặt nhất, lo thức ăn thức uống cho chồng và chồng cùng con trai ăn xong rồi mới ăn chỗ cơm thừa canh 
cặn; khi đi ngủ phải ôm chân chồng mà hôn. Manou bảo: “Một người vợ hiền thì phải thờ... chồng như 
thờ một vị thần, không bao giờ làm phật ý chồng dù tính tình cùng tư cách của chồng tồi tệ ra sao”. Người 
vợ nào trái lời chồng thì kiếp sau phải đầu thai thành chó rừng chuyên ăn xác thú chết”. 


Cũng như phụ nữ châu Âu[33] thời xưa, phụ nữ Ấn Độ chỉ được học hành một chút nếu may mắn 
sinh vào các gia đình quí phái, không vậy thì phải ở vào các hạng gái điểm trong các đền. Người ta cho 
rằng đàn bà mà biết đọc thì chồng đã chăng quí hơn mà còn khinh nữa. Trong một bản kịch của 
Rabindranath Tagore, một nhân vật, Chitra, nói như vầy: “khi một người đản bà thực là đàn bà, nghĩa là 
để cho nụ cười, tiếng thở dài, lòng tận tâm, tình âu yếm phấp phới chung quanh trái tim của đàn ông, thì 
họ thật là sung sướng. Tri thức và cao vọng có ích gì cho họ đâu?”. Người ta cắm họ biết kinh ƒeda; anh 
hùng ca Mahabharara có câu: “Một người đàn bà mà học kinh Veda thì là triệu chứng hỗn loạn trong 
nước”. Mégasthènes kề rằng thời Chandragupta, “các Bà La Môn có nhiều vợ lắm và không cho vợ biết 
một chút gì về triết lí cả, vì nếu để cho họ Suy tư về vui với khổ, lẽ sống và lẽ chết, thì trí óc họ sẽ đồi 
truy, và họ không muốn sống trong cảnh lệ thuộc nữa”. 


Theo luật Manou, ba hạng người này không có quyền tư sản: người đàn bà có chồng, người con trai 
và người nô lệ. Họ kiếm được đồng nào thì phải nộp chồng, cha và chủ hết. Tuy nhiên một người đàn bà 
có toàn quyền làm chủ món hồi môn của mình và những món đồ mừng trong đám cưới; và một bà hoàng 
hậu có quyền trị nước khi thái tử còn nhỏ tuổi. Chồng có thể bỏ vợ nếu vợ vô hạnh; nhưng vợ tuyệt nhiên 
không được bỏ chồng bắt kì vì lí do gì. Nếu vợ có tật uống rượu, hoặc đau ốm, hoặc phản kháng lại 
chồng, hoặc hay gây gỗ, hoang phí thì chồng không có quyền bỏ vợ, nhưng có quyền kiếm một người vợ 
khác đề thay và người này sẽ thành vợ chính. Có vài đoạn trong luật Manou khuyên đàn ông phải hoà nhã 
với vợ, không nên đánh đập vợ “dù là bằng một đoá hoa”, không nên giám thị vợ chặt chẽ quá, vì có bản 
tính tinh ranh, họ sẽ càng bực mình, càng kiếm cách làm bậy và thế nào cũng kiếm được, nêu đàn bà thích 
tô điểm trang sức thì mặc họ “vì đàn bà mà không trang điểm thì chồng không yêu”, trái lại “họ mà vui vẻ 
trang điểm thì nhà cửa thấy tươi đẹp lên”. Phải né mình trước mặt một người đàn bà cũng như trước mặt 
một người già hoặc một tu sĩ, và khi có khách khứa thì phải “mời các bà có mang và các thiếu nữ trước 
các người khác”. Một người vợ không thể chỉ huy trong nhà được, nhưng một người mẹ thì được, các bả 
mẹ đông con rất được quí mến, kính trọng và chính luật Manou cũng bảo: “Một người mẹ đáng kính bằng 
cả ngàn người cha”. 


Một phần do ảnh hưởng của Hồi giáo mà địa vị của phụ nữ sau thời Veda suy giảm đi, điều đó không 
còn ngờ gì nữa. Tục trùm mặt — ørđdah — và tục cắm cung khi đã có chồng, do các người Ba Tư và các 
người theo Hỗi giáo đem vô Ấn Độ, cho nên được khắp Ấn Độ theo đúng từ Bắc tới Nam. Muốn cho vợ 
mình khỏi bị bọn theo Hồi giáo ngấp nghé, người Ân bắt vợ phải trùm kín mặt, tục đó nghiêm khắc tới 
nỗi một người đàn bà đàng hoàng thì chỉ cho chồng và con thấy mặt thôi, và hễ tiếp xúc với người lạ thì 
phải trùm mặt bằng một tâm khăn “voan” dày; ngay như khi y sĩ tới chân mạch thì cũng phải buông một 
tâm màn xuống ngăn cách, không cho y sĩ nhìn thấy. Trong vài giới, hỏi thăm người chỗng về sức khoẻ 
người vợ là điều bất lịch sự, hoặc được mời tới nhà ai mà hỏi chuyện phụ nữ trong nhà đó cũng là khiếm 
nhã. 


95 


Tục hoả thiêu quả phụ trên giàn hoả của chồng cũng là một tục ở nước ngoài đưa vô. Hérodote đã tả 
tục đó ở các dân tộc Scythe và Thrace thời cô; ông bảo các quả phụ Thrace tranh giành nhau, đánh nhau 
đề được cái đặc ân tuẫn tiết, nghĩa là được giết trên nắm mô của chồng. Có lẽ tục đó do tục phổ biến này 
trên khắp thế giới: khi một ông vua hay một vị đại thần chết thì người ta bắt các vợ hay nàng hầu của họ 
chết theo để xuống âm phủ hầu hạ họ. Kinh 4zharva Veda bảo tục đó có từ lâu lắm, nhưng kinh Rig 
Veda bảo tới thời Veda, tục đó đã giảm đi nhiều, quả phụ chỉ cần nằm trên giàn hoả của chồng một lát 
trước khi châm lửa. Trong anh hùng ca Mahabharaía, tục đó lại nghiêm khắc trở lại y như trước; tác 
phẩm đó kể lại vài trường hợp s/ee[34] và cho rằng quả phụ tiết nghĩa nào cũng không muốn sống thêm 
nữa và hiên ngang bước lên giàn hoả. Người ta thiêu sông họ trong một cái huyệt, hoặc chôn sống họ như 
ở bộ lạc Telugu miền Nam. Strabon kể rằng tục suttee lưu hành ở Ấn Độ thời Đại đế Alexandre và bộ lạc 
Kathaei ở Pendjab cưỡng bách các quả phụ phải hoả thiêu theo chồng, như vậy không có người vợ nào 
mưu tính chuyện đầu độc chồng nữa. Manu không nói gì tới tục đó cả. Còn các tu sĩ Bà La Môn mới đầu 
chống, sau chấp nhận, sau cùng cho tục đó một tính cách tôn giáo, bảo hôn nhân là một quan hệ vĩnh cửu: 
đàn bà đã theo chồng thì khi chồng chết cũng phải chết theo để sống chung với nhau trong những kiếp 
sau. Ở miền RaJasthan, vợ hoàn toàn là vật sở hữu của chồng đến cái mức có tục johur: một chiến sĩ 
Rajpute ra trận biết rằng mình thua, sai giết hết các vợ rồi mới xông pha vào chỗ chết. Mặc dầu. các người 
Hồi giáo ghê tởm tục đó, mà nó cũng phô biến trong dân tộc Mông Cổ và chính vua Akbar quyền uy làm 
vậy mà cũng không cắm hắn nó được. Người ta kê chuyện một hôm Akbar rán thuyết phục một thiếu phụ 
Án đừng lên giàn hoả của chồng; các tu sĩ Bà La Môn cũng năn ni nàng tuân lệnh nhà vua, nàng nhất định 
không nghe. Ngọn lửa lan tới gân nàng rồi, một hoàng tử, con của Akbar, vẫn còn lải nhải cô thuyết phục, 
nàng ngắt lời, bảo: “Thôi, xin đừng quấy rây tôi nữa”. Một quả phụ khác cũng cương quyết gạt các lời 
khuyên răn năn nỉ, đưa ngón tay vào lửa cho tới khi cháy thành than, mà mặt vẫn bình tỉnh như không, 
như vậy đề tỏ vẻ khinh bỉ những người muốn thuyết phục nàng. Ở Vijayanagar tục suttee còn đại qui mô 
hơn nữa: không phải một người vợ mà hết thảy các người vợ của một quân nhân hoặc một quân vương 
phải tuẫn tiết theo chồng. Conti kê chuyện rằng nhà vua xứ đó lựa trong số mười hai ngàn cung tần mĩ nữ 
lấy ba ngàn sủng phi “với điều kiện là khi ông ta chết thì ba ngàn bà đó phải tự nguyện lên giàn hoả với 
ông, như vậy là vinh dự lớn cho họ”. Người ta không thể tưởng tượng được ở Ấn Độ thời Trung cố, tôn 
giáo chỉ gây cho các quả phụ cái hi vọng được đoàn tụ với chồng trong kiếp sau, mà sao có thể làm cho 
họ hoan hỉ chấp nhận tục suttee tới mức đó. 


Ấn Độ càng tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì tục se càng bớt lưu hành, nhưng quả phụ. Ấn vẫn 
còn phải chịu nhiều vô-năng-lực hợp pháp. Vì hôn nhân có tính cách vĩnh cửu nên họ không thể tái giá 
được: như vậy làm nhục vong linh của chồng và gây vô số sự rắc rồi không sao gỡ được trong các kiếp 
sau của chồng. Vì vậy luật Bà La Môn cắm họ tái giá, và nếu họ không tuẫn tiết thì phải cạo trọc đầu, và 
sống thêm những dư niên chỉ để săn sóc các con và làm việc thiện. Nhưng họ được hưởng của cải của 
chồng đề lại. Các tục lệ kề trên chỉ được phái phụ nữ hoàn toàn theo chính thống giáo trong giới thượng 
lưu và trung lưu, nghĩa là khoảng 30% dân chúng giữ đúng thôi; còn những người theo Hồi giáo, các 
người Sikh và các tập cấp thấp hèn thì không theo. Người Ấn so sánh sự thủ tiết của đàn bà goá với sự 
độc thân của các tu sĩ Ki Tô giáo: trong hai trường hợp, đàn bà Ấn và Âu đều từ chối hôn nhân để làm 
việc thiện|3S]. 


IV. THÁI ĐỘ CỬ CHỈ, PHONG TỤC VÀ TÍNH TÌNH 


Quả dục — Vệ sinh = Y phục — Dáng điệu bề ngoài — Sự lễ độ của người Ấn - Thói xấu và đức tốt — 
Trò chơi — Hội hè — Chết. 


Gần như khó tin được rằng một dân tộc có những chế độ lạ lùng đó: cưới gả con nít, đền thờ là nơi 
buôn son bán phân, băt quả phụ phải hoả thiêu theo chông, lại chính là một dân tộc hoà nhã và lê độ. Trừ 


96 


một số ít devadasi ra, tệ mãi dâm rất hiếm ở Ấn Độ, và về phương diện tính dục, thái độ bề ngoài của 
người Ấn thật đàng hoàng, không chê vào đầu được. Linh mục Dubois vốn nghiêm khắc mà cũng bảo: 
“Ta phải nhận răng vê lễ phép xã giao, tất cả các giai cấp Ấn Độ, cả những giai cấp thấp nhất, cũng như 
những qui tắc lễ phép, tôn trọng lẫn nhau, hơn là ở bên Âu”. Ở các nước phương Tây, trong các câu 
chuyện người ta thường nói đến ái tình, người Ấn không có thói đó. Phong tục Án câm ngặt nam nữ tỏ 
tình thân mật với nhau trước công chúng, và cho rằng trong khi vũ, nam nữ chạm vào nhau là điều thô 
tục, dâm đãng nữa. 


Một người đàn bà Ấn thời xưa có thê đi khắp nơi mà không sợ bị đàn ông làm nhục hoặc quấy phá. 
Xét theo phương Đông thì trái lại phía đàn ông mới đáng lo. Manou đã khuyên đàn ông phải đề phòng 
như sau: “Đàn bà, do bâm sinh, luôn luôn muôn quyên rũ đàn ông, cho nên một người đàn ông phải nhớ 
kĩ, tránh đừng ngồi một mình một nơi nào vắng vẻ với một người đàn bà, dù người này là bà con gân gũi 
nhất của mình”; và thấy một người thiếu nữ đi qua thì đừng ngó lên cao quá mắt cá chân của họ. 


Thực tình chúng ta có thê nói rằng ở Ấn, sự sạch sẽ là một cái gì gần như thiêng liêng; nếu ở Ấn, sự 
vệ sinh không phải là qui tắc luân lí duy nhất — như Anatole France nói — thì nó cũng là điều kiện cốt yếu 
của lòng kính tín, mộ đạo. Đã từ biết bao thế kỉ, Manou đã qui định những phép tắc nghiêm khắc về sự 
tám rửa: “Sáng sớm, người Bà La Môn phải tắm, trang sức cho đẹp, chà răng, nhỏ thuốc vào mắt rồi cúng 

°. Các trường học Ấn dạy học sinh trước hết phải lễ độ và giữ gìn thân thể cho sạch sẽ. Người Ấn 
Tuệ tập cấp nào cũng vậy mỗi ngày phải tắm một lần và giặt chiếc áo rất giản dị của họ - áo mà bận 
luôn hai ngày không giặt thì đáng tởm. Huân tước William Huber bảo: “Về phương diện giữ vệ sinh cơ 
thể thì khắp châu Á, có thê là khắp thế giới, không có dân tộc nào sạch sẽ như dân tộc Ấn. Họ nồi tiếng là 
tắm gội nhiều”[36]. 


Một ngàn ba trăm năm trước, Huyền Trang tả cách ăn uông của người Ấn như sau: 


Tự họ họ sạch sẽ, chứ không ai bắt buộc. Trước mỗi bữa ăn họ rửa mặt rửa tay, thức ăn thừa không 
khi nào dọn lại, đồ làm bếp không dùng tới hai lần, đỗ nào bằng gỗ hay đất thì dùng một lần rồi liệng đi, 
còn những đồ bằng vàng, bạc, đồng hay sắt thì chùi cho thật bóng. Ăn xong, họ xỉa răng rồi lau tay lau 
mặt, xong đâu đấy rồi mới tiếp xúc với những người khác. 


Thường thường người Bà La Môn rửa tay và miệng trước và sau mỗi bữa ăn, họ bốc thức ăn đặt trên 
một tàu lá, vì họ cho dùng một cái đĩa, một con dao, một cái nĩa tới hai lần thì không được sạch, sau bữa 
ăn họ súc miệng tới bảy lần. Họ chà răng bằng một thứ vỏ cây, chà xong một lần rồi liệng đi — họ cho 
rằng dùng lông thú để chà răng hoặc dùng hai lần một bàn chà là không sạch sẽ, không lịch sự : loài 
người vân hay tự tạo ra những lí do để khinh lẫn nhau như vậy đây. Người Ấn luôn miệng nhai trầu, làm 
cho răng đóng đen, người Âu thấy vậy cho là dơ, nhưng chính họ, họ lại thích. Họ không hút thuốc lá, 
không được uống rượu, nên nhờ miếng trầu và đôi khi vài điều thuốc phiện, họ cũng được an ủi đôi phân. 


Các sách Ấn viết về phép cư xử trong xã hội, cũng dạy tỉ mỉ về vệ sinh của phụ nữ khi có tháng, cả về 
vệ sinh khi tiểu tiện và đại tiện nữa. Một tu sĩ Bà La Môn mà đi cầu thì phải theo một nghi thức trang 
trọng và rắc rỗi làm sao. VỊ “được sinh hai lần đó” — vì được chấp nhận vào hàng tu sĩ thì cũng như là 
được tái sinh — khi đi cầu, chỉ được dùng tay trái[37] và phải rửa bằng nước, nội một việc người Âu vào 
nhà, họ cũng cho rằng nhà họ bị ô uế TÔI VÌ người Âu đi cầu, chùi bằng giấy chứ không rửa bằng nước. 
Nhưng những người ở ngoài các tập cấp và nhiều người trong tập cấp shudra không kĩ lưỡng như vậy và 
ngôi đại ngay bên đường mà “trút bầu tâm sự”. Trong khu xóm của những hạng dân đó, chẳng nhà nào có 
câu tiêu và họ chỉ cần đào một cái rãnh ở giữa đường đề cho thoát đi, thế là xong. 


Khí hậu nóng như vậy, nên y phục hoá ra thừa, kẻ ăn xin và các ông “thánh” bỏ luôn y phục[38], thật 
bình đăng, không còn chút phân biệt giai câp. Một tập câp ở phương Nam cũng như giáo phái Doukhobor 


97 


ở Gia Nã Đại doạ nếu người ta buộc họ bận quần áo thì họ sẽ đi cư đi chỗ khác. Trước thế kỉ thứ XVIH, ở 
Nam Ấn (cũng như hiện nay ở Ba Lï) có lẽ có tục đàn ông và đàn bà ra đường cũng ở trần tới dây lưng. 
Trẻ em thì y phục chỉ có mây chuỗi hạt trai và mây cái vòng. Đại đa số dân chúng đi chân không, người 
Ấn nào kính tín, mộ đạo thì chịu đi dép nhưng dép làm bằng vải chứ không khi nào chịu dùng dép da. 
Nhiều người đàn ông chỉ quân một cái khăn ở dưới rồn, muốn che thêm thân thẻ thì họ khoát vào ngực 
một tắm vải nào đó mà một đầu vắt lên vai bên trái. Các người Rajpure bận quần, màu và hình thức khác 
nhau, và một chiếc áo dài có dây lưng, cổ quấn phu-la (foulard), đầu chít khăn, chân đi dép hoặc giày. 
Người. Ấn theo tục đội khăn của người Hồi, mỗi tập cấp có một lối quấn đặc biệt, nhưng người nào quấn 
cũng rất kĩ lưỡng, tài tình y như có ảo thuật, có những chiếc khăn số ra dài tới hai mươi mét. Phụ nữ bận 
một chiếc áo lòng thòng - chiếc sari bằng lụa không có bông, hoặc chiếc kaddar bằng len — vắt qua hai 
vai, bó chặt lây ngực rồi thòng xuống chấm gót. Đôi khi họ để lộ một chút đa sạm ở dưới vú. Tóc bôi dầu 
cho khỏi khô cứng vì sức nóng của mặt trời, đàn ông chải tóc thành hai mái ở giữa đầu rồi kéo cả ra phía 
sau tai bên trái, bới lại thành một búi, đàn bà bới dựng một mái tóc lên trên đỉnh đầu rồi để cho nó rủ 
xuống, họ cài bông vào tóc hoặc trùm bằng một chiếc phu-la. Đàn ông thì bảnh trai, đàn bà thì kiều điễm, 
hết thảy đều có phong mạo rất nhã. Một người thường dân Ấn chỉ quân một chiếc khăn choàng mà, nhiều 
khi lại có phong thê hơn một nhà ngoại giao Âu bận lễ phục. Pierre Loti[39] bảo: “Trong các tập cấp cao 
quí nhất của xứ đó, người ta mới thấy những nét của nòi giống Aryen đạt tới mức tuyệt mĩ và thanh nhã 
nhất”. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều đánh nhiều phấn, đàn bà mà không đeo nữ trang thì tự cho là trơ trẽn. 
Họ đeo một cái vòng vào cánh mũi bên trái đê tỏ rằng mình đã có chồng. Nhiều khi trên trán họ vẽ một 
hình màu nào đó đề người ta biết họ theo giáo phái nào. 


Chúng ta chỉ bit bê ngoài như vậy thôi, khó mà đi sâu thêm nữa để đoán được tư cách, tính tình 
người An, vì dân tộc nảo cũng có đủ các đức và các tật, và các nhà nhận xét thường chỉ nhân mạnh vào 
những đức hoặc tật nào đê chứng minh thuyêt về luân lí của họ, hoặc làm cho câu chuyện họ kê thêm vui. 


Tu viện trưởng DuboIs bảo: “Chắc chắn là không có dân tộc nào mà lại hay thể và bội thề như dân tộc 
Ấn”. Westermarek bảo: “Nói láo là tật chung của dân tộc Ấn”. Macaulay bảo: “Người Ấn giảo quyệt, hay 
lừa gạt”. Theo luật Manou và phép cư xử hàng ngày thì nói dối mà có thiện ý thì không có gì đáng trách, 
chẵng hạn nếu nói thực mà có thể làm cho một tu sĩ chết, thì rất nên nói đối. Tuy nhiên, Huyền Trang[40] 
bảo: “Người Ấn không lừa gạt ai cả và giữ lời hứa... Họ không lấy cái gì mà thiệt hại cho người khác và 
họ giữ lời quá cái mức công bằng nữa”. Abu-i-Fazl, tuy không có nhiều thiện cảm với người Ấn, mà tả 
người Ấn ở thế kỉ XVI như sau: “Mộ đạo, hoà nhã, vui vẻ, thích sự công bằng, ưa cảnh tĩnh mịch, buôn 
bán giỏi, trọng sự thực, biết ơn và cực kì trung tín”. Ông Keir Hardie hiền hậu bảo: “Họ nổi tiếng là ngay 
thẳng. Vay mượn toàn là nói miệng, chăng cần giấy tờ gì cả và gần như không bao giờ có chuyện vỡ nợ”. 
Một vị thẩm phán làm việc ở Ấn Độ bảo: “Tôi đã xử mây trăm vụ làm ăn, trong đó chỉ một lời nói dối của 
một bên nào đó cũng có thể làm cho bên kia sạt nghiệp hoặc bị tù đày, bị mất mạng nữa, mà không khi 
nào tôi thấy họ nói dối”. Làm sao dung hoà được những nhận định trái ngược nhau đó? Sự thực có lẽ rất 
giản dị: một số người Ấn ngay thắng, còn một số người khác thì không. 


Cũng vậy, người Ấn vừa rất tàn bạo vừa rất hiền hậu. Người Anh đã cho vô tự điển của họ một từ ngữ 
rất ngắn, từ ngữ 7g, tên một hội kì cục — gần như một tập cầp — đã gây cả ngàn vụ ám sát kinh khủng ở 
thế ki XVIII và XIX mà mục đích chỉ là để tế nữ thần Kali. Vincent Smith viết về những người Thug đó 
như sau và lời của ông, ở thời đại của chúng ta có lẽ vẫn còn đúng: 


Bọn họ không sợ gì cả và gân như được hưởng cái quyền hoàn toàn bất khả xâm phạm... vì luôn luôn 
được kẻ quyên quí che chở. Tình thân đạo đức của dân chúng xuống thấp tới cái mức thấy bọn Thug giết 
người không gớm tay mà họ cứ thản nhiên, chẳng tỏ ý chê bai. Họ cho những sự tàn sát là tự nhiên và 
cho tới khi những bí mật của tổ chức đó bị phanh phui ra... thì không làm sao thu thập được bằng chứng 
về hành động của những người Thug mà ai cũng biẾt. 


98 


Tuy nhiên những tội ác và hành động cưỡng bức, cường bạo tương đối ít; người Ấn bản tính tốt, biết 
tôn trọng cái gì đáng tôn trọng; họ bị sự xâm lăng và sự chuyên chế của ngoại nhân chèn ép trong biết bao 
thế kỉ nên không còn tỉnh thần chiến đấu, mặc dâu họ can đảm phi thường trong cảnh đau khổ. Những tật 
lớn nhất của họ có lẽ là: thờ ơ, biếng nhác; nhưng có lẽ nguyên nhân chỉ tại khí hậu của xứ họ; cũng như 
tật thích thảnh thơi an nhàn (dolce farniente) của các dân tộc La Tỉnh và tật hăm hở làm “áp phe” của 
người Mĩ. Người Ấn đa cảm, tính tình bất thường, óc tưởng tương phong phú; vì vậy họ có khiếu về nghệ 
thuật và thơ hơn là về chính trị và hoạt động. Họ rất có thể bóc lột đồng bào họ một cách tàn nhẫn và 
khéo léo như bọn làm áp phe ở bất kì một xứ nào khác, nhưng họ cũng có thể nhân từ vô hạn, và họ hiếu 
khách không tưởng tượng nôi. Ngay kẻ thù của họ cũng phải phục sự lễ độ của họ và một người Anh tâm 
hồn quảng đại, ở Ấn đã lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, khen giới thượng lưu Ẩn ở Calcutta là “cử chỉ 
ngôn ngữ thanh nhã, trí óc sáng suốt, cởi mở, tinh thần khoáng đạt, tự do, bất khuất về nguyên tắc, tóm lại 
là có những đức của bậc gentleman (chính nhân) trong bất kì một xứ nào”. 


Xét bề ngoài thì cái thiên tài của dân tộc Ấn có vẻ bi thảm, sự thật họ có rất ít cơ hội để vui cười. Đức 
Phật Tổ trong các đàm thoại có nhắc tới nhiều trò chơi, mà một trò giống môn đánh cò[41] một cách lạ 
lùng, nhưng xét chung thì không có trò nào vui vẻ, linh hoạt như các trò phương Tây. Thế kỉ XVI, vua 
Akbar đem vô Ấn Độ trò chơi Polo[42], gốc có lẽ từ Ba Tư, truyền qua Tây Tạng, vô Trung Hoa rồi sang 
Nhật Bản; và ông thích chơi môn øacjis¡ (tức môn “Parchesi”[43 | ngày nay) trên những ô vuông vẽ lên 
sản trong cung Agra, dùng các nữ tì đẹp làm quân cò[44]. 


Đời sống công cộng được thêm màu sắc nhờ các cuộc lễ tôn giáo. Lễ lớn nhất là lễ 2urga Puja đề tỏ 
lòng sùng bái đại nữ thân, Huyền Mẫu Kali. Trong mẫy tuần lễ liền, người Ấn múa hát suốt ngày, rồi tới 
buổi lễ chính, có cuộc rước thần vĩ đại, mỗi gia đình đều bưng một tắm hình thần Kali đem ném xuống 
dòng sông Gange rồi trở về nhà, múa hát, hoan hỉ tưng bừng. Lễ /7oi/ dâng nữ thần Vasanti có tính cách 
một cuộc vui dâm đảng, người ta khiêng ngời ngời ở ngoài đường những hình biểu tượng dương vật, rồi 
người ta nhún nhây, ngo ngây y như trong lúc giao câu vậy. Ở Chota Nagpur, mùa gặt báo hiệu một sự 
phóng đãng luông tuồng trong toàn dân: “Đàn ông chẳng còn giữ ý gì hết; đàn bà chẳng còn mắc cỡ gì cả 
và thiếu nữ thì tha hồ tự do”. Bọn Parganait — một tập cấp nông dân miền đồi Rajmahal — mỗi năm có một 
cái tết đồng áng, một dịp cho những trai chưa vợ, gái chưa chồng tha hồ thân mật với nhau. Chắc chăn đó 
là di tích những nghi thức phương thuật thời cô đề cầu cho mùa màng tươi tốt, gia đình đông con. Hôn lễ 
là đại sự trong đời sống người Ấn, và có tính cách nghiêm trang hơn; nhiều gia đình sạt nghiệp vì tiêu pha 
quá mức khi gả con hoặc cưới dâu. 


Cuộc lễ cuối cùng trong đời người là lễ hoả táng. Thời Phật Tổ, tục thịnh hành nhất là phơi thây người 
chết chỗ nào đó cho kên kên rỉa, như Zoroatre[45] khuyên, nhưng những gia đình giàu có sang trọng dùng 
cách hoả táng, tro tàn đặt vào trong một /ope hay síupa (tháp nhỏ) để kĩ niệm. Rồi sau tục hoả thiêu đó 
được phô biến và đêm nảo cũng có vài đám chất củi làm giàn hoả. Thời Huyền Trang, thỉnh thoảng thấy 
những ông lão muốn đón trước thần Chết, bảo con cháu chở mình ra giữa dòng sông Gange rồi tự ý gieo 
mình xuống dòng nước giải thoát đó. Trong vài điều kiện, hoàn cảnh nào đó, sự tự tử được phương Đông 
hoan nghênh hơn phương Tây; luật pháp của vua Akbar cho phép các ông già và các người bị những bệnh 
nan y, hoặc những người muôn tự hiến sinh mạng của mình cho Thân linh, được tự tử. Hàng ngàn người 
Ấn vui vẻ tự tử bằng cách nhịn ăn, hoặc vùi mình trong tuyết, hoặc trát phân trâu bò cái đầy người rôi tự 
châm lửa đốt, hoặc tự làm mồi cho cá sấu ở cửa sông Gange. Các tu sĩ Bà La Môn có một cách hara-kiri 
[tự mồ bụng như người Nhật] để rửa một cái nhục hoặc tỏ ý phản kháng một sự bất công. Một ông vua 
Rajpute đánh một thứ thuế vào các tu sĩ Bà La Môn mà họ cho là bắt công, và vải tu sĩ Bà La Môn trong 
số giàu có nhất, tự tử trước mặt nhà vua, cho như vậy là cách nguyền rủa ghê gớm nhất và công hiệu nhất 
— nhà vua phải chịu trách nhiệm về cái chết của một tu sĩ. Các sách Bà La Môn buộc người nào muốn tự 
tử phải nhịn ăn trong ba ngày; nếu tự tử mà lại nhát gan, ham sống nữa thì phải chịu những trừng phạt gay 
gắt nhất. Đời người là một hí viện chỉ có mỗi một cửa vô mà biết bao nhiêu cửa ra. 


99 


[L] Bản tiếng Anh chép là: 875 by marauding tigers. Tạm dịch: 875 người bị cọp vồ. (Goldfish). 


[2] Vì hạng tiện dân không theo Ấn giáo, Phật giáo... không cữ thịt, hễ có tiền thì có thể ăn thịt được. 
(ND). 


[3] Trừ tiêu vương quốc Vijayanagar mà dân chúng ăn thịt gà, rắn mối (thằn lăn), chuột, mèo, nhưng 
không ăn thịt bò. 


[4] Chúng ta không biết loài “kiến” đó ra sao, nhưng có lẽ là loài thú ăn kiến thì phải hơn là loài kiến. 
[Con “kiên đào vàng” đó, tiếng Anh là gold-digging ant, là một loài marmot. Loài này đào hang làm nhà, 
giống như một loài kiến ở Hi Lạp - sử gia Hérodote là người Hi Lạp nên ông so sánh như vậy — đưa đất 
cát có lần vàng từ dưới sâu lên mặt đất. Gần đây, một số nhà thám hiểm cho rằng họ tìm thấy trong một 
miền khó tiếp cận nhất ở Himalaya, dọc theo phía trên bờ sông Indus, người dân bản địa thu nhặt bụi 
vàng từ việc đào hang của những con marmot. (Theo 

http:/www.nytimes.com/1996/1 1/25/world/himalayas-offer-clue-to-legend-of-gold-digøing-ants.html và 
vài trang khác. (Goldfish)|. 


[5] Bản tiếng Anh chép là: and their word quttan gave us our word cotton. Tạm dịch: và tiếng quttan của 
họ cho chúng ta tiêng cotton. (Goldfish). 


[ó]Bản tiếng Anh chép là: the markets of Dravidian India. Tạm dịch: thị trường của thổ dân Dravidien ở 
Nam Án. (Goldfish). 


7] Bản tiếng Anh chép là: $5,000,000. (Về sau, tôi sẽ không chép số tiền trong bản tiếng Anh nữa. Người 
đọc chỉ cân nhớ là 25 quan Pháp băng I1 đô la Mĩ là được). (Goldfish). 


[8] Lực sĩ đấu với mãnh hồ. (ND). 

[9] Công ty Đông Ấn (East India Company) của Anh, thành lập năm 1600. (Goldfish). 

LI0]Nghĩa là thời nay, ở châu Âu, không có thuế từ miền này qua miền khác trong mỗi quốc gia, nhưng 
còn thuế từ nước này qua nước khác. Ta nên nhớ tác giả muôn so sánh Ấn Độ với cả châu Âu, chứ không 
phải một nước châu Âu. (ND). 

[L1] Bản tiếng Anh chép là America, tức châu Mĩ. (Goldfish). 


[12] Ví dụ mỗi phòng cao bốn mét thì bề mặt của sàn là 1.000 mét vuông, chẳng hạn rộng 10 mét, dài 100 
mét! (ND). 


LI3] Một người Anh, làm quan cai trị ở Ấn (ND). 
[14] Vụ vua Hồi Delhi Ghiyasu-d-Din (1501) bị con trai là Nasiru-d-Din đầu độc cho ta biết quan niệm 


của người Hồi về sự nói ngôi. Chính Jehangir, tên bất hiểu không từ một cách nào đề truất phế cha là 
Akbar, đã chép lại vụ đầu độc Ghiyasu-d-Din như sau: 


100 


“Rồi tôi lại nói có lăng tâm của vua Khalji. Tại đó cũng có lăng của Nasiru-d-Din, kẻ lưu xú thiên cô. Ai 
cũng biết rằng con người khốn nạn đó đã giết cha đề lên ngôi. Hai lần hắn đầu độc cha và ông già nhờ đeo 
ở cánh tay mặt một lá bùa trị độc mà thoát chết được. Lần thứ ba hắn đồ thuốc độc vào một ly kem nước, 
tự tay đưa cho cha uống... Ông lão thừa biết rằng con tìm mọi cách đề giết mình, bèn cởi lá bùa ở cánh 
tay ra, liệng đ, rồi kính cần quay lại ngai thờ đẳng Sáng tạo ra vạn vật, cầu nguyện như sau: “Ôi, thua 
Chúa, con đã thọ tám chục tuổi TỒi, đã sống một đời thịnh vượng sung sướng hơn mọi ông vua khác TỒI. 
Vì con đã tới lúc tận số, con xin Chúa tha thứ cho hành động của Nasiru-d-din, cứ coi như con chết đây là 
do số kiếp đã mãn, mà đừng trừng trị nó” . Cầu nguyện xong, ông lão uống một hơi hết li kem nước mà 
con ông chìa cho ông, rôi ông tắt nghỉ. Nhà đạo đức Jehangir chép thêm: “Khi tôi tới lăng của hắn (tức 
Nasiru) tôi quất mấy cái lên mộ hắn”. 


[một cuộc bầu cử ở Mĩ: bản tiếng Anh chép là: modern election. Tạm dịch: một cuộc bầu cử thời hiện đại. 
Riêng trong chú thích này, tôi theo bản tiêng Anh, sửa vài chữ và việt thêm: “(1501)” trong đoạn: Vụ vua 
Hồi Delhi Ghiyasu-d-Din (1501) bị... (Goldfish)|. 


[15] Ông ám chỉ bọn bán nước. (ND). 


[16] Linh mục Dubois mặc dầu không có thiện cảm với Ấn Độ, nhưng xét chung thì lời ghi chép, nhận 
xét của ông đáng cho ta tin. Khi tả phép thử tôi đó, ông viết: “Còn nhiều cách thử tội khác nữa. Chăng 
hạn người ta quây phân bò vào cái thùng dầu sôi, người bị tội buộc phải nhúng tay vào đó tới khuỷ tay. 
Cách thử bằng rắn: người ta nhốt một con rắn độc vào loại cực độc vào một cái giỏ, rồi liệng vào giỏ một 
đồng tiền hoặc một chiếc nhẫn, người bị buộc tội, mắt bịt kín, phải thò tay vào lây đồng tiền hoặc chiếc 
nhẫn. Nếu không bị bỏng trong cách thứ nhất, không bị rắn căn trong cách thứ nhì, thì người đó được coi 
là vô tội”. 


[L7] Tục của bộ lạc Draviden thì khác: di sản thuộc về con của người mẹ. [Bản tiếng Anh chép: 
inheritance followed the female line. Tạm dịch: thừa kế theo dòng nữ. Tức đi sản thuộc về con gái. 
(Goldfish)]. 


[I8]Hinh như có một vài nhóm Bà La Môn được hưởng ít đặc quyên về tính dục nữa. Chăng hạn các Bà 
La Môn Nambudri được quyền “phá tân”, [Jus primea noctis: lệ này có lẽ từ thờ Cộng sản nguyên thuỷ, 
con gái trước khi có chồng, phải hiến thân cho một người trong bộ lạc, người đầu tiên mà họ gặp] các cô 
dâu trẻ trong miền; các tu sĩ Pushtimargiya ở Bombay, còn giữ đặc quyên đó tới thời đại gần đây. Theo 
lời linh mục Dubois, các tu sĩ đền Tirupati (ở Đông Nam Ấn), bảo người đàn bà nào hiếm con, vô ngủ 
một đêm trong đền thì họ trị bệnh cho được liền. 


[19] Các tu sĩ hồi xưa không phải hết thảy là Bà La Môn mà nhiều người Bà La Môn ngày nay không 
lãnh một chức vị nào trong giáo hội cả. Có nơi, một sô Bà La Môn chỉ làm nghê đâu bêp. 


[20]Nguồn gốc ở từ ngữ Tamil: paraiyan, trỏ một người ở tập cấp thấp hèn. 
[21] Người Ấn hốt phân bò, phơi khô thành từng bánh đề đốt. (ND). 


[22] Tôi tạm thêm mấy chữ: Bà La Môn: sáu mươi bốn lần. Một. Bản tiếng Anh: a Brahman, sixty- 
fourfold. The Brahman was never to 1nJure any living thing. (Goldfish). 


[23] Tôi tạm thêm mắy chữ “là tương đương”. Bản tiếng Anh chép là: Brahmans recognized the Rajput 
warrIors as the later equivalent ofthe old fighting caste. (Goldfish). 


[24] Coi chế độ tập cấp hiện nay trong chương IX, tiết IV ở sau. 


101 


[25] Có lẽ chuyên hành bị in sai mà thành chuyên hoành. Bản tiếng Anh chép là: tyranny, nghĩa là chuyên 
chê, bạo ngược... (Goldfish). 


[26] Người Ấn chính cống, theo đạo Ấn, đạo Phật..., chứ không theo đạo Hồi. (ND). 
[27] Tác giả viết trong thế chiến vừa rồi. (ND). 


[28] Ngày nay đã khác rồi, chính quyền Ấn Độ đã khuyến khích sự hạn chế sinh dục và nhiều người đã 
theo. (ND). 


[29]Nên ghi thêm: thánh Gandhi không cho rằng sự phát dục là do trời sanh. Ông bảo: “Tôi mạt sát và tôi 
oán ghét thói cho cưới khi trai gái còn con nít. Tôi ghê tởm khi thấy một em bé đã thành quả phụ. Người 
ta bảo tại khí hậu Ân Độ mà người Ấn sớm phát dục, tôi cho không có điều tin nhảm nào bậy bạ bằng 
điều đó. Trẻ Ấn sớn phát dục là tại không khí tinh thần và luân lí trong đời sông gia đình”. 


[30] Một giống người ở Nam Ấn, miền Madras và trên đảo Tích Lan. (ND). 


[51] Theo Aritobule thì Strabon (khoảng 20 sau Công nguyên) bảo ở Taxila một tục mới kì cục đương lưu 
hành: người nào nghèo quá, không hi vọng gì gả con được thì dắt con gái tới chợ, đánh trống thôi kèn 
(thứ trống và kèn dùng khi ra trận), để đám đông bu lại; người đàn ông nào muốn mua thì họ coi kĩ phía 
trước và phía sau của người con gái; người đàn ông bằng lòng rồi, mà người con gái cũng không từ chối, 
thì hai bên kết hôn liền. 


[32]Theo Tod thì các vua chúa Rajpute có thói mỗi ngày trong tuần thay đổi một bà phi, có như vậy mới 
đúng phép. 


[23] Bản tiếng Anh chép là: Europe and America, nghĩa là châu Âu và châu Mĩ. (Goldfish). 

{34l Đúng hơn là satI, có nghĩa là “nghĩa phụ”. 

[35] Khi nghiên cứu các tục lệ ngoại quốc thì không nên phê phán theo luân lí của mình. Tod bảo: “Kẻ 

quan sát nông nồi, nhận định phong tục của các dân tộc khác theo lôi sông của mình, làm bộ từ thiện nhân 

ái lắm, than thở cho thân phận phụ nữ Ấn Độ, nhưng họ biệt đâu răng chính phụ nữ Án Độ không hê thây 
khổ”. Ở thời đại chúng ta những tục đó đã thay đổi nhiều rồi: coi chương IX ở sau. 

[36]Một danh nhân Ấn, Laijpat Rai, đã nhắc nhở châu Âu: “Người Âu mới gần đây mới có được ý niệm 

vê vệ sinh,mới hiểu sự ích lợi cái bàn chải và sự tắm mỗi ngày mà người Ấn đã biết cả hai cái đó từ lâu 

rồi. Mới hai chục năm trước, nhà cửa ở Londres không có bôn tắm, và cho bàn chải chà răng là một xa xí 

phâm”. 

[27] Vì tay phải (tay mặt) dùng để bóc thức ăn. (Goldfish). 

[38]Một số nhà tu hành khổ hạnh đi tồng ngồng ngoài đường. (ND). 

[39] Trong cuốn LInde sous les Anglais. 


[40]Tất cả những câu của Huyền Trang đều rút trong bộ On Yuan Chuang”s Travels in India của T. 
Watters, gồm hai cuốn. 


102 


[41] Môn đánh cờ đã có từ lâu lắm, tới nỗi một nửa dân tộc thờ Thượng cô tranh nhau cái vinh dự đã phát 
minh trò chơi đó. Đa số các nhà khảo cô nghĩ rằng chính Án Độ có công đầu; dù sau thì chính ở Ấn Độ 
chúng ta đã thấy những dấu hiệu đầu tiên chắc chắn về môn đó (khoảng 750 sau Công nguyên). Từ ngữ 
échec (của Pháp), chess (của Anh) do từ ngữ Ba Tư Shah, có nghĩa là vua; và từ ngữ échec et mat do 
tiếng Ba Tư Shad-mat, nghĩa là “vua đã chết”. (Chúng tôi bỏ một đoạn bảy hàng tác giả nói về nguồn gốc 
vài tiếng Ba Tư và Ân Độ nữa. N.H.L). 


Có một huyền thoại rất thú vị của Ân Độ về sự phát minh ra môn cờ. Sử chép đầu thế kỉ thứ V sau Công 
nguyên, một ông vua Ấn không thèm nghe lời khuyên của các tu sĩ Bà La Môn và các Kshatriya vôn 
ngưỡng mộ ông, làm cho họ phật ý, ông ta quên răng muốn cho ngai vàng được vững thì phải được thần 
dân quí mến. Một tu sĩ Bà La Môn tên là Sissa muốn mở mắt cho ô ông vua trẻ người non dạ đó, tưởng 
tượng ra một trò chơi trong đó quân cờ quan trọng nhất là “vua”, mặc dầu ở địa vị cao nhất đây (như 
trong các trận mạc ở phương Đông), nhưng nêu trơ trọi không có tướng sĩ thì chăng có quyên hành, sức 
mạnh gì cả. Do đó mà có môn cờ. Nhà vua thích môn cờ đó lắm, bảo Sissa muốn được thưởng gì ông 
cũng sẽ cho. Sissa chỉ khiêm tốn xin một ít gạo thôi: đặt một hạt gạo vào ô thứ nhất trên bàn cờ, hai hột 
vào ô thứ nhì, bốn hột vào ô thứ ba, cứ như vậy, mỗi khi qua ô sau thì số gạo tăng lên gấp đôi. Nhà vua 
ưng thuận liền, nhưng rồi dâm hoảng răng không ngờ đã hứa tặng tu sĩ đó sô gạo giá trị bằng cả vương 
quôc của mình. Sissa lại nhân cơ hội đó giảng cho nhà vua hiểu rằng nêu không để ý tới lời khuyên của 
các có vấn thì có thê tai hại lắm. [Xin nói thêm là mây chữ môn đánh cờ, bản tiếng Anh chép là chess, 
tiếng này nay được dịch là cờ vua; échec et mat (tiếng Pháp), bản tiếng Anh chép là checkmate, nghĩa là 
chiếu tướng. Ngoài ra, theo bản tiếng Anh, ở Ấn Độ, trò chơi cờ vua đó được gọi là chaturanga. 
(Goldfish)]. 


[42] Do tiếng Tây Tạng pulu, thô ngữ Balti gọi là polo, có nghĩa là quả bóng; tiếng La Tỉnh là pila. 
[43] Parchesi: ta gọi là cờ cá ngựa. (Goldfish). 
[44] Chắc giống môn “cờ người” của mình. (ND). 


[45] Người cải cách tôn giáo cũ của Ba Tư, sanh khoảng 660 trước Công nguyên. (ND). 


CHƯƠNG V 
THIÊN ĐƯỜNG CỦA THẢN LINH 


Không có một xứ nào mà tôn giáo có thế lực và đóng một vai trò quan trọng bằng ở Ấn Độ. Người Ấn 
sở đĩ dễ chấp nhận sự thống trị của ngoại nhân một phần vì họ không cần biết những kẻ thống trị họ thuộc 
giống người nào; họ cho tôn giáo mới là cốt yếu, chứ không phải chính trị; linh hồn mới là chính, chứ 
không phải thể xác; các kiếp sau mới là vô tận chứ kiếp này chỉ là phù du! Khi vua Akbar đã thành một vị 
thánh và gần như theo Ấn giáo, thì mọi người đều thấy sức mạnh phi thường của tôn giáo, cả những 


103 


người phản đối nó nhất. Ngày nay, chính là một vị thánh[I ] chứ không phải một chính khách, một nhà 
cầm quyền, đã thống nhất được Ấn Độ, mà sự thống nhất đó là lần đầu tiên trong lịch sử họ. 


I. THỜI ĐẠI CUÓI CÙNG CỦA ĐẠO PHẬT 


Thời cực thịnh của đạo Phật — Tiểu thăng và đại thăng — Mahayana — Đạo Phật, đạo khắc kỉ và đạo 
Ki Tô — Đạo Phật suy vi — Đạo Phật truyền qua: Tích Lan, Miễn Điện, Turkistan, Tây Tạng, Cao Miên, 
Trung Hoa và Nhật Bản. 


Vua _Acoka mắt được khoảng hai trăm năm thì đạo Phật đạt tới mức độ cực thịnh ở Ấn Độ. Thời gian 
phát triển của đạo đó, từ triều đại Acoka tới triều đại Harsha, cũng chính là hoàng kim thời đại của tôn 
giáo về nhiều phương diện. Nhưng Phật giáo thời thịnh đó không còn là đạo của Phật Tổ nữa, mà có thể 
nói là đạo của Subhadda[2], người đệ tử đã phản kháng lại Ngài khi hay tin Ngài tịch, bảo với mười chín 
tăng sĩ: “Khóc bấy nhiêu đủ rôi, rên rỉ bây nhiêu đủ rôi! Bây giờ chúng ta thoát li được đại Samana (Sa 
Môn) rồi. Từ nay khỏi phải nghe hoài: “Điều này nên làm, điều nọ không nên”. Từ nay chính mình tha hồ 
muốn làm gì thì làm, và khỏi bị bắt buộc làm điều mình không muốn làm nữa”. 


Họ lợi dụng ngay sự tự do đó và tự tách ra thành hai giáo phái. Hai thế kỉ sau Phật Tô tịch, di sản tỉnh 
thần của Ngài chia thành mười tám giáo phái. Những Phật tử ở Nam Ấn và Tích Lan còn giữ đúng trong 
một thời gian giáo lí giản dị và thuần khiết của Ngài, mà người ta gọi là Hinayana (Tiểu thặng hay Tiểu 
thừa): họ thờ Phật Tổ không phải như một vị thần mà như một vị truyền đạo vĩ đại, và Thánh kinh của họ 
là những bản bằng tiếng Pali chép giáo lý nguyên thuỷ. Trái lại, tại khắp Bắc Ấn, Tây Tạng, Mông Cổ, 
Trung Hoa và Nhật Bản người ta theo giáo lí Mahayama (Đại thặng hay Đại thừa) mà Hội nghị tôn giáo 
Kanishka đã xác định rồi truyền bá; những nhà thần học này tuyên bố rằng Phật Tổ là Đắng Thần Linh, 
chung quanh Ngài có vô sô Bồ Tát, La Hán; họ theo phép tu khổ hạnh yoga của Patanjali và in một bản 
kinh mới bằng tiếng sanscrit; kinh này mặc dầu chứa đầy những tế vi siêu hình và thần học, tạo ra một tôn 
giáo được bình dân (ở Ấn) theo nhiều hơn là đạo nghiêm khắc, bi quan của Thích Ca Mâu Ni. 


Đại thặng là một thứ Phật giáo pha nhạt vì có thêm nhiều vị thần, nhiều tập quán, lễ nghi, huyền thoại 
Bà La Môn hợp với người Tartare ở Kushan, người Mông Cổ ở Tây Tạng, mà vua Kanishka thống trị. 
Người ta tưởng tượng một cõi trời trên đó có nhiều vị Phật, mà Phật Amida (A-Di- Đài), Đắng Cứu Thé, 
được dân chúng thờ phụng nhiều nhất: phải có một Thiên đường và một Địa ngục đề khuyến thiện trừng 
ác chứ, thế là nhà vua có cách dùng quân lính vào một việc khác nữa. Trong thần thuyết mới đó, các vị 
thánh tối cao là các 8odhisafa (Bồ Tát), tức những đẳng đáng được lên cõi Niết Bàn rồi (nghĩa là thoát 
vòng luân hồi rồi), nhưng tự nguyện đầu thai trong nhiều kiếp nữa để giúp những những kẻ ở trên trần tìm 
được chính đạo[3]. Cũng như trong các giáo phái Ki Tô ở miền Địa Trung Hải, các vị Bồ Tát đó được dân 
chúng thờ phụng tới nỗi át hắn Phật Tổ trong sự lễ bái cũng như trong nghệ thuật. Rồi người ta cũng thờ 
Phật tích, Phật cốt, cũng dùng nước dương, đốt nhang, đèn, lần tràng hạt, dùng mọi thứ trang sức thuộc về 
giáo hội, cũng dùng một tử ngữ[4| trong các kinh kệ, rồi tăng ni phải xuống tóc, phải ở độc thân, phải 
trường trai, phải tụng kinh sám hối, cũng phong thánh những người tử vì đạo, cũng tạo ra tĩnh-tội-giới, 
cũng tụng kinh siêu độ cho người chết, tóm lại là Phật giáo Đại Thặng có đủ những hình thức lễ nghi của 
Ki Tô giáo thời Trung cổ, và hình như nhiều hình thức lễ nghi của Ki Tô đã mượn của Phật giáo[5]. 
Thành thử Đại Thặng đối với Tiểu Thặng tức Phật giáo nguyên thuỷ cũng tựa như Công giáo đối với đạo 
Khắc Kỉ và Ki Tô giáo nguyên thuỷ. Phật Tổ, cũng như Luther sau này, đã tưởng lầm răng nghi thức — 
một thứ bi kịch tôn giáo — có thê thay bằng những lời thuyết pháp và dạy luân lí; vì vậy mà một thứ Phật 
giáo nhiều thần thoại, phép màu, lễ bái, có vô số các vị thần thánh làm trung gian giữa tín đồ và Đắng Tối 
Cao, đã thăng Phật giáo nguyên thuỷ, cũng như Công giáo đa sắc thái, chú trọng tới bề ngoài đã thắng Ki 
Tô giáo giản dị, nghiêm khắc thời nguyên thuỷ và thắng đạo Tin Lành thời cận đại. 


104 


Chính vì dân chúng thích đa thần giáo, thích phép màu và huyền thoại mà làm cho Phật giáo nguyên 
thuỷ suy tàn, rốt cuộc chính Đại Thặng cũng bị linh lạc ngay trên đất Ấn Độ nữa. Vì nói theo cái giọng 
các sử gia làm khôn hơn cô nhân[6] — Phật giáo mượn của Ấn giáo các huyền thoại và các lời thần, lần 
lần lấp được cái hồ giữa hai tôn giáo thời nguyên thuỷ và người ta có thê biết trước được rằng tôn giáo 
nào đâm rễ sâu trong dân chúng nhất, hợp với nguyện vọng của quần chúng nhất, sau cùng, có những 
nguồn lợi kinh tế lớn nhất, được chính quyền ủng hộ nhất, sẽ nuốt được tôn giáo kia. Tức thì cái lòng tin 
dị đoan nó chính là da thịt, khí huyết của loài người, từ tôn giáo cũ truyền qua tôn giáo mới, tới nỗi những 
lễ nghi về sự thờ phụng đương vật của các giáo phái Shakti cũng thấy xuất hiện trong đạo Phật nữa. Các 
tu sĩ Bà La Môn vốn kiên nhẫn vô cùng, lần lần phục hồi được uy tín và lại được nhà vua bảo hộ, và rốt 
cuộc, triết g1a trẻ tuổi Shankara, lại làm cho các kinh Ƒeđaz thành căn bản của tư tưởng Ấn Độ và từ đó 
Phật giáo mất địa vị lãnh đạo tỉnh thần ở Ấn. 


Tuy nhiên đòn tối hậu không phải tự đạo Bà La Môn mà tự ngoại nhân tung ra và có thê nói là chính 
Phật giáo đã tự gây hoạ cho mình. Uy tín của Sangha (Tăng Già) đã thu hút vua Acoka và dòng dõi quí 
phái nhất của giới Magadha (tức những người mà mẹ thuộc tập câp kshatriya, cha thuộc tập câp VHIYĐ), 
mà tạo thành một tăng lữ độc thân yêu hoà bình; ngay thời Phật Tổ đã có vài nhà ái quốc than răng “tăng 
sĩ Gautama khuyến khích người ta đừng sinh con đẻ cái nữa, như vậy các gia đình sẽ tuyệt tự mất”. Sự 
phát triển của Phật giáo và chế độ tăng viện ở đầu kỉ nguyên một mặt, sự chia rễ về chính trị mặt khác, cả 
hai đều làm cho sức chống cự của Ấn suy đi và Ấn dễ bị ngoại nhân xâm lăng. Khi người Ả Rập vô cõi, 
nóng nảy muốn truyền bá một nhất thần giáo giản dị, khắc khổ, trông thấy các nhà sư biếng nhác, ham 
tiền, sông nhờ lòng mê tín của các tín đồ ngu xuẩn thì họ chăng những khinh bỉ ra mặt mà còn thấy gai 
mắt, cho phá hết các chùa chiên, giết hàng ngàn nhà sư, mà dân chúng ngại không còn ai muốn đầu Phật 
nữa. Những kẻ sống sót bị đạo Bà La Môn thu hút trở lại, thế là tôn giáo chính thống thời xưa tiếp nhận 
các người theo “tà giáo” đã biết hối hận, và “đạo Bà La Môn thân thiện bóp chết Phật giáo”. Đạo Bà La 
Môn bao giờ cũng khoan dung: lịch sử các cuộc thịnh suy, lên xuống của đạo Phật và cả trăm giáo phái 
khác đầy những chuyện tranh biện, gây lộn, nhưng tuyệt nhiên không có một vụ tàn sát nào cả. Trái lại, 
đạo Bà La Môn còn nhận Phật Tổ là một vị thần — hoá thân của thần Vichnou — thành thử có vẻ khuyến 
khích người con hoang [Phật tử] trở về mái nhà cũ [đạo Bà La Môn]; không những vậy còn chấp nhận 
thuyết của Phật cho rằng mọi sinh vật đều thiêng liêng, do đó câm sự giết súc vật đề tế thần; thế là sau 
năm trăm năm suy lần, đạo Phật biến mất ở Ấn Độ một cách êm ái, ôn hoà{[ 7]. 


Nhưng đạo Phật đã lan tràn tới khắp các xứ khác ở Á châu. Giáo lí, nghệ thuật, văn học của nó truyền 
qua đảo Tích Lan, bán đảo Mã Lai ở phía Nam, qua Tây Tạng, Turkestan ở phía Bắc, qua Miến Điện, 
Thái Lan[S], Cao Miên, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản ở phía Đông, và nhờ đạo đó mà đem văn minh 
vô các xứ đó — trừ Viễn Đông đã có một nền văn minh rồi — cũng như ở thời Trung cô, nhờ các tu sĩ La 
Mã và Byzantine mà văn minh vô được Tây Âu và Nga. Có thể nói tại các xứ đó, văn minh đạt được cực 
điểm chính là nhờ đạo Phật. Từ thời Acoka cho tới thế kỉ thứ IX, lúc mà đạo Phật bắt đầu suy vi, thành 
phố Anuradhapura ở Tích Lan là một trong những thành phố lớn nhất ở phương Đông, tại đó từ hai ngàn 
năm nay người ta vẫn thờ cây bồ đề và ngôi đền ở trên cao nguyên Kandy[9] là một thánh địa của 150 
triệu người theo đạo Phật ở châu Á[10]. Có lẽ chỉ ở Miến Điện là các nhà sư thường gần giữ được lí 
tưởng của Phật Tổ, mà đạo Phật còn được thuần tuý hơn cả; nhờ các nhà sư đó mà 13 triệu dân Miến có 
một mức sống tương đối cao hơn mức sống ở An. Sven Hedin, Aurel Stein và Pelliot đã tìm được ở 
Turkestan mấy trăm bản viết tay thời cô về đạo Phật và nhiều di tích khác của một nền văn hóa đã thịnh ở 
xứ đó từ thời đại Kanishka tới thế kỉ XIII. Thế kỉ thứ VII, một chiến sĩ yêu văn minh, Srong-tsan Gampo, 
lập một chính quyền vững vàng ở Tây Tạng, chiếm xứ Népal, và dựng ở Lhassa một kinh đô, chẳng bao 
lâu rất thịnh vượng vì là một trung tâm tích trữ các hàng hoá từ Ấn qua Trung Hoa và từ Trung Hoa qua 
Ấn. Sau khi mời các nhà sư tới Tây Tạng, sau khi truyền bá giáo dục và đạo Phật trong dân chúng, ông 
tạm rời ngôi báu trong bốn năm để tập đọc tập viết và mở đầu cho thời đại hoàng kim ở Tây Tạng. Ông 
cho xây cất mấy ngàn ngôi chùa Phật trên các núi và cao nguyên, và cho in một bộ kinh, luận gôm ba 
trăm ba mươi ba cuốn, bảo tồn được cho các học giả ngày nay biết bao tác phẩm quí giá mà nguyên bản ở 


105 


Ấn Độ đã mất từ lâu. Chính ở Tây Tạng cách biệt với thế giới bên ngoài mà Phật giáo có vô số dị đoan, 
một chế độ tăng viện và một chủ nghĩa giáo tôn (cléricalisme) mà khắp thế giới, ngoài châu Âu thời đầu 
Trung cổ, không nơi nào sánh kịp. Còn vị Dalai-Lama (Đạt-Lai Đạt-Ma, tức Hoạt Phật ở Tây Tạng) Ngài 
ở trong tịnh thất của đại tu viện Po-ta-la, ở trên chỗ cao nhất của kinh đô Lhassa; ngày nay dân Tây Tạng 
còn coi Ngài là hiện thân của Đức Bồ Tát Avalokiteshvara[  IỊ. Ở Cao Miên, đạo Phật và đạo Ấn dung 
hoà với nhau đã gây một tỉnh thần tôn giáo làm nấy nở một giai đoạn đẹp đề nhất của nghệ thuật Đông 
phương[ l2]. Cũng như Ki Tô giáo, đạo Phật ra khỏi xứ rồi mới phát triển rực rỡ nhất. Ta nên nói thêm 
rằng đạo đó thắng lợi như vậy mà không hề làm đồ một giọt máu. 


HH. CÁC THÂN LINH MỚI 


Ấn giáo — Brama, Vichnou, Shiva — Krishna Kali — Các thân thủ vật — Thân Bò cái — Phiếm thân giáo 
và nhát thân giáo. 


Từ nay Ấn giáo thay thế Phật giáo, sự thực nó không phải là một tôn giáo, có thể nói thêm rằng: nó 
không phải chỉ là một tôn giáo; nó là một mớ lộn xộn gồm đủ các tín ngưỡng, các nghi thức cúng vái mà 
tín đồ và các người chủ tế chỉ có bốn điểm này chung với nhau: họ đều công nhận chế độ tập cấp mà tập 
cấp cao nhất là tập cấp Bà La Môn; họ cùng thờ Bò cái; cùng tin luật Karzma và thuyết luân hồi; sau cùng 
họ đã thay các thần cũ trong các kinh ⁄eđa bằng những thần mới. Một phần những tín ngưỡng đó đã có từ 
trước thời Veda, và đã tồn tại được; một phần khác gồm những nghi thức và thần linh, huyền thoại, đỊị 
đoan cũng do các tu sĩ Bà La Môn gom góp nhưng không có trong các Thánh kinh và hầu hết là trái 
ngược với tinh thần trong các kinh Veda; tất cả cái mớ hồ lốn đó được tỉnh thần tôn giáo Ấn Độ nhào lộn 
lại chính trong thời đại mà uy tín của Phật giáo suy nhược. Các thần của Ấn giáo có đặc điểm này là có 
quyền uy rất lớn, có khả năng tri và hành phi thường, vì dáng vóc, cơ thể mạnh quá, “tràn” ra, mọc thêm 
Ta. Chăng hạn thần Brahma thời đại này có tới bốn mặt, thần Kartikeya có sáu mặt, thần Shiva có ba mắt, 
thần Indra có ngàn mắt và hầu hết các vị thần đó đều có bốn cánh tay. Thần Brahma là chúa tế của các vị 
thần đó nhưng ngài ngự trị một cách lơ là, hơi khuất mặt, tránh sự thờ phục của dân chúng, cũng tựa thái 
độ của các ông vua lập hiến ở châu Âu hiện nay. Thần Vichnou và thần Shiva hợp với ngài thành một bộ 
ba — chứ không phải là tam vị nhất thể. Vichnou là một vị thần nhân ái, một ông thiện, luôn sẵn sàng 
giáng trần để cứu nhân độ thế. Krishna thường là hoá thân của ông, sinh trong khám, làm những Việc 
oanh liệt phi thường không thua các nhân vật tiêu thuyết để cứu người điếc, người mù, an ủi người củi, 
bênh vực kẻ nghèo và cải tử hoàn sinh những người chết. Ông có một đệ tử thân tín, Arjuna, và gặp mặt 
Arjuna, ông luôn luôn biến hình đôi dạng. Có người bảo ông bị tên mà chết, có người lại bảo ông bị đóng 
đinh lên thân cây. Chết rồi, ông xuống địa ngục rôi lên thiên đường, rồi tới ngày tận thế ông sẽ trở xuông 
đề xử kẻ sống và người chết. 


Người Ấn cho rằng đời sống cũng như vũ trụ, qua ba giai đoạn liên tiếp: sinh, trưởng rồi diệt. Vì vậy có 
ba thứ thần: thần Brahma, đức Sáng tạo; thần Vichnou, đức Bảo tồn; và thần Shiva, đức Huỷ diệt: đó là 
Tri-murti[13], tức “ba hình thức” mà tất cả các người Ấn, trừ những tín đồ Jaïn [và Hồi giáo, dĩ nhiên] 
đều theo[ 14]. 


Có hai phái: phái tôn thần Vichnou và phái tôn thần Shiva. Hai phái đó hoà thuận với nhau và đôi khi 
cúng tế chung trong một ngôi đền; còn các Bà La Môn luôn luôn thận trọng, được đa số dân chúng theo, 
thờ cả hai vị thần đó ngang nhau, không thiên vị nào. Mỗi buổi sáng, tín đồ phái tôn Vichnou vẽ lên trán 
bằng thô hoàng (ocre)[L5] dấu hiệu của Vichnou; còn tín đồ phái tôn Shiva thì bôi lên lông mày một vạch 
ngang bằng than phân bò cái, hoặc đeo ở cánh tay, ở cô cái /iga, tượng trưng dương vật. 


106 


Sự thờ phụng thần Shiva đáng kể là cổ nhất trong Án giáo mà đồng thời cũng là một yếu tố thâm thuý 
nhất, ghê gớm nhất. Ông John Marshall bảo ở Mohenjo Daro có những “dấu vết không cãi được” của sự 
thờ phụng Shiva: có một cái tượng nhỏ của Shiva ba đầu và có ba cái cột nhỏ bằng đá mà ông cho là 
tượng trưng dương vật. Rồi ông kết luận: “Như vậy sự thờ phụng Shiva là tôn giáo cô nhất thế giới”[16. 


Tên của vị thần đó là một cách uyên từ[ 17], nói ngược với ý mình muốn diễn, vì nghĩa gốc của từ ngữ 
Shiva là tốt, có hảo ý, mà thần Shiva lại là một ông Ác, tàn phá mọi vật, tượng trưng cái năng lực thiên 
nhiên tàn khốc huỷ diệt mọi cơ thể, mọi loài vật, mọi lí tưởng, mọi công trình, mọi hành tinh, nghĩa là huỷ 
diệt hết thảy không chừa một cái gì. Không có một dân tộc nào khác mà dám nhận định một cách thành 
thực như vậy tính cách thay đổi của mọi hình thức cùng sự vô tư của thiên nhiên, và cũng nhận một cách 
thành thực vô cùng rằng cái ác bù cho cái thiện, rằng có sáng tạo thì có huỷ diệt, và hễ sinh ra là mắc một 
tội lớn, sẽ phải chịu cái hình phạt là chết. Người Ấn phải chịu cả ngàn nỗi thống khổ, tai vạ, cho rằng 
nguyên do là có một sức mạnh nào đó hoạt động không ngừng, chỉ thích đập phá tan tành những gì mà 
thần Brahma — đức Sáng tạo vũ trụ — đã sinh ra. Thần Shiva làm mưa làm gió trong một vũ trụ luôn luôn 
tự sinh thành, rồi huỷ diệt đề lại tự sinh thành nữa. 


Nữ thân Kali 


/1maøees/DSC” 1290-Brs-Kali-Big.] 


(hứ0:/AvwwW.gangesindia.com/catalo 


107 


Tử là trừng phạt Sinh, thì Sinh lại là thắng được Tử; cho nên chính vị thần tượng trưng cho sự huỷ 
diệt, đối với người Ấn, cũng đồng thời tượng trưng cái dòng cuồn cuộn sinh sinh bất tuyệt nó làm cho 
giống nòi được trường tồn mặc dầu cá nhân phải thoát xác. Trong vài miền ở Ấn, đặc biệt là miền 
Bengale, cái năng lực Sinh hoá, Sáng tạo đó (S%ak?¡) của thần Shiva — tức của thiên nhiên — được tượng 
trưng bằng nữ thân Kali (hoặc ParvatI, Uma, Durga) vợ của Shiva. Cho tới thế kỉ trước, sự thờ phụng này 
gồm nhiều nghi thức đồ máu, có khi còn giết người đề tế nữa, nhưng ngày nay nữ thần chỉ đòi được tế 
bằng đê cái thôi. Dân chúng tạc hình nữ thần đó, mặt mày đen thui, miệng hoác, lưỡi lè ra; nữ thần trang 
sức bằng những con rắn, và thần múa trên một thây ma, bông tay là xác đàn ông, chuỗi hột gồm toàn 
những sọ người, mặt và ngực bôi đầy máu. Thần có bốn tay, một tay cầm thanh gươm, một tay cầm một 
đầu người mới chặt, còn hai tay kia đưa ra như để ban phúc và che chở. Vì Kali-Parvati không phải chỉ là 
thần Chết, huỷ diệt, mà còn là thần Sanh đẻ nữa, vừa hiền hậu, vừa tàn ác, giết chóc đấy nhưng cũng có 
thể mỉm cười. Có lẽ hồi xưa, hồi còn ở Sumérie, chưa được đem vô Ấn Độ, nữ thần chưa ghê gớm như 
vậy, mà chỉ là một nữ thần phù hộ cho các bà mẹ. Người Án cho nữ thần và chồng của bà những nét rùng 
rợn có lẽ là để cho tín đồ phải sợ và có lẽ cũng để cho họ phải rộng rãi cúng tiền và tặng vật cho các thầy 


tu[1S]. 


Ở trên tôi đã kế năm vị thần thượng đẳng của Ấn giáo; dưới năm vị đó có lẽ còn tới ba chục triệu thần 
lớn nhỏ nữa, mà nội việc kể tên thôi cũng đặc cả trăm cuốn sách. Có một số chỉ là những thiên sứ (angle), 
một số khác là qui, một số nữa là thiên thể, như mặt trời; một số nữa chỉ như một thứ thần hộ thân, như 
Lakshmi (thần May mắn), đa số là những thú dữ trong rừng và chim trên trời. Người Ấn không phân biệt 
hắn người và vật; họ cho người và vật đêu có linh hồn, và linh hồn người có thê nhập vào một cơ thể vật, 
mà linh hồn vật cũng có thể nhập vào cơ thể người: mọi loài đều phải chịu chung luật Quả báo và chết rồi 
linh hồn phải thác sinh. Chăng hạn con voi thành thần Ganesha và được coi là con của thần Shiva; nó 
tượng trưng khía cạnh thú vật của con người và hình ảnh của nó đồng thời dùng làm bùa trừ tà được. Khi 
và răn thời xưa đáng sợ lắm, nên cũng được phong làm thần. Con rắn cobra [một thứ rắn hồi, hoặc naga, 
rất độc, cắn ai thì người ấy gần như chết tức khắc, nên được đặc biệt thờ phụng, và ở nhiều miền, mỗi 
năm dân chúng mở hội, làm lễ, đặt ở cửa hang rắn, nào chuối nào sữa để cúng rắn. Ở miền Đông xứ 
Mysore người ta còn dựng đền thờ rắn nữa: vô số rắn được nuôi trong đền và có những tu sĩ chuyên lo 
việc hầu hạ rắn. Cá sấu, cọp, công, vẹt, cả chuột nữa cũng được cúng tế. 


Nhưng người Ấn cho rằng không có con vật nào thiêng liêng bằng con bò cái. Trong các đền chùa, 
trong các tư gia, ngay cả tại những chỗ công cộng, đâu đâu cũng thấy hình và tượng bò mộng; lớn nhỏ đủ 
cỡ và đúc, nặn, khắc bằng đủ vật liệu; nhưng chính con bò cái mới được toàn thể dân chúng quí trọng, thờ 
phụng nhất; nó nghênh ngang đi giữa đường. phố trong châu thành; phân của nó được dùng đê đốt hoặc để 
làm một thứ thuốc cao linh nghiệm; nước tiêu của nó có tính cách linh thiêng, tây được mọi ô uế ở ngoài 
cũng như ở trong cơ thể. Người Ấn (dĩ nhiên không kê những người Hồi giáo ở Ấn) không khi nào chịu 
ăn thịt nó, dùng da nó làm nón, găng tay, giày dép; khi nó chết người ta làm lễ táng nó một cách long 
trọng theo nghi thức tôn giáo. Có lẽ xưa kia một nhà cầm quyền nào đó đã tạo ra sự câm kị đó để cho dân 
Ấn, mỗi ngày mỗi tăng, có đủ bò kéo cày; ngày nay ở Ấn cứ bốn người dân thì có một con bò cái. Người 
Ấn cho rằng yêu bò cái, không ăn thịt nó, là điều rất hữu lí, cũng như yêu chó mèo, không ăn thịt chó mèo 
vậy; nhưng có điều này chua chát, mỉa mai là các tu sĩ Bà La Môn câm giết bò cái, cắm làm đau đớn con 
giun, cái kiến, mà đồng thời lại khuyên người ta thiêu sống các quả phụ. Sự thực trong lịch sử, dân tộc 
nào cũng đã thờ loài vật, và nếu đã phải phong thần cho một loài vật nào thì theo tôi, con bò cái hiền lành 
đáng được thờ như bất kì con vật nào khác. Với lại chúng ta có quyền gì để chê bai người Ấn đã thờ biết 
bao loài vật như vậy? Chúng ta chăng có con rắn trong vườn Thượng Uyên Eden, con bò vàng trong kinh 
Cựu Ước, con cá thần trong các hằm mộ và con Cừu con rất đễ thương của Chúa đấy ư? 


Sở dĩ có phiếm thần giáo là vì con người chất phác không thể suy nghĩ bằng những từ ngữ trừu tượng, 


mà dễ hiểu những cái øÌ cụ thể, đễ tuân theo ý muôn của một quyên uy nào đó hơn là những mệnh lệnh 
của luật pháp. Người Ấn lờ mờ nhận thấy rằng ngũ quan của chúng ta chỉ thấy được cái bề ngoài; sau cái 


106 


bề ngoài của mọi biến cố, có vô số sinh vật siêu tự nhiên mà chúng ta chỉ cảm thấy được thôi chứ không 
trông thấy, như Kant đã nói. Lại thêm các tu sĩ Bà La Môn đã khoan hoà, chấp nhận mọi thứ thần linh của 
mỗi miễn, của mỗi bộ lạc, mời lên ngồi chung cái điện như chư thần đông nghẹt của họ, thành thử một vị 
thần đã có trước rồi, lại được hoá thân thành mấy vị thần khác nữa mà cũng được đồng thời thờ với 
nhau[ 19]. Tín ngưỡng nào cũng được trọng hết, miễn là tín đồ phải cúng tiền cho hàng tư tê [tức như bọn 
thầy cúng]. Rốt cuộc, vị thần nào cũng là một thuộc tính, một tượng trưng hoặc một hậu thân của một vị 
thần khác, và người Ấn nào biết suy tư SẼ thấy cả triệu vị thần của họ hỗn hợp với nhau thành một vị thần 
duy nhất, mà phiếm thần giáo của họ gần thành một thứ nhất thần giáo, một thứ nhất nguyên luận. Một tín 
đồ Ki Tô giáo ngoan đạo tuy thờ phụng Thánh Mẫu[20] và chư thánh đây mà vẫn là theo nhất thần giáo vì 
chỉ có một Đẳng Tối Cao là Chúa, thì người Ấn cũng vậy, cầu nguyện Kali, Rama, Krishna hoặc Ganesha 
mà đâu có quên rằng những thần đó chưa phải là thần tối cao[21]. Một số người. Ấn cho Vichnou là vị 
thần tối cao, còn Shiva chỉ là một thần thứ đăng, một số khác lại coi Shiva là thần tối cao, mà Vichnou chỉ 
là một thiên sứ, sở dĩ chỉ một số ít thờ Brahma là vì Brahma không có hình thể như người, không đụng 
chạm tới được, ở xa thăm thăm trên chín từng, không cho loài người thấy mặt; cũng chính vì những lí do 
đó mà đa số giáo đường K1 Tô giáo được dựng lên để thờ Đức Thánh Mẫu[22] hoặc một vị thánh nào đó, 
mãi tới thế kỉ XVIII, Voltaire mới dựng riêng một tiểu giáo đường để thờ Thiên Chúa thôi, chứ không thờ 
thánh nào hết. 


HI. CÁC TÍN NGƯỠNG 


Các Purana — Sự thác sinh của vạn vật — Sự đầu thai của linh hồn — Luật quả báo — Khía cạnh triết lí 
của luật đó — Sông là khô - Giải thoát. 


Song song với thần học phức tạp còn có một thần thoại cũng phức tạp không kém, mặc dầu sâu sắc 
nhưng cũng chứa đầy những điều dị đoan. Các kinh Veda viết bằng tiếng Sancrit — một cổ ngữ sau thành 
tử ngữ — do đó mà cũng hoá ra mắt sinh khí, mà phần siêu hình của các giáo phái Bà La Môn khó quá, 
dân chúng không hiểu nổi; vì vậy Vyasa và vài nhà khác, trong khoảng một ngàn năm (từ 500 trước Công 
nguyên tới 500 sau Công nguyên), viết mười tám Purana, “truyện cổ” , gồm 400.000 thi đoạn để giảng 
cho tín đồ những chân lí về sáng tạo, sự biến chuyên và sự huỷ diệt của thế giới theo từng chu kì; họ còn 
lập một phổ- hệ của các vị thần và chép lại chuyện thời đại anh hùng nữa. Các tác giả bộ đó không có ý 
làm văn, không trình bảy theo một thứ tự hợp lí và không dè đặt chút nào cả khi đưa những con số; chăng 
hạn họ cứ mạnh dạn tuyên bố rằng cặp tình nhân — tình thần thì có phần đúng hơn — Urvashi và 
Pururavas, sống sáu mươi mốt ngàn năm trong cảnh vui vẻ hoan lạc. Nhưng nhờ ngôn ngữ sáng sủa, có 
nhiều ngụ ngôn lí thú mà thuyết lại hợp với chính giáo, nên các Purana đó thành như Thánh kinh thứ nhì 
của Ấn giáo, cái kho bảo tồn những dị đoan, thần thoại, cả triết lí của Ấn ,gláo nữa, chẳng hạn chúng ta 
thấy trong Vichnoupurana — nghĩa là Purana viết về thần Vichnou — thuyết rất cô mà vẫn còn mới hoài 
trong tư tưởng Ấn Độ: Cái “ngã” của mỗi vật chỉ là ảo tưởng, và đời sống nào cũng đồng nhất thê: 


Sau ngàn năm, Ribhu tới 

Châu thành Nidagha ở để giảng cho Nidagha hiểu biết thêm. 

Ribhu gặp Nidagha ở ngoài châu thành. 

Đúng lúc nhà vua sắp vô thành, phía sau là một đám đông tuỳ tùng hộ giá; 


Nidagha đứng xa xa ở ngoài đám đông dân chúng, 


109 


Cổ ngắng ra vì nhịn đói lâu ngày, ông ta mới ở rừng về với ít cành khô và cỏ. 
Ribhu thấy ông ta, bèn lại gân, chào, hỏi: 

“Anh Bà La Môn, làm gì thơ thần một mình đó?” 

Nidagha đáp: “Ngó dán chúng đi coi nhà vua kìa, 

Nhà vua đương về thành. Vì vậy mà tôi đứng né ra đây”. 

Ribhu hỏi: “Người nào là vua? 

Và người nào không phải là vua? 

Anh chỉ giùm cho tôi, vì coi bộ anh thông thạo lắm ”. 

Nidagha đáp: “Người ngôi trên lưng con voi to lớn kia, hiên ngang như ngọn núi, 
Người đó là vua. Còn những người khác là bọn tu) tùng ””. 


, 


Ribhu bảo: “Anh nói tới hai “người ”, Ông vua và con voi. 


Mà không chỉ cho tôi cách phán biệt được người này với người khác; 
Tôi muốn biết ai đâu là vua, ai đâu là voi ”. 

Nidagha đáp: “Voi ở dưới, Vua cưỡi lên lưng voi; 

Ai mà chẳng biết rõ kẻ cưỡi và kẻ bị cưỡi, kẻ nào ở trên, kẻ nào ở dưới” 

Ribhu bảo: “Vậy xin anh chỉ cho tôi biết 

Nghĩa của những tiếng ở dưới và ở trên ”. 

Tức thì Nidagha nhảy ngay lên lưng Guru|[23]| và bảo: 

“Đây, nghĩa những tiếng ấy như vây: 

Tôi cưỡi ở trên như nhà vua đây nè, còn thây ở dưới như con voi đấy 

Thí dụ như vậy để cho thây hiểu ”. 

Ribhu bảo: “Ù thì cho rằng anh ở địa vị nhà vua, còn tôi ở địa VỊ con voi, 

Nhưng anh cho tôi biết thêm điều này nữa: hai chúng ta đây, ai là anh, ai là tôi?” 
Tức thì Nidagha vội tụt xuống, cúi rạp xuống ôm hôn chân Ribhu, bảo: 


“Bâm chính thân là Ribhu, tôn sự của con... 


110 


Nghe thầy nói, con hiểu rằng chính thây, Guru của con đã tới ”. 

Ribhu bảo: “Phải, ta tới để giảng cho con bài học đó, 

Vì con nhiệt tâm hầu hạ 1a. 

Ta tên là Ribhu, ta lại đây tìm con, 

Và đã văn tắt chỉ cho con, 

Cái tâm điểm của chân lí tối cao này: hoàn toàn không có nhị nguyên tính[24]. 

Nói xong, Guru Ribhu biến mất. 

Từ đó, Nidagha, nhờ cách giảng dạy tượng trưng đó mà chăm chú tìm hiểu sự Vô nhị nguyên. 
Từ đó ông ta không phân biệt vạn vật với ông ta nữa. 

Và ông ta thành một Brahman. Và đạt được vĩnh phúc. 


Chúng ta thấy một thuyết rất “kim thời”[25] về vũ trụ trong những Puzana và những sách tương tự ở 
thời Trung cô Ấn; nhưng có sự Sáng tạo ra vũ trụ: vũ trụ luôn luôn biến hoá, tan ra, sinh trưởng rồi suy 
tàn, như cây cỏ, cơ thể, hết chu kì này tới chu kì khác. Brahma — đúng hơn là Prajapati, vì các sách gọi 
Đức Sáng tạo là Prajapati — là năng lực vô hình nó giữ cho sự chuyền biến đó xảy ra bất tuyệt. Nếu vũ trụ 
có khởi nguyên thì chúng ta ' không biết khởi nguyên đó ra sao; các Purana bảo có thể Brahma đã đẻ ra vũ 
trụ, như gà đẻ trứng, rồi ngồi lên vũ trụ để ấp cho nó nở; có thê vũ trụ này chỉ là hậu quả một sự lầm lẫn 
hoặc một trò đùa của Hoá công. Trong lịch sử thế giới, mỗi chu kì hay k*aina (kiếp) chia làm ngàn 
mahayuga hay thời vận, mỗi thời vận 4.320.000 năm; rôi mỗi 7ahayuga lại gôm bốn ywga hay thời đại, 
trong đó nhân loại cứ mỗi ngày mỗi suy. Trong mahayuga chúng ta sống đây, đã qua ba yuga, tức 
3.888.888 năm rồi; thời đại chúng ta là yuga cuối cùng, gọi là &aiiyuga, thời đại khốn khổ, mà chỉ mới 
qua được 5.035 năm trong thời đại đó, còn phải qua 426.965 năm nữa mới hết[26]. Lúc đó là tới đúng hạn 
chết của thế giới và Brahma sẽ bắt đầu một “ngày mới của Brahma”, nghĩa là bắt đầu chu kì køijpa mới là 
4.320 triệu năm nữa. Trong mỗi chu kì, thế giới biến hoá theo iữiip phương tiện và một cách thức tự 
nhiên, rồi suy vi cũng theo những phương tiện và một cách thức tự nhiên; sự huỷ diệt của toàn thê vũ trụ 
cũng chắc chắn như cái chết của con chuột, chứ không quan trọng gì hơn, trong con mắt của triết gia. Vũ 
trụ được tạo ra không phải để đạt tới mục đích, cứu cánh nào hết; không có gì là ' “tiến bộ”, chỉ là một sự 
lặp đi lặp lại hoài không khi nào dứt. 


Trong những thời vận và thời đại đó, hằng tỉ năm đã qua, loài này chuyên sinh qua loài khác, kiếp này 
qua kiếp khác, vật này qua vật khác, cứ vãng lai như vậy đến chán ngấy. Sự thực một cá thể không phải là 
một cá thê, chỉ là một cái khoen trong cái dây xích sinh sinh, một trang của lịch sử một linh hồn; một loài 
nào đó không có một thực thể riêng biệt, vì linh hồn của các bông hoa, các sâu bọ kia, kiếp trước hoặc 
kiếp sau này có thể là linh hồn của con người; cả cái “sinh” chỉ là nhất thể. Một người nào đó chỉ có một 
phần là người thôi, một phần khác là loài vật; có những mảnh, những âm vang của những kiếp trước còn 
lưu lại trong kiếp này và làm cho người đó gần với con thú hơn là gần với nhà hiền triết. Loài người chỉ là 
một phần của vũ trụ, không phải là trung tâm, là chủ của vũ trụ, một đời người hay vật chỉ là một phần 
của trọn đời một linh hồn; hình thức nào cũng là tạm thời hết. Chỉ cái thực thê là tiếp nối hoài và duy 
nhất. Một linh hồn phải trải qua biết bao nhiêu lần đầu thai, cũng như một đời người có biết bao nhiêu 
ngày, mỗi lần đầu thai của linh hồn có thể là một tấn bộ hoặc một suy đồi, cũng như trong đời có ngày tốt, 
ngày xấu. Một đời người ngắn ngủi như vậy, trong cái dòng “sinh” đằng dặt kia, làm sao có thê chứa tất 


II 


cả lịch sử một linh hồn mà bảo rằng hễ làm điều thiện thì linh hồn được thưởng, làm điều ác thì linh hồn 
bị phạt? Mà nêu linh hồn đã bât diệt thì làm sao có thê nghĩ răng sô phận nó sau này tuỳ thuộc một đời 
người ngăn ngủi như vậy được?|27] 


Người Ấn bảo muốn hiểu được đời sống thì có cách là nhận rằng mỗi kiếp người chịu hậu quả của 
những hành vi các kiếp trước. Không một hành vi lớn hoặc nhỏ, tốt hoặc xấu nào mà không tác động tới 
kiếp sau, mỗi cử chỉ đều có hậu quả của nó. Đó là luật karzna, luật quả báo trong thế giới tâm linh; nó là 
luật tối thượng mà cũng ghê gớm nhất. Một người mà làm điều thiện tránh điều ác thì một đời người đó 
chưa đủ để thưởng công cho người đó; phần thưởng sẽ chia ra làm nhiều kiếp sau này của người đó, và 
nếu trong những kiếp này cũng vân tiếp tục làm điều thiện thì sẽ được hưởng những địa vị môi ngày mỗi 
cao, được hưởng phúc mỗi ngày mỗi nhiều; trái lại nếu làm nhiều điều ác thì có thê sẽ phải đầu thai làm 
hạng tiện dân, làm chỗồn, làm chó[28]. Luật karzma đó, cũng như luật Ä⁄oira, tức định mạng, của người Hi 
Lạp, chắng những người mà ngay cả thần linh cũng không thể chống nó được, cái mà các nhà thần học 
gọi là ý chí của thần linh, chính là cái mà người An gọi là karma. “Nhưng karma khác với số phận, vì nói 
tới số phận tức là nhận rằng con người không làm sao thay đôi số phận của mình được, các thần linh đã 
bắt sao phải chịu vậy; còn theo luật karma (nếu chúng ta coi tất cả những kiếp nối tiếp nhau chỉ là một 
kiếp duy nhất) thì chính chúng ta làm chủ, tạo ra cái nghiệp của ta. Thiên đường, Địa ngục đều không thê 
làm dứt cái tác động của karma được; hoặc làm ngưng cái chuỗi sinh sinh tử tử được; sau khi thể xác chết 
rồi, linh hồn có thể phải xuống Địa ngục đề chịu một hình phạt nào đó hoặc lên Thiên đường đề hưởng 
một phần thưởng nào đó; nhưng không có linh hồn nào bị đày hoài đưới Địa ngục và TẤt ít linh hồn được 
ở hoài trên Thiên đường; hầu hết các linh hồn đều qua cảnh Địa ngục và Thiên đường rồi sớm muộn gì lại 
trở về cõi trần để sống nốt cái karma của mình trong những kiếp đầu thai khác[29]. 


Về phương diện sinh lí, thuyết đó đúng một phần lớn. Chúng ta là hậu thân của tổ tiên chúng ta và con 
cháu chúng ta sẽ là hậu thân của chúng ta; mà những tật của cha có thể di truyền lại cho con cháu, có khi 
tới mấy đời (mặc dầu không luôn luôn như vậy như một số người lạc hậu nghĩ lầm). Người Ấn đã khéo 
đặt ra huyền thoại karma để khuyến thiện trừng ác, làm cho cái thú tính con người giảm đi, bót chém giết 
nhau, ăn cắp, làm biếng, hoặc bớt keo kiệt khi cúng đường các thầy tu; hơn nữa, nó cho ta một ý niệm vạn 
vật nhất thể, làm cho con người phải giữ bốn phận luân lí suốt đời, mà luân lí có được một khu vực áp 
dụng rộng hơn nhiều, hợp lí hơn nhiều, không nên văn minh nào khác sánh kịp được. Có những người Án 
chân chính rán hết sức không làm thương tốn sinh mạng của một con sâu, cái kiến; “cả những người chỉ 
hơi có tỉnh thần đạo đức thôi cũng coi các loài vật như bầy em khốn khổ hơn mình chứ không coi là 
những loài ti tiện mà mình là chúa tế”. Luật karma lại là một triết lí giảng được vải nét trong đời sống Án 
Độ có vẻ khó hiểu hoặc bắt công. Những bất bình đẳng bất tuyệt giữa con người với nhau có vẻ như thách 
thức những nguyện vọng bình đăng và công bằng của chúng ta; tất cả mọi hình thức của cái ác nó phủ lên 
thế giới một màn hắc ám, nhuộm đỏ lịch sử của nhân loại, tất cả những nỗi đau khổ nó đeo đăng. con 
người từ lúc sơ sinh cho tới lúc tắt thở, tất cả những cái đó, người Ấn nào đã tin karma thì cho là rất dễ 
hiểu; những đau khổ, những bất công đó, sự cách biệt giữa kẻ ngu đần và bậc thiên tài, kẻ nghèo hèn và 
kẻ giàu sang là cái “quả” của những kiếp trước, là hậu quả không sao tránh được của một cái luật mà nếu 
đem ra áp dụng vào một kiếp người, vào một quãng thời gian thôi thì có vẻ bất công, nhưng nếu áp dụng 
vào hết thảy các kiếp, cho tới cùng thì lại hoàn toàn công bằng[30]. 


Luật karma là một trong những sáng kiến của loài người đề rán kiên nhẫn chịu những đau khổ trong 
đời và giữ được một chút hy vọng. Đa SỐ các tôn giáo đều muốn làm tròn cái nhiệm vụ giảng nguyên 
nhân sự khổ và tìm cách khuyên tín đồ nếu không vui vẻ thì ít nhất cũng nên an phận, lặng lẽ nhận nó, 
đừng than thở. Vấn đề làm cho mọi người thắc mắc là tại sao con người lại phải khổ, nhất là những người 
chăm chỉ, hiền lương không đáng khổ mà phải chịu khổ, và ta phải nhận rằng nhờ Ấn giáo cho sự đau khổ 
có một ý nghĩa, một giá trị, mà bi kịch của nhân loại hoá ra bớt chua chát. Trong thân học Ấn Độ, linh 
hồn ít nhất cũng được điều an ủi này, ít nhất mình cũng chỉ phải chịu cái “quả” của cái nhân chính mình 


112 


Đây ra; và nếu ta tin thuyết luân hôi thì ta chịu được nỗi khổ, coi nó là một hình phạt nhất thời, mà hi vọng 
điều thiện ta làm một ngày kia thế nào cũng được thưởng một cách chắc chắn. 


Nhưng sự thực người Ấn không chấp nhận hắn vấn đề đời sống đó, dù đời sống miên trường theo luật 
luân hồi. Sống trong một khí hậu nóng nực, bực bội, thấy quốc g1a lệ thuộc ngoại nhân, chính mình bị bóc 
lột về kinh tế, họ muốn coi đời là một hình phạt nghiêm khắc hơn là một cảnh vui vẻ, hưởng phần thưởng 
của kiếp trước. Các kinh đa có tỉnh thần lạc quan của một dân tộc bạo dạn, từ phương Bắc xuống; năm 
thế ki sau, Phật Tổ đã phủ nhận giá trị của đời sông; rồi lại năm thế kỉ sau nữa, tác giả các bộ Purana có 
một thái độ bi quan mà phương Tây không hề có, trừ những lúc họ khủng hoảng nhất, nghi ngờ hết 
thảy[3 I]. 


Phương Đông trước khi bị ảnh hưởng cuộc cách mạng kĩ nghệ, không làm sau hiểu được tỉnh thần quá 
ham sông của phương Tây; thấy chúng ta hăm hở hoạt động vê kinh tế, tham lam vô độ, tìm mọi cách làm 
việc cho mau, cho bớt mệt, mỗi ngày muốn tiến bộ hơn, họ cho chúng ta là nông cạn, ngây thơ; họ không 
thể hiểu cái tỉnh thần của chúng ta là tránh nhìn thắng vào cái quan trọng nhất mà nhìn đắm vào cái ngoại 
diện của sự vật; cũng như phương Tây chúng ta không hiểu được sự thâm thuý của thái độ thản nhiên bất 
động, “đình trệ”, “tuyệt vọng” của họ. Một bên là nhiệt tâm, một bên là lãnh tâm, làm sao hiểu được 
nhau. 


Yama hỏi Yudishthira: “Trên đời có cái gì lạ lùng nhất?”, và Yudishthira đáp: “Lạ lùng nhất là người 
nào cũng biết rằng mình sẽ chết, vậy mà vẫn tiếp tục lăng xăng làm cái này cái nọ y như thê mình trường 
sinh bất tử”[32]. Trong anh hùng ca Ä⁄ahabharaa có câu: “Loài người đau khổ về cảnh chết, già thì suy 
nhược. Đêm tới rồi đi, đi luôn, không bao giờ lỡ hẹn. Khi biết rằng cái chết không khi nào ngừng một lúc 
thì tôi còn dùng cái tri thức làm gì đâu?”. Và trong anh hùng ca Ramayana, SIta đã trung tín, tận tuy với 
chồng trong mọi cảnh cám dỗ, gian nan, chỉ xin được mỗi một phần thưởng này, là chết: 


Con đã giữ hết đạo với chồng, 
Con xin được trút cải gảnh nặng của đời, ôi Mẹ Đáit của con ơi! 


Vậy rốt cuộc, người Ấn mộ đạo chỉ cầu được sự giải thoát — oksha — giải thoát khỏi lòng dục rồi giải 
thoát khỏi vòng sinh tử. Cảnh Niết Bàn có người hiểu là giải thoát khỏi lòng dục, có kẻ hiểu là giải thoát 
khỏi vòng sinh tử, nhưng phải giải thoát cả hai thì mới thật hoàn toàn. Hiền triết Bhartri-Hari giảng hình 
thức thứ nhất như sau: 


Trên cõi trần này, cái gì cũng làm cho ta sợ, muốn hết sợ thì chỉ có cách là trút bỏ hết các ước vọng... 
Xưa kia tôi thấy ngày dài quá mà lòng tôi đau khổ vô cùng vì tôi mong được sung sướng như bọn giàu có; 
vậy mà chính thời đó tôi lại thấy ngày ngắn quá vì tôi không thoả mãn được hết thị dục của tôi. Nhưng 
bây giò, thành triết nhân rồi, tôi ngôi trên phiến đá lạnh trong hang, giữa rừng núi, nhiễu khi nhớ lại 
cuộc đời thời trước của tôi mà bật lên tiếng CƯỜI. 


Còn Thánh Gandhi thì nghĩ tới hình thức giải thoát thứ nhì, ngài bảo: “Tôi không muốn tái sinh”. 
Nguyện vọng lớn nhất của người Ấn là thoát vòng luân hồi, khỏi phải đầu thai vào một kiếp khác. Vĩnh 
phúc của con người không do đức tin, cũng không do những việc từ thiện, mà chỉ do sự quên cái “ngã” 
của mình đi, quên thật lâu chứ không phải trong chốc lát, không có ý, không vị lợi, tự nhiên nhi nhiên mà 
cho cái tiểu ngã tan hoà vào trong cái Đại Ngã, tới mức cái tiêu ngã mắt hẵn đi và do đó không còn tái 
sinh nữa. Thế là cái địa ngục của cá thể tới được cái bến Thiên đường của toàn thể, hoàn toàn nhập vào 
trong cái 8rahman(33], nó là sức mạnh và linh hồn của vũ trụ. 


113 


IV. CÁC SỰ KÌ QUẶC VẺ TÔN GIÁO 
Mê tín — Thuật chiêm tỉnh — Thờ dương vật — Nghỉ thức — Giết vật tế thần — Tẩy uế - Các nước thánh. 


Ở một xứ mà môn thần học có chủ trương như vậy: sống là sợ mọi thứ, là đau khổ, thì tất nhiên lòng 
mê tín nảy nở mạnh vô cùng, và gặp cảnh bất như ý nảo trong đời, người ta cũng cầu nguyện thần linh 
phủ hộ cho qua khỏi tai nạn. Cúng bái, bùa phép trừ tà, chiêm tinh, cúng sao giải hạn, đọc thần chú, cầu 
nguyện, coi tướng, coi chỉ tay đoán cát hung, bói toán, 2.728.812 thầy tu, thầy cúng, một triệu thầy số, 
thầy bói, một trăm ngàn người dụ rắn, làm bùa phép, một triệu /ø&¡r (cũng như phù thuỷ), yog¿ (Du già) 
và vô số các vị “thánh” khác nữa; tất cả những kì quặc đó đều phải kế tới trong lịch sử Án Độ. Trong một 
ngàn hai trăm năm, người Ấn đã có biết bao nhiêu là 7zzra (sách) thần bí về phù thuỷ, bói toàn, chỉ 
những cách làm bùa phép mzzra, để tín đồ cầu gì được nấy. Các tu sĩ Bà La Môn khinh những trò ma 
thuật đó, nhưng mặc cho dân chúng theo vì nghĩ răng dân chúng tin nhảm như vậy thì uy tín của chính họ 
mới vững, và có lẽ cũng vì họ cho rằng óc mê tín của dân không sao gột được, trừ được mê tín này thì lại 
nảy ra mê tín khác. Con người nào có chút lương tri thì dại gì mà tấn công một sức mạnh có thể tái sinh 
dễ dàng như vậy. 


_ Người Ấn ngây thơ — mà nhiều người Âu có học thức thì cũng vậy — tin khoa chiêm tính, cho rằng 
mỗi người có một ngôi sao chiếu mạng, cuộc đời sẽ sung sướng hay khô sở tuỳ ngôi sao đó hết, nhất định 
như vậy. Đàn bà có tháng thì không được ra ngoài trời vì ánh năng mặt trời có thể làm cho mang thai. 
Sách Upanishad Kaushitaki bảo cứ cúng vái trăng non thì làm ăn sẽ phát đạt, tiền của dồi dào. Bọn thầy 
pháp. thầy SỐ, thầy bói, cứ tặng họ một chén cơm là họ kế vanh vách dĩ vãng cùng tương lai của mình cho 
mà nghe sau khi coi chỉ tay, phân, hoặc những lỗ chuột cắn trong quần áo của mình; họ lại đoán điềm giải 
mộng; coi sao trên trời mà chỉ cách xu cát tị hung. Lắm nhầm đọc một số câu thần chú nào đó mà chỉ 
riêng họ thuộc lòng, họ làm cho ma qui. xuất hiện, rắn và chim mê man bất tỉnh và có thể bắt các thần linh 
xuông giúp những người tới cầu họ. Nếu chịu nộp cho họ một số tiền lớn thì họ có thể làm cho qui thần 
nhập vào thân thê kẻ thù của ta hoặc trừ tà trừ ma cho ta, có thể làm cho kẻ thù của ta chết thình lình hoặc 
đau nặng. Chính các tu sĩ Bà La Môn mỗi khi ngáp, cũng phải búng ngón tay “tách, tách” ở bên phải bên 
trái để đuổi tà đi, kẻo nó chui vào miệng. Cũng như một số nông dân châu Âu, người Ấn lúc nào cũng đề 
phòng, lo sợ bị ma quỉ dòm ngó, bị kẻ thù dùng bùa phép hãm hại. Nhưng bọn phù thuỷ còn có khả năng 
này mới quí: làm cho trắng dương, làm cho người đàn bà nào đó mê mình, hoặc làm cho một người đàn 
bà hiếm hoi có con được. 


Người Ấn không thích gì bằng có con, dẫu cảnh Niết Bàn, họ cũng không ao ước bằng. Vì vậy một 
phần mà họ trọng cái khả năng tính dục, thờ những vật tượng trưng sự sinh sản, con cái đầy nhà. Nhiều 
dân tộc khác cũng đã có một thời thờ dương vật, duy ở Ấn là người ta thờ cái đó suốt từ thời Thượng cô 
tới thế ki XX, không lúc nào gián đoạn. Shiva là thần, mà dương vật là hình ảnh, các 7awra (Chân ngôn) 
là kinh sách. SJa#¿zi, tức năng lực sinh hoá, sáng tạo của Shiva có khi qui cho nữ thần Kali (vợ Shiva), có 
khi là một âm bộ của Shiva, thế là Shiva có cả âm lẫn dương mà người ta tượng trưng bằng hai ngẫu 
tượng là /izga và yoni, tức dương vật và âm hộ. Ở Án Độ, nơi nào cũng thấy dấu vết của sự thờ phụng 
sinh thực khí đó: khi thì là những dương vật trong các đền ở Népal, ở Bénarères, vân vân, khi thì là những 
linga vĩ đại ở các đền thờ Shiva, rồi những đám rước dương vật long trọng, những hình dương vật người 
ta đeo ở cô, ở cánh tay. Ngay hai bên đường, cũng dựng các /nsa, người An câm trái dừa đã lột vỏ, đập 
mạnh vào để tưới /nga, đó là một cách dâng lễ vật cho /ea. Ở đền Rameshvaram, mỗi ngày người ta lấy 
nước sông Gange chùi rửa /izga rồi bán nước đó cho những người muốn cầu tự, như chúng ta bán nước 
Thánh vậy. Nghi thức thờ /zgz thường giản dị: chỉ cần lấy dầu hoặc một nước riêng nào đó tưới vào, rồi 
lấy lá cây trang hoàng. 


Dĩ nhiên, những người tỉnh thần thấp kém có thể thấy một thú vui tục tu khi dự những đám rước 
dương vật và âm hộ, nhưng đại đa sô dân chúng không cho sự cung nghênh /nga và yoni có một chút ý 


114 


nghĩa dâm đãng gì cả, cũng như một tín đồ Kitô giáo nhìn hình Thánh Mẫu cho con bú vậy thôi; riết rồi 
người ta quen đi, đã chẳng thấy chướng mắt mà còn thấy thiêng liêng là khác. Hình như dân chúng từ lâu 
rôi không nghĩ tới tính cách tượng trưng sinh thực khí của các vật đó nữa, chỉ thấy đó là một cách thiêng 
liêng tổ tiên truyền lại để hình dung quyên năng của thần Shiva. Người Âu và người Ấn bất đồng về quan 
điểm đó thì nguyên do có lẽ tại họ bất đồng về tuôi kết hôn; vì kết hôn sớm thì khỏi phải đè nén nhục dục, 
do đó không có tà dục mà cũng không có ái tình lãng mạn. Xét chung thì ở Ấn, luân lí và phong tục về 
phương diện tính dục, cao hơn ở Âu hoặc ở Mĩ, dân chúng Ấn kín đáo hơn, bề ngoài đoan trang hơn. 
Trong mọi sự thờ phụng, sự thờ phụng thần Shiva là có tính cách nghiêm trang nhất, khắc khổ nhất, và 
phái thờ "ga là phái nghiêm cách nhất ở Ấn Độ. Thánh Gandhi bảo: “Chính các du khách phương Tây 
tới thăm nước chúng tôi đã phát giác cho chúng tôi tính cách tục tĩu của nhiều tập quán từ trước chúng tôi 
vẫn theo mà chẳng thấy tục chỗ nào cả. Riêng tôi, nhờ đọc một cuốn của một nhà truyền giáo mà biết 
rằng cái linga của thần Shiva có ý nghĩa tục đu”. 
Sự thờ /ga và yoni chỉ là một trong số cả ngàn, cả ngàn lễ nghỉ mà một người ngoại quốc mới tới hoặc 
một du khách chỉ đi ngang qua Ấn Độ, cho là hình thức, hơn nữa, là một nửa cái tinh tuý của Án giáo. 
Mỗi hành động gì trong đời người, dù chỉ là tắm rửa hay thay áo, cũng có một nghi thức tôn giáo. Trong 
một gia đình ngoan đạo, ngày nào người ta cũng thờ cúng các thần riêng và tổ tiên, sự thực một người Ấn 
theo đạo thờ cúng ở nhà nhiều hơn là ở đền, chỉ những ngày tết, ngày hội họ mới tới đền. Nhưng những 
ngày đó, tháng nào cũng có, dân chúng vui vẻ tưng bừng, dự các đám rước lớn hoặc đi hành hương ở vô 
sô đền chùa. Họ không hiểu được những kinh tụng trong các nơi đó vì kinh viết bằng tiếng sancrit, nhưng 
ít nhất họ cũng nhận ra được các ngâu tượng. Họ trang hoàng các ngẫu tượng, tô xanh tô đỏ, nạm vàng 
nạm ngọc, có khi coi như một người sông vậy: đánh thức dậy, đem tăm rửa, rôi mặc áo, đút cơm cho, có 
khi lại rây nữa, đến tối đưa đi ngủ. 


Ở chỗ công cộng thì nghi thức chính là cúng dường tế lễ, còn ở chỗ riêng tư thì nghỉ thức chính là tây 
uế. Người Ấn không cho sự cúng thức ăn chỉ là chuyện bề ngoài đâu; họ thực tình tin rằng nếu không 
cúng thì các thần linh sẽ đói. Ở Ấn cũng như ở mọi xứ khác, khi loài người còn ăn thịt người, thì người ta 
giết người đê tế thần. Nữ thần Kali đặc biệt khoái thịt người, nhưng các tu sĩ Bà La Môn giảng răng nữ 
thần chỉ muốn ăn thịt bọn hạ tiện thôi[34|. Rồi quan niệm về luân lí tiến bộ, các thần linh đành bỏ cái 
món thịt người mà chịu ăn thịt các loài vật vậy mà được ăn hả hệ, thịt loài vật ê hề hơn thịt người nhiều. 
Các ngài thích nhất là thịt dê, nên người ta cúng rất nhiều đê. Đạo Phật và đạo Jaïn bãi bỏ cái tục cúng thịt 
đó đi, nhưng khi Án giáo thịnh trở lại, chiếm địa vị của Phật giáo thì người ta lại cúng thịt. Ngày nay, tục 
đó vẫn còn, tuy mỗi ngày mỗi suy. Nhưng nói cho ngay, các tu sĩ Bà La Môn không chịu dự một cuộc lễ 
nảo mà tín đồ thọc tiết loài vật đề tế thần. 


Người Ấn mỗi ngày Đỏ ra mấy giờ để tây uế, vì VỀ sự vỆ sinh sạch sẽ, thì Ấn giáo không thua gì khoa vệ 
sinh học tân tiến nhất. Lúc nào người Ấn cũng sợ bị nhiễm uế - ăn nhằm một thức ăn không hợp với tôn 
giáo, đụng nhằm một đồng rác hoặc một người Shudra, một kẻ ở ngoài các tập cấp, một thây ma, và có cả 
trăm cách khác nữa. Dĩ nhiên, đàn bà có tháng hoặc nằm chỗ, nhất định là ô uề rồi; vì vậy luật Bà La Môn 
bắt họ phải ở riêng một chỗ và phải theo những luật vệ sinh thật tỉ mỉ. BỊ nhiễm uề - chúng ta gọi là bị 
nhiễm độc hay bị lây - người Ấn phải làm những nghi thức tây uế; nếu là trường hợp nhẹ thì cần tưới 
nước thánh; nếu nặng thì nghi thức rắc rối hơn, nêu cực nặng thì phải làm phép Panechagavia rất đáng sợ. 
Phép này là một cách trừng phạt kẻ nào phạm phải những lỗi nặng, không theo luật của tập cấp (chăng 
hạn tội rời bỏ Ấn Độ): kẻ phạm tội phải uống một thứ nước trộn “năm chất” của con bò cái linh thiêng: 
sửa lỏng, sửa đặc lại, bơ nước, nước tiểu và phân”[35]. 


Tôn giáo còn bắt mỗi ngày phải tắm một lần, điểm đó hợp với thói quen của chúng ta hơn: ở một xứ 
nhiệt đới, qui tặc vệ sinh thực là có lợi; người ta khoác cho nó một hình thức tôn giáo đê chắc chăn được 
tín đồ giữ đúng. Họ đã xây những cái hô “thiêng”, người ta cho nước những con sông nào đó là thiêng, và 


bảo tắm ở đó thì tây uê được cả cơ thể lẫn linh hôn. Ngay từ thời Huyền Trang, đã có cả triệu người Ấn 
mới sáng sớm nhảy xuống sông Hằng (Gange) tắm; từ hồi đó, không ngày nào là mặt trời mọc trên con 


115 


sông đó mà không khí không vang lên những lời cầu nguyện của hằng hà sa số tín đồ muốn được tây uế 
và giải thoát; thấy vàng dương ló dạng là họ đưa hai tay về phía mặt trời, miệng niệm hoài huỷ môi một 
âm “Om, Om, Om”. Vì Bénarès ở gân chỗ con sông Jumna đồ vào con sông Gange, cả hai đều linh 
thiêng, nên châu thành đó thành một thánh địa, mỗi năm có mấy triệu tín đồ tới hành hương, có những 
ông giả bà cả từ rất xa cũng lại đó tắm trên sông để mong khi chết được trong sạch, gột được hết tội lỗi. 
Người ta không thể không rùng mình khi nghĩ rằng từ hai ngàn năm nay, những tín đồ đó lại Bénarès đề 
run lập cập nhúng mình xuông nước lạnh mùa đông và ngại ngùng hít cái mùi thịt cháy của các xác thiêu 
trên những giàn hoả gần đó, và suốt thế kỉ này qua thế kỉ khác, tụng niệm cũng những lời kinh đó, khẩn 
vái cũng những thần linh im lặng đó. Thần không đáp, nhưng không vì vậy mà dân chúng không sùng bái, 
và người Ấn ngày nay còn tin hơn bao giờ hết những vị thần từ thời xửa thời xưa vẫn một mực thản nhiên 
nhìn cái cảnh đói rách bị thảm của họ. 


V. CÁC VỊ THÁNH VÀ CÁC NGƯỜI VÔ TÍN NGƯỠNG 
Cách tụ để thành thánh — Các tà giáo — Tự do tín ngưỡng — Tổng quan về tôn giáo Ấn Độ. 


Cơ hồ như không đâu nhiều thánh bằng Án Độ, tới nỗi các du khách có thê nghĩ rằng thánh là một sản 
vật tự nhiên của xứ đó, cũng như cây thâu (nha phiến) hoặc loài rắn. Đối với một người Ấn mộ đạo thì có 
ba con đường tu để thành thánh: con đường Trầm tư, tức zzna-yoga; con đường Hành động, tức Karma- 
yoga; và con đường Từ ái, tức 8hakfi-yoga. Trong bốn Ashrama, tức giai đoạn để tới bực thánh, các Bà 
La Môn chấp nhận ba con đường đó. Người Bà La Môn trẻ trước hết phải là một Bramachari đã, nghĩa là 
tự giữ tỉnh khiết trước khi có vợ, phải tụng niệm, cúng bái, học hỏi, nói đúng sự thật và hết lòng thờ 
Guru, thầy của mình. Khi có vợ rồi —- mà đủ mười tám tuổi thì phải cưới sơm sớm — thanh niên đó bước 
qua giai đoạn thứ nhì của đời một Bà La Môn, giai đoạn Ớr/has(ha, tức gia trưởng, và phải lo có con trai 
để săn sóc mình và cúng giỗ tô tiên. Qua giai đoạn thứ ba (ngày nay ít người theo), người nào nguyện 
thành thánh, phải đắt vợ con vào ở ân trong rừng núi, vui vẻ sông đời một ƒanaprastha, có ái ân với nhau 
thì chỉ để cho có con thôi. Sau cùng, muốn đạt mức cao nhất, thành thánh thì người Bà La Môn khi về 
già, phải bỏ nốt vợ, thành một Sannyasi, nghĩa là “người đã từ bỏ xã hội”, từ bỏ hết của cải tiền bạc, cắt 
đứt mọi luyến ái, hệ luy; chỉ còn giữ môi một miếng da sơn dương để gi mình, một chiếc tậy để chống 
và một cái bầu nước đề uống. Mỗi buổi sáng phải trát tro lên đầy mình, thường uống “năm chất” [của bò 
cái thiêng] và khất thực để sống. Qui luật Bà La Môn bảo: “Một Sannyasỉ phải coi mọi người là bình 
đẳng. Không được đề cho một biến cô làm động lòng, phải thản nhiên nhìn các cuộc cách mạng lật đỗ các 
triều vua, mà chí nhắm mục đích duy nhất là luyện cho được cái sáng suốt tâm linh để hoà đồng với 
Thượng Đề mà chúng ta bị lòng dục và vật chất chung quanh làm cho cách biệt”[36]. 


Trong cái không khí tín ngưỡng rất mực thành kính đó, đôi khi người ta nghe thấy nổi lên một giọng 
lạc điệu hãn, trái với giọng nghiêm trang thường có của người Ấn. Khi nào Ấn gặp thời phú thịnh thì dĩ 
nhiên số người hoài nghỉ tăng lên, vì nhân loại cảng điêu đứng thì càng tôn sùng thần thánh, càng sung 
sướng thì càng nghi ngờ các ngài. Chúng tôi đã nói về các Charvaka và Các bọn tà giáo khác ở thời Phật 
Tô. Còn một cuôn sách cũng gân cô như vậy nhan đề là một từ ngữ rất dài: JShwasamvedyopanishad, tôm 
tắt tất cả các môn thần học vào trong bốn điều dưới đây: 1.- Không có sự đầu thai, không có Thượng Đề, 
Thiên đường, Địa ngục gì cả, không có cả vũ trụ; 2.- tất cả các sách tôn giáo truyền lại đều là tác phẩm 
của bọn điên rồ tự cao tự đại. 3.- Thiên Nhiên sáng tạo mọi vật rồi Thời Gian huỷ diệt mọi vật, người nào 
cũng được nhận một phần sướng một phần khổ, sướng khổ nhiều hay ít không phải là vì ta làm nhiều điều 
thiện hay nhiều điều ác. 4.- dân chúng bị các lời đẹp đề [của các tu sĩ] mê hoặc, nên bám lấy các thần, các 
đền, các tu sĩ, chứ sự thật thần Vichnou với một con chó thì cũng y hệt nhau, chẳng khác gì cả. 


116 


Trong Thánh kinh Ki Tô giáo, chép thêm thiên Truyền- -đạo-thư (Ecclésiastre, trong Cựu Uøc), là điều 
khờ khạo ra sao, thì trong kinh điển Phật giáo viết bằng tiếng Pali, chép thêm thiên về “Những câu hỏi 
của vua Milida”[37] cũng khờ khao như vậy. Thiên đó cũng cô như Ki Tô giáo. Vua Hi Lạp — 
Bactriane[38] tên là Ménandre|39], cuối thế kỉ thứ I trước Công nguyên thông trị miền Bắc Ấn, hỏi hoà 
thượng Nagasena (Na Tiên) nhiều câu về tôn giáo. Nagasena đáp rằng tôn giáo không phải chỉ giúp cho 
người tự giải thoát được khỏi cảnh khổ, mà còn chỉ bảo con đường giác ngộ, chẳng cần biết có Thiên 
Đường, Thượng Đề hay không, vì sự thực chẳng có Thiên Đường mà cũng chăng có Thượng Đề. Anh 
hùng ca ⁄ahabharara mạt sát những kẻ hoài nghĩ, không tin thân, không tin có linh hồn, chẳng cần biết 
chết đi, linh hồn diệt hay bất diệt; những kẻ như vậy (cũng vẫn là lời trong anh hùng ca) “đầy dãy trên 
mặt đất” và chết đi sẽ phải chịu hình phạt mà thành chó rừng ăn xác thú: một con chó rừng đó bảo răng sở 
dĩ nó bị đầu thai mà sống cái kiếp khốn khổ tàn nhẫn, ăn những xác hôi thối như vậy, vì một kiếp trước 
nó là “một người duy lí, chỉ trích cái kinh Veda... đánh chửi các tu sĩ... chẳng tin gì cả, hoài nghi hết 
thây”. 


Bộ 8hagavad-Giia nhắc tới một bọn tà giáo không tin có Thượng Đề và bảo “thế giới chỉ là một ổ 
truy lạc”. Chính các tu sĩ Bà La Môn cũng nhiều khi hoài nghi nhưng họ quá hoài nghi nên không đả đảo 
tín ngưỡng của dân chúng. Và mặc dầu các thi sĩ Ấn đa số là mộ đạo, nhưng cũng có những nhà như 
Kabir[40] và Vemana chủ trương một thứ hữu thần luận rất khoáng đạt, tự do. 


Vemana, thi sĩ miền Nam Ấn Độ, sống ở thế kỉ XVII khinh các ẩn sĩ tu hành khổ hạnh, các cuộc hành 
hương và chê độ tập câp: 


Đó là đời sống cô độc của con chó! Lối trầm tư của con sếu! Tiếng hát của con lừa! Lối tắm gội của 
con ếch!... Trát tro lên đây mình thì có khoẻ mạnh hơn tí nào không? Các người chỉ nên nghĩ tới Thượng 
Đề. Còn ngoài ra, một con lừa cũng có thể lăn trong bụi cát như các người vậy... Những cuốn sách người 
ta gọi là Veda chỉ như những con điểm, lừa gạt người ta mà ý tứ thật khó dò, còn cải ý thức răng có 
Thượng Đé ở đâu đó, thì như một người đàn bà lương thiện... Trát tro trắng vào mình, các người cho 
như vậy là làm mắt được mùi rượu đi ? Cột một dây thừng vào cổ, như vậy đủ cho các người thành một 
người “sinh hai lần” w?... Tại sao các người cứ chửi hoài bọn tỉ tiện (paria)?... Người nào bảo: “Tôi 
chẳng biết gì hết” là người ấy khôn ngoan nhát. 


Thật là một điều lạ, những lời mạt sát kịch liệt như vậy mà không bị trừng trị trong cái xã hội bị một 
tập cấp tăng lữ thống trị về tinh thần, là Ân Độ. Trừ vài cuộc đàn áp của ngoại nhân, có lẽ vì các ông vua 
không phải là người Ấn đó không biết thiết tha gì với các tín TIgưỡng của người Ấn, dân chúng được 
hưởng sự tự do tư tưởng vô cùng cao hơn châu Âu thời Trung cô, thời mà hai nên văn minh Ấn, Âu cũng 
ngang nhau. Các tu sĩ Bà La Môn thực ra đã thống trị tinh thần dân chúng một cách sáng suốt và khoan 
dung. Họ trông vào óc thủ cựu của dân nghèo để duy trì chính giáo, và họ không bị thất vọng. Rồi khi các 
tà giáo và các tôn giáo ngoại lai được phô biến trong dân chúng tới mức có thể gây mối nguy cơ được thì 
họ bao dung hết và hút cả vào cái hang mênh mông chứa các tín ngưỡng có hữu của Ấn Độ, thêm hay bớt 
một thần linh nữa thì có hại quái gì. Vì vậy mà không bao giờ thấy những sự thù hẳn giữa các giáo phái 
trong xã hội Ấn, còn giữa Ấn và Hỏi thì khác hắn. Ở Ấn đã có những lần đồ máu vì tôn giáo, nhưng toàn 
là do bọn ngoại xâm gây ra cả. Người Hồi giáo và Ki Tô giáo VÔ Ấn tồi gây ra những cuộc đàn áp ngoại 
đạo; người Hồi muốn mua chỗ ngôi trên Thiên Đường băng máu của bọn “bất trung” [tức bọn đị giáo, 
không thờ Allah]; còn bọn Bồ Đào Nha, vừa mới chiếm thành Goa xong là thành lập ngay Tôn giáo Pháp 
đình, đem cái văn minh phương Tây đó vô Ấn. 
Nếu chúng ta rán lục lọi trong cái rừng tín ngưỡng và đị đoan đó đề tìm một vài yếu tố chung thì chúng ta 
thấy rằng hầu hết các người Ấn đều thờ thần Shiva và thần Vichnou, đều trọng các kinh ƒeda, các tu sĩ 
Bà La Môn, con bò cái và đều coi các bộ Ä⁄ahabharafa và Ramayana là sách thiêng hàng nhì, dưới các 
Veda, chứ không phải chỉ là những anh hùng ca giá trị văn chương. Về phương diện đó, có điểm này 
nhiều ý nghĩa nhất là các thần linh, giáo lí của Ấn ngày nay không còn là những thần linh, giáo lí trong 


117 


các kinh Veda nữa; như vậy là thổ dân Ấn Độ và các dân tộc Dravidien đã át được phần nào dân tộc 
Aryen thời Veda, mà Ấn giáo là biểu hiện của sự lấn áp đó. Sự xâm lăng của ngoại nhân, sự cướp bóc, sự 
khốn khổ đã làm cho da thịt và tinh thần Ấn Độ mang những vết thương nặng cho nên họ đã tìm cách trồn 
vào trong thần thoại và tưởng tượng để quên cái kiếp trần. Mặc dầu có những tư tưởng cao thượng siêu 
thoát, đạo Phật cũng như đạo khắc kỉ, vẫn là thứ triết lí của hạng người lệ thuộc. Phật giáo do một vị 
Hoàng tử sáng lập thật đấy, nhưng vẫn khuyên ta diệt dục, từ bỏ mọi sự chiến đấu, ngay cả Sự chiến đấu 
cho tự do, cho cá nhân, cho quôc gia, mà coi thái độ tiêu cực rầu rĩ là lí tưởng của cuộc sống. Chắc chắn, 
thời tiết nóng nực làm cho người Ấn kiệt sức, đã ảnh hưởng tới thứ triết lí đó, tới cách sông sao cho bớt 
mệt đó. Sau Phật giáo, Ấn giáo tiếp tục làm cho Ấn Độ suy nhược, vì theo chế độ tập cấp mà dân chúng 
Ấn phải vĩnh viễn chịu cái ách của giai cấp tăng lữ; Ấn giáo tạo ra những thần linh thản nhiên, không 
quan tâm tới luân lí[41], duy trì trong bao nhiêu thế kỉ những tục lệ đã man, như tục giết người đề tế thần, 
tục hoả thiêu quả phụ, mà nhiều nước khác từ bỏ từ lâu; tôn giáo đó cho sống là khổ, không sao tránh 
được, làm cho tín đồ mắt hết nghị lực, sinh ra chán đời, ủ rũ; rồi lại cho mọi sự trên đời chỉ là ảo ảnh, cho 
nên không còn phân biệt tự do và nô lệ, thiện và ác, sự đồi truy và sự găng sức tiễn lên. Một người Ấn có 
tinh thần đã nói: “lần lần Ấn giáo... đã trở thành một thứ thờ ngẫu tượng, hủ hoá, chỉ còn những nghỉ 
thức có tính cách hoàn toàn cô truyền, nghi thức là tất cả mà bản thể chăng là gì hết”. Chịu chế độ bạo 
ngược của các tu sĩ, khắp xứ chỗ nào cũng thấy đầy những “thánh”. Ấn Độ hiện nay vẫn còn ngắm ngầm 
mà nóng lòng đợi thời Phục hưng, thời Cải cách và Thời đại Ánh sáng của họ. 
Tuy nhiên khi suy nghĩ về Ấn, chúng ta nên gïữ tinh thần bình tĩnh của sử gia; phương Tây chúng ta cũng 
có thời Trung cô, và chúng ta đã thích sự thần bí hơn khoa học, sự thống trị của các tu sĩ hơn là sự thống 
trị của tiền bạc — biết đâu chừng, một ngày kia chúng ta chẳng trở lại tình trạng đó? Chúng ta không thê 
phê phán các nhà thần bí của Ấn được vì những quan niệm của chúng ta thường căn cứ trên kinh nghiện 
bản thân và những đữ kiện vật chất mà một tu sĩ Án cho là hời hợt bê ngoài, không có chút giá trị gì cả. 
Mà xét cho cùng thì biết đâu chừng, phú quí, quyền hành, chiến tranh, xâm lăng, tất cả những cái đó 
chẳng phải là những ảo ảnh, không đáng cho một người có óc già giặn quan tâm tới? Và cái khoa học của 
chúng ta này, căn cứ trên những nguyên tử có tính cách giả thiết, những nguyên tử kì quặc đó, biết đâu 
chừng chăng là một /í ngưỡng như mọi tín ngưỡng khác, một tín ngưỡng lạ lùng nhất, khó tin nhất mà 
cũng phù du nhất? Và có lẽ, phương Đông chán cái thân phận lệ thuộc và nghèo khổ, sắp nghiên cứu 
khoa học, phát triển kĩ nghệ, vào cái lúc mà phương Tây chán những máy móc chỉ làm hại họ, những môn 
học chỉ đem lại thất vọng cho họ, cũng sắp thấy các châu thành, máy móc của họ bị cách mạng và chiến 
tranh tàn phá khiến họ hoá ra điêu đứng mà muôn trở về đời sống ruộng đồng, để tạo một tín ngưỡng thần 
bí nào mới mẻ hầu có thể lấy lại chút can đảm cần thiết để đương đầu với cái đói, sự tàn nhẫn, sự bất công 
và cái chêt. 


A, hài hước thay lịch sử! 


LII] Tác giả muốn ám chỉ Thánh Gandhi. (ND). 


ZỊ Không biết Subhadda được nói ở đây có phải là người cuối cùng, một du sĩ, được Đức Phật giáo hoá, 
lúc Ngài sắp tịch không? (Goldfish). 


[3] Trong một Purana (tên chung chỉ các sách dạy giáo lí cho các tập cấp không phải Bà La Môn) có chép 
huyện thoại đặc biệt này: một ông vua đáng được lên Thiên đường mà tự nguyện ở lại Địa ngục đê chia sẻ 


118 


nỗi khô của những kẻ bị đày xuống đó, cho tới khi nào họ được cứu rỗi hết rồi mới lên Niết Bàn mà thành 
Phật. 


[4] Tử ngữ (sách in sai thành từ ngữ): tác giả ám chỉ tiếng sanscrit. (Goldfish). 


[5] Fergusson bảo: “Tín đồ Phật giáo đã đi trước Giáo hội La Mã... cả năm thế kỉ trong việc sáng lập và 
thi hành các cuộc lễ và các nghi thức chung cho cả hai tôn giáo”. Còn Edmunds thì vạch các chỉ tiết để 
làm nỗi bật lên những điểm giống nhau các Thánh kinh Ki Tô giáo và Phật giáo. Tuy nhiên sự hiểu biết 
của chúng ta về nguyên thuỷ của các tục lệ và tín ngưỡng đó còn mơ hồ quá, nên chưa thê kết luận dứt 
khoát rằng Ki Tô giáo có chịu ảnh hưởng của Phật giáo không. 


[6] Bản tiếng Pháp là: la sagesse a posteriori mà tôi có thể dịch là cái khôn hậu luận, nghĩa là thấy cô 
nhân lầm lẫn rồi, sử gia mới rút ra một kết luận như tỏ rằng mình khôn hơn cô nhân. (ND). 


7] Hiện nay ở Ấn chỉ còn khoảng ba triệu người theo đạo Phật, tức chưa đầy một phần trăm dân chúng. 


[8]Thái Lan: nguyên văn tiếng Anh là Siam. Trong cuốn Nguồn gốc văn minh, cụ Nguyễn Hiến Lê dịch 
nn Xiêm và ghi thêm trong phân chú thích: “Tên bây giờ là Thái Lan. Cuốn này viết từ trước thế chiến thứ 
hì”. (Goldfish). 


[9] Kandy là kinh đô của Tích Lan, ở trên một cao nguyên. (ND). 


[10] Chính ở đền Kandy này, người ta còn giữ cái “răng của mắt” (1) Phật Tổ dài năm phân, trực kính hai 
phân rưỡi. Răng đựng trong cái hộp trang sức bằng nhiêu bảo vật, cất kỉ một nơi không cho công chúng 
thấy; người ta đặt chiếc hộp trong một cái kiệu khiêng đi trong một cuộc rước long trọng thu hút không 
biết bao nhiêu tín đồ hành hương từ khắp nơi ở Á châu tới cung chiêm. Trên tường của ngôi đền, có 
những bích hoạ vẽ Phật tử từ bi đang giết các kẻ phạm tội ở ĐỊa ngục. “Đời sống” của bậc vĩ nhân nào 
sau khi chết, cũng bị hậu thế làm sai hắn đi, mất chân tướng đi một cách nhơ nhóp. 


[“Răng của mắt” Phật: nguyên văn tiếng Anh là “eye-tooth of Buddha”, tức răng nanh của Phật. Theo Tỳ 
Kheo Indacanda (Trương Đình Dũng) thì đó là “xá lợi răng bên trái của đức Phật” (theo 
http://suoinguonhanhphuc.com/InfoShow.aspx?Info[D=497). (Goldfish) |. 

[L1] Tức Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. (Goldfish). 


[12] Ở Cao Miên: bản tiếng Anh chép là: In Cambodia, or Indo-China, nghĩa là: ở Cao Miên hoặc Đông 
Dương. (Goldfish). 


[13]Tri-Murti: Bản tiếng Anh chép là Trimurti. Bảng Danh từ Án, Hồi ở cuối sách ghi: Trimurti: Tượng 
thần Shiva có ba mặt. (Goldfish). 

[14] Sau lần điều tra năm 1921, các tôn giáo Ấn Độ chia ra như: Ấn giáo 216.261.000 tín đồ; Jaïn 
1.178.000; Phật giáo 11.571.000 (mà trên đất Ấn có khoảng 3.000.000 còn lại bao nhiêu ở Tích Lan và 
Miễn Điện); đạo Zoroastre 102.000; Hồi giáo 68.735.000; Do Thái giáo 22.000; Ki Tô giáo 4.754.000 (đa 
số người Âu). 


[15] Bản tiếng Anh chép là: red clay, nghĩa là một thứ đất sét màu đỏ. (Goldfish). 


119 


[16] Nhưng cũng phải nhận rằng tên Shiva cũng như tên Brahmane không thấy có trong Rig Veda. Nhà 
ngữ pháp học PatanJali bảo có những hình ảnh Shiva và các tín đô thờ thân đó vào khoảng 150 trước 
Công nguyên. 


[L7] Nguyên văn: euphemism, nghĩa là cách nói trại, lời nói trại, uyên ngữ. (Goldñsh). 


[18] Đáng đề ý rằng các tu sĩ trong phái thờ thần Shiva, rất ít khi là người Bà La Môn; đa số Bà La Môn 
chê những nghi tiệt kì cục, quá lô trong sự thờ phụng ShaktI. 


H19 |Chẳng hạn trong kinh Veda đã có thần Mặt trời rồi, sau bộ lạc X, bộ lạc Y cũng có thần Mặt trời mà 
gọi tên khác, và người Bà La Môn cũng thờ chung ba vị đó mà không sợ trùng. 


[20] Thánh Mẫu: nguyên văn là Madonmna. (Godfish). 


[21[ Trích trong báo cáo trình lên chính quyền Ấn về công việc kiểm tra năm 1901: “Sau khi nghiên cứu 
chúng tôi rút ra kêt luận này: đại đa sô người An tin chắc có một Đâng Tôi Cao”. 


[22] Đức Thánh Mẫu: nguyên văn là Mary. (Goldñsh). 

[23] Nghĩa tựa như tiếng Thầy hay Phu tử của ta. (ND). 

[24] A dvaitam (Bất nhị): đây là điểm cốt yếu của triết lí Ấn Độ, coi đoạn sau. 
[25] Nghĩa là thời đó mà người Ân đã nghĩ như các nhà bác học thời nay. (ND). 


[26] Mỗi malhayuga là 4.320.000 năm thì một yuga, tức 1/4 malhayuga, là 1.080.000 năm, ba yuga phải 
là 3.240.000 năm. Kaliyuga, yuga cuối cùng cũng bằng 1.080. 000 năm, trừ 5.035 đã qua thì phải còn 
1.074.965 năm. Không hiểu tác giả tính cách nào mà có con số 3.888.888 và 426.965? (Goldfish). 


[Z7] Hỏi một người Ấn tại sao chúng ta không còn nhớ chút gì về những kiếp trước của ta, thì họ sẽ đáp 
rằng lí do cũng như chúng ta đã quên hết những điều trong tuổi thơ của mình; họ bảo kiếp này chúng ta 
được một địa vị, một chức phận nào đó là nhờ những kiếp trước, cũng như người lớn làm nên hay không 
là tại tuổi thơ siêng năng, ngoan ngoản hay không. 


[28 |Một tu sĩ ăn mạnh lạ lùng, bảo răng sở dĩ vây vì kiêp trước ông ta là một con voI, và luật karma cho 
ông ta làm người, thay đôi cơ thê ông mà quên không giảm sức ăn mạnh của con voi, tiên thân của ông. 
Một người đàn bà mà hôi nông nặc thì họ cho răng tại kiệp trước là cá. 


[29] Người Ấn tin rắng có bảy cõi “đương” mà cõi thứ nhât là trân gian, còn sáu cõi kia cứ ở bực cao lân 
lân lên; có hai mươi môt cõi âm chia làm bảy khu... 


...Các kẻ ác chỉ chịu hình phạt trong một thời gian thôi nhưng có rất nhiều thứ hình phạt. Theo tu viện 
trưởng Dubois thì các cảnh Địa ngụ Ấn không thua gì cảnh ĐỊa ngục mà thi hào Dante đã tả: thì ra những 
nỗi sợ của loài người ở đâu cũng nhiều vô số kế mà óc tưởng tượng cuồng bạo của họ cũng phong phú vô 
cùng. “Lửa, sắt, răn, rết, ác thú, mãnh cầm, mật đắng, độc được, các mùi hôi thối, tóm lại không thiếu thứ 
gì mà không dùng để trừng trị kẻ có tội. Kẻ thì xỏ dây vào mũi rồi đặt lên những lưỡi búa rất bén cứ thế 
lôi hoài; kẻ thì buộc phải chui qua một lỗ kim; kẻ phải nằm giữa hai phiến đá dẹp mà qui sứ đây lại gần 
nhau để kẹp tội nhân cho thật đau chứ không tới nỗi chết, kẻ kia bị những con kên kên đói mô mắt để ăn; 
có cả ngàn kẻ phải lội bì bõm hoài trong một cái ao đầy nước tiêu của chó và nhày nhụa nước mũi của 
người”. Có lẽ hạng người Ấn thấp kém nhất và các nhà thần học nghiêm chỉnh nhất tin như vậy thật. 


120 


Chúng ta đừng chê họ mà nên nhớ rằng chính cảnh Địa ngục của chúng ta có nhiều hình phạt không thua 
gì họ mà lại còn vĩnh cửu nữa, đã xuống đó thì bị đày hoài không được trở lên cõi trần. 


0] Chế độ tập cấp của Ấn Độ, ít nhất về lí thuyết, dựa vào sự tin tưởng ở luật Quả báo (karma) và luân 
hồi. Vì người Ấn theo chính giáo cho rằng tuỳ linh hồn trong các kiếp trước đã hành động Ta sao mà kiếp 
này đầu thai vào tập cấp này hay tập câp khác; như vậy tập câp là một trật tự trời tạo nên, nếu sửa đổi thì 
sẽ bị tội bất kính. 


[31] Schopenhauer cũng như Phật tổ cho mọi nỗi khổ đều do con người ham sống và ham sinh đẻ để duy 
trì giòng giông, ông khuyên mỌI người tự ý tuyệt tự để cho nòi giống tuyệt diệt. Còn Heine thì không có 
đoạn thơ nào mà không nói đến cái chết, hai câu dưới đây của ông thật có cái giọng Ấn Độ: 

Êm đềm thay giấc ngủ, nhưng cái chết còn êm đềm hơn; 

Sướng hơn nữa là đừng sinh đề khỏi tử. 

Kant mỉa mai tinh thần lạc quan của Leibnitz, hỏi: “Có con người nào óc lành mạnh, sau khi đã sống một 
thời gian, suy tư về sự vô ích của đời người rồi mà còn muốn bắt đầu diễn lại cái bi kịch của nhân sinh 
trong bất kì điều kiện, hoàn cảnh mà người đó đã trải qua”. 


[32] Theo chú thích trong bản tiếng Anh thì đoạn đối thoại này cũng trích trong Mahabharata. (Goldfish. 


33] Chúng ta nên phân biệt: Brahman: linh hồn vũ trụ; Brahamane: Bà La Môn; Brahma: tên vị thần; 
Brahmana: Phạn Chí, tên sách thần chú của các Bà La Môn viết. (ND). 

[34] Tới năm 1854 mà người ta còn thấy những vụ giết người đề tế thần. Xưa kia người ta tin rằng có 
những người rất mộ đạo tự hiến thân đề tế thần, chẳng hạn những người tự ý đâm vào xe trước thần 
Juggernaut (tiếng Án là Jagannath) cho xe cán; nhưng ngày nay người ta bảo những trường hợp đó rất 
hiếm, có lẽ là do tai nạn hơn là do ý muốn quyên sinh đề tế thần. (Tên châu thành thờ vị thần đó cũng gọi 
là J]uggernaut). 

[35] Tu viện trưởng Dubois bảo: “Người Ấn cho nước tiêu là thứ công hiệu nhất đề tây mọi thứ ô uế. Tôi 
đã thấy những người Ấn mê tín đi theo các con bò cái khi nó ra đồng ăn cỏ và rình hứng nước tiểu nóng 
hồi quí báu của nó bằng những bình bằng đồng, rồi đem về nhà; có khi họ đưa tay ra hứng uống ngay một 
ngụm, còn lại thì dùng để rửa mặt”. 


[36] Tu viện trưởng Dubois luôn luôn nghi ngờ các tín ngưỡng không phải tín ngưỡng của ông, viết thêm 
răng: “Các người An trí thức thường cho đa sô các sannyasI chỉ là bọn bịp bợm”. 


[37]Tôi thêm chữ vua vì trong bản tiếng Anh chép là: King Milinda. (Goldfish). 
I[35] Bactriane là Tây Vực thời xưa. (ND). 

[29] Người Ấn gọi là Milinda (Di Lan Đà). (ND). 

[40]Kabir: sách ¡n là Kabie, tôi sửa lại theo bản tiếng Anh. (Goldfish). 


[4L] Chắc tác giả muốn nói một thứ luân lí nào đó thôi. (ND). 


121 


— CHƯƠNGVI . 
ĐỜI SÓNG TINH THÀN 


I. KHOA HỌC ÁN ĐỘ 


Nguồn gốc tôn giáo của khoa học Ấn Độ - Các nhà thiên văn — Toán học — Sip “Ä Rập” — Hệ thống 
thập phân — Đại số học — Hình học — Vật lí học — Hoá học — Sinh lí học — Y học thời Veda — Ÿ sĩ— Nhà 
giải pháu — Đánh thuốc mê — Chúng đậu — Thôi miên 


Ở Ấn Độ, khoa học rất ø1à mà cũng rất trẻ; già vì nó đã được các tu sĩ nghiên cứu từ lâu lắm như một 
môn phụ; trẻ vì nó mới được coi là môn học thế tục, độc lập từ ít lâu nay. Tôn giáo là trung tâm của đời 
sống An Độ cho nên các môn khoa học được nghiên cứu đầu tiên là các môn họ coi là phụ vảo tín 
ngưỡng, chăng hạn môn thiên văn phát sinh từ sự thờ phụng các tính tú mà người ta cần biết sự vận 
chuyên đề định các ngày lễ, tết; môn ngữ pháp và ngôn ngữ học phát triển vì người ta buộc các tín đồ 
phải tụng kinh cho đúng từng chữ, mặc dù kinh viết bằng một tử ngữ. Cũng như ở Âu châu thời Trung cổ, 
các nhà bác học Ấn mới đầu đều là các tu sĩ. 


Môn thiên văn là một đứa con ngẫu nhiên của môn chiêm tỉnh, và nhờ ảnh hưởng của Hi Lạp mà nó 
thoát ra được thành một môn độc lập. Bộ sách cổ nhất về thiên văn, bộ Shiddhanta (khoảng 425 trước 
Công nguyên) dựa vào khoa học Hi Lạp, còn Varahamihira, mà tác phẩm mang nhan đề rất có ý nghĩa 
này: Toản thể hệ thống Chiêm tỉnh học tự nhiên, thành thật nhận mình học được của người Hi Lạp những 
gì. Nhà thiên văn học và toán học lớn nhất Ân Độ, Aryabhata, đặt vè để giảng về các phương trình bình 
phương, về sinus, về trị số của 7; ông ta giảng về nhật thực, nguyệt thực, hạ chí, đông chí, xuân phân, thu 
phân, bảo rằng quả đất tròn, mỗi ngày quay một vòng chung quanh trục của nó, và đi trước các nhà phát 
minh thời Phục hưng, ông ta viết: “Thiên câu (sphờre. céleste) đứng yên mà vì quả đất quay chung quanh 
trục của nó nên ta mới thấy các tính tú mọc rồi lặn môi ngày, mỗi đêm”. Người nôi nghiệp danh tiếng 
nhất của ông, Brahmagupta sắp lại các tri thức về thiên văn ở Ấn Độ thời đó thành hệ thống, nhưng bác 
bỏ thuyết của Aryabhata về sự trái đất quay tròn, mà làm cho môn đó không tiến được nữa. 


Các nhà bác học đó và những người kế nghiệp họ theo các nhà thiên văn Babylone chia vòm trời 
thành các chòm sao hoàng đới (constellations zodiacales), họ đặt ra một thứ lịch mỗi năm mười hai tháng, 
mỗi tháng ba mươi ngày, mỗi ngày ba mươi giờ, cứ năm năm lại có một tháng nhuận. Họ tính được một 
cách tinh xác lạ lùng — đối với thời đó — trực kính của mặt trăng, các ngày nhật thực, nguyệt thực, vỊ trí 
của lưỡng cực, vị trí và sự vận chuyển của các ngôi sao chính. Khi viết câu này trong bộ Siddhamra: “Trái 
đất, do trọng lực của nó, nó hút hết thảy mọi vật về nó”, họ đã tìm ra được thuyết trọng lực, nếu không 
phải là luật trọng lực. 


Muốn làm được những bài toán rắc rối như vậy, người Ấn đã nghĩ ra một hệ thống toán học về mọi 
điểm, trừ hình học, cao hơn toán học Hi Lạp. Chúng ta hưởng được của phương Đông nhiều đi sản quí 
báu, trong số đó phải kế các con SÍp (chiffre)[L]. Và hệ thông thập phân đã từ An Độ truyền qua phương 
Tây do người Ả Rập làm trung gian. Chúng ta thường gọi các con síp Ả Rập, như vậy là lầm, vì trên các 
phiến đá của vua Acoka (256 trước Công nguyên) chúng ta đã thấy khắc những síp đó rồi, mãi ngàn năm 


122 


Sau mới thấy trong các sách của người Ả Rập. Chính nhà đại bác học Laplace, tinh thần rất cao thượng, 
đã viêt vê điêm đó như sau: 


Chính nhờ Ấn Độ mà chúng ta học được cái cách tài tình chỉ dùng có mười chữ mà viết được đủ các 
số, mỗi chữ vừa có một trị số tuyệt đối, vừa có một trị số tuỳ theo vị trí của nó; ý đó tẾ nhị mà quan trọng, 
ngày nay chúng ta cho là giản dị quá nên không cảm được công lao của người Ấn. Nhưng chính nhờ nó 
đơn giản mà làm toán mới hoá ra cực kì dễ dàng, và hệ thống số học đáng kể là sáng kiến ích lợi nhát. 
Có nghĩ rằng hai bậc thiên tài bậc nhất thời Thượng cố, Archimède và Apollonius mà cũng không tìm ra 
được hệ thông đó thì mới nhận định nổi sáng kiến của người Ấn tài tình ra sao ”[Ô]. 


Còn hệ thống thập phân thì Aryabhata và Brahmagupta đã dùng nó từ lâu trước khi nó được các người 
Ả Rập và Syrie biết đến. Các nhà sư truyền nó vô Trung Hoa và hình như Muhammad Ibn Musa al- 
Khwarazmi, nhà toán học lớn nhất thế kỉ IX (mất năm 850) đã truyền nó vô Bagdad. Trong một tài liệu Ả 
Rập đề năm 873 sau Công nguyên, người ta tìm thấy con síp 0 (không) được dùng đầu tiên ở châu Á cũng 
như ở châu Âu[{3], và theo chỗ chúng tôi biết thì ba năm sau nó xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, nhưng ý 
kiến chung là người Ả Rập đã mượn síp đó của châu Á [tác giả muốn nói của Ẩn][4]. Vậy nhờ Ân mà 
nhân loại có được một síp khiêm tốn nhất mà lại hữu ích nhất. 


Môn đại số cơ hỗ như phát triển đồng thời và độc lập[5] ở Ấn Độ và Hi Lạp, nhưng môn học đó mang 
tên Á Rập (4/-/abr nghĩa là sắp đặt, giải quyết)[6], như vậy đủ tỏ rằng Tây Âu đã mượn nó của ngƯỜI . Ả 
Rập — nghĩa là thực sự của người Ấn - chứ không phải của người Hi Lạp[7]. Các nhà bác học danh tiếng 
nhất của Ấn về môn đó cũng như môn thiên văn, là Aryabhata, Brahmagupta và Bhaskara. Bhaskara 
(sanh năm 1114 sau Công nguyên) có lẽ đã đặt ra kí hiệu để trỏ căn số và nhiều kí hiệu đại số khác nữa. 
Chính ba nhà đó đã tạo ra ý niệm số âm, nếu không có ý niệm này thì không thể có môn đại sỐ được, họ 
đã đặt ra các qui tắc về hoán VỊ (permulation) và tô hợp (combinaIson); họ tìm ra được căn số bậc hai của 
số 2 và ở thế kỉ thứ VIII mà đã giải được những phương trình vô định bậc hai mà ở châu Âu, phải đợi tới 
thời của Euler, nghĩa là ngàn năm sau, người ta mới biết cách giải. Các nhà bác học Ấn Độ có chép những 
kiến thức về khoa học của họ thành những đoạn rất nên thơ, và những bài toán của họ có cái duyên dáng 
đặc biệt của thời đại hoàng kim Ấn Độ. Đây là hai đoạn văn của các nhà đại số học cô đó: 


Một phân năm một bây ong đậu trên một bông hoa của Kadamba, một phân ba đậu trên một bông 
hoa của Silindhra, ba lân hiệu số của hai số đó đậu trên một bông hoa của Kutqja; còn lại một con ong 
bay qua bay lại trong không gian. Cô nàng xinh đẹp ơi, xin chỉ cho anh biết hết thảy báy ong có bao 
nhiêu con. 


Ôi người yêu của anh ơi, anh đã mua cho em, cùng một giá tiền, tám viên hông ngọc, mười viên ngọc 
bích và trăm viên ngọc châu để làm đôi bồng tai cho em; tổng số tiên trả ba thứ ngọc đó ba lần nhỏ hơn 
một nửa số trăm: em ơi, xin em cho anh biết giá mỗi lô là bao nhiêu. 


Người Ấn không thành công mấy về hình học. Để đo và xây cất các đền thờ, các tu sĩ Ấn đã biết định 
lí Pythagore (bình phương của đường huyền một tam giác thăng góc bằng tổng số các bình phương của 
hai cạnh kia) từ mãẫy trăm năm trước Công nguyên. Có lẽ do ảnh hưởng của Hi Lạp, Aryabhata tìm được 
diện tích hình tam giác, hình thang và hình tròn và tính được trị sô của Z là 3,1416, mà ở châu Âu, mãi tới 
thời Purbach (1423-1461) mới tính ra được một trị số đúng hơn. Bhaskara đã lờ mờ thấy những qui tắc 
đại cương của môn tính vị phân (calcul différentiel); Aryabhata lập một bảng kê các khoa học, và cuốn 
Surya Siddhania chứa nhiều khái niệm về phép lượng giác (trigonométrie) tiến bộ hơn của người Hi Lạp. 


Trong hai hệ thống tư tưởng Ấn Độ có nhiều lí thuyết vật lí giống các hệ thống Hi Lạp một cách lạ 


lùng. Kanada[§], nhà sáng lập ra triết lí Vaisheshika, cho rằng thế giới gồm các nguyên tử, mỗi hành [như 
ngũ hành của Trung Hoa: lửa, nước, đất...] có một thứ nguyên tử khác nhau. Các triết gia Jaïn trái lại, 


123 


nghĩ như Democrite [triết gia Hi Lạp khoảng 400 trước Công nguyên] rằng nguyên tử nào cũng như nhau 
cả, chỉ do cách tô hợp khác nhau mà tác động khác nhau. Kanada cho răng ánh sáng và nhiệt (sức nóng) 
là những biến thể của cùng một bản thê; Udayana bảo mọi sức nóng đều do mặt trời phát ra cả và 
Vachaspati, cũng như Newton, nghĩ rằng ánh sáng gồm những phần tử li tỉ từ các vật phát ra và đập vào 
mắt ta. Các nốt nhạc (âm nhạc hiệu) và âm trình (intervalle) đã được phân tích và tính một cách khoa học 
trong các sách cô Ấn Độ về âm nhạc[9], trong đó có chép cả luật chúng ta gọi là luật Pythagore: dây đòn, 
đo từ chỗ cột tới chỗ có phím đàn, mà càng ngắn thì số rung càng nhiều, mà nốt nhạc càng cao. Sau cùng 
chúng ta có lí do để tin rằng các nhà hàng hải Ấn ở đầu Công nguyên đã dùng một la bàn gồm một mãnh 
sắt mỏng nổi trên mặt một bình đầy dầu để biết hướng Bắc. 


Nhờ y khoa và kĩ nghệ mà phát sinh môn hoá học. Chúng tôi đã nói qua rằng cách nấu sắt của Ấn Độ 
thời cổ tuyệt hảo, và ở thời đại Gupta, kĩ nghệ Ấn đã phát triển lắm; thời đó, ngay La Mã cũng phải nhận 
rằng Án là xứ đứng đầu các nước khác về kĩ nghệ hoá học như ngành nhuộm, thuộc da, chế tạo xà bông, 
thuỷ tỉnh, xi măng.[10] Từ thế kỉ thứ VI sau Công nguyên, người Ấn tiến bộ hơn người Âu nhiều về vài 
ngành kĩ nghệ: họ là bậc thầy về cách nấu khô (calcination), cất rượu, cách thăng hoa (sublimation), nấu 
cách thuỷ, cách tạo ra ánh sáng mà không nóng, cách hỗn hợp các bột thuốc mê và thuốc ngủ, chế các 
muối kim thuộc, các thuốc viên, các hợp kim. Thời Thượng cổ phép tôi thép ở Ấn đã đạt tới mức hoàn 
hảo mà châu Âu ngày nay mới theo kịp được. Theo truyền thuyết, vua Poru muốn tặng vua Alexandre 
một vật cực quí, đã lựa không phải vàng bạc châu báu mà một thỏi thép nặng khoảng mười lăm kí. Người 
Hồi đã mượn của Ấn rồi truyền qua châu Âu nhiều thuật về kĩ nghệ hoá học, chẳng hạn bí quyết chế tạo 
các lưỡi kiếm Damas là do người Ả Rập học của Ba Tư và chính người Ba Tư lại học của người Ấn, đó 
chỉ là một trong nhiều thí dụ. 


Thuật giải phẫu và môn sinh lí học, cũng như một phần của môn hoá học, nhờ y học mà phát triển. Từ 
thế kỉ thứ VI trước Công nguyên, các y sĩ Ấn đã mô tả các dây gân, cách chắp xương sọ, hệ thông lâm-ba 
(Iymphatique), thần kinh tùng (plexus nerveux), cân mạc (fascia), chi võng (tissu adipeux), màng hoạt 
dịch (membrane synoviale) và nhiều cân nhục hơn các nhà giải phẫu ngày nay nữa. Các y sĩ Ân trước 
Công nguyên cũng lầm lẫn như Aristote, cho trái tim là trung tâm suy tư, và các thần kinh đều qui về tim 
và cũng xuất phát từ tim. Nhưng họ đã hiểu kĩ bộ tiêu hoá — các dịch vị (sucs gastrique) có tác dụng gì, 
thức ăn biến hoá ở bao tử (chyme) rồi đôi thành dưỡng trấp (chyle) ra sao, và dưỡng trấp thắm vào máu ra 
sao. Đi trước Weissmamn hai ngàn bốn trăm năm, Atreya (khoảng 500 trước Công nguyên) cho rằng tỉnh 
trùng của người cha thoát khỏi cơ thể người cha, độc lập và tuy nhỏ tí mà chứa đủ cơ thê của người cha 
rồi. Ông khuyên đàn ông trước khi cưới vợ nên đề y sĩ khám kĩ cơ thể, và luật Manou cảnh cáo cha mẹ về 
cái hại gả con cho những thanh niên bị bệnh lao, bệnh điên giản (épilepsie)[1 1], bệnh cùi, bệnh khó tiêu 
kinh niên, bệnh trĩ và... tật lắm lời. Trước Công nguyên 500 năm mà các trường phái y khoa Ấn Độ đã 
khuyên nên hạn chế sinh dục theo những phương pháp hợp với lí thuyết tân tiễn nhất của chúng ta ngày 
nay[12]. Họ mô tả sự phát triển của cái thai một cách đúng lạ lùng và trong vài trường hợp, họ cho người 
đàn bả có mang ăn một thức hoặc uống một thứ thuốc đặc biệt nào đó mà đoán được sẽ sanh con trai hay 
sanh gái. 


Cuốn sách thuốc cổ nhất của họ mà ngày nay còn giữ được là kinh 4¿harva-Veda, trong đó xen vào 
cái đám lộn xôn đủ các thần chú, có những đoạn kế các bệnh và triệu chứng của mỗi bệnh. Vì y khoa 
thoát l¡ được phương thuật một cách chậm chạp; y sĩ mới đầu dùng những cách rất thấp kém dựa vào tâm 
lí, vào lòng tin của con bệnh, tức cách của phủ thuỷ, rồi lần lần mới tiến lên những phương pháp có ít 
nhiều tính cách khoa học, có giữ chút gì của các phương pháp cũ thì cũng chỉ để cho bệnh nhân tin ở 
thuốc thôi. Kinh 4/harva-Veda chứa một phần phụ lục có nhan đề là 47ur-Veda hay “khoa trường sinh”. 
Các y sĩ Ấn thời đó cho mọi bệnh đều do sự thác loạn của bốn cái này gây ra: không khí, nước, đờm dãi 
và máu, và họ trị bằng thảo dược và bùa. Ngày nay ở Ấn vẫn còn dùng nhiều cách đoán bệnh và trị bệnh 
từ thời cỗ đó mà kết quả làm cho nhiều bác sĩ [Tây y] thèm thuồng. Kinh Rig-Veda kế tên cả ngàn thảo 
mộc dùng làm thuốc và cho rằng nước lã là thứ thuốc công hiệu cho đa số các bệnh. Ngay từ thời Veda, 


124 


các y sĩ và nhà giải phẫu đã thành một giới riêng, cách biệt với bọn phù thuỷ; nhà họ có vườn rộng trồng 
các cây dùng làm thuôc. 


Sushruta ở thế kỉ thứ V trước Công nguyên và Charaka ở thế kỉ thứ II sau Công nguyên là những y sĩ 
nỗi danh bậc nhất ở Ấn. Sushruta dạy Y khoa ở trường Đại học Bénarès, viết bằng tiếng Sanscrit một bộ 
sách về cách chân bệnh và trị liệu mà ông học được của tôn sư Dhanwantari. Ông viết rất kĩ về môn giải 
phẫu, sản khoa, kiêng cữ, tắm gội, dược phẩm, cách nuôi trẻ và giữ vệ sinh cho trẻ. Còn Charaka soạn 
một Søzrnhifa (tự điển) y khoa hiện nay người Ấn còn dùng, trong đó ông định rõ thiên chức của y sĩ, chủ 
trương không khác gì Hippocrate: “ Trị bệnh thì đừng nghĩ tới mình, đừng vị lợi mà chỉ nên nghĩ tới 
nhiệm vụ cứu nhân độ thế thôi”. Vài nhà khác cũng rất nổi danh: Vagbhata (625 sau Công nguyên) soạn 
một bộ y học toát yếu bằng văn xuôi và văn vần; Bhava Misra (1550 sau Công nguyên), tác giả một bộ 
sách vĩ đại về giải phẫu, sinh lí và y khoa; một trăm năm trước Harvey, ông đã biết sự tuần hoàn của máu 
và dùng thuỷ ngân để trị một bệnh mới, bệnh giang mai mà người Bồ Đào Nha mới truyền vô Ấn Độ. 
Tặng vật quí báu của châu Âu! 


Sushruta tả nhiều phép giải phẫu, như cắt màng mắt, trị sán khí (hernie)[ 15], mồ bảng quan lấy sạn ra 
(lithotomie), mồ bụng lấy thai, vân vân... và 121 đồ dùng đề giải phẫu. Mặc dầu các tu sĩ Bà La Môn 
cầm, ông bảo nên mô tử thi mà học thì khoa học giải phẫu mới tấn bộ được. Ông là người đầu tiên lột một 
miếng da trên thân thê đắp vào một vành tai bị cắt đứt, và chính nhờ ông cùng các người. kế nghiệp ông 
mà y học ngày nay đắp và sửa lại mũi được. Garrison bảo: “Người Ấn thời xưa đã biết hầu hết các thuật 
đại phẫu ngày nay, trừ thuật nối lại các động mạch. Họ cắt tay chân, mồ bụng, nắn lại các chỗ gây xương, 
cắt trĩ. Sushruta chỉ kĩ lưỡng cách giải phẫu ra sao, và không xông khói để trừ độc, đó là cách đầu tiên mà 
nhân loại dùng để phòng hủ (antisepsie)[14] trong môn giải phẫu. Sushruta và Charaka đều kể vài thứ 
thuốc nước đề làm cho bệnh nhân tê đi, không thấy đau. Năm 927 sau Công nguyên, hai phẫu thuật gia 
đục xương của một ông vua Ấn sau khi cho ông ta uống một thứ thuốc tê gọi là $ømohini. 


Sushruta kê ra tới 1.120 thứ bệnh và bảo chẩn bệnh thì phải vọng, văn, vấn, thiết (bắt mạch). Một 
cuốn sách viết khoảng 1.300 sau Công nguyên chỉ cách bắt mạch. Người Ấn rất ưa xét nước tiểu để đoán 
bệnh; và các y sĩ Tây Tạng nổi tiếng là coi nước tiểu để đoán được bất kì bệnh gì. Thời Huyền Trang, 
người Ấn đã bắt đầu dùng phép nhịn ăn bảy ngày để trị bệnh; có khi chẳng cần uống thuốc mà chưa hết 
bảy ngày đã hết bệnh; hết bảy ngày mà chưa hết bệnh thì mới phải dùng thuốc. Nhưng có dùng thuốc 
cũng chỉ dùng ít thôi; họ trông cậy vào các cách nhịn ăn, tắm rửa, tây, xông, chích máu bằng đỉa hoặc 
bằng bầu giác, hơn là vào thuốc. Y sĩ Ấn rất gIỎI về khoa giải độc rắn cắn; hiện nay Tây y vẫn thua họ về 
khoa đó. Châu Âu mãi tới thế kỉ XVIII mới biết chủng đậu; theo Dhanwantari, một trong những y sĩ đầu 
tiên của Ấn thì người Ấn đã biết chúng đậu từ năm 550 sau Công nguyên: “Dùng dao chích châm vào mủ 
của nót đậu trên vú con bò cái... rồi chích vào cánh tay, trên khoảng từ vai tới khuỷ tay, cho máu rướm 
ra, hoà mủ đó với máu, thế là bệnh sốt vì đậu”. Nhiều y sĩ châu Âu ngày nay cho rằng người Ấn sở đĩ có 
chế độ tập cấp, các tập cấp sống cách biệt hắn nhau, không đụng chạm tới nhau vì người Bà La Môn sợ bị 
lây bệnh do những vật vô hình nào đó; xét các qui tắc vệ sinh chỉ trong sách của Sushruta và trong “luật 
Manou” thì hình như người Ấn thời xưa đã biết thuyết mà ngày nay chúng ta gọi là thuyết vi trùng gây 
bệnh; chung qui chúng ta chỉ đặt một tên mới cho các thuyết của cô nhân thôi chứ có khám phá gì thêm 
đâu. Hình như người Ấn đã phát minh ra cách trị bệnh bằng thôi miên; họ thường đưa con bệnh lại các 
ngôi đền để trị bằng cách đó, cách “điện miên” (nghĩa là ngủ ở đèn), như ở Ai Cập và Hi Lạp. Các y sĩ 
Anh Braid, Esdale và Elliotson “nhờ tiếp xúc với Ân Độ, mượn ý và rút kinh nghiệm của Ấn” mà khai 
sinh cho môn trị bệnh bằng thôi miên ở Anh. 


Y học Ấn phát triển rất mau ở thời Veda và thời Phật giáo sau đó, luôn mây thế kỉ, tiền rất chậm, rất 
rụt rẻ. Atreya, Dhanwantari và Sushruta học được của Hi Lạp những gì và Hi Lạp học lại của người Ấn 
những gì? Điều đó chúng ta không biết được. Garrison bảo: “Ở thời đại Alexandre, các y sĩ và giải phẫu 
gia Ấn nỗi tiếng là biết rộng, trị bệnh giỏi, quả là danh bất hư truyền”; nên nói thêm rằng theo vài nhà bác 


125 


học thì Aristote học được của người Ấn rất nhiều. Các y sĩ Á Rập và Ba Tư cũng vậy, nhưng cũng khó 
mà biết được các y sĩ Ân Độ đã mang ơn các y sĩ Bagdad và các y sĩ Babylone bao nhiêu, do các y sĩ 
Bagdad làm trung gian. Một mặt, vải vị thuốc như nha phiến, thuỷ ngân và vài phương pháp chân bệnh 
như cách coi mạch, hình như từ Ba Tư truyền qua Ấn Độ; mặt khác chúng ta thấy ở thế kỉ VIII sau Công 
nguyên, người Ả Rập và Ba Tư dịch các sách thuốc mà Sushruta và Charaka đã viết từ ngàn năm trước. 
Đại vương Hồi giáo Harun-al-Rashid[1 5] nhận rằng Ấn Độ tân bộ hơn Ả Rập về khoa học và y học nên 
mời các danh y Án lại Bagdad dựng nhà thương và trường y khoa. Huân tước Ampthill kết luận rằng V 
học Âu châu thời Trung cô và cả thời Cận đại tân bộ nhờ người Ả Rập mà Ả Rập lại mang ơn của An Độ. 
Có thể tin rằng y học, môn học cao thượng nhất mà cũng ít chắc chắn nhất đó, đã xuất hiện từ thời 
Thượng ‹ cô ở Sumérie, Ai Cập và Ấn Độ và đã phát triển nhờ ba xứ đó trao đổi kiến thức với nhau, ảnh 
hưởng lẫn tới nhau. 


I. SÁU HỆ THÓNG CỦA TRIẾT HỌC BÀ LA MÔN 


Triết học Án Độ đã có từ thời Thượng cô - Nhiệm vụ tôi cao của nó — Các học giả - Các hình thức — 
Quan niệm về chính giáo — Địa vị của triết học Án. 


Về triết học, địa vị ưu tiên của Ấn Độ còn rõ rệt hơn về y học nữa, mặc dầu chúng ta cũng không biết 
rõ nguồn gốc triết Ấn và mới đưa ra được những giả thuyết thôi. Vài Upanishad có trước những trang. cổ 
nhất về triết học Hi Lạp mà hiện nay chúng ta được biết; Pythagore, Parménide và cả Platon nữa cơ hồ đã 
chịu ảnh hưởng của siêu hình học Ấn Độ, nhưng các suy tư của Thalès, Anaximandre, Anaximène, 
Héraclite, Anaxagore và Emphédocle không những đã có trước những tư tưởng gia fhể fục Ấn, mà cứ xét 
cái giọng hoài nghi, duy vật của các nhà đó thì có vẻ không chịu một chút ảnh hưởng nào của Án cả. 
Victor Cousin cho rằng “cái chỗ chôn nhau cắt rún của loài người đó cũng chính là quê hương của nền 
triết học cao nhất”. Chúng tôi nghĩ nói như vầy có phần đúng hơn: hết thảy các nên văn minh cổ mà hiện 
nay chúng ta được biết, không có nền văn minh nào thực sự đã tạo ra những yếu tố căn bản cho nền văn 
minh nhân loại hiện nay[ 16]. 


Nhưng ta có thê chắc chắn điều này là không có xứ nào mà người ta mê triết học như ở Ấn Độ. Người 
Ấn không coi triết học là một môn để tiêu khiển hoặc để trang sức trí óc; mà coi nó là ích lợi bậc nhất, 
cần thiết cho đời sống hằng ngày; vì vậy ở Ấn, các triết nhân được dân chúng tôn trọng như chúng ta tôn 
trọng các người hoạt động và bọn phú gia. Thử hỏi có dân tộc nào đã nghĩ tới việc tổ chức các buổi lễ 
long trọng rồi mời tôn sư các phái triết kình địch nhau tới để đấu khẩu trước công chúng xem ai thắng ai 
bại, y như các võ sĩ tại các đấu trường La Mã? Trong các panishad có đoạn kề rằng ngay trong một lễ 
tôn giáo kéo dài mấy ngày, vua Videha (tên một bộ lạc) dành một ngày cho một cuộc tranh biện về triết lí 
giữa Yajnavakya, Asvala, Artabhaya và Gargi; nhà vua hứa ai thắng thì được tặng một ngàn con bò cái và 
nhiều đông tiền vàng, và nhà vua giữ đúng lời hứa. Các giáo sư triết thời xưa thích nói hơn viết; họ không 
viết bài đá nhau mà, muốn gặp mặt nhau, sẵn sàng lại trường của đối phương để tranh luận, vấn nạn nhau; 
các triết gia danh tiếng như Shandara bỏ ra già nửa thời giờ để chu du và biện thuyết. Đôi khi chính các 
quân vương cũng dự cuộc tranh luận, nhưng một cách khiêm tốn vì khu vực đó không phải của họ - đó là 
theo lời chính các triết gia thuật lại. Triết gia nào thắng trong một cuộc tranh luận lớn lao thì được dân 
chúng phe mình tiếp đón long trọng như một nguyên soái khải hoàn sau nhiều trận đồ máu. 


Một bức hoạ dưới triều đại RaJpute thế ki XVIII vẽ cảnh tượng rất đặc biệt của một “trường dạy triết”. 
Giáo sư ngồi trên một chiếc chiếu dưới gốc cây, môn sinh ngồi xôm ở trước mặt, trên bãi cỏ. Thời đó, 
khắp Ấn Độ đâu đâu cũng thấy cảnh tượng như vậy vì giáo sư triết ở Ấn cũng nhiều như con buôn ở 
Babylone. Không có xứ nào lại có nhiều trường triết như vậy. 


126 


Đọc một thiên đối thoại của Phật Tổ, chúng ta được biết rằng thời Ngài, các triết gia đưa ra sắu mươi) 
hai thuyết về linh hôn. 


Bá tước Keyserling bảo: “Từ ngữ triết bằng tiếng sanscrit của dân tộc mê triết đó còn nhiều hơn từ 
ngữ triệt của ba dân tộc La Tình, Hi Lạp và Đức hợp lạt”. 


Vì tư tưởng Ấn Độ truyền miệng lại cho đời sau chứ không bằng sách vở, cho nên học thuyết của các 
phái cổ nhất truyền lại tới ngày nay đều mang hình thức s⁄ra, tựa như cách ngôn mà thầy và trò ghi lại sơ 
sài để cho dễ nhớ chứ không phải để giảng lại cho người khác. Các sira còn lại tới ngày nay, thuộc nhiều 
thời đại: cô nhất thì vào khoảng 200 năm sau Công nguyên mà mới nhất thì vào khoảng 1.400; nhưng các 
suira chỉ là tóm tắt những tư tưởng đã truyền từ nhiều thế kỉ trước vì đa số các môn phái triết đó xuất hiện 
từ thời Phật Tổ, và vài môn phái như môn phái San&hya chăng hạn chắc đã hoạt động mạnh khi Phật Tổ 
mới ra đời. 


Chính người Ân đã gom các hệ thống triết của họ thành hai loại lớn: các hệ thống 4s/ka: Hữu, và hệ 
thống Wasứka: Vô[17]. Chúng ta đã xét các hệ thống Mas/ika mà đại biểu là phái Charvaka, phái Phật 
giáo và phái Jaïn[18]. Nhưng lạ lùng thay, người ta gọi các phái đó là Nas/xa không phải vì họ không tin 
răng có Thượng Đề (quả thực họ không tin như vậy) mà vì họ nghi ngờ, phủ nhận và không thèm biết 
quyên uy của các kinh Veda. Trong sô các phái theo triết hệ 4s//ka, có nhiều phái phủ nhận Thượng Đề 
nhưng lại được coi là chính giáo vì chấp nhận uy quyền của các Thánh kinh và chê độ tập câp; các phái 
đó đã nhận những nguyên lí căn bản của xã hội Ấn chính thống rồi thì tha hồ tự do muốn phát biểu tư 
tưởng nào cũng được, dù là tư tưởng hoàn toàn vô thần, cũng chăng ai cấm đoán. Vì người Ấn đề cho tự 
do giải thích Thánh kinh ra sao tuỳ ý, mà các nhà giỏi biện luận có thể tìm thấy trong các kinh Veda 
những đoạn để dẫn chứng mọi tư tưởng của họ, nên người ta chỉ đòi hỏi một triết gia là chấp nhận tập cấp 
của mình, như vậy được tiếng là đứng đắn, đáng trọng rồi, vì tất cả xã hội Ân dựng trên cơ sở đó [tức chế 
độ tập cấp], không chấp nhận nó tức thì là phản loạn, mà chấp nhận nó thì có làm bậy cũng được, người ta 
sẽ nhắm mắt bỏ qua cho. Quả thực các triết gia Ấn được vô cùng tự đo hơn các bạn của họ ở châu Âu, các 
triết gia trong phái kinh viện thời Trung cổ, có lẽ chỉ hơi kém các nhà tư tưởng Ki Tô giáo đưới quyền các 
Giáo hoàng sáng suốt thời Phục hưng thôi. 


Trong số các triết hệ “chính thống”, tức đarshana, sáu hệ có ưu thế tới nỗi bất kì nhà tư tưởng Ấn nào 
sau này mà chấp nhận uy quyền của các Bà La Môn đều tự nhiên thuộc vào một trong các phái đó cả. Cả 
sáu đều đồng ý ý về một số nguyên tắc căn bản của tư tưởng Ấn Độ dưới đây: - các kinh ƒeđa là do mặc 
khải; - để tìm sự thực và đạt chân lí thì phép lí luận không chắc chắn bằng phép trực giác, đốn ngộ của 
một người do nhiều năm tu khổ hạnh, tuân theo lời thầy dạy mà tỉnh thần hoá sáng suốt, tế nhị dễ tiếp 
nhận chân lí; - mục đích của tri thức và triết học không phải để thống trị thế giới mà để thoát li khỏi thế 
giới; - suy tư là để tự giải thoát khỏi cảnh khổ não, diệt dục vọng vì chính dục vọng không được thoả mãn 
là nguyên nhân của đau khô. 


Những triệt hệ đó rât hợp với những kẻ chán nản, không ham muôn gì hệt, không muôn chiên đâu, 
không màng của cải, “tiên bộ” và “thành công”. 


1. TRIẾT HỆ NYAYA 
Một nhà luận lí Ấn Độ 
Nếu chúng ta sắp các triết hệ “Bà La Môn ” theo một thứ tự hợp lí (vì chúng ta không biết chắc thứ tự 


thời gian, vả lại xét về nét chính thì các triết hệ đó đồng thời với nhau), sắp như vậy thì chúng ta có thể 


127 


đặt một loạt học thuyết về luận lí lên hàng đầu, các học thuyết đó trải ra tới hai ngàn năm. Nyayz là luận lí 
học, con đường đưa tới kết luận. Tác phẩm nỗi danh nhất của phái đó là cuốn Myaya-suira, theo truyền 
thuyết là của một người trong dòng họ Gautama mà có người bảo là sông ở thế kỉ thứ II trước Công 
nguyên, có người lại bảo ở thế kỉ thứ I sau Công nguyên. Cũng như mọi tư tưởng gia Ấn Độ, tác giả cuốn 
đó nói ngay ở đầu cuốn sách rằng ông ta muốn chỉ cách đạt cảnh Niết Bàn, diệt được mọi dục vọng, và 
muốn vậy phải suy tư cho sáng sủa, mạch lạc, nhưng chúng tôi ngờ Tằng ông chỉ muốn viết một cuôn kim 
chỉ nam giản tiện để giúp thiên hạ đấu khẩu trong các tranh luận triết lí thôi. Ông đặt ra các qui tắc nghị 
luận, trình bày những thuật tranh luận và kê những lỗi lầm lý luận nhiều người thường mắc phải nhất. 
Như Aristote, ông cho phép tam-đoạn-luận là nồng cốt của thuật lí luận và theo ông thì cái nút, cái yếu 
điểm ở trung đoạn (đoạn giữa)[ 19]; cũng như William James, ông cho tri thức và tư tướng là những khí 
cụ thực dụng, ích lợi cho chúng ta: muôn xét giá trị của nó thì cứ xem nó có nhiều khả năng giúp ta thành 
công trong các hành động không, nghĩa là hiệu quả quyết định giá trị của phương pháp. Ông là con người 
thực tế, và chắc chắn ông không khi nào bảo rằng ngày nào mà không ai nghĩ tới vũ trụ nữa thì lúc đó vũ 
trụ sẽ không còn. Các người đi trước ông trong phái Nyaya có lẽ là những người chủ trương vô thần; còn 
những người kế tiếp ông sẽ là những nhà theo tri thức luận. 


Gautama đã cho Ấn Độ một bộ “luận lí toàn thư”[20] để tìm tòi và suy tư và một số từ ngữ triết phong 
phú. 


2. TRIẾT HỆ VAISHESHIKA 
Démocrite ở Ấn 


Gautama là Aristote của Ấn Độ mà Kanada là Démocrite của Hi lạp. Vì tên ông kì cục, có nghĩa là 
“người ăn nguyên tử” nên có người ngờ rằng ông chỉ là một nhân vật hoang đường do các sử gia tưởng 
tượng. Dù sao thì cái thời đại triết hệ Jzisheshika xuất hiện cũng không được chính xác: người ta bảo có 
thể là từ 300 trước Công nguyên tới 800 sau Công nguyên. Tên của triết hệ đó do từ ngữ vishesha có 
nghĩa là đặc chất (hay đặc thù: particularité): theo Kanada thì vũ trụ gồm vô số vật khác nhau nhưng vật 
nào cũng chỉ là những tô hợp nguyên tử cả. Chỉ hình thức là thay đổi, còn các nguyên tử là bất diệt. Ông 
giống Démocrite tới nỗi bảo rằng ngoài “các nguyên tử và cái chân không ra” không có gì hết ráo; mà các 
nguyên tử vận hành chẳng do ý chí của một đẳng thần linh nào cả, chỉ do một năng lực vô hình — gọi là 
Adrishia (vô kiến). Trò đời vẫn vậy, cha cấp tiến thì con lại bảo thủ chăng ai bằng, cho nên những môn đệ 
cuối cùng của phái zisheshika (thắng luận) không thể giảng được tại sao một năng lực mù quáng lại làm 
cho vũ trụ hỗn độn hoá ra có trật tự, hoá ra nhất thê được, bèn tưởng tượng rằng song Song với thế giới 
nguyên tử tất phải có một thế giới gồm những linh hồn nhỏ li ti, và có một Thượng Đề toàn minh chỉ huy 
cả hai thế giới đó. Vậy là thuyết “hoà điệu tiền định” (harmonie préetablie) của Leibniz chăng phải chỉ 
mới xuất hiện gần đây. 


3. TRIẾT HỆ SANKHYA 


Một triết hệ rất nồi danh — Phần siêu hình học — Sự tiễn hoá của triết hệ đó — Vô thân luận — Duy tâm 
luận — Tỉnh thán — Thê chát, trí năng và linh hôn — Mục đích của triệt học - Anh hưởng của Sankhya. 


Một sử gia Ấn Độ bảo triết hệ Sankhiya là “triết hệ độc đáo nhất của Án Độ”. Giáo sư Garbe đã bỏ ra 


già đời người để nghiên cứu triết hệ đó, bảo răng : “lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, học thuyết của 
Kapila đã vạch rõ sự tự do, hoản toản độc lập của tinh thân con người và lòng tự tín của con người ở 


128 


năng- -thế của chính mình”. Triết hệ đó cổ nhất trong sáu triết hệ Ân Độ và có lẽ cũng cổ nhất trong mọi 
triết hệ của nhân loại[2 I]. Về đích thân Kapila, chúng ta không biết gì hết, mặc dầu trong truyền thuyết 
Ấn Độ, vốn coi thường niên đại, cho rằng ông đã lập ra triết hệ $ønkhya vào thê kỉ thứ VI trước Công 
nguyên. 

Kapila vừa thực tế vừa có tinh thần kinh viện. Trong cách ngôn đầu tiên của ông, ông tuyên bố ngay 
rằng: “Mục đích tối hậu của con người là... diệt đau khổ”, y như giọng một y Sĩ vậy. Đề diệt đau khô thì 
theo ô ông, mọi phương tiện thuộc vệ vật thể đều không thích hợp; ông lí luận rất tài, lần lượt bác hết các ý 
kiến mọi người đưa ra về vẫn đề đó; sau phần đả phá đó tới phần xây dựng, gồm một loạt síra tối tăm, 
gần như không sao hiểu nổi, vì diễn về siêu hình học mà lại cô đọng quá. Triết hệ của ông có tên là 
Sankhya (số luận) — nghĩa gốc là liệt kê — vì Kapila đã liệt kê hai mươi lăm thực thê (a(wa: tắt đoả) mà 
ông cho là thành phần của vũ trụ. Sự liệt kê đó theo một thứ tự rất rắc rồi, chúng tôi sắp đặt lại như sau, 
hy vọng rằng độc giả sẽ đễ nhận ra hơn. 


1.a) BẢN THÊ (Pzrakiii, có nghĩa là cái sinh sản ra cái khác), nguyên lí thiên nhiên phổ quát, do khả 
năng biên hoá của chính nó (Gwna) mà sinh ra: 


2.L. Tri năng (8uđdhi), tức khả năng tri giác; khả năng này cũng tự biến hoá sinh ra: 
3. Năm khả năng thuộc giác quan của thế giới nội tại: 
4. 1. Thị năng, 
5. 2. Thính năng, 
6. 2. Khứu năng, 
7.4. VỊ năng, 
§. 5. Xúc năng: (những thực thể từ I đến 8 đó cộng tác với nhau đề sinh ra thực thể từ 10 tới 24). 
9, JI. Tỉnh thần (Manas, tức Mạt Na), khả năng nhận thức; 
IIL Ngũ quan (tương ứng với các thực thê từ 4 tới 8): 
10. 1. Mắt, 
11.2. Tai, 
12. 3. Mũi, 
13. 4. Lưỡi, 
14. 5. Da, 
IV. Năm cơ quan tác động: 
15. I. Cuống họng, 


16. 2. Bàn tay, 


129 


17. 3. Bàn chân, 
18. 4. Cơ quan bài tiết, 
19. 5. Cơ quan sinh dục. 
V. Ngũ hành của thế giới bên ngoài: 
20. 1. Ê-te (éther)[22]1. 
21. 2. Không khí, 
22. 3. Lửa và ánh sáng, 
23. 4. Nước, 
24. 5. Đất. 


25. b) TINH THÂN (Pzusha: thần ngã), nguyên lí tâm thần phổ quát, tự nó không làm được gì cả, 
nhưng truyền sinh khí vào các Prakiii, truyền khả năng biến hoá của nó vào tác động của các Prakiii. 
Mới xét qua, triết hệ đó có vẻ hoàn toàn duy vật: thế giới của tỉnh thần và cái “ngã”, cũng như cơ thể và 
vật chất, CƠ hồ chỉ là một sự biến hoá tự nhiên, một hợp nhất liên tục của các yêu. tố, luôn luôn lên rồi 
xuống, xuống rồi lên, từ chỗ cao nhất xuống tới chỗ thấp nhất, rồi từ chỗ thấp nhất lên tới chỗ cao nhất. 
Trong tư tưởng của Kapila có cái gì giông Lamarck: những nhu cầu của cơ thê (cái “ ngã”) tạo ra cơ năng 
(thị năng, thính năng, khứu năng, vị năng, xúc năng), rôi cơ năng tạo ra cơ quan (tai, mắt, mũi, lưỡi, da). 
Hệ thống đó không có một kẽ hở nào cả vì không có một môn phái triết học Ấn nào phân biệt — về đời 
sống — Cái vô cơ với cái hữu cơ, phân biệt thảo vật với động vật, hoặc động vật với người; những vật đó 
chỉ là những cái khoen trong cái vòng sinh tử, chỉ là những cái găm của bánh xe luân hồi, sinh tử, tử sinh. 
Có ba khả năng biến hoá (Gwuna) của bản thể quyết định cái dòng sinh tử đó: sự trong sạch, sự hoạt động 
và sự vô minh. Những khả năng đó vô tư, không thích sự tiến bộ mà cũng không ghét sự suy vi: nó cứ tạo 
ra cái này rồi cái kia, hết thịnh tới SUY, hết suy tới thịnh, trong một chu kì bắt tuyệt, y như một anh làm trò 
ảo thuật kì cục, lôi trong nón ra hết vật này tới vật khác rồi lại nhét trở vô nón, cứ như vậy hoài không 
biết chán. Mỗi trạng thái biến hoá, y như Herbert Spencer sau này nhận định, tự chứa sẵn cái xu hướng 
tan rã, đề nhất định đi tới chung tận. 


Như Laplace, Kapila không thấy lí do gì để viện tới một đắng thần linh mới giảng được sự sáng tạo và 
biến hoá trong vũ trụ. Trong cái xứ mà dân chúng mộ đạo và trọng triết học nhất thế giới đó, vẫn thường 
thấy những tôn giáo và triết học không có Thượng Đế. Nhiều đoạn trong các sách triết Sankhya phủ nhận 
rõ rệt một đẳng Thượng Đề sáng tạo vũ trụ, không thê quan niệm nổi được có một đắng như vậy vì “một 
vật không thể sinh từ cái không có gì cả”, phải có cái gì sinh ra nó chứ; cái sáng tạo và cái được sáng tạo 
ra chỉ là một. Kapila chỉ viết (như Emmanuel Kant) răng lí trí của con người không bao giờ có thể chứng 
minh được rằng có một đắng Sáng tạo ra vũ trụ. Vị triết gia hoài nghi tế nhị đó bảo vật nào thì cũng phải 
hoặc tuỳ thuộc một cái gì, hoặc tự do, mà Thượng Đề không thê tuỳ thuộc, cũng không thể tự do. Nếu 
Thượng Đề hoàn toàn rồi thì Ngài cần gì phải sáng tạo vũ trụ nữa; nếu không hoàn toàn thì sao còn là 
Thượng Đề được. Nếu Thượng Đề toàn thiện toàn năng thì tại sao lại tạo ra cái thế giới chăng hoàn toàn 
chút nào như vậy, chịu toàn những đau khổ đề rồi nhất định phải chết. Một điều thích thú, đáng chú ý là 
các triết gia Ấn rất bình tĩnh bàn về các vấn đề đó, hoạ hoằn lắm mới mạt sát nhau, ngược đãi nhau và họ 
giữ cho cuộc tranh luận ở trong một phương diện cao nhã y như các nhà bác học danh tiếng nhất của thời 
đại chúng ta, nghĩa là trên phương diện tính thần, chỉ tìm tòi chân lí, không để tình cảm làm mê hoặc. Với 
lại Kapila cũng khéo léo, không muốn gây rắc rối cho mình, chấp nhận ngay uy quyền của các kinh Veda. 


130 


Ông bảo: lon: kinh Veda đáng cho chúng ta tin và trọng vì tác giả các kinh đó biết được cái chân lí đã 
xác định rồi”. Tuyên bố như vậy rồi ông tiếp tục giảng thuyết của ông, chẳng hề nhắc tới kinh Wedaz nữa, 
coi nó như không có. 


Nhưng ông không phải là duy vật; trái lại ông duy tâm và duy linh theo cách của ông. Ông cho chỉ 
nhờ tri giác mà có thực tại; chúng ta thấy vũ trụ có hình thức như vậy, ý nghĩa như vậy là nhờ ngũ quan 
và ý tưởng của ta; còn cái vũ trụ ở ngoài giác quan và suy tư của ta, cái vũ trụ đó ra sao, là một vần đề 
phiếm, vô nghĩa, không bao giờ có thể giải đáp được. Sau khi đã kê hai mươi bốn 74wa có thể sắp vào 
mục “biến hoá vật thể” rồi, ông liệng bỏ chủ trương duy vật mới nây mầm đó mà đưa thêm cái 7ø/wa 
cuối cùng nữa, kì cục nhất mà có lễ quan trọng nhất, tức cái Puzusha hoặc linh hồn. Puzusha không do 
cái Prakiti (tức cái sức mạnh thuộc vật thể) sinh ra như hai mươi ba cái 7ø/wø kia; nó là một nguyên lí 
tâm linh, độc lập, phổ hiện, và vĩnh cữu, tự nó không hoạt động được, nhưng lại là yếu tố cần thiết cho 
mọi hoạt động. Vì cái Prakz¡ chỉ phát triển được, các Guna chỉ tác động được nhờ cảm hứng của 
Purusha; thê giới vật thể được nguyên lí tâm linh (nó bàng bạc trong vũ trụ, thấm nhuần mọi vật) truyền 
sinh khí cho mà biến hoá. Về điểm đó, Kapila nói cũng như Aristote: “Tinh thần tác động tới cái Prakifi 
tức cái thế giới đương biến hoá, cũng như đá nam châm hút sắt. Nghĩa là cái urusửha bên cạnh cái Prakifi 
và buộc cái này phải sinh sản ra. Sức hút đó gây ra sự sáng tạo; chỉ hiểu theo nghĩa đó thì mới có thể bảo 
rằng Tỉnh thần là một nguyên động lực sáng tạo, dự vào sáng tạo”[23]. 


Tinh thần (hay tâm linh) tuy ở trong cơ thể nào cũng có, nhưng ở trong cơ thê nào thì cũng là một tỉnh 
thần đó, vậy nó “đa” nhưng “nhất”, nó không dự vào một cá thể nào cả. Cá thể này thuộc về vật thê, 
chúng ta sở dĩ mỗi người một khác, không do cái Tĩnh thần[24] của ta, mà do huyết thống, sự biến hoá và 
những kinh nghiệm thê xác cùng trí tuệ của ta. Triết thuyết San&hya cho trí năng là một bộ phận khác 
(phối, tim chăng hạn). Các Tinh thần ở trong ta, hoàn toàn tự do, biệt lập, không có cách nào đạt nó được, 
còn Trí năng và cơ thể thì bị các luật, các Guna (tính chất của thế giới vật thể) — trí năng nó hoạt động và 
được xác định; Tinh thần cũng không bị ảnh hưởng gì cả khi cơ thê suy, diệt; nó “ở ngoài cái vòng sinh 
tử”. Kapila bảo: “Trí năng có thê bị diệt, Tinh Thần thì không”. Chỉ có cái “ngã” liên hệ với vật chất, với 
cơ thê là sinh, tử, rồi lại sinh nữa trong cái biển sóng vật thê lên lên xuống xuống, nó là lịch sử thế giới 
bên ngoài. Kapila có thê hoài nghỉ hết thảy mà không bao giờ hoài nghỉ thuyết luân hồi. 

Như hầu hết các triết gia Ấn Độ, ông cho kiếp trần đù có vui thì cũng chẳng quí báu gì. “Ngày vui đã 
hiếm, ngày buồn cũng hiếm[25], cái vận như một dòng sông nước dâng lên, tuổi xuân như khúc bờ lở của 
con sông đó, đời sông như một gốc cây ở trên khúc bờ lở đó”. Kiếp người đau khô vì cái “ngã” và cái trí 
năng đều cột vào với vật thê, bị những năng lực biến hoá mù quáng lôi cuốn. Làm sao thoát được cảnh 
đau khổ đó? Chỉ có cách là n triết học - triết gia đó bảo vậy; chỉ có cách là nhận rõ ràng tất cả những 
đau khổ, ưu tư, lăng xăng, cái “ngã” này ganh đua cái “ngã” khác, chỉ do Maya, ảo tưởng cả, ảo tưởng về 
đời sống, về thời gian. Cái thân phận điêu đứng của chúng ta là do không phân biệt được cái “ngã” nó đau 
khổ với cái Tỉnh thần nó không bị luy chút gì cả; không phân biệt được cái mặt biển nổi sóng với cái đáy 
biển y nguyên không thay đổi. Muốn thoát ra khỏi cánh khô, chỉ cần nhận định được bản thể của ta, nó là 
cái Tinh thần, không thiện không ác, không vui không buôn, thoát vòng sinh tử. Các hoạt động, chiến đấu 
của ta, lúc thăng lúc bại, làm khô ta vì ta không chịu nhận rằng nó không tác động chút gì tới Tĩnh thần 
cả, và dù sao thì cũng không do Tình thần gây ra; con người sáng suốt phải thoát ra ngoài mà nhìn những 
cái đó như một khán giả vô tư coi một tuồng hát vậy. Hễ linh hồn nhận rằng nó không tuỳ thuộc sự vật thì 
nó được tự do; hiểu như vậy thì nó thoát được cái ngục không gian và thời gian, thoát cảnh khổ não và 
thoát vòng luân hồi. Kapila bảo: “Hiểu được hai mươi lăm thực thể đó thì được giải thoát mà được giải 
thoát là biết được cái tri thức duy nhất chân chính, tức biết được rằng không có ta, không có cái gì thuộc 
về ta cả”, Nghĩa là sự phân biệt các cá thể, ta với người khác, với vật chỉ là một ảo giác; vạn vật một mặt 
chỉ như đám bọt mênh mông, thể chất, trí tuệ, cơ thể và cái “ngã”, tan rồi hợp, hợp rồi tan; mặt khác cái 
linh hồn bắt biến, bất chuyền thì cứ an ôn tồn tại hoài. 


IEI 


Một triết lí như vậy không an ủi được những người khó khăn quên được cơ thể đau khổ cùng những 
hồi kí chua chát của mình, nhưng hình như nó diễn đúng chủ yếu tư tưởng của dân tộc Ấn. Trừ triết 
thuyết Vedanra, không một triết thuyết nào ảnh hưởng sâu xa tới tâm hồn Ấn Độ bằng nó. Trong thuyết 
vô thần và tri thức luận duy tâm của Phật Tổ, cũng như trong quan niệm về Niết bàn của Ngài, chúng ta 
thấy có ảnh hưởng của Kapila; chúng ta lại thấy nó cả trong anh hùng ca Ä⁄4habharzra và trong luật 
Manou, trong các Purana và Tamfra, mà tác giả cho Purusha và Prakiíi thành những nguyên lí dương và 
âm của sự sáng tạo; nhất là trong triết hệ Yogz (Du già), một triết hệ dựng trên những lí thuyết của 
Sankhya, dùng những từ ngữ của Sawkya và và mục đích là áp dụng nó vào đời sống thực tế. Ngày nay 
không còn ai theo đúng thuyết Kapila nữa, nhất là từ khi Shankara và triết thuyết Vedanra(26j đã chiếm 
tâm hồn Ấn; nhưng thỉnh thoảng người ta còn nghe thấy người Ấn nhắc lại tục ngữ cổ này: “Không có tri 
thức nào bằng Sankhya cũng như không có sức mạnh nào bằng Yoga”. 


4. TRIẾT HỆ YOGA 


Các vị thánh — Yoga đã có từ thời xưa — Ý nghĩa của nó — Tám giai đoạn tu luyện — Mục đích yoga — 
Các phép máu của các thánh Yogi — Sự chân thành của yoga. 


Trong một chốn đẹp để, mát mẻ, 

Ông ta đã dựng cái chòi — không cao quá, 

Không thấp quá — ông ía mang theo của cải gốm 
Một chiếc khăn quản mình, một. tám da hoãng và cỏ 
Tại đó ông trầm tư mặc niệm về cái duy nhất, kusha. 
Làm chủ lòng và các giác quan, ông im lặng 

Luyện thuật yoga và đạt được. 

Sự trong sạch của tâm hôn, bằng cách giữ cho 

Thân thể, đầu, cổ không nhúc nhích, mắt 

Đăm đăm nhìn vào đẫu mũi, quên hẳn mọi vật chung quanh, 
Tỉnh thân bình tĩnh, không lo sợ, chỉ nghĩ tới 

Cái nguyện vọng Brahmacharya, kính tín, 

Suy tư về cái Ngã, chỉ nghĩ tới cái Ngã|[21]. 


Các thánh yog¡, tượng trưng cho khía cạnh kì đị và tối cao của tôn giáo và triết học Ấn Độ, thường 
ngồi trên những bực thềm đưa xuống sông, giữa đám người Ấn kính mộ, người Hồi thản nhiên và du 
khách ngoại quôc ngạc nhiên. Người ta cũng gặp họ, tuy ít hơn, tĩnh toạ trong các khu rừng hoặc trên các 
đường cái, tâm hồn xa vắng, không chú ý gì tới chung quanh. Già có, trẻ có; có người vắt tắm giẻ rách lên 
Vai, CÓ người quấn chiếc khăn ở dưới rốn; có người lại chỉ trát tro lên đầy người và đầu tóc đề che thân. 
Họ ngồi kiết già, im lặng, cặp mắt ngó đăm đăm vào đầu mũi hoặc lỗ rốn; có người nhìn thắng vào mặt 
trời hăng giờ, có khi trọn ngày, và lần lần, họ đui; có người giữa lúc trời nóng nhất, còn đốt lửa ở chung 
quanh cho nóng thêm; có người chân trần giẫm lên than hồng; có người đồ than hồng lên đầu; có người 
ba mươi lăm năm liền nằm trên bàn chông; có người hành hương mà lăn mình trên đường (chứ không đi) 
suốt mây ngàn cây số; có người tự cột mình vào một gốc cây hoặc tự nhốt mình vào một cái cũi cho tới 
khi chết; có người tự đào hỗ chôn mình ngập tới cổ và sống như vậy hàng năm, có khi suốt đời. Lại có 
người lấy dây chỉ xuyên từ má bên này qua má bên kia, như I vậy để khỏi mở hàm được, và bắt buộc chỉ 
sông bằng những thức ăn lỏng; có người nắm chặt tay tới nỗi móng tay mọc ra, đâm thủng gan bàn tay lòi 
qua mu bàn tay; có người đưa một cánh tay hoặc nhắc một giò lên hoài cho tới khi nó khô, chết đi. Nhiều 
người chỉ ngôi hoài theo một tư thế, luôn mấy năm liền, sống toàn bằng lá cây, hạt, trái cây do khách qua 
đường bố thí; họ tìm mọi cách làm nhụt ngũ quan để hoàn toàn tập trầm tư, tham thiền mà giác ngộ. Tuy 


132 


nhiên phần đông không hiện trước công chúng mà tìm chân lý ở chỗ ân cư của họ. 

Thời Trung cổ ở châu Âu cũng có những người như vậy nhưng ngày nay kiếm đỏ mắt khắp nơi ở Mĩ, ở 
Âu cũng không thấy một mẫu người kiểu đó. Mà ở Ấn Độ, hạng tu sĩ đó đã xuất hiện từ 2.500 năm trước, 
có lẽ từ hồi tiền sử nữa, trong đám shaman[28] của các bộ lạc man rợ. Phương pháp tham thiền khổ hạnh 
đó gọi là yoga[29], dù sao cũng có ở thời Veda; các Upanishad và anh hùng ca Mahabharara đã chấp 
nhận nó; thời Phật Tổ nó rất thịnh hành; và chính vua Hi Lạp Alexandre, ngạc nhiên thấy họ có tài chịu 
đau khô một cách lặng lẽ như vậy, đã đứng lại ngó họ một lúc lâu rồi lại mời một người trong nhóm họ đi 
theo ông, sống bên cạnh ông nữa, vị yogi đó cương quyết từ chối, không kém Diogène[30], bảo không 
cầu ở Alexandre một chút gì cả, đã có cái hư vô, thế là đủ rồi. Các bạn tu hành của yog¡ đó mỉm Cười, SaO 
mà ông vua Hi Lạp có lòng ham muốn con nít như vậy, chiếm cả thế giới làm gì vậy kìa, khi mà mỗi 
người, lúc sống cũng như lúc chết, chỉ cắn có một thước vuông đất. Một vị hiền triết khác, Calanus (326 
trước Công nguyên), theo Alexandre tới Ba Tư, đau ở đó, xin được chết vì cho rằng chết sướng hơn đau; 
rồi thản nhiên leo lên giàn hoả, không thốt một tiếng, làm cho bọn người Hi Lạp rất đôi ngạc nhiên, sao 
lại có người can đảm mực đó, nhất là can đảm không phải đề giết kẻ khác như khi ra trận. Hai thế kỉ sau 
(khoảng 150 trước Công nguyên), Patanjali tóm tắt lại các truyền thống và cách tu yogz trong kinh Yoga- 
suíra, hiện nay còn được dùng để dạy trong các trung tâm nghiên cứu yoga, từ Bénarès tới Los Angeles. 
Theo Huyền Trang, ở thế kỉ thứ VII, phái yoga có mây ngàn môn đồ; Marco Polo tả các tín đồ đó một 
cách linh động, vào khoảng 1296; ngày nay sau mây thế kỉ, số tín đồ nhiệt thành nhất vào khoảng từ một 
tới ba triệu, họ vẫn hành hạ thê xác đề tìm sự an ôn tâm hồn trong cảnh giác ngộ. Thực là một hiện tượng 
lạ lùng nhất, xúc động nhất trong lịch sử nhân loại. 


Yoga là nghĩa gì? Theo nghĩa gốc, nó trỏ cái ách, sự cột vào; không phải là sự hợp nhất của linh hồn 
với Đắng Tối cao mà là cái ách của khổ hạnh, giới dục mà người tu hành tự chấp nhận để tỉnh thần trút 
hết được mọi ràng buộc với xác thịt mà hoá ra trong sạch, và đạt được một sự hiểu biết và một năng lực 
siêu nhiên. Vật chất là nguồn gốc của vô minh và đau khổ; vậy phải giải thoát linh hồn khỏi mọi ảnh 
hưởng của giác quan, mọi ràng buộc với cơ thể; phải rán đạt được sự đại giác tối cao, sự vĩnh phúc bằng 
cách trong kiếp này gột hết các tội của linh hồn trong các kiếp trước. 


Không thể nhờ một xúc động đột nhiên mà đạt tới đại giác đó được; phải tiễn tới lần lần từng bước, 
theo từng giai đoạn; phải tự chủ, kiên nhân tu hành lâu mới đạt được cảnh giới yoga. Có tât cả tám giai 
đoạn: 


L Yama, hoặc diệt dục. Trong giai đoạn này linh hồn phải nhận luật zzzsz (bất tôn sinh), và 
brahmacharya, không mưu gì cho mình cả, bỏ mọi cái lợi vật chât, câu hạnh phúc cho mọi người, mọi 
vật. 


IL. Njyama (luật), phải theo vài qui tắc dự bị: sạch sẽ, tâm hồn vui vẻ, tây uế, học hỏi, kính tín. 

HL Asana (tư thế). Trong giai đoạn này phải tập bỏ mọi cử động, mọi cảm giác; tư thế tốt nhất là ngồi 
kiết già, bàn chân bên mặt đặt lên đùi bên trái, bàn chân bên trái đặt lên đùi bên mặt, cánh tay tréo nhau, 
ngón tay năm đầu ngón chân cái, cằm gục xuống ngực, mắt ngó vào đầu mũi. 

IV. Pranayama (điều khí), tức kiểm soát hơi thở; luyện tập như vậy người ta có thể quên hết mọi SỰ, 
trừ hơi thở, trong óc không còn ý niệm nào nữa, trống rồng, săn sàng đề tiếp thu; đồng thời phải tập sống 


bằng rất ít không khí, để có thể, nếu cần, tự chôn sống vài ngày. 


V. Pratyahara (li thế), tức bỏ hết. Tinh thần đã kiểm soát được mọi giác quan rồi, bây giờ có thể 
không nghĩ tới một vật nào nữa. 


133 


VI. Dharana (thiền). Tập trung hết trí tuệ và các giác quan vào một ý hoặc một vật nào đó, mà gạt bỏ 
mọi vật khác ra ngoài[3l], Nếu có thê tập trung tinh thần đủ lâu vào một vật nào đó thì tâm hỗn giải thoát 
được khỏi mọi cảm giác, mọi ý nghĩ, tư dục; lúc đó tĩnh thần thoát được thực tại, sẽ được thánh thơi cảm 
thấy bản thể vô chất của thực thể[32]. 


VII. Dhyana (định), do tập trung mà có thể tới một trang thái gần như bị thôi miên. Patanjali bảo cứ 
lặp đi lặp lại hoài cái âm thiêng liêng Ớzn thì đạt tới trạng thái đó được. Sau cùng, tới tuyệt đỉnh của yoga. 


VIH. Samađlửi (tuệ), trạng thái xuất thần, nhập hoá. Trí óc trồng rỗng, không còn ý nghĩ nào nữa, lúc 
đó người tu hành mất cái ý thức về sự hiện hữu cách biệt của mình, thấy mình chìm vảo trong cái đại khối 
hay đại ngã, hiểu được vũ trụ là Duy nhất, vạn vật nhất thể, mà lòng sung sướng, lâng lâng vô cùng. 
Không có một danh từ nào tả được cái trạng thái cho những người chưa biết nó; không một tri năng, một 
lí luận nào có thể nắm được nó, phát biểu được nó; “yoga chỉ có thể biết được bằng con đường yogđ”. 
Tuy nhiên, người tu theo yogø không nhằm mục đích hiểu biết Thượng Đề hoặc hợp nhất với Thượng Đề; 
trong triết lí yoga, Thượng Đề (/shvara) không phải là đẳng sáng tạo hoặc duy trì vũ trụ; không có nhiệm 
vụ thưởng phạt con người, mà chỉ là một trong số ít đối tượng đề linh hồn có thể suy tư mà đạt tới trạng 
thái tập, trung và giác ngộ. Mục đích của người tu hành rõ ràng là làm cho tinh thần tách ra khỏi thê chất, 
bứng hết mọi trở ngại vật chất ra khỏi tinh thần đề tinh thần đạt được cái đại giác và các khả năng siêu 
nhiên. Linh hồn mà trong sạch, khỏi vướng luy vào thê chất, thì nó là Brahman, chứ nó không phải là hợp 
nhất với Brahman, vì Brahman chính là cái cơ sở tính thần ấn tàng, cái linh hồn vô cá thể, vô chất còn lại 
sau khi đã mất hết mọi liên hệ với giác quan. Linh hồn mà tự giải thoát ra khỏi cái thân xác giam hãm nó, 
thì nó thành Brahman, có cái đại giác và sức mạnh của B8rahman. Ö đây ta lại thấy tái hiện nền tảng yêu 
thuật của tôn giáo nó làm hại cho tôn giáo — nền tảng đó là sự thờ phụng các quyền năng mạnh hơn con 
người. 


Ở thời các Upanishad, yoga hoàn toàn có tính cách thần bí, người tu hành chỉ nhằm mục đích đồng 
hoá linh hồn với Thượng Đề. Theo truyền thuyết thì hồi xưa có bảy vị minh triết, tức Ris”, nhờ khổ hạnh 
và toạ thiền mà hiểu rõ được mọi vật. Nhưng sau đó, yoga nhuộm màu phủ thuỷ và bây giờ người tu hành 
mong làm được các phép màu hơn là đạt được sự an ồn của tâm hồn trong cảnh giác ngộ. Họ mong tập 
trung hết tinh thần vào một bộ phận nảo đó của cơ thể thì có thể làm cho nó mất hết cảm giác, hoặc có thể 
tuỳ ý mình chỉ huy những vận động của nó được; có thê làm cho mình hóa ra vô hình, hoặc ngăn thân thể 
mình không bị dời chỗ, hoặc trái lại thình lình biến mất, hoặc muốn sống lâu bao nhiêu cũng được, biết 
hết dĩ vãng và vị lai, cả những vì tỉnh tú xa xăm nhất. 


Người hoài nghi phải nhận rằng những cái đó không có gì là không thể được; bọn điên đặt ra nhiều 
giả thuyết tới nỗi các triết gia không sao bác bỏ cho hết được và nhiều khi chính các triết gia cũng mắc 
vào cái trò đó. Cứ nhịn đói và hành xác riết rồi thì có thê xuất thần và có những ảo giác được lắm; cứ tập 
trung tư tưởng thì có thể làm cho một phần hoặc trọn cơ thê không biết đau đớn nữa, và không ai biết 
chắc được trong những chỗ sâu kín của tinh thần, còn cái kho năng lực và tài trí ra sao mà ta chưa dùng 
tới vì không biết tới. Tuy nhiên nhiều người tu yoga chỉ là bọn hành khất chịu khổ hạnh để tích trữ vàng 
hoặc đề thoả mãn lòng khát khao được thiên hạ khen, phục[33]; cái thói tích trữ vàng đó chẳng phải chỉ là 
tật riêng của phương Tây, còn lòng ham được khen, phục là thói chung của loài người. Tu hành khổ hạnh 
là để gắng sức khắc phục lòng ham nhục dục; nhưng nó dễ làm cho người tu hành thấy cái thú tự đày đoạ 
mình, cái thú đó gần như là một thứ tính dục biến thái[34]. Các tu sĩ Bà La Môn luôn luôn chống lối tu đó 
và khuyên môn đệ tu một cách giản dị hơn, cứ siêng năng làm tròn các bốn phận bình thường trong đời. 


5. TRIẾT HỆ PURVA-MIMANSA 


134 


Trong sáu triết hệ Ấn, yoga được nhiều người biết nhất, Purva-Mimansa trái lại, được ít người biết nhất. 
Yoga ít bàn đến triết lí mà bản nhiều đến yêu thuật và bí mật; Puzva-Mimansa cũng có tính cách tôn giáo 
nhiều hơn là tính cách triết lí, nó phản ứng các thuyết vô tín ngưỡng của các triết gia. Người sáng lập ra 
nó, Jaimini, muốn phản kháng thái độ của Kapila và Kanada vì hai nhà này mặc dầu nhận uy quyền của 
các kinh eda mà chăng nhắc gì tới các kinh đó cả. Jaimini bảo trí óc con người là một khí cụ yêu ớt quá, 
nhiều khuyết điểm quá, không giải nổi các vấn đề siêu hình và thần học; lí trí là một thứ gái điễm ta muốn 
gì nó cũng chiều hết; nó không tặng cho ta được cái “tri thức” hoặc “chân lí”, mà chỉ biện hộ cho thói 
đam mê nhục dục và thói kiêu căng của ta thôi. Con đường minh triết và an tĩnh tâm hồn không đi qua cái 
mê cung của luận lí; nó kính cân giữ truyền thống, cứ khúm núm theo đúng các nghỉ lễ chỉ trong các kinh 
sách. Có thể nói thêm: như vậy nó làm cho người ta ngu xuân đi. 


6. TRIẾT HỆ VEDANTA 


Nguồn gốc — Shanhara — Luận lí— Trì thức luận — Maya — Tâm lí học — Thượng Để - Luân lí — Phần 
khó khăn của hệ thông — Shankara mái. 


Nghĩa gốc của từ ngữ vedarứa là: cuối thời của các kinh Weda, tức qua thời các Upanishad. Ngày nay 
người Ấn dùng từ ngữ đó đề trỏ triết thuyết đã ráng tạo một căn bản và nông cốt hợp lí cho cái thuyết 
chính trong các Upanishad (thuyết có uy Ì thế nhất trong tư tưởng Ấn Độ) răng Thượng Đề (Brahman) và 
linh hồn (4iman) chỉ là một. Hình thức cô nhất mà chúng ta được biết về triết thuyết đó — triết thuyết lưu 
hành nhất ở Ấn - là kinh 8ralrna-suira của Badarayana (khoảng 200 trước Công nguyên), gồm 555 cách 
ngôn mà cách ngôn đầu tiên vạch rõ mục đích của toàn bộ như sau: “Bây giờ, là cái ý muốn biết 
Brahman”. Gần một ngàn năm sau, Gandapada soạn một cuốn chú giải các sưra đó, dạy phần bí truyền 
của học thuyết cho Govinda, Govinda sau dạy lại cho Shankara. Sau cùng Shankara soạn bộ chú giải nôi 
tiếng nhất, ƒ/edarra, và thành triết gia lớn nhất của Ấn. 

Shankhara sống như một nhà hiền triết, một thánh nhân, cuộc đời ngắn ngủi có ba mươi hai năm mà đạt 
được hai đức thận trọng và nhân từ của hạng vĩ nhân có tư cách mạnh nhất và cao nhất ở Án. Ông sanh 
trong một gia đình Bà La Môn siêng năng, trên bờ biển Balabar, từ bỏ của cải và ngay từ thời thiếu niên 
đã thành một Sayasi; ông thờ phụng một cách giản dị các thần Ấn Độ, trầm tư mà thần bí cảm thấy 
Brahman. Ông cho răng không thể có một triết lí hoặc tôn giáo nào sâu sắc hơn triết lí và tôn giáo trong 
các Upanishad. Ông sẵn sàng tha thứ đạo đa thần của dân chúng nhưng không chấp nhận chủ trương vô 
thần của thuyết Shankhya hoặc chủ trương bất khả tri của Phật Tổ. Vốn ở phương Nam, ông di cư lên 
phương Bắc, mới vô Đại học Bénarès đã nồi tiếng liền, tới nỗi sau khi nhận những danh dự tối cao của 
viện, ông được viện đề cử cầm đầu một phái đoàn gồm vài môn đệ nữa, đề dự các cuộc đại hội nghị triết 
học mà tranh biện trước công chúng, bênh vực đạo Bà La Môn. Có lẽ trong thời kì ở Bénarès ông đã soạn 
những cuốn chú giải Upanishad và Bhagavad-Giia, trong đó vừa có nhiệt tâm của một nhà thần học, vừa 
có cái tế nhị của một nhà kinh viện học, ông mạt sát tất cả các tà đạo đương lưu hành ở Ấn, nhờ vậy ông 
lập lại được cái địa vị lãnh đạo tinh thần cho đạo Bà La Môn mà Phật Tổ và Kapila[35] đã có thời giành 
mât. 


Bộ chú giải của ông có nhiều đoạn về siêu hình rất mù mờ, và nhiều đoạn thuyết minh khô khan vô 
cùng, nhưng không thê trách ông được, mới ba mươi tuổi mà ông đã vừa là thánh Thomas dđ“Aquin, vừa 
là triết gia Kant của Ấn Độ. Như thánh Thomas d”Aquin, ông hoàn toàn thừa nhận uy quyền các Thánh 
kinh của xứ ông, cho rằng những bộ đó chứa các điều mặc khải; rồi ông vừa dùng kinh nghiệm vừa dùng 
lí trí để tìm những chứng cứ tỏ rõ giá trị của các lời dạy trong các kinh đó. Nhưng khác với thánh 
Thomas, ông không tin rằng chỉ dùng lí trí thôi mà có thê làm nỗi công việc đó được, trái lại, ông ngờ 
rằng chúng ta đánh giá quá cao khả năng và nhiệm vụ của lí trí, quá trông mong vào đức sáng sủa của nó. 
Jaimini có lí khi ông ta bảo rằng lí trí như một thầy kiện, chúng ta muốn gì thì cũng chứng minh cho ta 


155 


được hết; nó chứng thực cả những thuyết trái ngược nhau nhất; rốt cuộc nó đưa tới sự hoài nghi, phủ nhận 
mọi giá trị của đời sống và làm cho tư cách con người đồi trệ. Shankara bảo chúng ta không cân tới cái 
“lô-gích”, mà cần sự sâu sắc, cái khả năng (gần giống như nghệ thuật) có thể nhận được đâu là bản thể, 
chủ yêu trong cái bắt-ôn- -đáng|36], đâu là vĩnh cửu trong cái thường biến, đâu là toàn thê trong cục bộ: đó 
mới là đức đầu tiên mà triết gia phải có. Đức thứ nhì là phải biết nhận xét, điều tra và suy tư chỉ để tìm 
hiểu thôi, chứ không phải để phát minh hoặc để cầu danh cầu lợi; đức này buộc triết gia phải tránh mọi 
thành kiến, đừng mong đạt được kết quả của hành động. Đức thứ ba là phải tự chủ, kiên nhãn, bình tĩnh, 
vượt lên trên mọi cái lợi vật chất, mọi sự cám dỗ của thế giới vật chất. Sau cùng, trong đáy tâm hồn, phải 
bừng bừng cái ý muốn moksha, muốn tự giải thoát khỏi cái vô minh, bỏ cái ý thức rằng có một cái “ngã” 
tách biệt, mà khoan khoái tự hoà vào trong cái Brahman (Đại ngã) của toàn giác và của Nhất thể vô cùng. 
Tóm lại, triết gia không, cần lô-gích và lí trí bằng một kỉ luật gột sạch tâm hồn đề được sâu sắc hơn. Mà 
đó chẳng phải là bí quyết của mọi nền giáo dục chân chính, thực xứng với danh ư? 


Shankara kéo lui nguồn gốc triết học lại một điểm ở xa, đã lựa chọn tinh tế mà mãi tới ngàn năm sau, 
mới có người nhận định được rõ, tức triết gia Đức Kant, tác giả cuốn: Phê bình lí trí thuần tuý. Ông tự 
hỏi, làm sao có tri thức được? Xét bề ngoài thì mọi tri thức đều do ngũ quan mà có, mà tri thức không cho 
ta biết cái thực tại ở ngoài, chỉ cho biết sự thích nghỉ — có lẽ là sự biến đổi — của thực tại sau khi nó tiếp 
xúc với giác quan của ta. Cái giác quan xen vào giữa, làm trung gian, nên ta không biết cái “thực tại” thực 
sự ra sao; chúng ta chỉ có thể nhận được cái vỏ bê ngoài của không gian, thời gian, nguyên nhân, mà cái 
vỏ đó có lẽ do ngũ quan và trí óc của ta dệt nên; như vậy cái lợi duy nhất là giúp ta bắt được cái thực tại 
lưu động, làm cho ta thất vọng, hoài nghi thêm, biết rằng không thể nào có một hình ảnh khách quan về 
nó được, các phương tiện nhận thức của ta luôn luôn xen lộn vào vật mà ta thấy, chẳng chịt, không sao gỡ 
ra được. 


Chúng ta nên để ý rằng đó không phải là thái độ chủ quan của một người tin rằng cứ ngủ đi là huỷ diệt 
được vũ trụ, không dùng tới ngũ quan thì vũ trụ cũng không còn. Không, vũ trụ vẫn có đấy, nhưng nó là 
ắaya — nó không phải là ảo tưởng, mà là một hiện tượng, một bề ngoài do tư tưởng ta tạo nên một 
phần[37]. Cái bất lực của ta, chỉ nhận thấy sự vật qua cái phim thời gian và không gian, chỉ quan niệm nó 
theo luật nhân quả và biến cải, sự bất lực đó, khi sanh ra đã có rồi, là một 4widya, tức sự vô minh liên hệ 
chặt chẽ với lỗi nhận thức của ta, do tô tiên truyền lại. Maya và Avidya là những khía cạnh chủ quan và 
khách quan của cái ảo tưởng nó làm cho trí năng tưởng rằng biết được thực tại; do cái Ä⁄ayø và cái 
Avidya, do sự vô minh bắm sinh của ta mà ta thấy mọi vật có vô số hình thể và thay đổi hoài; sự thực chỉ 
có mỗi một Thực thể duy nhất mà hình thể bề ngoài thay đổi hoài. Sau cái Ä⁄aya, tức cái Màn của các sự 
vật thay đôi, có một thực tại duy nhất phố quát, tức cái 8ralznman; muốn đạt được cái đó, không thể dùng 
cảm giác hoặc tri năng, phải dùng phép nội tỉnh và trực giác của một bậc đặc biệt sáng suốt. 


Vì ngũ quan và tri năng của ta bị mờ ám tự nhiên cho nên ta không thấy cái linh hồn duy nhất, bất 
biến sau mọi linh hồn cá thể. Những cái øgữ riêng biệt của ta mà ngũ quan và trí óc ta thấy cũng không 
thực như cái ảo giác không gian và thời gian; người này khác người kia, cá tính này khác cá tính khác, là 
do cơ thể, vật chất; đó là thuộc về thế giới vạn biến; và những cái ngã hoàn toàn có tính cách hiện tượng 
đó sẽ biến mất khi những hoàn cảnh vật thê - mà nó chỉ là một phần tử - không còn. Cái sinh hoạt tiềm ân 
chúng ta cảm thấy ở trong bản thể chúng ta khi quên thời gian và không gian, quên nguyên nhân và sự 
biến cải đi, cái sinh hoạt đó mới là bản thể, thực thể của chúng ta, cái 4/maz (lĩnh hồn) chúng ta có chung 
với những cái ngã khác, với vạn vật, cái đó là toàn thể và phố hiện, cùng với 8rahman, với Thượng Đề là 
một. 


Vậy thì Thượng Đề là gì? Có hai cái ngã — Tiêu Ngã và Đại Ngã (4/man) — và hai thể giới - thế giới 
hiện tượng và thế giới bản thể - thì cũng có hai thần linh: đắng Sáng tạo tức Jsvara mà đại chúng thờ 
phụng theo các phạm trù không gian, thời gian, nguyên nhân biến đổi; và đẳng Brahman, Thực thê thuần 
tuý, mà triết gia thờ phụng: triết gia thấy sau mọi cái ziểu ngã có một thực thể phố quát, toàn thể, không 


136 


thể chia ra được mặc dầu bề ngoài gồm rất nhiều hình thê khác nhau; và vĩnh cữu mặt dầu hình thể bề 
ngoài sinh và diệt. Chủ nghĩa đa thần và ngay cả chủ nghĩa hữu thần là thuộc về thế giới của Maya và 
Avidya; đó là những hình thức tín ngưỡng liên hệ với giác quan và suy tư; nó cần thiết cho đời sông đạo 
đức của ta cũng như các ý niệm không gian, thời gian, nguyên nhân, cần thiết cho đời sống tinh thần của 
ta, nhưng nó không có một giá trị tuyệt đối, không phải là một chân lí khách quan. 


Theo Sankhara thì không phải đặt vấn đề có Thượng Đề hay không, vì ông cho Thượng Đề chính là 
thực thê và mọi vật thê có thể cùng với Thượng Đề là một[38]. Nhưng ông nghĩ rằng Thượng Đề có nhân 
cách không, có sáng tạo, có cứu thế không, thì là một vân đề cần phải xét; y như Kant sau này, ông bảo 
một thần linh như vậy có hay không, là điều không thể dùng lí trí mà chứng minh được, chỉ có thể coi đó 
là một định đề cần thiết cho đời thực tế; hạng thường nhân chúng ta nhờ tin như vậy mà tâm hồn được an 
ồn, hăng hái giữ đạo đức. Một triết gia có thể cúng bái trong bất kì ngôi đền nào, thờ phụng bất kì thần 
linh nào, nhưng vẫn vượt lên trên những hình thức nhất thời của tín ngưỡng quần chúng đó, vì nhận định 
rõ tính cách lầm lẫn của đa nguyên với nhất nguyên luận về vạn vật[39] [đa nguyên đã không đúng mà 
nhất nguyên cũng không hẳn]; triết gia thờ chính Thực thể làm Đắng Tôi Cao — cái Thực tê không thể mô 
tả được, vô cùng bắt biến, thoát ra khỏi thời gian, không gian, nguyên nhân, nó là nguồn gốc và bản thể 
của mọi thực tại[40]. Ta có thể bảo Bra.man là “giác”, “tuệ”, là “sung sướng” nữa, vì 8rahman gồm mọi 
cái tiểu ngã, mà các tiêu ngã này có thê có những đức đó; bất kì tính từ nào, hình dung từ nào cũng có thể 
dùng cho Bzahman được, vì Brahưman có đủ những đức của vạn vật, Brahman là vạn vật, vạn vật là 
Brahman. Tự bản thể, Brahman thuộc về trung tính (neuftre), vì vượt lên trên cá thể và loại thể (genre), 
vượt lên trên thiện và ác, vượt lên trên mọi sự phân biệt, mọi đặc tính, mọi thị dục, mọi cứu cánh. 
Brahman là nhân và quả, là bản thể bí mật và vô cùng của vũ trụ. 

Mục đích của triết học là tìm cái bí mật đó và khi tìm ra rồi thì đắm mình trong đó. Theo Shankhara, hợp 
nhất với Thượng Đề, vượt ra khỏi — hoặc trên hoặc dưới — cá thê và sự phù du của cái zøã với những mục 
tiêu và tư lợi nhỏ nhen của nó; không phân biệt, không có ý thức về vật này hay vật khác, phần này và 
phần khác; sống hoà hợp, yên ồn, vô dục trong cảnh giới Niết Bàn, với cái mênh mông của Thực thê, 
không có những mục tiêu trái ngược nhau, cái øgã này không tranh đua với cái gã khác, không có biến 
đổi, không có cả không gian, thời gian nữa[41]. Muốn đạt được cảnh vĩnh phúc đó, (Ananda: khánh hi) 
thì không những phải từ bỏ xã hội mà còn từ bỏ chính mình nữa; không màng danh lợi, coi sự đau khổ và 
chết chỉ là Maya, nghĩa là những việc lặt vặt xảy ra thuộc về cƠ thể, vật chất, thời Ø1an vả sự biến đôi; sau 
cùng cũng không được nghĩ tới cá thể cùng cái vận mạng của mình; dù chỉ tỏ ra vị kỉ, kiêu căng trong một 
lát thôi thì công tu luyện để tự giải thoát trong bao nhiêu năm cũng có thê tiêu tan tức thì. Các việc thiện 
tự nó không thể cứu ta được vì ngoài cái vũ trụ thời gian và không gian ra, nó không có ý nghĩa, không có 
tác động gì cả, chỉ có cái thức, cái giác là cứu ta được, giải thoát ra được vì được giải thoát là nhận định, ý 
thức được rằng cái ngã với vũ trụ là một, 4øman với Brahman là một, linh hồn với Thượng Đề là một, 
thành phần với toàn thể là một. Chỉ khi nào thành phần hoàn toàn nhập vào toàn thể, tiểu ngã vào cái đại 
ngã, thì vòng luân hồi mới ngưng lại, vì lúc đó ta thấy rằng cái ngã riêng biệt, cái cá thể bị luật luân hồi 
chỉ phối chỉ là một ảo tưởng. Chính 7svara, vị thần của Ä⁄aya, vì muốn thưởng hay phạt cái ngã mà bắt 
nó phải tái sinh; nhưng theo Shankara, “một khi đã nhận rằng Atman với Brahman chỉ là một thì cái đời 
sống vật vờ, lang thang của linh hồn, và cái nhiệm vụ sáng tạo của Brahman (tức Ishvara), tức khắc châm 
dứt”. 


lshvara và Karma (nghiệp), cũng như quan niệm về vật và ngã thuộc về phần hình nhi hạ của triết 
thuyêt edamia, có lợi cho hạng trung nhân dĩ hạ; còn trong phân bí truyên của triệt thuyết thì linh hôn và 
Brahman cùng là cái Duy Nhật, nó không biên đôi, không huỷ diệt, không lang thang vật vờ. 


Shankara có lí khi ông dành phần bí truyền đó cho các triết gia, và ta phải nhận rằng chỉ một xã hội 
siêu nhân mới có thể sống vượt ra ngoài cái thiện cái ác, cũng như, theo Voltaire, chỉ một xã hội gồm toàn 
các triết gia mới có thể sông mà không cần luật pháp. Có người chỉ trích Sankhara, bảo rằng nếu thiện và 
ác đều là aya cả, thì không còn người thiện kẻ ác nữa, qui với thánh cũng như nhau sao? Shankara rất có 


137 


lí mà đáp rằng những phân biệt thiện và ác đó quả thực có, nhưng là có ở rong cái thế giới không gian, 
thời gian chỉ phối, nó ràng buộc những người sông trong thế giới đó. Trái lại, nó không ràng buộc các linh 
hồn nào đã hợp nhất với 'Brahman; một linh hồn như vậy không thể làm điều ác được nữa; vì muốn làm 
điều ác thì phải có ý muốn đưa tới hành động; mà do định nghĩa, một linh hồn đã giải thoát rồi thì không 
còn chuyển động trong cái khu vực, phạm vi của thị dục và hành động nữa. Người nào hữu ý làm hại 
người khác, là sông trong cái phạm vi của Maya và tự nhiên phân biệt thiện VỚI ác, tự nhiên phải theo 
luân lí và qui tắc của A⁄aya. Chỉ duy có triết gia là tự do, duy có sự minh triết là tự do[42]. 


Triết thuyết đó quả là tế nhị, thâm thuý đối với một thanh niên hai mươi tuôi. Hơn nữa, Shankara 
không phải chỉ viết thành sách, và thắng trong nhiều cuộc tranh luận trước công chúng; ô ông còn diễn tư 
tưởng của ông trong vài bài thơ mà người sau cho là hay nhất trong loại thơ tôn giáo của Án. Sau khi 
thắng các triết phái khác rồi, ông lui về ở ấn trong núi Himalaya và theo truyền thuyết, ông mất tại đó hồi 
ông mới ba mươi hai tuổi. Mười giáo hội được thành lập, do ông điều khiển, vô số môn đồ truyền bá, tiếp 
tục sự nghiệp của ông. Một môn đồ - có người bảo là không phải môn đồ mà chính ông — viết một cuỗn 
giảng những đại cương triết thuyết ⁄edawa cho dân chúng băng một giọng mạnh mẽ mà sáng sủa. Nhan 
đề cuốn đó là Mohamudgara (Lưỡi búa đam mê): 


Này đô ngu! Đừng ham giàu sang nữa, trút bỏ hết thị dục trong lòng đi. Cái Nghiệp của anh cho anh 
cái gì thì nhận cái đó... Đừng hãnh diện vì anh giàu sang, có bạn quí, tuổi còn trẻ; chỉ một lát là những 
cái đó tiêu tan hết. Bỏ hết những cái đó đi, toàn là ảo tưởng cả, rán đạt được Brahman... Đời sống chập 
chờn như giọt nước trên một tàu sen... thời gian lừa gạt chúng ta, đời trôi qua — vậy mà tia hi vọng không 
bao giờ tắt. Da nhăn, tóc bạc, miệng móm, cây gậy run run trong tay, vậy mà con người vẫn nuôi mâm hi 
vọng... Giữ tâm hồn bình tĩnh, quang mình... Chỉ có Vichnou ở trong lòng anh, trong lòng tôi, trong lòng 
mọi người. 


Nóng nảy, đồ quạu với tôi làm gì, vô ích. Chỉ nên xét mỗi cái tiểu ngã ở trong cái Đại ngã, bỏ cải ý 
nghĩ phán biệt vật thê này vật thê khác đi. 


HI. KÉT LUẬN VẺ TRIẾT HỌC ÁN ĐỘ. 
Thời suy vi — Tóm tắt — Phê bình - Ảnh hưởng. 


Thịnh thời của triết học Ân Độ chấm dứt khi bọn xâm lăng Hồi giáo vô cõi. Hồi giáo trước hết, rồi tới 
Ki Tô giáo tắn công các tín ngưỡng Ấn, và triết học Ân muốn giữ thế thủ, lẫn tránh, nép mình trong thái 
độ thống nhất rụt rè, cho sự tranh luận là nguy hại, làm cho các dị thuyết không phát triển được mà do đó 
triết học mắt sự phong phú. Triết thuyết Vedama, thời Shankara, muốn thành một tôn giáo cho các triết 
gia, nhưng khoảng thế kỉ XII, một số tu sĩ như Ramanuja biến nó thành một thứ chính giáo thờ Vichnou, 
Rama và Krishna. Không tự do phát biểu tư tưởng mới nữa, triết học suy đôi lần lần, có tính cách kinh 
viện học cằn cỗi; nó chấp nhận các giáo lí tu sĩ đưa ra, chỉ lo chứng minh chân lí bằng một thứ “lô-gích” 
không hợp lí và cặm cụi phân tích, chấp nhận phần nào đúng, bác bỏ phần nảo sai, trăm người như một, 
chăng phát minh được gì mới[43]. 


138 


Tuy nhiên, các tu sĩ Bà La Môn một phần vì ân cư, lánh xã hội, một phần vì bọn cằm quyền đương 
thời không hiểu nổi tư tưởng của họ, nên được yên thân và bảo tồn được kĩ các triết thuyết cổ, tóm tắt nó 
vào trong các suirz (kinh), trong các lời chú giải bí truyền và lưu lại được đại cương tư tưởng quốc gia 
cho thế hệ sau. Trong tất cả các triết thuyết đó, dù của phái Bà La Môn hoặc phái nào khác, thì các phạm 
trù tri năng cũng bị coi là vô ích, phỉnh phờ khi đối tượng là một thực tại cảm thấy hay trông thấy[44]; và 
tắt cả cái chủ nghĩa duy lí của người Âu chúng ta ở thế kỉ XVIH, nhà siêu hình học Án cho nó là một sự 
gắng sức vô ích, nông cạn để cô kéo cái vũ trụ vô biên về kích thước một “xa-lông”[45] mà không được. 
“Những kẻ sống trong sự vô minh cũng như bọn người mù sống trong đêm tối; nhưng những kẻ thoả mãn 
về sự hiểu biết của mình thì còn sống trong cảnh tôi tăm dày đặc hơn nữa”. Triết học Ấn bắt đầu ở điểm 
mà triết học Âu ngừng lại — tức ở chỗ tìm hiểu bản thê của tri thức và giới hạn của lí trí; nó không khởi 
hành từ vật lí như Thalès hoặc Démocrite, mà từ tri thức luận của Locke và Kant, nó cho tinh thần (esprit) 
là một cái mà ta biết tức thì rồi, nên không chịu khó coi nó là đối tượng người ta chỉ có thê biết được nhờ 
trí óc làm trung gian. Nó nhận có một ngoại giới nhưng không tin rắng giác quan của ta có thể biết được 
bản thể của ngoại giới. Tri thức nào cũng chỉ là sự ngu muội đặt thành công thức và thuộc về phần Ä⁄aya; 
dùng những ý niệm, những câu luôn luôn thay đổi, tri thức đòi dựng một cơ sở “lô-gích” cho vũ trụ, mả 
tại đó lí trí chỉ đóng một vai trò phiến diện, rời rạc từng mãnh — như một luồng nước bắt định trong biển 
cả vô biên. Ngay con người đương lí luận cũng chỉ là Maya, ảo ảnh; vì nó chỉ là một kết hợp nhất thời, 
phủ du của các biến cố, một cái gút tạm thời trên khúc tuyến của thê chất và tinh thần, khúc tuyến này 
khai triển trong không gian và thời gian — còn hành vi tư tưởng của nó bất quá chỉ là hậu quả của những 
năng lực đã có từ thời xa xăm nào trước khi nó sanh. Chỉ có mỗi một thực thê là 8rajzman, cái biên mênh 
mông trong đó mỗi hình thể chỉ là một ngọn sóng hiện đó rồi biến đó, hoặc chỉ như một cái tăm trên đám 
bọt viền ngọn sóng. Có đạo tâm không phải là có cái đức dũng bình tĩnh làm các việc thiện, cũng không 
phải là toạ thiền trong cái trạng thái xuất thần kính tín; có đạo tâm chí là nhận thấy rằng cái gã của mình 
và tất cả cái ngã khác là nhất thê trong cái 8rahiman; có đạo tâm là sống với ý thức răng mình với vạn vật 
là nhất thể[46]. “Người nào thấy vạn vật trong cái Ngã của mình và thấy cái Ngã của mình trong vạn vật 
thì sẽ được an tĩnh. Sẽ không thất vọng, đau khô nữa”. 


Vài nét đặc biệt của triết học đó, mà triết gia Ấn dĩ nhiên không cho là nhược điểm, đã làm cho triết 
học đó không ảnh hưởng lớn tới các nền văn minh khác. Ngay phương pháp của nó, số triết ngữ có tính 
cách kinh viện của nó và uy quyền nó gán cho các kinh eda cũng đủ làm cho nó mắt cảm tình của các 
dân tộc mà tư tưởng xây trên những cơ sở khác, tách triết lí ra khỏi tôn giáo. Thuyết Ä⁄aya của triết học 
Ấn không khuyến khích người ta giữ luân lí, tập những đức tích cực; thái độ bi quan của nó, mặc dầu có 
thuyết Nghiệp báo, cũng không giảng được cái ác, và các triết hệ chúng tôi đã trình bày ở trên đã một 
phần nào gây nên thái độ thản nhiên an phận của người Ấn; thái độ đó đã tỏ ra bất lực, hoặc không đương 
đầu nồi với những cái ác, cái hại vốn có thê chữa được, hoặc không làm nồi những công việc lớn lao cần 
thiết. Nhưng phải nhận rằng những triết thuyết đó cho ta cái cảm tưởng thâm thuý; khi so sánh với các 
triết thuyết hành động phát sinh tại các xứ ít suy nhược thì thấy những triết thuyết này có vẻ hời hợt, nông 
cạn. Có lẽ các triết hệ phương Tây của chúng ta, cho “tri thức là năng lực” chỉ là âm hưởng của tiếng nói 
một thời thanh xuân xưa kia đầy sinh lực, quá phóng đại khả năng của con người, quá khuếch trương khu 
vực của con người. Trong cuộc chiến đầu hằng ngày với một thiên nhiên lãnh đạm, vô tình, và với một 
thời gian cừu địch, ngày nay chúng ta bớt chỉ trích, chê bai những triết thuyết Đông phương khuyên ta 
thuận thiên an mệnh đó. Cho nên chính trong những thời đại trằm uất, suy tàn mà tư tưởng Ấn Độ ảnh 
hưởng lớn nhất tới các nền văn hóa khác... Đương thời thịnh vượng, thắng các xứ khác, Hi Lạp chẳng 
chú ý gì tới Pythagore hoặc Parménide; khi nó suy vi thì Platon và các tu sĩ theo phái Orphée[47] vồ ngay 
lấy thuyết luân hồi, còn Zénon “phương Đông” đê cao một triết thuyết an phận, thuận theo định mệnh tựa 
như triết học Ấn Độ; rồi tới mạt vận của Hi Lạp, thì phái Tân Platon, phái chủ tri (gnostic) tha hồ vay 
mượn của Ấn Độ. Khi Đề quốc La Mã suy sụp làm cho châu Âu nghèo đi, rồi tới người Hồi làm chủ các 
con đường giao thông từ Âu qua Ấn, hai sự kiện đó cơ hồ làm cho sự trao đổi tư tưởng giữa Đông và Tây 
bị ngưng trệ trong ngàn năm. Nhưng tới khi người Anh bắt đầu thống trị Ấn Độ, thì họ in và dịch ngay 
các bộ Upanishad, làm kích thích tư tưởng phương Tây. Thuyết duy tâm của Fichte sao mà giống thuyết 


139 


của Shankara đến thế; chúng ta có thê nói rằng Schopenhauer, đưa đạo Phật, các »anishad và thuyết 
Vedania vào triết học của ông: còn Schelling về già cho các Upanishad chứa sự minh triết thuần tuý nhất 
của nhân loại. NIetzsche chịu ảnh hưởng của thời Bismark[48] và của Hi Lạp lâu quá nên không quan tâm 
tới Ân Độ, nhưng càng về già ông càng coi trọng ý niệm “phản phục” (trở đi trở lại hoài) hơn tất cả các ý 
niệm khác ông đã tạo ra, có thể nói là ông bị nó ám ảnh nữa — mà ý niệm “phản phục” đó có khác gì 
thuyết luân hồi mấy đâu. 


Ở thời đại chúng ta, phương Tây vay mượn của triết học phương Đông mỗi ngày mỗi nhiều[49], còn 
phương Đông thì càng ngày càng hướng về khoa học phương Tây. Một thế chiến có thể làm cho phương 
Tây mở rộng cửa tiếp nhận tín ngưỡng và triết học phương Đông nhiều hơn nữa, như thời đế quốc Hi Lạp 
và Cộng hoà La Mã suy tàn xưa kia. Phương Đông càng ngày càng cừu thị phương Tây, phương Tây lần 
lần mất các thị trường ở châu Á đã bao lâu nay làm cho kĩ nghệ của họ phát triển mả thịnh vượng lên, rồi 
đây sẽ suy nhược vì nghẻo, vì cách mạng, các đảng phái tranh đấu với nhau, tất cả những cái đó có thể 
làm cho châu Âu thành một khu đất sẵn sàng tiếp nhận cái mầm một tôn giáo mới thất vọng về cõi trần 
mà tin tưởng ở cõi thiên đường[50]. Châu Mĩ còn nhiều thành kiến, chưa chắc đã chấp nhận giải pháp bi 
quan đó đâu: thái độ thanh tĩnh vô vi, thuận thiên an mệnh không thích hợp với không khi cuồng nhiệt, 
hoặc với sinh lực dồi đào của châu đó. 


[L] Chúng tôi dành từ ngữ “con số” để dịch chữ nombre cho khỏi lẫn lộn. (ND). 


^^? 


[Có lẽ sách ¡in thiếu hoặc cụ Nguyễn Hiến Lê bỏ chữ “Ả Rập” sau mấy chữ con síp (chiffre). Bản tiếng 
Anh chép là “Arabic” numerals, nghĩa là: con síp (nhiêu người dịch là chữ sô) “A Rập”. Chữ Arabic được 
đặt trong dấu ngoặc kép là vì các chữ số đó là của Ấn Độ chứ không phải của Ả Rập (xem ở sau). Xin nói 
thêm là, theo Wikipedia, người Ả Rập lại gọi là “chữ số Ân Độ”. (Goldfish)]. 

[2] Trong Œvres complètes của Laplace cuốn IV, trong 404-405. (ND). 


[1 Sự thực, nó đã được dân tộc Maya ở châu Mĩ dùng lần đầu tiên ở thế kỉ I sau Công nguyên. 


[4] Bản tiếng Anh chép là: but by general consent the Arabs borrowed this too from India. (nhưng ý kiến 
chung là người Á Rập mượn síp đó của Ấn Ðộ). (Goldfish). 


[Š]I Nghĩa là không nước nào chịu ảnh hưởng của nước nào. (ND). 
[6] Bản tiếng Anh chép là: adjustment, nghĩa là điều chỉnh, sửa lại cho đúng, chỉnh lí. (Goldfish). 


[7] Nhà đại số học đầu tiên chúng ta được biết là người Hi Lạp Diophantus (30 sau Công nguyên), sống 
trước Aryabhata một thê kỉ; nhưng CaJori cho răng ông ây đã học được của An Độ. 


[8] Khoảng thế kỉ thứ II sau Công nguyên (coi tiết II, chương này, ở sau). (ND). 


[9] Chẳng hạn trong cuốn Samgita-ratnakara (Biển nhạc) của Sharamgadeva (1210-1247). 


140 


[10]Sau câu này, bản tiếng Anh còn có câu: As early as the second century B.C. Nagarjuna devoted an 
entire volume to mercury. (Tạm dịch: Vào đầu thê kỷ thứ hai trước công nguyên, NagarJuna (Long Thọ) 
dành trọn một tập sách nói vê thủy ngân). (Goldfish). 


[LITTa thường gọi là bệnh động kinh. (Goldfish). 


LI2] Theo bản tiếng Anh thì lí thuyết đó (tức birth control — sinh sản có kiểm soát) cho rằng trong mười 
hai ngày [đâu] của chu kì kinh nguyệt thì sự thụ thai là không thê xảy ra (the theory that during twelve 
days of the menstrual cycle Impregnation 1s ImpossIble). (Goldfish). 


[13]Bản tiếng Anh chép: cataract, hernia (đục thủy tinh thể, thoát vị) (Goldfish). 
LI4| Ta thường gọi là khử trùng. (Goldfish). 


[15] Vua Ả Rập ở thế kỉ thứ IX: nổi tiếng vì các chiến công và cũng vì trong bộ Nghìn lẽ một đêm thường 
nhăc tới ông. (ND). 


[16] Nghĩa là vẫn chưa biết ngồn gốc văn minh nhân loại ở đâu, văn minh Ấn Độ, Ai Cập, Trung Hoa, Hi 
Lạp chỉ là những giai đoạn sau chứ chưa phải là giai đoạn đâu. (ND). 


[L7] Do Asti là cái đó có, nˆasti là cái đó không có. [Bản tiếng Anh chép là: Astika systems, which affirm, 
and Nastika systems, which deny (Tạm dịch: triệt hệ Astika thì công nhận, và triệt hệ Nastika thì phủ 
nhận). Còn trong chú thích thì bản tiêng Anh chép là: Ast, 1t 1s; nast, 1f 1s not. (Goldfish). 


[IS] Xem lại chương II. (Godfish). 


L19]Chúng tôi dịch từ ngữ Syllogisme là tam đoạn luận] sự thực syllogisme theo triết hệ Nyaya gồm năm 
đoạn: định lí, lí do, đại tiên đê, tiêu tiên đê và kêt luận. Thì dụ: 1. Socrate phải chêt; 2, Vì ông ta là người; 
3. Người nào cũng phải chêt; 4. Mà Socrate là người; 5. Vậy thì ông phải chết. 


[20] Nguyên văn là “organon”, tác phẩm của Aristote về môn luận lí. (ND). 


[21] Tác phẩm cổ nhất của phái đó là cuốn Sankhyaharika của nhà chú giải Ishvara Krishna, mới viết vào 
thế kỉ thứ V sau Công nguyên, và các cách ngôn Sankhya-sutra mà hồi xưa người ta cho là của Kapila, sự 
thực chỉ mới xuất hiện trong thế kỉ thứ XV, nhưng phái Sankhya đã có từ trước khi Phật Tổ ra đời. Các 
kinh Phật và anh hùng ca Mahabharata luôn luôn nhắc tới phái đó, và Winternitz đã chứng tỏ rằng 
Pythagore chịu ảnh hưởng của nó. 


J22TTIrung hoa dịch là dĩ thái (ND). 


[23] Một người Ấn bình giải Kapila bảo rằng: “sự biến hoá của các Krakiti chỉ có mỗi mục đích là tạo 
cảnh tưởng cho linh hồn”. Có lẽ Nietzsche có lí mà cho rằng cách nhìn vũ trụ khôn ngoan nhất là cách coi 
nó chỉ là một bi hài kịch có nghệ thuật thôi. 

[24] Tinh thần (ở đây in chữ hoa) là Purusha không có nghĩa như chúng ta thường hiểu. (ND). [Trong 
đoạn 3 này từ “25. b) Tỉnh thần...” trở về sau, trừ chữ Tĩnh thần ở đây tương ứng với chữ Purusha trong 
bản tiếng Anh, các chữ Tinh thần khác đều tương ứng với chữ Spirit, cũng viết hoa. (Goldfish)]. 


141 


[Z5] Không rõ bản Pháp dịch có in sai không. Hay là phải hiểu rằng: chỉ toàn là khổ, buồn hãy còn là khá 
đây. [Bản Pháp dịch chắc không sai vì bản tiêng Anh chép là: Few are these days of Joy, few are these 
days 0Ÿ sorrow. (Goldfish) |. 


[26] Coi đoạn 6 ở sau. (ND). 


[27] Trong Bhagawad Gita, do Edwin Arnold dịch, nhan đề là Bài ca thiên phúc, Londres, 1925. 
Brahmacharya là nguyện vọng của người tu hành giữ mình cho trong sạch. “Ngã” đây trỏ Krishna. 


[2S] Phù thuỷ. (ND). 
[29] Những tu sĩ theo phương pháp yoga gọi là yogi. (Goldfish). 


[30] Diogène (413-323) là một triết gia Hi Lạp, sống trong một cái thùng, vật dụng chỉ có một cái đọi, 
cũng như ta có mỗi một cái muỗng vùa. Một hôm Alexandre hỏi ông ta muốn gì không, ông đáp: “Có, 
muốn anh đứng né ra, đừng che ánh nắng của ta”. (ND). 


[31]“Luôn luôn cảm thấy mỗi một vật đó, thì cũng như không cảm thấy gì cả”. Hobbes. 


lỗ] Muốn cho ta đễ hiểu các hành động trong giai đoạn thứ VI, Eliot dẫn một đoạn của Schopenhauer, 
trong đó rõ ràng là Schopenhauer đã chịu ảnh hưởng của triết học Ấn Độ: “Khi một nguyên nhân thình 
linh nào đó hoặc một tâm trạng nào đó, làm cho ý của ta ngưng lại một lát, thì ta không chú ý tới động cơ 
của ý muốn nữa, mà lĩnh hội sự vật không tuỳ theo liên quan của nó với ý muốn, và có thê nhận xét sự vật 
một cách hoàn toàn khách quan; ta chú hết tỉnh thần vào nó mà ta coi là ý niệm chứ không phải là động 
cơ của ý muốn. Tức thì ta thấy ngay được sự thoả mãn mà trước kia ta không tìm ra vì còn dục vọng; và 
mọi sự được như ý hết”. 


[33] Tu viện trưởng Dubois, óc hẹp hòi, bảo người tu yoga là “bầy du thủ du thực”. Người ta đôi khi gọi 
họ là bọn fakir, tiếng này là một tiếng Ả Rập có nghĩa là “nghèo”, chỉ nên dùng đề trỏ các tu sĩ Hồi 
nguyện sống trong cảnh nghèo khổ. 

[34] Theo tôi yoga làm một cách tu hành hơn là một triết hệ. (N.H.L). 

[35] Coi tiết 3 ở trên. (ND). 

[36] Bắt-ôn-đáng: bản tiếng Anh chép là irrelevant. (Goldfish). 

[37]Danh từ maya ở đây có nghĩa hơi khác ý nghĩa thường dùng. (ND). 


[2§] Bản tiếng Anh chép là: To Shankara the existence of God is no problem, for he defines God as 
exIstence, and 1dentifies all real being with God. (Goldfish). 


[39] Do đó mà người ta gọi triết thuyết Vedanta là Advaita: thuyết bất nhị nguyên. 


40] Sankhara và phái Vedanta không chủ trương một thứ phiếm thần luận hoàn toàn: các vật mà xét rời 
ra thì không phải là Brahman; chúng chỉ là Brahman trong cái bản thể và thực thê không chia lìa, không 
thay đổi của chúng. Sankhara bảo: “Brahman không giống với vũ trụ, (vậy mà) ngoài Brahman ra không 
có gì hết; tất cả những cái chúng ta tưởng là hiện hữu ở ngoài Brahman ra, sự thực không thể hiện hữu 
(như vậy được) chỉ là hiện hữu một cách ảo giác như đi trong sa mạc mà thấy nước vậy”. 


142 


{41]Coi thêm Blake: 

Tôi xuống sự tuyệt diệt tôi, sự huỷ diệt vĩnh viễn 

ĐỀ tới lúc phán xét cuối cùng, tôi khỏi bị sống lại 

Bị uỷ thác vào tay cái Cá thể của chính tôi 

hoặc bài thơ Hiền nhân thời cổ của Tennyson: 

Nhiều lúc, 

Ngồi một mình, suy tư đi nghĩ lại 

Về cái tiếng, nó tượng trưng cho chính tôi, 

Tôi cảm thấy cái giới hạn phủ du này của Tôi 

Tách ra, tan vào cái Bất khả danh, như một đám mây 

Tan trên trời, rồi tôi nắn chân tay tôi — nó có vẻ 

Không thuộc về tôi nữa — vậy mà tôi không nghỉ ngờ chút gì cả, 

Thấy một ánh sáng rực rỡ; nhờ sự tự huỷ diệt cái tôi đó, 

Tôi cảm thấy sống một đời rộng lớn hơn. 

Các từ ngữ chính là những con ma cõi âm 

Không thê làm mờ Mặt trời rực rỡ đó được. 

[42] Chúng ta không biết thuyết của Parménide cho rằng sự đa nguyên là hư ảo, mà chỉ cái Duy Nhật là 
có thực thôi, đã chịu ảnh hưởng của các Upanishad tới mức nào, hay ngược lại, đã ảnh hưởng tới thuyêt 
của Shankara; chúng ta cũng không thê biệt được Shankara có ảnh hưởng tới thuyêt của Kant không, triệt 
thuyết của hai nhà đó có những điêm giông nhau lạ lùng. 

[43]Chắc cũng như lối học huấn hỗ của nhà Nho thời trước. (ND). 

[44] “Không một nhà tu hành khổ hạnh Ấn nào mà không khinh miệt coi tri thức mà giác quan và tri năng 
tặng ta”. “Các nhà minh triệt An không khi nào lâm lân như chúng ta mà, vê siêu hình học lại coI trọng 
cái chỉ do trí óc tạo nên mà chăng có thực thê gì hơn cái maya”. 


45] Phòng khách, chỗ bọn trí thức, quí phái ở thế ki XVII họp nhau bàn phiếm về văn học, triết học, 
khoa học. (ND). 


[46] Spinoza cũng nói: “Cái hạnh phúc lớn nhất là thấy tinh thần mình hợp nhất với toàn thể thiên nhiên”. 


“Yêu Thượng Đề bằng tri thức” [chứ không phải bằng tình cảm], tất cả triết học Ấn Độ có thê tóm tắt 
trong mấy tiếng đó. 


143 


[47] Một phái bí mật gần như chủ trương phiếm thần luận ở thế kỉ thứ VI trước Công nguyên, tiếp nhận 
nhiêu truyền thuyết ngoại lai. (ND). 


[48] Vua Phổ thời Nietzche. (ND). 
[49] Chăng hạn Bergson, Keyserling, Ki Tô giáo, khoa học thông thiên học. 


IMÙ| Gần như một lời tiên tri. Ngày nay ta thấy hình như tỉnh thần tôn giáo thịnh lên ở châu Âu, một châu 
Âu chia rẽ, suy nhược, và nhiều triết gia của họ đương tìm hiểu triết học phương Đông mà họ nhận là 
thâm thuý. (ND). 


CHƯƠNG VI 
VĂN HỌC ẤN ĐỘ 


I. CÁC NGÔN NGỮ CỦA ẤN 
Tiếng Sanscrit — Các thổ ngữ - Ngữ pháp. 


Ở châu Âu thời Trung cổ, các tác phẩm triết học và đa số các tác phẩm văn học đều viết bằng một tử 
ngữ, quần chúng không hiểu, thì ở Ân cũng vậy, các tác phẩm triết học _và văn học thời cổ điền đều viết 
băng tiếng Sznscri, một ngôn ngữ đã từ lâu lắm không ai nói, nhưng vẫn còn được dùng như một 
espéranto (thế giới ngữ) trong giới các học giả để trao đồi tư tưởng với nhau[I]. Vì không còn liên hệ tới 
đời sống của dân tộc, thứ ngôn ngữ văn chương đó lần lần hoá ra cực câu kì, cô hủ, rởm; nó không thu 
nhận những từ ngữ do dân chúng tự nhiên tạo ra, mà muốn thoả mãn nhu cầu dạy giáo lí, nó phải nguy 
tạo thêm dụng ngữ, tới nỗi rốt cuộc tiếng Sanscrif của các triết gia mất hết sự giản dị hùng tráng trong các 
thánh ca của các kinh eđa mà thành một thứ tiếng kì quái có những từ (mot) dài vô tận y như những con 
sán ghê tởm trườn hết hàng trên xuống đến hàng dưới[2]. 


Nhưng vào khoảng thế kỉ thứ V trước Công nguyên, dân chúng miền Bắc Ấn Độ đã biến đổi tiếng 
Sanscrit thành tiếng Prakrir, cũng gần : như người Ý biến đổi tiếng La Tỉnh thành tiếng Ý; tiếng Prakri 
được dùng trong một thời gian đề truyền bá đạo Phật và đạo Jaïn, rồi lại biến đổi đề thành tiếng Paii, 
những kinh, sách cổ nhất của đạo Phật hiện nay chúng ta còn giữ được viết bằng tiếng Paii đó. Khoảng 
cuối thế kỉ thứ X sau Công nguyên, những “ “Ấn ngữ chuyền tiếp” đó phát sinh ra nhiều thổ ngữ mà thô 
ngữ quan trọng nhất là tiếng /7z4¡. Tới thế kỉ XII, tiếng. Hindi chuyền thành tiếng Hindousíani mà nửa 
Ấn Độ ở miền Bắc đều dùng. Sau cùng bọn xâm lăng Hồi đưa vào tiếng indowsfani rất nhiều từ ngữ Ba 
Tư và biến nó thành một thô ngữ mới, thổ ngữ Urdu. Tất cả những ngôn ngữ đó đều là những ngôn ngữ. 

“Ấn - Nhật nhĩ man” không lan ra khỏi miên Indoustan (miền Bắc); miền Deccan ở cực Nam bán đảo vân 
giữ những cổ ngữ của dân tộc Dravidien như tiếng Tamul[3]. Telugu, Kanarese, Malayalam, nhưng tiếng 
Tamul mới chính là ngôn ngữ văn chương của miễn Nam. Thế kỉ XIX, ở Bengale, tiếng Bengali thay 
tiếng Šanscrit mà thành ngôn ngữ văn chương; nhà kể đruyện C?aífer7ee là Boccace của miên Bengale, 
còn thi sĩ Rabindranath Tagore là Pétrarque[4] của miền đó. Hiện nay ở Ấn còn cả trăm ngôn ngữ khác 


144 


nhau. Còn phong trào Swzrz/[Š] thì dùng ngôn ngữ của bọn xâm lăng. 

Ngay từ sớm lắm, người Ấn đã nghiên cứu về nguồn gốc, diên cách[6], sự liên quan và cách tổ hợp các từ 
ngữ. Từ thế kỉ thứ IV trước Công nguyên, họ đã tạo ra môn ngữ pháp[7], và Panini có lẽ là nhà ngữ pháp 
vĩ đại nhất của mọi thời. Các công trình nghiên cứu của Panini, của Patanjali (khoảng 150 sau Công 
nguyên) và của Bhartrihari (khoảng 650) đã đặt nền tảng cho ngôn ngữ học; và môn học rất thích thú về 
cách thức các từ ngữ sinh ra lẫn nhau, sở dĩ xuất hiện được phần lớn là nhờ một sự phát kiến mới về tiếng 
Sanscrit hồi tương đối gần đây. 

Như chúng tôi đã nói, thời Veda, người Ấn ít dùng chữ viết. Thứ cỗ tự K#arosh¡ xuất hiện khoảng thế kỉ 
thứ V trước Công nguyên và phóng theo chữ Séớm/ique [của các dân tộc cô ở Syrie, Mésopotamie]. Trong 
các thiên anh hùng ca và các kinh sách đạo Phật đã thấy nhắc tới những người chuyên làm nghề viết 
chữ[§]. Thời đó họ viết trên lá cây[9] hay vỏ cây, bút là một cây sắt đầu nhọn; trước hết người ta phải 
dùng một cách làm cho vỏ cây hoá đai hơn, rồi dùng đầu cây sắt người ta vạch thành chữ chìm lên vỏ cây, 
sau cùng đồ một thứ mực lên, một lát sau, người ta chùi. một lượt, mực chỉ còn thấm vào các nét gạch lên 
vỏ cây, tức các nét chữ. Chính người Hồi đã du nhập giấy viết vào Ấn, vào khoảng 1.000 sau Công 
nguyên, nhưng mãi tới thế kỉ XVII, giấy mới hoàn toàn thay thế vỏ cây. Người ta lấy dây xâu vào những 
trang bằng vỏ cây đó, đóng thành những cuốn sách cất trong các thư viện mà người Ấn gọi là “kho tàng 
của nữ thân Ngôn ngữ”. Có những tùng thư vĩ đại bằng vỏ cây đó thoát được sự tàn phá của chiến tranh 
và thời gian mà lưu truyền tới ngày nay[10]. 


H. GIÁO DỤC 


Các trường học — Các phương pháp dạy học — Các đại học — Sự giáo dục của người Hồi — Quan niệm 
của một hoàng đề về giáo dục. 


Cho tới thế kỉ XIX, chữ viết đóng một vai trò rất nhỏ nhoi, vô nghĩa. Có lẽ các tu sĩ nghĩ rằng để cho 
đại đa số tín đồ đọc được các Thánh kinh, là điều không có lợi cho họ [tức các tu sĩ]. Đọc sử Ấn Độ, đi 
ngược thời gian, chúng ta thấy từ hồi nảo, sự giáo dục luôn luôn do các tu sĩ đảm nhiệm. Mới đầu trường 
chỉ mở để dạy con trai các Bà La Môn, lần lần cho thêm trẻ các tập cấp khác vô học, tập cấp cao được thu 
nhận trước, và hiện nay tập cấp “tiện dân” vẫn chưa được thu nhận. Mỗi làng có một ông thầy do quĩ 
công đài thọ; trước khi người Anh tới, riêng miền Bengale có khoảng 80.000 trường “bản xứ” như vậy, 
tính ra trung bình cứ bốn trăm người dân thì có một trường[ 1 I]. Hình như dưới triều đại Acoka, tỉ số 
người mù chữ thấp hơn ngày nay. 


145 


Sách lá cọ 


(hữp:/www.columbia.edu/cu/hveb/indiv/southasia/cuvindicmss/palm.html) 


Trẻ em từ năm tới tám tuổi tới học trường làng, học từ tháng chín tới tháng hai. Bất kì môn gì cũng 
thấm nhuần giáo lí; nhiều khi người ta chỉ cho học sinh học thuộc lòng, các bài học thuộc lòng đều lấy 
trong các kinh ƒeđ4; tư cách con người quan trọng hơn là trí tuệ và giáo dục chú trọng nhất tới kỉ 

luật[12]. Hình như các ông giáo không dùng đến roi hoặc một thê hình nào khác, họ rán tập cho trẻ có 
những thói tốt về phép cư xử, cách sống, cách giữ gìn thân thê cho sạch sẽ. Tám tuổi, người ta giao trẻ 


146 


cho một guru, một giáo sư riêng tựa như sư phó; trẻ sống với guru nếu có thê được cho tới hồi hai mươi 
tuổi, có bổn phận giúp đỡ thầy trong mọi việc lặt vặt, phải tiết dục, từ tốn, giữ mình cho sạch sẽ, cữ ăn 
thịt. Lúc đó mới bắt đầu học năm môn: ngữ pháp, nghệ thuật và nghề nghiệp, y học, luận lí học và triết 
học. Sau cùng thanh niên rời thầy ra đời, nhớ kĩ lời thầy dạy rằng sự giáo dục, một phần tư là công của 
thầy, một phần tư là công của chính mình, một phần tư nữa là nhờ bạn, và phần tư cuôi cùng là do kinh 
nghiệm trong đời. 


Nhiều khi, vào hồi mười sáu tuổi, thanh niên rời thầy đề lại học trong một trường đại học. Những 
trường đại học này làm vẻ vang cho Ân Độ thời Thượng cổ và thời Trung cô, như các trường Bénarès, 
Taxila, Vidarbha, Ajanta, Ujjain, Nalanda. Thời Phật Tổ, Bénarès là đồn luỹ của chính giáo Bà La Môn 
mà nay cũng vậy. Khi vua Hi Lạp Alexandre xâm chiếm Ấn, Taxila nỗi tiếng khắp châu Á là nơi có nhiều 
nhà bác học nhất của Ấn, trường Y khoa ở đó rất danh tiếng; Ujjain thì nôi tiếng về các nhà thiên văn; 
Ajanta nồi tiếng về các giáo sư dạy nghệ thuật. Ngày nay nhìn mặt tiền một toà nhà đã điêu tàn của 
trường Ajanta, chúng ta cũng tưởng tượng được thời xưa các trường đại học đó tráng lệ ra sao. Nalanda, 
học viện nổi danh nhất của Phật giáo được thành lập ít lâu sau khi Phật Tổ tịch, và triều đình cho viện thu 
thuế một trăm làng để chỉ tiêu. Hồi xưa, viện gồm mười ngàn sinh viên, một trăm giảng đường, có những 
kho sách lớn và sáu dãy mênh mông cao bốn từng dùng làm phòng ngủ. Huyền Trang bảo đài thiên văn 
của viện “khuất trong mây mù buổi sáng, những tầng lầu cao vượt lên khỏi mây”. Nhà sư Trung Hoa đó 
mến các tu sĩ bác học và cảnh âm u của viện tới nôi ở lại Nalanda năm năm. Ông bảo: “Trong số các 
người ngoại quốc ước ao được lại học ở Nalanda, già nửa thấy môn học khó quá, theo không nổi, bỏ về 
liên; chỉ những người rất thông các môn học cổ, kim là theo nôi, mà tỉ số cũng rất nhỏ: mười người mới 
được hai, ba. Thí sinh được nhận vô học đã khỏi phải trả tiền học, lại còn được nuôi không nữa, nhưng 
phải tuân một kỉ luật nghiêm khắc gần như vào nhà tu kín. Họ không được nói chuyện với bất kì một 
người đàn bà nào; không được nhìn một người đàn bà nào; nội cái ý muốn được nhìn đàn bà cũng đủ là 
một tội nặng rồi; thật là nghiêm khắc y như các giới luật trong Tân Uớc. Sinh viên nào mắc tội ái ân với 
đàn bà, thì phải khoác suốt một năm một tâm da lừa đuôi ngóc lên, và phải đi hành khất mả thú tội của 
mình với người bồ thí. Mỗi buổi sáng, số sinh viên vĩ đại đó tắm trong mười cái hồ tắm lớn của viện. 
Chương trình học kéo đài mười hai năm và một số sinh viên ở lại viện tới ba mươi tuổi, có người ở suốt 
đời. 


Người Hồi tàn phá gần hết các tu viện đạo Phật cũng như đạo Bà La Môn ở Bắc Ấn Độ. Học viện 
Nalanda bị san phăng năm I 197 và bao nhiêu tu sĩ đều bị giết hết; nhìn những di tích còn lại chúng ta 
không thê nào tưởng tượng nổi thời xưa đời sống ở Ân Độ phong phú ra sao. Mà những kẻ tàn phá đó đâu 
phải là một dân tộc hoàn toàn dã man; họ cũng đã biết yêu những cái đẹp và biết tạ khâu những cớ này cớ 
khác về tôn giáo ra vẻ thành kính lắm đề biện hộ cho những cuộc cướp bóc của họ chứ. Khi người Mông 
Cổ thống trị Ân, cũng đem vô Ấn một nền văn minh tấn bộ lắm, nhưng quan niệm hẹp hòi; họ yêu văn 
thơ cũng ngang với võ bị và có tài tắn công một thành cũng như có tài gieo vần. Người Hồi cho giáo dục 
một tính cách hoàn toàn cá nhân; gia đình nào giàu có thì đón một thầy dạy riêng cho con cái; đúng là một 
quan niệm quí phái. Họ cho giáo dục là một xa xí phẩm, đôi khi rất có ích cho một chính khách hay một 
con buôn, một nhà kinh doanh, nhưng có thể nguy hại cho quốc gia, gây rắc rối cho xã hội nếu truyền bá 
cho kẻ nghẻo, những kẻ phải suốt đời chịu cái thân phận hèn mọn. Một trong những thầy học cũ của vua 
Aureng-Zeb có lần xin ông phong cho một chức quan nhàn hạ, lời đáp của ông đủ cho ta thấy lối dạy học 
thời đó ra sao. Bernier nghe người ta kể lại câu chuyện đó, rồi chép lại như sau: 


Nhà thông thái Mullah-Gy[1L3], ông tới cầu ta điều chỉ đây? Cầu ta phong cho ông chức đại thần ở 
triều ? Nếu trước kia ông dạy cho ta một cách đàng hoàng thì điễu thỉnh nguyện đó rất hợp lí vì ta có 
tám lòng của một đứa trẻ gOan ngoãn, mang ơn thầy học cũng bằng hay hơn là mang ơn cha; nhưng 
ông có dạy bảo cho ta được điểu gì quí báu không? Trước hết ông bảo ta rằng tắt cả cái châu Frangistan 
(châu Âu) đó chỉ là một đảo nhỏ mà quốc vương lớn nhất xưa kia là vua Bồ Đào Nha, rồi sau tới vua Hoà 
Lan, rồi sau tới vua Anh; còn những vua khác như vua Franca (Pháp), vua Andalous[L4], ông cho chỉ 


147 


như bọn rajah nhỏ của mình, như vậy ông muốn cho ta hiểu rằng các vua Houmayou, Ekbar, Jehan 
Guyre, Shah Jehan[15], giàu có, uy quyền nhất thể giới, làm chủ thể giới; rằng Ba Tư, Usbec, Kach-guer, 
Tatar và Catay-Pégu (tức Thái Lan), Tchine và Machine[L6] chỉ nghe thấy nói tới tên các vua Indoustan 
cũng run lên cẩm cập ri; cái môn địa lí của ông thật tuyệt! Đáng lí ra ông phải dạy cho ta phân biệt 
được đúng các quốc gia trên thể giới đó, cho ta biết rõ sức mạnh của họ ra sao, thắng được họ cách nào, 
phong tục, tôn giáo, chính trị của họ ra sao, họ mưu tính những gì; và dạy cho ta đọc Kĩ lịch sử để biết 
các nước đó lập quốc gia ra sao, thịnh vượng rồi suy vì ra sao; do những biến có, lỗi lầm nào của họ mà 
xảy ra những cuộc đại biến, những cuộc cách mạng đó. Ông chỉ dạy qua loa cho fa tên của các tiên 
vương, những đẳng sáng lập ra để quốc này, mà không cho ta biết đời các đẳng đó, công lao lập quốc vẻ 
vang của các đáng đó. Ông đã dạy ta biết đọc và biết viết tiếng Ả Rập; ta mang ơn ông lắm, đã làm cho 
ta mất bao nhiêu ngày giờ học một ngôn ngữ cần mười, mười hai năm đèn sách mới thông thạo được, 
như thể ông nghĩ rằng một hoàng tử thì phải là một nhà ngữ pháp học hoặc một nhà luật học, rồi lại phải 
học thêm những ngôn ngữ khác ngoài những ngôn ngữ của các lân bang; mà thì giờ của một hoàng tử 
quí bắu quá, có biết bao điều khác rất quan trọng phải học cho sớm. Cải lỗi học từ ngữ đó buôn tẻ, khô 
khan, tốn công mà lại không thích hợp, làm cho bộ óc nào mà chẳng chán ngấy rồi hoá mụ đi! 


Bernier bảo: “Đấy, Aureng-Zeb có giọng bực tức như vậy đây, nhưng vài nhà thông thái, hoặc vì 
muôn nịnh ông, hoặc vì ghen ghét Mullah-Gy, hoặc vì một lí do nào khác, loan truyền tin răng nhà vua đã 
chịu ngưng cho đâu, nói lãng qua nhiêu chuyện khác đê cười cọt, rôi lại măng tiêp Mullah”. 


Ông không biết rằng tuổi thơ, kí tính thường rất mạnh, nếu khéo dạy dỗ thì có thể thu nhập được cả 
ngàn phép tắc tốt đẹp, cả ngàn trì thức ích lợi, nó khắc sâu vào trí óc suốt đời, làm cho tỉnh thần cởi mở, 
cao thượng để sau này thì hành những việc lớn, ông không. biết vậy tr? Luật pháp, kinh kệ và khoa học, 
học bằng tiếng mẹ đẻ của chúng ía chẳng dễ dàng hơn, hiểu kĩ hơn là học bằng tiếng Ả Ráp ư? Ông bảo 
với phụ vương Shah Jehan răng ông dạy triết học cho ta; chắc phụ vương còn nhớ trong mấy năm ông 
giảng cho ta về những chuyện trên trời, những chuyện chẳng thoả mãn trí óc con người chút nào, _mà 
cũng chẳng dùng được gì trong đời sống, toàn là những chuyện hão huyện, khô khan chỉ được môi cái, 
điểm quí này là rất khó hiểu mà lại rất mau quên, làm cho phát ngấy lên, óc mụ đi, thành con người cố 
chấp không ai chịu nổi. Ta còn nhớ rõ sau khi ông đem cái môn triêt đẹp đề của ông đó giảng cho ta 
không biết máy. năm trời, ta chỉ còn nhớ được vô số những triết ngữ dã man, tối tăm, làm cho những óc 
thông minh nhất cũng phải sợ, rỗi trí và chán ngắt; những triết ngữ mà những kẻ nào tạo ra đó chỉ để che 
dấu cái tự cao tự đại, cái ngu xuẩn của những con người như ông, những người muốn loè đời rằng cải gì 
mình cũng biết, rằng những từ ngữ tôi tăm, hàm hô đó, chứa những tư tưởng vĩ đại, những huyền bí lớn 
lao mà chỉ bọn họ hiểu nổi. Giá ông [đừng dạy những cái hão huyền đó màj dạy cho ta cách lí luận để ta 
lần lần quen đưa ra những lí lẽ vững vàng; giá ông chỉ cho ta những phép tắc, những lời giáo huấn đẹp 
đẽ để nó nâng cao tâm hôn lên khỏi những chìm nồi của đời người, lúc nào cũng bình thản, không gì lay 
chuyển nồi, khi lên thì không vênh vênh tự đắc, lúc xuống thì không râu rĩ, hèn nhát; giá ông khéo dạy 
cho ta biết bản thân chúng ta ra sao, phép tắc chính của vạn vật là gì, và giúp ta nhận định được sự vĩ 
đại của vũ trụ, sự biến chuyển và trật tự huyễn nhiệm của các thành phần vũ trụ; giá ông dạy cho ta cái 
triết lí đó thì có phải là ta mang ơn ông vô cùng không, hơn vua Alexandre mang ơn Aristote, và bốn 
phận của ta là tạ ơn ông hơn Alexandre tạ ơn Aristote nữa. Con người nịnh bợ kia, sao không dạy cho ta 
một chút gì thật là cần thiết cho một ông vua như vậy, cho ta biết bổn phận vua tôi đối với nhau ra sao? 
Ít nhất thì ông cũng phải nghĩ rằng một ngày nào đó ta ' phải dùng đường gươm lưỡi kiếm để bảo vệ cái 
mạng ta và tranh ngai vàng với anh em ta chứ? Đó chẳng phải là số 2 phận của hết thảy các con vua ở xứ 
Imdoustan này ? Vậy mà có bao giờ ông chịu khó dạy cho ta thuật tán công một thành, thuật đem quân 
nghênh chiến? Và ta đã phải mắt công học hỏi những người khác! Thôi, về vườn đi, mai danh ấn tích ở 
quê hương ông đi, đừng cho thiên hạ biết ông bây giờ là ai, sau này là ai nữa[LT]. 


148 


II. ANH HÙNG CA 


Anh hùng trường ca Mahabharata — Lịch sử bộ đó — Hình thức — Trường ca Bhagavad-Gita — Siêu 
hình học về chiên tranh — Cái giá của tự do — Trường ca Ramayana — Lâm tuyên tình ca — Vụ cướp nàng 
Sita — So sảnh anh hùng ca Án Độ và anh hùng ca Hi Lạp. 


Ngoài các trường làng và trường Đại học ra, Ân Độ còn dùng những phương tiện khác để giáo dục 
quần chúng. Vì chữ viết ở xứ đó không được coi trọng như các nền văn minh khác, cho nên sự truyền 
khẩu là phương tiện chính để bảo tồn và truyền bá lịch sử cùng di sản văn học của dân tộc; nhờ cách kê 
truyện, ngâm vịnh trước công chúng mà phần di sản tinh thần quí báu nhất của họ được truyền bá trong 
dân gian. Hồi xưa ở Hi Lạp có những người kể chuyện vô danh truyền bá các truyện //2de và Odysée; ở 
Ấn Độ cũng vậy, có hạng người chuyên kế truyện-dạo đi khắp nơi, từ cung đình tới làng xóm hẻo lánh, kế 
những anh hùng ca cứ mỗi thời một dài thêm, một lớn ra mà trong đó các người Bà La Môn đem chất vào 
cả cái kho tàng truyền thuyết dân gian[ 1 §]. 


Một học giả Ấn bảo rằng anh hùng ca Ä⁄ahabharara là “tác phẩm tưởng tượng vĩ đại nhất của châu 
Á” và ông Charles Eliot cũng khen “bộ đó là một trường ca hay hơn ///zđe”[19]. Về một khía cạnh nào đó 
lời phê phán đó đúng. Hồi đầu (khoảng 300 trước Công nguyên), Mahabharaia chỉ là một bài ca trung 
bình có tính cách tự sự, rồi lần lần mỗi thế kỉ tăng thêm nhiều chỉ tiết mới, nhiều đoạn nghị luận thu hút 
trường ca Bhagavad-Giia và cả một phần truyện ma (một trong những hậu thân của thần Vichnou), rốt 
cuộc ngày nay nó dài tới 107.000 đoạn[20] gồm những câu thơ tám cước, nghĩa là dài gấp bảy lần cả hai 
bộ /1⁄ade và Odysée gom lại. Các tác giả của bộ đó nhiều vô kế: truyền thuyết cho rằng “*Vyasa” là tác 
giả, mà tên đó có nghĩa là người sưu tập. Cả trăm thi sĩ đã góp công viết, cả ngàn người đã góp sức sửa 
chữa, tô chuốt, rồi tới triều đại các vua Gupta (khoảng 400 sau Công nguyên), các Bà La Môn lại đưa 
thêm những ý về tôn giáo và luân lí của họ vô trường ca đó mà kì thuỷ nguôn cảm hứng rõ ràng là của tập 
cấp chiến sĩ, thành thử tạo cho nó cái kích thước không lỗ như ngày nay. 


Đầu đề chính có vẻ không hợp cho việc dạy giáo lí vì vốn là một truyện bao động, cờ bạc, chiến tranh. 
Ngay từ cuốn đầu, ta thấy xuất hiện nàng Shakunlata kiều diễm (sau nàng thành nhân vật chính trong bị 
kịch nổi danh đó của Ấn) và người con trai anh dũng của nàng tên là Bharata. Bharata là thuỷ tổ của các 
đại bộ lạc Bharata (do đó mà trường ca có tên là Mahabharara)[21], Kuru và Pandava mà những cuộc 
chiến đầu đồ máu là mối dây liên lạc — đôi khi đứt rồi nối — cho toàn truyện. Yudhishthira, vua bộ lạc 
Pandava đặt cả của cải, đạo quân, giang sơn, anh em, sau cùng là hoàng hậu Draupadi vào một canh bạc 
với vua bộ lạc Kuru; vua Kuru dùng những con thò lò gian lận nên thắng, và theo lời giao hẹn, bộ lạc 
Pandava phải bị đày ra khỏi tổ quốc mười hai năm, rồi sẽ được trở về làm chủ giang sơn như cũ. Hết hạn, 
bộ lạc Pandava nhắc bộ lạc Kuru giữ lời hứa, bộ lạc Kuru làm thính, thế là hai bên choảng nhau. Bên nào 
cũng kiếm đồng minh, thành thử gân hết Bắc Ấn lâm vào cảnh binh đao[22]. Trong 18 ngày — kế trong 
năm cuốn — 'họ chém giết nhau như điên; cả bộ lạc Kuru bị giết hết, và bộ lạc Pandava chỉ còn sống sót 
được một số ít, vị anh hùng Bhishma một mình giết 100.000 người trong mười ngày; theo thi sĩ chép lại 
truyện đó thì tổng số người bị giết lên tới mấy trăm triệu. Giữa cảnh đồ máu đó, hoàng hậu Gandhari, vợ 
của vua Kuru đui tên là Dhrista-rashtra, gào thét kinh khủng khi thấy những con kên kên rỉa thây con trai 
bà, hoàng tử Duryodhan. 


Rất mục tiết hạnh, nhân từ, thực là một hoàng hậu và một người vợ hoàn toàn, 
Bà Gandhari đứng uy nghỉ, trên một chiến trường 
Đây những sọ tóc dinh bết, những tay chân rời thân thể. 


Mà đất thì đen lại vì thắm máu... 


149 


Trên cảnh tàn sát đó, vang lên tiếng tru kéo dài của những con chó rừng chuyên ăn thây ma, 
Tiếng vỗ cánh rùng rợn của bây qua đen và kên kên. 

Không khí đây những con Pishacha[23] tục tĩu uống máu, 

Và những con Raksha đói xé thây các chiến sĩ ra từng khúc, 

Người ta dắt vị lão vương qua cảnh chém giết, chết chóc đó; 

Các phụ nữ bộ lạc Kuru run rấy đi giữa đám thây ma nhiều vô kể. 

Và một tiếng rú thống khổ vang trên cánh đồng mênh mông, 

Khi họ tìn thấy thây của con, của cha, của chồng họ, 

Khi họ thấy bây chó sói trong rừng ăn thịt các chiến sĩ, 

Y như những kẻ lang thang ăn đêm, rình mò dưới ảnh sảng ban ngày. 

Họ khóc lóc rên rỉ vang cả chiến trường u ám. 

Chân yếu ớt của họ lảo đảo, họ té xuống đất, 

Đau khổ quá, họ không nghĩ gì tới sống nữa, 

Họ ngắt đi, tưởng như chết rồi, và cánh đông yên lặng được một chút 

Rồi một tiếng thở đài não nuột như xé ruột bà Gandhari, 

Liếc mắt thấy các công chúa lo lắng, rấu rĩ, bà thưa với thân Krishna[24]: 
“Ngài nhìn các con gái đau khổ của tôi này, quả phụ của dòng họ Kưru, 

Chúng khóc người thân của chúng này, như chìm ưng mái khóc chìm ưng trồng. 
Coi những nét mặt hãi hùng của chúng, thấy lòng yêu chông, con của chúng ra sao. 
Coi chúng lang thang hoài giữa đám chiến sĩ tử trận kìa: 

Mẹ thì ghì thây con trai nhự thản nhiên ngủ say, 

Vợ thì cúi xuống khóc chồng, lệ tuôn không ngới... ” 

Hoàng hậu Gandhari đương râu rĩ thưa với thần Krishna như vậy, 

Thì mắt bà ngơ ngác tìm thấy thây con trai của bà là Duryodhan, 


Bà bổng thống khổ vô cùng, mê man, không còn biết gì nữa, 


150 


Như một gốc cây bị cơn dông bứng gốc, bà té bắt tỉnh trên đái. 

Khi hồi tỉnh, bà lại đau xót ngó chỗ 

Con trai bà, thân thể đây máu, ngủ dưới vòm trời. 

Rồi bà ôm lấy Duryodhan, ghì chặt vào lòng, 

Mà nức nở khóc, ngực phập phông, toàn thân run rầy, 

Lệ bà trào ra như mưa hè, ướt đầm cái đẫu cao qui của con trai, 

Cái đâu còn đeo một tràng hoa chưa héo, tràng hoa niska đỏ rực. 

“Khi con trai quí của tôi sắp ra trận, nó còn bảo tôi: 

Khi con bước lên chiến xa, má chúc con vui vẻ khải hoàn nhé. 

Tôi bảo con trai quí của tôi, Duryodhan: Trời phù hộ cho con bình an. 

Yato dharma stato jayah - ứài giỏi là phải thắng. 

Thế là nó hăng hái ra trận, sự dũng cảm của nó đã chuộc hết tội lỗi của nó. 

Bây giờ nó ở thiên cung cùng với các chiến sĩ một lòng với tổ quốc. 

Tôi không khóc Duryodhan nữa, nó đã chiến đấu và chết vinh dự như một quốc vương, 
Nhưng ai thấu được nỗi đau lòng của chỗng tôi ra sao?... 

Nghe hìa, tiếng tru rùng rợn của chó rừng ăn thây ma; coi kìa bây chó sói rình môi. 

Trước kia, những thiếu nữ giàu sang, giọng hát du dương, canh cho con trai tôi ngủ. 

Nghe kìa, bây kên kên ghê tởm mỏ đây máu, võ cánh trên các thây ma. 

Những thiểu nữ phe phẩy cái quạt bằng lông pankha chung quanh ngự sàng của Duryodhan... 
Coi kìa, quả phụ quí phái, cao thượng của Duryodhan có vẻ hãnh diện về con trai là Lakshman. 
Hoàng hậu trẻ và đẹp đó, như một bàn thờ bằng vàng ròng, 

Bây giờ không còn được chồng ôm ấp, được con trai quàng cổ nữa, 

Đương tuổi xuân đẹp đẽ như vậy mà phải sống một đời đau khổ, tàn tạ. 

Lòng sắt đá của tôi đã bị nỗi thống khổ đè nặng, thấy cảnh nó mà làm sao không nát ngấu. 


Số kiếp của Gandhari này là phải sống để trông thấy con trai và cháu nội cùng bị chém giết một lúc 


151 


Vậy bây giờ đây, nhìn quả phụ Duryodhan kìa, nó ôm trong bàn tay cái đầu đây máu của chẳng. 
Coi nó âu yếm nhẹ nhàng đặt đầu chông xuống kìa, 

Hết ngó chẳng nó lại quay đầu nhìn con trai cưng, 

Nó nghẹn ngào nức nở, nước mắt trào ra 

Coi nó y như một đọt sen vàng kìa. 

Ôi đoá sen của tôi, con gái của tôi, niềm vui vinh dự cho dòng Bharat và dòng Kurul 

Nếu lời tụng các kinh Veda mà đúng thì Duryodhan dũng cảm bây giờ hiện ở trên thiên cung; 

Thế thì sao ta còn đau khổ làm chỉ vì mắt tình yêu thương của nó, 

Nếu lời trong Shastra mà đúng thì con trai tôi, con trai anh dũng của tôi bây giờ ở trên thiên cung. 
Nó mãn kiếp trần của nó rồi thì ta còn đau khổ, râu rĩ làm chỉ nữa? ”. 


Chỉ có một đề tài ái tình và chiến tranh đó mà tác giả đã miêu tả, thêu dệt cả ngàn cách. Thần Krishna 
làm ngưng cuộc chém giết đề thuyết về tính cách cao quí của chiến tranh và sự cao quí của chính ngài; 
khi sắp tắt thở, vị anh hùng Brishma cũng rán kéo dài thêm đời sống để tỉ mỉ giảng giải về luật lệ của tập 
cấp, luật kế thừa, về hôn nhân, phép tặng dữ, về tang lễ, về triết thuyết Shanhhya, về các Upanishad, kế 
một loạt huyền thoại, truyện hoang đường, truyền thuyết và diễn thuyết một hồi về bổn phận của các ông 
vua. Giữa những đoạn mà tình tiết hoàn toàn có tính cách bi tráng, lời tươi đẹp như những ốc đảo, xen 
vào những đoạn dài khô khan, bụi lầm như sa mạc, trong đó tác giả chép phổ hệ các vua chúa, tả về địa 
lý, biện luận về thần học và siêu hình học. Trong trường ca Mahabharaía có đủ hết: ngụ ngôn, truyện 
thần tiên, truyện tình, đời sống các vị thánh, và tất cả bộ thơ trường thiên vĩ đại đó thành một mớ hỗn độn 
kém xa //ađe và Odyssée về phương diện hình thức, nhưng tư tưởng thì có phần phong phú hơn. Mới đầu 
chỉ là một trường ca tả sự hoạt động, lòng anh dũng, cảnh chiến tranh, nguồn hứng của tập cấp Kshatriya 
(chiến sĩ), rôi sau các tu sĩ Bà La Môn lợi dụng nó để giảng cho dân chúng luật Manou, các qui tắc yoga, 
các phép tắc luân lí, và các cái đẹp của cảnh Niết Bàn. Hoàng kim qui tắc được lặp đi lặp lại đưới nhiều 
hình thức [25]; có vô số cách ngôn về sự minh triết[26]; lại có những truyện ngụ ý khuyên răn đạo làm vợ, 
phải trung tín, kiên nhẫn với chồng (Nala và Damayanti, Savitri), đúng với quan niệm của các phái Bà La 
Môn. 


Trường thi triết lí vĩ đại của nhân loại là 8hagavad-Gia (Bác Già — Phạn khúc), tức thánh ca của 
Thượng Đề, cũng đem xen vô giữa cuộc giao chiến. Nó là bộ Tân Ước của Ấn Độ, được trọng gần ngang 
với các kinh Ƒeđa, được dùng tại các toà án để các chứng nhân đặt tay lên nó trước khi thề, cũng như 
Thánh kinh ở các xữ Anglo-saxon và kinh Coran ở các xứ Hồi giáo. Guilliaume de Humboldt bảo nó là 
“thiên trường thi đẹp nhất, có lẽ duy nhất trong lịch sử các nền văn học... tác phẩm thâm thuý nhất, cao 
thượng nhất mà nhân loại có thể sáng tác được”. Ân Độ ít chú trọng đến cá nhân, người viết không cần kí 
tên mà người đọc cũng chẳng muốn biết tác giả là ai, nên ngày nay bộ đó không mang tên tác giả, cũng 
không ghi sáng tác năm nào, có thê là 400 trước Công nguyên, mà cũng có thể là 200 sau Công nguyên. 


Thị phẩm tả cuộc đại xung đột giữa bộ lạc Kuru và bộ lạc Pandava, một chiến sĩ Pandava tên là 
Arjuna không chịu chiến đấu vì phía địch có một số thân thích của mình. Thần Krishna, cũng như một 
thần của Homère, tham chiến ở bên cạnh Arjuna; Arjuna thưa với Krishna, lời lẽ y như của thánh Gandhi 
hoặc chúa KI Tô: 


152 


Khi tôi thấy ở phía kia đám bà con tôi 

Lại đây để hai bên cùng đồ máu với nhau, 

Thì tay chân tôi rã rời, lưỡi tôi khô lại trong miệng... 

Điêu đó không nên, ôi Keshav! Tốt sao được, 

Khi chém giết lần nhau như vây! Tôi ghét 

Sự thắng lợi, sự thống trị, ghét cảnh phú quí 

Đoạt được bằng cách đó! Hỡi ơi, thắng lợi nào 

Mà vui cho được, hỡi Govinda, làm sao có thể hưởng 

Những chiến lợi phẩm đoạt được bằng cách đó; quyên hành làm sao bù lại cho được. 

Đời sống còn vui thủ gì khi phải trả giá bằng máu của người thân?... 

Vì ham quyên hành 

Mà chém giết bà con, bạn bè như vậy, 

Ôi Ahovat! Còn tội lỗi nào bằng! 

Nếu bà con tôi muốn đâm tôi 

Thì thà tôi tay không, phanh ngực ra 

Đề nhận mũi tên lưỡi kiếm của họ, chứ không muốn đâm chém trả lại họ. 

Krishna mặc dầu là thần linh mà cũng khoái chiến đấu, nghe vậy, bèn lấy tư cách uy nghiêm của hậu 
thân Vichnou, đáp rằng theo các Kinh Thánh và theo ý kiến những người có uy tín nhất thì giết bà con 
mình trên chiến trường là điều rất công bằng; rằng bổn phận của Ajuna là phải tuân theo luật lệ tập cấp 
Kshatriya của mình, phải chiến đầu, chém giết không gớm máu, không chút ân hận trong lòng; vả lại xét 
cho cùng, có chém giết thì chỉ cái thể xác là chết thôi, chứ linh hồn vẫn còn kia mà. Thế TÔI thần Krishna 
giảng giải thuyêt Purusha (tình thân) thâm thuý của triệt hệ Sankhya, thuyết 41man (lình hôn vũ trụ) bât 
diệt trong các Upanishad. 

Bắt diệt, 

Sự sống bất diệt, nhớ đấy, sự sống gieo rắc sự sống ra khắp chốn; 

Không ở một nơi nào trong vũ trụ, không có cách nào 

Giảm nó được, bắt nó ngừng lại, hoặc thay đổi được. 


Còn những hình thức phù dụ nhất thời trong đó nó thổi vào 


153 


Một tỉnh thân bất diệt, vô tận và bắt khả tận kia. 

Những hình thức đó phải huỷ diệt. Thì cứ đề cho chúng huỷ diệt đi, và nhà vua chiến đầu đi! 
Kẻ nào bảo: “Than ôi! Tôi đã giết một người!” 

Kẻ nào nghĩ bụng: “Hỡi ơi! Người ta đã giết tôi!”, những kẻ đó 

Đẩu ngu xuân cả. Sự sống không thể huỷ diệt được. Sự sống không bao giờ chết! 


Tỉnh thân không bao giờ sinh ra; nó không bao giờ không còn. 


Không có cái thời xưa nào mà nó không có: Chung và Thuỷ (Khởi đầu và Tận cùng) toàn là ảo tưởng 


cải 
Tỉnh thân còn hoài, nó không sanh ra, nó không thể chết, không thể biến đổi; 
Mặc dâu cái thể xác như ngôi nhà của nó có vẻ chết đi, nhưng nó thì không khi nào chết. 


Krishna lại dạy siêu hình học cho Arjuna nữa, tổng hợp hai triết thuyết $ankhya và ƒedania, đúng 
theo chủ trương của phái ƒaishnavife thờ thân Vichnou. Ngài tự cho mình là Đâng Tôi Cao, bảo: 


Vạn vật lệ thuộc vào ta cả, 

Như những hạt cháu lệ thuộc vào sợi dây của chuối hạt. 
Ta là mùi vị của dòng nước trong; ta là 

Ánh bạc của vẫng trăng, ánh vàng của mặt trời, 

Là lời cầu nguyện trong các kinh Veda, sự rung động 
Nó truyền qua không trung, là sức mạnh. 

Của tỉnh dịch loài người. Ta là mùi dịu dàng mát mẻ 
Của mặt đất ướt, ta là ánh lửa đỏ rực. 

Là sinh khí lưu động trong những vật chuyển động. 

Là sự linh thiêng của linh hồn linh thiêng, là nguồn gốc 
Bắt diệt sinh ra mọi vật; 

Là sự mình triết của nhà hiển triết, là óc sáng suốt 

Của nhà bác học, sự vĩ đại của những cái gì vĩ đại, 


Sự đẹp để của những cải gì đẹp để... 


154 


Đối với người mình triết trông thấy hết thảy, 

Đối với tu sĩ Bà La Môn thành kính, đã đọc thiên kinh vạn quyền, 
Thì con bò cái, con voi, con chó ghẻ, 

Kẻ tỉ tiện ăn thịt chó kia, tất cả chỉ là một. 


Bhagavad-Gita là một trường ca[27] màu sắc rực rỡ, chứa đầy những mâu thuẫn luân lí và siêu hình 
học, nó chính là phản ánh của các mâu thuẫn và phức tạp trong đời sống. Mới đọc chúng ta hơi thấy 
chướng: con người thì cương quyết. bênh vực một luân lí cao thượng, còn thần linh gì mà lại nguy biện 
viện cái lẽ rằng không thể diệt Sự sông được, rằng cá thê là cái gì hư ảo, không phải là thực thê đề thuyết 
chúng ta gây chiến và chém giết nhau; nhưng nghĩ lại thì có lẽ tác giả muôn cho tâm hồn người Ấn thoát 
ra khỏi cái tỉnh thần an nhiên thư thái đến bực mình của đạo Phật, để họ phát sinh cái ý muôn chiến đầu 
cho tổ quốc; đó là lời phản kháng của một Kshatriya (chiến Sĩ) cảm thấy rằng tôn giáo làm cho tổ quốc 
suy nhược, rằng có những cái khác còn quí báu hơn sự yên ồn. Tóm lại, đó là một bài học tốt; nếu Ấn Độ 
hiểu nó thì có lẽ đã bảo tồn được sự tự do, độc lập của họ. 


Anh hùng ca thứ nhì của Ấn, trường ca Ramayana nỗi danh nhất mà cũng được nhiều người thích 
nhất; dễ hiểu nhất đối với người phương Tây. Trường ca đó ngắn hơn trường ca Ä⁄ahabharza: không quá 
một ngàn trang, mỗi trang bốn mươi tám hàng; và mặc dầu nó cũng như các trường ca khác, được người 
sau thêm hoài vào, tính ra mắt năm thế kỉ mới hoàn thành - từ thế kỉ thứ II trước Công nguyên tới thế kỉ 
thứ II sau Công nguyên — nhưng ít có những đoạn xen đại vô, nên đề tài chính dễ nhận ra hơn. Theo 
truyền thuyết tác giả là một người nào đó tên là Valmiki có nhắc tới mình trong truyện, cho là đã sáng tác 
một trường thi quan trọng hơn; nhưng có lẽ tác phẩm là một công trình tập thể của nhiều thi-sĩ-rong 
(barde), tức như hạng người hiện nay còn đi khắp nơi kể, ngâm những trường ca đó cho dân chúng nghe, 
có khi kê liên tiếp chín chục đêm làm cho thính giả say mê. 


Trường ca Mahabharaía thuật một chiến tranh có cả các thần linh tham chiến, mà chiến tranh đó xảy 
ra một phần cũng vì sắc đẹp tuyệt trần của một người đàn _bà, vậy cốt truyện giống với /iade; trường ca 
Ramayana trải lại, giỗng Odyssée, cũng thuật lại những nỗi gian truân, lưu lạc khắp nơi của một vị anh 
hùng, trong khi đó người vợ ở nhà ngong ngóng trông chồng từng ngày. Ngay đoạn đầu, ta đã thấy tác giả 
tả một thời đại hoàng kim khi vua Dasaratha, đóng đô ở Ayodhya, trị vì xứ Kosala (nay là Oudh) trong 
cảnh thanh bình: 

Vua tài giỏi, vừa cao sang, vừa biết nhiễu, học rộng, 

Dasaratha cẩm quyên trị dân ở cái thời đại Veda sung sướng xưa kia... 

Dân chúng lương thiện sống trong cảnh thanh bình, phong túc mà họ đáng được hưởng; 

Không ai mang lòng ghen ghét nhau, không miệng nào thốt những lời dối trá. 

Gia đình nào cũng an ôn hưởng vườn đất, nhà cửa, súc vật, lúa gạo, vàng bạc của mình; 

Ở kinh đô Ayodhya tuyệt nhiên không thấy cái cảnh khổ sở, đói rét. 

Gần đó có một vương quốc nữa tên là Videha, dân chúng ở dưới quyền của vua Janak cũng được an 


cư lạc nghiệp. Cũng can đảm, giản dị như Cincinnatus [một viên Chấp chính thời xưa ở La Mã], nhà vua 
“câm cày, cày lây ruộng”. Một hôm, đương cảy, ông thây trong luông cày, dưới lưỡi cày ngoI lên một 


155 


thiếu nữ tuyệt đẹp, nhà vua bèn đem về nuôi, và nàng thành công chúa. Sau đó ít lâu, nàng tới tuôi cặp kê, 
nhà vua tô chức một cuộc thi để lựa phò mã: hễ thanh niên nảO uốn cong nồi cây cung của nhà vua thì sẽ 
được làm phò mã. Trong số các thanh niên rắp ranh “bắn sẻ”, có hoàng tử Rama, con cả của vua 
Dasaratha. Chàng có “bờm sư tử, mắt như hạt sen, chàng n như chúa sơn lâm (tức voi) cặp ngà thật 
mạnh, bím tóc xoắn lấy nhau”. Khi thử sức, thì chỉ có mình chàng là uốn nổi cây cung và vua Janak gả 
công chúa cho chàng, theo đúng lễ nghi An, đọc những lời dưới đây: 

Đây là Sa, ái nữ của Janak mà Janak quí hơn sinh mệnh của mình; 

Từ nay con gái ta sẽ chia xẻ những đức của hoàng tử, thành hiên thê của hoàng tử. 

Sẽ đồng cam cộng khổ với hoàng tử, dù đi đâu cũng có nhau; 

Hoàng tử nắm tay nó đi, vui hay buôn thì vợ chẳng cũng yêu nhau; 

Vợ chỗng như bóng theo hình, 

Và Sita, con của ta, người vợ hiển nhất từ nay sẽ theo 

Hoàng tử suốt đời, cho tới lúc chết. 

Rama dắt nàng Sita “trán như ngà, môi tựa san hô, răng sáng ngời như hạt châu” về Ayodhya. Tính 
tình hiệu thảo, tâm lòng rộng rãi, vẻ người duyên dáng, nàng được mọi người xứ Kosala quí mên liên. Rôi 
bỗng tai hoạ tới làm tan cảnh lạc thú đó. . Nguyên do là tại một súng phi của nhà vua, tên là Kaikeyi. 
Dasaratha nhu nhược hứa với Kaikeyi rằng muốn gì cũng sẽ chiều lòng hết; bà ghen với chánh cung, vì 
con trai là Rama được làm đông cung thái tử, nên xin nhà vua đày Rama ra khỏi xứ mười bốn năm. 
Dasaratha trọng danh dự như một thi sĩ không màng tới chính trị, phải giữ lời hứa và đành đứt ruột đày 
người con trai yêu quí của ông đi. Rama không oán cha, sửa soạn để vô một khu rừng sống đời cô độc, 
nhưng Sita nhất định đòi theo chồng. Không có một cô dâu Án Độ nào mà không thuộc lòng mấy câu thơ 
dưới đây chép lời nàng Sita thôt ra lúc đó: 

Xe ngựa, lâu đài, cái đó người đàn bà không coi ra gì cả, 

Cái bóng của chông còn quí hơn nhiêu, đối với người vợ yêu chỗng và được chồng yêu. 

Sita sẽ sống trong rừng sung sướng hơn trong cung điện của phụ vương, 

Không nghĩ tới nhà cửa, gia đình, nàng sẽ nép trong lòng yêu của chẳng... 

Và trái cây nàng sẽ hái trong rừng mát mẻ, ngào ngạt hương thơm, 

Với thức ăn của Rama, sẽ là thức ăn nàng thích nhất. 

Em của Rama là Lakshman cũng đòi đi theo anh: 

Vậy ra anh tính từn con đường tối tăm của anh một mình với chị Sita nhu mì, hiển hậu ? 


Anh cho phép đứa em trung thành này coi chừng cho chị từng bước, 


Anh cho Lakshman đeo cung tên vô rừng với, 


156 


Lưỡi búa của em sẽ phá rừng và em sẽ cất nhà cho anh chị. 


Tới đây thi phẩm chuyên qua cái giọng tình ca lâm tuyên; cả ba: Rama, Sita và Lakshman đều vô 
rừng; dân chúng ở kinh đô Ayodhya thương tình cảnh của họ, tiễn đưa họ ngày đầu; rồi đêm đó có kẻ đi 
người ở bịn rịn chia tay nhau. Ba anh em cởi bỏ hết y phục trong cung điện mà che thân bằng vỏ cây và 
cỏ đan; họ dùng gươm mở một lối đi trong rừng và từ nay sống bằng trái cây hái trong rừng. 


Thỉnh thoảng vợ Rama quay lại nhìn chông, thích thú tò mò 

Hỏi tên một cây, một dây leo, một trái hay một bông mà nàng mới thấy lần đâu... 
Chim công vui vẻ bay chung quanh họ, khi đánh đu trên cảnh... 

Vừng đông đỏ rực vừa mới ló dạng là Rama xuống suối tắm, 

Sita cũng thích nước như bông huệ thích mọc bên bờ suối. 


Họ cất một cái chòi bên dòng suối, lần lần quen sống ở giữa rừng. Nhưng một công chúa goá chồng ở 
phương Nam tên là Surpra-nakha, một hôm dạo cảnh trong rừng, gặp Rama, và mê chàng; chàng quyết. 
liệt từ chối, bà ta nổi giận, bảo em trai là Ravan tìm cách cướp nàng Sita. Ravan bắt cóc được nàng, I nhốt 
nàng trong một lâu đài ở xa và dụ dỗ tán tỉnh nhưng nàng không thuận. Các thần linh và các thi sĩ vẫn có 
phép thần thông, nên Rama lập ngay được một đạo quân mạnh mẽ tấn công vương quốc của Ravan; thắng 
trận, giải thoát cho Sita; lúc đó cũng hết hạn bị đày, chàng cùng với vợ bay lên không trung, về kinh đô 
Ayodhya và một người em, cũng trung tín như Lakshman, trả lại ngôi báo cho chàng. 

Trong đoạn kết rõ ràng là do người đời sau thêm vào, Rama đuôi hết bọn hoài nghi không tin rằng Sita ở 
trong cung điện của Ravan lâu như vậy mà không thất thân với hắn. Mặc dầu nàng đã thắng được cuộc 
thử lửa[2§], tỏ rằng mình trong sạch vô tội, Rama bị con qui di truyền nó bắt chúng ta kiếp này mắc lại 
những tội lỗi đã làm cho ta đau khô trong kiếp trước, đày vợ trong một khu rừng. Nàng gặp Valmiki[29] ở 
đó và sanh được hai đứa con trai với Rama[30|. 


Về sau hai người con đó lớn lên thành người đi hát rong, một hôm vô tình hát cho Rama đau khổ nghe 
bản anh hùng ca về đời ông ta, bản trường ca đó do ValmikI soạn ở trong rừng sau khi nghe Sita kê lại 
mọi chuyện. Rama nhận ngay ra con trai mình và sai sai sứ giả vô rừng rước Sita vê cung. Nhưng Sita bị 
chồng nghỉ oan, đau xót quá, biến mắt vào trong lòng đất hồi xưa là mẹ của nàng và đã sanh ra nàng khi 
nàng ở trong luống cày ngoi lên. Rama còn trị vì được nhiều năm nữa nhưng lúc nào cũng cô độc, râu Tĩ, 
ông hiền từ tới nhu nhược, dân chúng vẫn còn được hưởng cảnh thanh bình sung sướng như dưới triều 
Dasaratha: 

Và các hiển nhân thời xưa kề rằng dưới triều đại sung sướng của Rama, 

Dân chúng không ai chết yếu, không ai đau đớn ghê gớm; 

Quả phụ không nát lòng vì chồng chết; 

Mẹ không gào thét khi thân Yama tới bắt con đi; 


Bọn trộm cấp, lừa gạt không nói láo, bịp bợm nữa; 


Láng giêng thân yêu nhau, dân chúng yêu nhà vua. 


157 


Tới mùa, cây nào cây nấy trĩu những trải. 

Và ruộng nương năm nào cũng vui vẻ được mùa. 

Mưa thuận gió hoà, không bao giờ có những cơn giông tàn phá 

Thung lũng nào, vườn tược và đồng cỏ nào cũng xanh II. 

Đâu đâu cũng nghe tiếng dệt vải và tiếng búa đập trên đe; đất cày bừa kĩ và phì nhiêu, 
Toàn dân sống trong cảnh vui vẻ như thời tổ tiên họ. 


Truyện thật hay và nhà phê bình thời nay dù rất nghiêm khắc, đọc cũng vẫn có thê thấy thú nếu còn 
giữ tâm hồn cho tươi mát để thỉnh thoảng thưởng thức được tiêu thuyết và nhạc trong thơ. Những trường 
ca đó có lẽ kém tác phẩm của Homère về mặt văn chương — bố cục không hợp lí bằng, lời văn không 
bóng bây bằng, mô tả nhân vật đôi khi kém sâu sắc, không trọng sự thực bằng — nhưng bù lại, diễn những 
tình cảm đẹp đề, một ý niệm cao thượng về bồn phận của đàn ông và đàn bà, và có những bức hoạ mạnh 
mẽ, tới mức tả chân. Rama và Sita hoàn toàn quá, khó mà có thực được, nhưng các nhân vật Draupadi và 
Yudhishthira, Dhrita-rashtra và Gandhari cũng gần sinh động bằng Achille và Hélène, Ulysse và 
Pénélope. Một người Ấn nhận định rất đúng răng một người ngoại quốc khó mà hiểu các trường ca đó 
được, đừng nói chỉ là phê phán nữa; vì đối với người Ấn, những trường ca đó không phải là những truyện 
như mọi truyện khác; mà là cả một cuộc triển lãm các nhân vật trong huyền thoại của Ấn để người Ấn 
nhìn vào đó mà học cách cư xử, biết giữ phẩm hạnh; nó là một tập ghi lại các truyền thống, triết học và 
tôn giáo của dân tộc; người Ấn kính cân đọc những trường ca đó cũng gần như người theo Ki Tô giáo đọc 
cuốn wiation de Jésus Chrisí (Noi gương chúa Ki Tô) hoặc cuốn Vies đes Sains (Đời các vị Thánh). 
Người Ấn mộ đạo tin rằng Krishna và Rama là hậu thân của các thần linh, ngày nay họ còn cầu nguyện, 
khấn vái các nhân vật đó, và khi đọc truyện của Krishna và Rama trong các trường ca vĩ đại đó, ngoài cái 
thú về văn chương, cái lợi thấy tâm hồn mình cao thượng lên, họ còn hãnh diện rằng mình làm tròn bổn 
phận một kẻ tu hành. Họ tin chắc rằng đọc trường ca Ramayana bao nhiêu tội lỗi của họ được chuộc hết 
và thánh thần sẽ phù hộ cho họ có con trai; cho nên họ hết lòng tin đoạn kết rất tự đắc dưới đây của 
trường ca Mahabharaía là đúng: 


Người nào đọc Mahabharata mà tin những thuyết trình bày trong đó thì gột được hết tội lỗi của mình 
và chắc chắn chết đi sẽ được lên Thiên đường... Món bơ bồ hơn các món khác ra sao, các người Bà La 
Môn cao quí hơn các người khác ra sao... đại dương so với một cải ao nhỏ, mênh mông ra sao, con bò 
cái quí hơn các loài bốn chân khác ra sao, thì Mahabharata cũng cao quí hơn, mênh mông hơn các truyện 
khác như vậy... Người nào chăm chú nghe các shloka[3 l]| trong Mahabharata mà tín thì sẽ trường thọ, có 
danh tiếng vững vàng trên cõi trần này và kiếp sau sẽ được hưởng vĩnh phúc trên cõi Thiên đường. 


IV. TUÔNG HÁT 


Nguồn gốc — “Chiếc xe đất sét” — Tỉnh cách của tuông hát Ấn Độ - Kalidasa — Truyện Shankuntala — 
Phê phán hí khúc Án Độ. 


Ta có thể nói ở Ấn Độ, tuồng hát cũng cổ như các kinh Veđa, vì trong các Upanishad, chúng ta đã 
thấy mầm sống của hí khúc. Lại thêm, đã từ lâu, trước khi các tác phẩm đó được soạn, thì các cuộc cúng 
tế, rước xách, hội hè về tôn giáo đã có thê là nguồn cảm hứng phong phú cho hí khúc Ấn Độ rồi; sau cùng 
môn vũ — không phải cái thứ vũ để tiêu khiển, mà thứ vũ thuộc về lễ nghi — diễn lại các hành động hoặc 


158 


các đại sự trong đời sống của bộ lạc, cũng đã có thể là một nguồn gốc của hí khúc. Cũng có thể rằng hí 
khúc xuất hiện nhờ các người hát rong vừa kể lại các anh hùng trường ca vừa làm các điệu bộ mô tả các 
nhân vật. Mây yếu tố đó đều dự phần vào việc sáng tác ra tuông, hát Ấn Độ và có lẽ chính nguồn gốc đó 
làm cho tuồng Ấn có tính cách tôn giáo cho tới thời đại cổ điển[32], nghĩa là đầu đề của hí kịch đều 
nghiêm trang, hầu hết rút từ trong các kinh Jeđz hoặc các anh hùng trường ca, và trước mỗi buổi diễn, 
luôn luôn có làm một cuộc lễ tôn giáo. 


Tuy nhiên, có lẽ phải đợi tới sau cuộc xâm lăng của Alexandre, Ấn và Hi Lạp liên lạc với nhau TỒi, 
tuồng hát Ấn mới được kích thích mà bắt đầu thực sự xuất hiện. Không có một chút dấu vết gì về nghệ 
thuật hí khúc trước thời vua Acoka, mà trong thời đó chúng ta cũng chỉ còn biết được ít đoạn hí khúc 
không được chắc chắn lắm. Những tuồng Ấn Độ cổ nhất mà hiện nay chúng ta được biết là những bản 
viết tay lên lá gồi[33] mới phát kiến hồi gần đây ở miền Tân Cương (Turkestan Chinois). Người ta đã tìm 
thấy ba hí kịch, một hí kịch tên tác giả là Ashvaghosha, một nhà thần học danh tiếng ở triệu đại Kanishka. 
Xét cách xây dựng kịch đó, thấy một vai hề giống với một mô hình truyền thống của tuồng Ấn Độ, TIBƯỜI 
ta kết luận rằng trước khi Ashvaghosha ra đời, tuồng đã là một hình thức nghệ thuật có từ lâu ở Ấn Độ 
rồi. Năm 1910, người ta tìm thấy ở Travancore mười ba vở viết bằng tiếng sanscrit mà người ta đoán là 
của Bhata (khoảng 350 trước Công nguyên), một nhà soạn kịch trước Kalidasa mà Kalidasa rất khen tài. 
Trong đoạn mở đầu vở Ä⁄2lavika, Kalidasa đã vô tình bày tỏ rất đúng rằng cái gì cũng tương đối, khi xét 
về thời gian và... các hình dung từ. Ông ta tự hỏi: “Chúng ta sau này có coi thường tác phẩm của các 
danh sĩ Bhasa, Saumilla và Kaviputra không? Khán giả sau này có thể nào còn thích tác phẩm một thi sĩ 
hiện đại, chẳng hạn Kalidasa không?”. 


tới thời mới đây, vở hí kịch cô nhất của Ấn Độ mà chúng ta được biết là tuồng “Chiếc xe đất 

” Trong vở có ghi — nhưng điều này chưa chắc đã đúng — rằng tác giả là một ông vua ít tiếng tăm, tên 

là Sung: hiểu rất rộng về các kinh ƒeđa, môn toán, mà cưỡi voi cũng tài, trong tình trường cũng là 

một cao thủ. Dù sao thì ông vua đó quả là biết soạn tuồng. Vở của ông là vở thú vị nhất của Ân Độ còn 

truyền lại cho ta. Kịch khéo xen lần truyền kì và tưởng tượng phóng túng, có những đoạn tả tài tình và 
những đoạn thơ hay, giọng rất nhiệt thành. 


Muốn cho độc giả nhận thấy những nét căn bản của hí kịch Ấn, tôi nghĩ tóm tắt tình tiết trong vở còn 
hơn là phê bình dài dòng. Ở màn I chúng ta thấy Charu-datta xuất hiện, chàng trước kia giàu có, rồi vì quá 
rộng rãi lại gặp vận rủi nên hoá nghèo. Bạn thân của chàng, gã Mattreya, một người Bà La Môn ngốc 
nghếch, đóng vai hề trong suốt vở kịch. Charu bảo Maitreya làm lễ tế thần, nhưng gã từ chối: “Cúng tế 
làm quái gì, anh cầu nguyện thần linh mà thần linh có giúp cho anh được chút gì đâu?”. Rồi bỗng một 
thiếu nữ Ấn, con nhà sang trọng, rất giàu, chạy ùa vào sân nhà Charu đề trốn một kẻ đeo sát nàng, tên là 
Samsthanaka, em của ông vua đang trị vì. Charu hiền lương, từ thiện bao nhiêu thì Samsthanaka tàn ác 
bấy nhiêu. Charu che chở thiếu nữ, đuổi Samsthanaka đi, hắn doạ đẫm, chàng chỉ cười. Thiếu nữ đó tên là 
Vasanta-sena xin Charu giữ giùm cho một cái tráp chứa các đồ tế nhuyễn vì sợ kẻ thù muốn cướp giật của 
nàng; như vậy nàng có cơ hội thỉnh thoảng lại thăm ân nhân của mình. Chàng bằng lòng, nhận cái tráp, 
rồi đưa nàng về biệt thự của nàng. 


Màn II là một màn phụ khôi hài. Một con bạc bị hai con bạc khác đuổi, chạy trồn vào một ngôi đền. 
Khi tên vô sau tới đền thì tên thứ nhất đã ngồi theo một tư thế, y như pho tượng. Hai tên kia ngờ ngợ, véo 
thử xem có thực tượng đá hay không, không thấy nhúc nhích. Chúng bèn thôi không thử nữa, đánh thò lò 
với nhau ở dưới chân bàn thờ. Trò chơi thú quá tới nỗi “tượng” ta không nhịn được, ở trên bệ nhảy xuống 
đòi chơi, bị hai tên kia đánh cho một mẻ, co giò chạy một mạch, được nàng Vasanfta-sena cứu thoát vì 
nhận ra hắn là tên đầy tớ cũ của Charu-datta. 


Màn III, Charu và Maitreya đi nghe hoà nhạc về. Một đứa ăn trộm tên là Sharvilaka bẻ rào, thó mất 
cái tráp đựng nữ trang. Khi Charu hay được, lây làm xâu hô, sai đem chuối hạt trai cuôi cùng của chàng 


159 


lại thường cho 'Vasanfa-sena. 
Màn IV, tên trộm Sharvilaka đem cái tráp tặng nữ tì của Vasanta-sena, tình nhân của hắn. Nhưng nữ tì 
nhận ra được nữ trang của chủ, mắng hắn là quân ăn trộm. Hắn đáp lại, giọng chua chát không kém 
Schopenhauer: 


Hễ ta có tiền thì đàn bà sẽ chiều ta, mỉm cười hay khóc 
Tu) ý ta; họ buộc đàn ông phải tin họ 

Còn họ thì họ chẳng tin gì đàn ông. 

Đàn bà bất thường như ngọn sóng 

Trên biển cả, lòng yêu của họ vụt qua 

Như bóng tà rực lên trong đám mây. 

Họ yêu đắm đuối người đàn ông nào 

Cho họ nhiều tiền; họ bòn rút cho kì hết 

Như ta vất trái cam rồi liệng vỏ đi. 


Nữ tì bác lời mạt sát đó và tha thứ cho hắn, còn Vasanta-sena cũng tha tội cho hắn, cho hai đứa cưới 
nhau. 


Đầu màn V, Vasanta-sena lại nhà Charu, đem trả cho chàng chuỗi hạt trai chàng đã cho mang lại và 
cũng lại gởi chàng giữ giùm chiếc tráp nữa. Irong khi nàng ngôi chơi thì cơn dông nôi lên, nàng tả cơn 
dông bằng một thứ tiếng sanscrit rất trau chuốt[34]. Trời cũng chiều lòng, cơn dông càng lúc càng lớn, và 
đêm đó nàng ở lại nhà Charu, mà không có vẻ gì là bực mình. 


Màn VI, Vasanta sáng hôm sau ở nhà Charu ra về[35]. Vì vô ý, nàng không leo lên chiếc xe Charu đã 
kếm cho mà lại leo lầm lên chiếc xe của tên khốn nạn Samsthanaka. 
Màn VII diễn một tình tiết phụ không liên quan gì đến tình tiết chính. 
Màn VIII, xe đưa Vasanta không phải về biệt thự của nàng mà vào dinh kẻ thù mà nàng không ngờ, nàng 
gần như ở trong tay Samsthanaka. Hắn tán tỉnh nàng, nàng chống cự, hắn bóp cổ rồi vùi thây nàng. Kế đó 
hắn vô triều, vu oan rằng Charu đã giết Vasanta để cướp nữ trang của nàng. 


Màn IX, trong khi xử kiện, tại pháp đình, gã ngu ngốc Maitreya vụng về đánh rớt những nữ trang của 
'Vasanta mà gã bỏ trong túi, thành thử Charu không chôi cãi vào đâu được, chàng bị xử tử. 


Màn X, người ta điệu chàng ra pháp trường. Con chàng xin bọn đao phủ được chết thay cha, nhưng bị 
từ chối. Tới lúc cuối cùng, bỗng đâu Vasanta xuất hiện. Thì ra Sharvilaka thấy Samsthanaka chôn nàng, 
đào kịp được, cứu nàng và nàng hỏi tỉnh. Trong khi Vasanta minh oan cho Churu và cứu chàng thì 
Sharvilaka vạch tội sát nhân của Samsthanaka. Nhưng Charu không kiện cáo, bỏ qua vụ đó, Samsthanaka 
được tha, thế là mọi người đều vui vẻ. 


Ở phương Đông, mọi công việc hoặc hâu hêt, đêu làm băng tay mà người ta lúc nào cũng rảnh rang 


nhàn hạ; còn ở phương Tây trái lại, vô sô máy móc làm thay công việc cho ta được mà chúng ta lúc nào 
cũng bận rộn. Vì vậy mà các hí kịch An Độ dài gâp hai hí kịch phương Tây. Mỗi vở gôm từ năm tới mười 


160 


mắn, và mỗi màn cũng chia ra nhiều “xen” như ở phương Tây, hễ có một vai trò ra hoặc vô là qua một 

“xen” khác. Không theo luật đồng thời, đồng sở (unité de temps, de lieu); người ta tha hồ tưởng tượng. Sự 
dàn cảnh rất sơ sài, nhưng y phục rất loè loẹt. Đôi khi ta thấy những loài vật sống xuất hiện trên sân khẩu 
cho thêm vẻ tự nhiên. Trước khi diễn, một vai kép hoặc chính ông bầu ra đọc lời mào để phê bình tuồng 
hát; có lẽ Goethe đã mượn ý của Kalidasa mà cho kịch øø„s/ một đoạn mở đầu. Cuối đoạn mào, vai chính 
xuất hiện và vô đề ngay. Có vô số những đoạn trùng hợp nhau và tình tiết biến chuyên nhiều khi do sự 
tham dự của thần linh. Trong vở nào cũng phải có một truyện tình và một vai hề. Tuồng Ấn không có bi 
kịch, vở nào cũng phải có hậu, như để bù vào cái thực tại của kiếp người: ở hiền thì gặp lành, mối tình 
chung thuỷ nào cũng đưa tới cảnh đoàn viên, người thiện thì luôn luôn được trời đáp. Thơ Ân Độ đầy 
những đoạn nghị luận lạc đề về triết lí, mà tuồng thì tuyệt nhiên không; như đời sống, hí kịch phải răn đời 
bằng động tác chứ không bằng lời suông. Tuỳ đầu đề, nhân vật và tình tiết, người ta có thể xen thơ trữ 
tình vào văn xuôi. Những nhân vật tập câp cao nói tiếng sanscrit, còn phụ nữ và những nhân vật tập cấp 
thấp nói tiếng prakrit. Tâm lí nhân vật thường không được sâu sắc nhưng các đoạn miêu tả lại rất hay. 
Đào và kép đóng trò rất tận tâm, không vội vàng như đào kép phương Tây mà cũng không khoa đại như 
các đào kép Viễn Đông. Cuối vở là một đoạn kết trong đó các đào kép câu nguyện vị thần tác giả sùng 
kính nhất hoặc vị thần nơi họ diễn, phù hộ cho quộc thái dân an. 
Từ khi William Jones dịch rồi Goethe khen vở kịch Shakunứala của Kalidasa thì vở đó thành vở nỗi danh 
nhất của Ấn Độ. Nhưng chúng ta biết tác giả chỉ là nhờ ba vở của ông và nhờ những huyền thoại thiên hạ 
kính mộ loan truyền về ông. Hình như ông thuộc vào nhóm “Cửu châu”[26] tức chín thi sĩ, nghệ sĩ, triết 
gia tô điểm cho triều đình vua Vikramaditya (380-413 sau Công nguyên) ở kinh đô Ujjain dưới triều 


Gupta[37]. 

Hí kịch Shakuntala gồm bảy màn, một phần là văn xuôi, một phần là thơ rất linh động. Sau đoạn mào 
trong đó ông bâu gánh hát mời khán giả ngăm các cảnh đẹp thiên nhiên, thì màn vén lên, lộ một cảnh 
rừng thưa, nơi ở của một tu sĩ với người con gái nuôi tên là Shakuntala. Có tiêng xe phá sự tĩnh mịch của 
cảnh; vua Dushyanta xuông xe, và chớp nhoáng như trong tiêu thuyêt, nhà vua mê liên nàng Shakuntala. 
Trong màn I, ông cưới nàng rôi thình lình có việc phải về kinh đô, ông bỏ thiêu phụ ở lại, dĩ nhiên là hứa 
hề xong việc thì trở lại liên. Một tu sĩ bảo thiêu phụ tội nghiệp bị bỏ rơi đó răng hề còn giữ được chiêc 
nhân nhà vua thì nhà vua sẽ không quên, nhưng một hôm đi tắm, nàng vô ý đánh mât nó. Sắp tới ngày 
sanh, nàng tới triêu đình, và hỡi ơi, nhận thây răng nhà vua đã quên mình rôi như đa sô các đản ông đôi 
với những phụ nữ dê dãi với họ quá. Nàng rán làm cho vua nhớ lại chuyện cũ. 

Shakuntala. Hoàng thượng có nhớ hôm đó, 

Dưới một bụi lài, hoàng thượng đã gạn vào lòng bản tay chút nước mưa. 

Đọng trên một tàu sen không? 

Nhà vua. Cứ kể tiếp 

Cho ta nghe. 

Shakuntala. Đúng lúc đó, đứa con nuôi của thiếp, 

Tức con hươu cải con, mở tròn cặp mắt rất dịu dàng, chạy lại, 


Và hoàng thượng, đáng lẽ uống nước đó thì chìa lòng bàn tay ra, 


Bảo con vật nhỏ bé đó: “Uống trước đi, 


ló1 


Hươu ơi, hươu dễ thương quá!” Nhưng nó không dám uống trong lòng bàn tay người lạ. 

Vậy mà, ngay sau lúc đó, khi thiếp 

Gạn ít nước vào lòng bàn tay của thiếp, thì nó uống liên. 

Không nghỉ ngại gì cả. Và hoàng thượng mỉm cười, 

Bảo: “Loài vật nào cũng chỉ tùm đồng loại thôi. 

Em và nó đêu là con của một khu rừng, nên 

Tin lẫn nhau, biết rằng không có gì đáng ngại cả, 

Nhà vua. Đứa con gái nhu mì, xinh đẹp và dối trá ấy! Đàn bà làm cho đàn ông hoá điên... 

Loài nào cũng vậy, giống cái có tài lừa gạt, 

Nhưng nhất là bọn đàn bà. 

Con tu hú mái lừa gạt các giống chỉm khác để chúng ấp trứng cho 

Rồi cất cảnh bay một mạch, yên tâm và ra vẻ đắc thắng ”. 

Shakuntala bị khinh bỉ và thất vọng, được một phép thần đưa nàng bay bồng lên trời rồi hạ xuống một 
khu rừng khác, nơi đó nàng sanh một em trai — sau này chính là vị Bharata mà con cháu đã dự tât cả các 
cuộc đại chiên kê trong trường ca Mahabharaia. Trong khi đó một người đánh cá tìm được chiệc nhân 
nàng đánh mật, nhìn trên nhân thây dâu của nhà vua, lại triêu trả nhà vua. Dushyanta bây giờ mới nhớ lại 
hết chuyện cũ, đi tìm thiếu phụ khắp nơi. Ông ta cũng biết cưỡi mây, vượt dãy núi Himalaya, bất ngờ đáp 
xuống đúng ngay chỗ Shakuntala đương sống ủ rũ. Nhà vua thấy em Bharata đương chơi trước cửa chiếc 
chòi của mẹ mà ước ao cảnh của cha mẹ em: 

Ôi! sung sướng thay người cha và người mẹ nào 

Khi bổng đứa con trai nhỏ bé mình đây đất cát lên 

Làm dơ bàn tay và quân áo của mình; nó âu yếm nép 

Vào lòng mình, chỗ nương náo mà nó thích nhất đó 

Khi nó toét miệng cười chẳng hiểu vì lẽ gì 

Thì thấy răng nó nhú ra như các búp trăng nỗn; 

Nó ráng bập bẹ mà không thành một tiếng nào cả... 

Vậy mà nghe nó bập bẹ lòng ta mêm đi còn hơn là nghe tiếng nói. 


Shakuntala ở trong lều bước ra, nhà vua xin lỗi nàng, và phong nàng làm hoàng hậu, mối tình đã đứt 
nay nối lại. Cuối vở là một lời cầu nguyện kì dị, rất đặc biệt: 


162 


Cẩu mong các vị vua chúa chỉ lo hạnh phúc cho dân! 
Cẩu mong nữ thân Sarasvati đã tạo ra 

Ngôn ngữ và nghệ thuật hí khúc, 

Luôn luôn được các đại nhân, triết nhân thờ phụng! 
Và xin vị hồng thânJ38J, tự sinh, tự tôn tại, 

Ban sinh lực cho khắp cả vũ trụ, 

Phù hộ cho linh hôn tôi khỏi phải đâu thai nữa. 


Sau Kalidasa, tuồng Ấn Độ không suy vi nhưng cũng không còn vở nào sánh được với vở Shakunfala 
và vở Chiếc xe đất sét. Theo một truyền thuyết không phải là ngẫu nhiên mà có, thì vua Harsha đã soạn 
ba vở hí khúc được diễn đi diễn lại trong mây thế kỉ. Trăm năm sau một người Bà La Môn miền Berar, 
tên là Bhavabhuti soạn ba vở lãng mạn được coi trọng gần ngang với các vở của Kalidasa. Nhưng văn của 
ông kiểu cách, tối tăm tới nỗi chỉ một số rất ít thính giả hiểu nổi — và dĩ nhiên, ông lấy vậy làm hãnh diện. 
Ông viết: “Những người phê bình tôi chẳng hiểu gì tôi cả. Tôi có soạn kịch cho họ coi đâu. Nhưng, chắc 
chắn là ở nơi nào đó hiện nay đã có, nếu không thì sau này sẽ có được vài người biết thưởng thức tôi; thời 
gian thì dài mà thế giới thì rộng”. 


Nói cho ngay thì chúng ta không thể đặt hí khúc của Ấn ngang hàng với kịch của Hi Lạp thời cô hoặc 
của Anh thời nữ hoàng Elizaberth; nhưng nó không thua gì tuồng Trung Hoa hay Nhật Bản. Người ta 
trách tuồng Ấn là rắc rôi, không giản dị, nhưng đó là chuyện thời thượng, mà đã gọi là thời thượng thì chỉ 
được chuộng một thời rồi thời sau có thể trái ngược hăn lại. Người Ấn thích cho thần tiên xuất hiện trong 
hí khúc, điểm đó trái với quan niệm của chúng ta về kịch, nhưng các kịch của Euripide thì cũng có những 
chỗ thần linh từ trên trời xuông thang để hiện Ta trên sân khấu[39]; chẳng qua chỉ là một cái “mốt” trong 
lịch sử. Một người ngoại quôc mà phê phán tuồng Ấn Độ thì không khỏi thiên lệch, nhưng tôi cũng xin kê 
- mà không tự tin lắm - những nhược điểm của nó: trước hết là cú điệu không tự nhiên vì có nhiều điệp 
vận (allitération) và nhiều chỗ “chơi chữ” quá, tâm lí nhân vật có vẻ đơn điệu, kẻ tốt thì hoàn toàn tốt, kẻ 
xấu thì hoàn toàn xấu; có những tình tiết không thể tin được vì dựng trên những sự trùng hợp vô lí, lại 
thêm cái tật các nhân vật biện thuyết nhiều quá, tả các động tác nhiều quá, mà kịch khác tiêu thuyết ở chỗ 
diễn các động tác chứ không tả bằng lời. 


Ưu điểm cũng khá nhiều: tưởng tượng tự do, đa cảm, nên thơ, tế nhị, yêu cảnh đẹp thiên nhiên nhưng 
cũng tả nỗi rùng rợn trước sức mạnh của thiên nhiên. Phê bình các hình thức nghệ thuật đặc biệt của một 
dân tộc nào là mắc cái lỗi bàn phiếm vô ích vì chúng ta chỉ có thê xét theo những thành kiến của chúng ta, 
hạng người ngoại quốc, mà nhiều khi lại chỉ căn cứ vào những bản dịch nữa. Vậy chúng ta chỉ cân nhớ 
răng Goethe, người Âu có tỉnh thần khoáng đạt nhất, xoá bỏ các hàng rào phân cách các quốc gia, đã nhận 
răng một trong những kinh nghiệm phong phú nhất của đời ông là đọc hí khúc Šakunzala, và ông tỏ tắm 
lòng mang ơn của ông trong mây câu thơ dưới đây: 


Bạn có muốn hưởng những đoá hoa của tuổi xuân và những trái ngọt của tuổi già không? 
Muốn gom tắt cả những cái gì bôi dưỡng tâm hôn, làm sao cho nó say mê, vui thích không? 
Bạn có, muốn diễn tất cả cải đẹp trên trời và dưới đất bằng một tên duy nhất không? 
Nếu muốn thì tôi chỉ cho bạn một tên này thôi cũng đu, tên Shakuntala. 


163 


V. VĂN XUÔI VÀ THƠ 


Ở Ẩn Độ, văn xuôi và thơ chỉ là một — Ngụ ngôn — Sử ki — Truyện — Các thi sĩ thứ yếu — Văn học bình 
dân xuất hiện — Chandi Das — Tulsi Das — Các thì sĩ phương Nam — Kabữr. 


Văn xuôi mới xuất hiện ở Ấn hồi gần đây và ta có thể nói rằng nó là hậu quả một tác động bại hoại do 
tiếp xúc với người Âu. Dân tộc Ấn có tâm hồn thi sĩ thiên phú, cho rằng đề tài gì cũng có một nội dung 
nên thơ và có thê viết thành thơ. Họ nghĩ hễ là văn chương thì phải đễ đọc lên, ngâm lên, mà tác phẩm 
nào có giá trị trường cửu thì tất phải truyền bá bằng miệng chứ không phải là chữ viết, nên tự nhiên họ 
tìm ra một hình thức có âm điệu hoặc cô đọng như cách ngôn để cho đễ ngâm, dễ nhớ. Vì vậy hầu hết văn 
học Ấn Độ viết bằng thơ; tác phẩm khoa học, y học, luật học hoặc nghệ thuật thường viết bằng thơ, hoặc 
ít nhất cũng bằng một thứ văn xuôi nhịp nhàng, có vần; ngay cả sách ngữ pháp và tự điển cũng có hình 
thức đó. Ngụ ngôn và sử kí ở phương Tây viết bằng văn xuôi, ở Ấn thì đặt thành thơ rất du đương. 


Văn học Ân Độ đặc biệt phong phú về ngụ ngôn và có thể rằng đa số những ngụ ngôn lưu hành khắp 
thế giới như một thứ tiền tệ quôc. tế, đều xuất phát từ Ấn Ðộ[40]. Khi các truyền kì Jaka/a về lúc sanh và 
tuôi xuân của Phật Tổ được truyền bá khắp nơi ở Ấn thì đạo Phật đạt tới mức thịnh nhất. Tập ngụ ngôn 
nổi danh nhất là tập Panchafanra (Năm phương pháp[41]) (khoảng 500 sau Công nguyên) chứa một sô 
lớn các ngụ ngôn mà châu Á và châu Âu đều thích thú. Bộ Hiiopadesha (Lời khuyên tốt) là một tập các 
truyện phóng tác theo các ngụ ngôn trong Panchaifanira. Có điều này lạ lùng: cả hai tác phẩm đó đều 
được người Ấn sắp vào loại N¡#-Shastra, nghĩa là loại dạy về chính trị và luân lí. Nhưng xét ra cũng dễ 
hiểu vì truyện nào cũng có một kết luận luân lí hoặc nhắc một qui tắc trị dân; người ta cho rằng phần 
đông các truyện đó do một hiền triết Bà La Môn tưởng tượng ra để dạy các hoàng tử. Trong truyện đôi 
khi dùng những loài vật hèn mọn nhất đề diễn những quan niệm triết lí tế nhị nhất, như ngụ ngôn về con 
khi chẳng hạn. Một con khỉ muốn sưởi âm bằng ánh sáng một con tăm[42], một con chim vạch chỗ lầm 
lẫn của nó, bị nó nổi quạu giết chết; rõ ràng là tác giả muốn cho ta thấy rõ cái thân phận của một nhà bác 
học ngây thơ đòi diệt một ảo tưởng trong dân chúng|[43|. 


Sử kí không vượt lên khỏi trình độ kí sự hoặc tiêu thuyết mạo hiểm. Phải chăng đó là hậu quả của một 
triết học coi thời gian và không gian chỉ là ảo tưởng? Hay là hậu quả của các tỉnh thần trọng sự truyền 
miệng hơn là sách vở. Dầu sao thì Ấn cũng không có một sử gia nào có thê sánh được với Hérodote hay 
Thucydide (Hi Lạp), Plutarque hay Tarcite (La Mã), Gibbon (Anh) hay Voltaire (Pháp). Các nhà chép kí 
sự của Ấn rất câu thả về việc ghi năm tháng, nơi chốn, ngay cả khi họ chép đời các danh nhân, vì vậy mà 
các nhà bác học Ấn đặt Kalidasa vào những thời đại cách nhau tới cả ngàn năm. Cho tới ngày nay, người 
Ấn vẫn sống. trong một thế giới mà tục lệ, tín ngưỡng và phép tắc luân lí bất di bất dịch, nên họ không 
ước ao sự tiến bộ, không quan tâm chút gì tới dĩ văng của dân tộc. Về chính sử, "họ coi các anh hùng 
trường ca là đủ tin rồi, về tiêu sử các nhân vật thì đã có các truyền kì. Vì vậy mà cuỗn Ðuddhacharita của 
Ashvaghosha chép đời Phật Tổ chỉ là một truyền kì chứ không phải một công trình nghiên cứu sử học; và 
năm trăm năm sau, Bana viết cuốn /⁄arshacharia cũng vẽ cho đại vương Harsha một bức chân dung lí 
tưởng, không đúng sự thực. Những kí sự của xứ Rajputana có vẻ là những truyện anh hùng ái quốc hơn là 
sử. Chỉ có mỗi một văn hảo Ấn là có vẻ nhận định được đúng nhiệm vụ của sử gia. Kalhana, tác giả bộ 
Rajatarangini (Dòng các vua chúa), viết: “Chúng ta chỉ nên phục thi hào nào khi tả dĩ vãng mà có thái độ 
một phán quan, không thiên lệch, không yêu không ghét”. Winternitz cho ông là đại sử gia duy nhất của 
An. 


164 


Người Hồi có khiếu về sử hơn và đã ghi chép cho ta vài thiên rất hay về vũ công của họ ở Ấn. Chúng 
tôi đã kê công trình của Alberuni về nhân chủng ở Ấn, và những hồi kí của Babur. Đồng thời Akbar, có 
một sử gia rất gIỎI, Muhammad Qazim Firishta, bộ ẩn Độ sử của ông là bộ quí nhất về các biến cô trong 
thời Ấn Độ bị Hồi thống trị. Abu-I-Fazl không được vô tư bằng ông. Vừa làm tế tướng vừa là bạn thân 
của Akbar, Abu-I-Fazl đã ghi chép lại cách trị dân, phương pháp hành chánh của Akbar trong một cuốn 
nhan đề là Ain-i Akbari (Pháp luật cương yếu của Akbar), và kế đời của nhà vua bằng một giọng kính 
mến rất cảm động — điều đó không đáng trách - trong cuôn 4kbar Nama. Nhà vua cũng quí mên ông và 
khi hay tin Jehangir đã giết ông thì rất đối buồn râu, thốt lên: “Salim (tức Jehangir) có muốn lên ngôi 
hoàng để thì cứ giết ta đi mà để cho Abu-I-Fazl sống”. 


Ở Ấn, còn một thê nữa ở giữa thể ngụ ngôn và thể sử kí, tức thể truyện bằng văn vằn[44], nhiều vô kề, 
khéo viết, đủ thoả mãn được xu hướng lãng mạn của tâm hồn Án Độ. Từ đầu Công nguyên, một tác giả 
tên là Gunadhya đã viết bộ Brihatkatha (Truyện dài) gồm trăm ngàn đoạn tho[45]; một ngàn năm sau, 
Somadeva viết bộ Køzfhasarizagara (Đại dương của các dòng sử), thật là một tiểu thuyết tràng giang dài 
tới 21.500 đoạn thơ. Cũng ở thê kỉ XI đó, một tiêu thuyết gia có tài mà chúng ta không biết rõ tính danh, 
tìm được một cốt truyện tài tình cho tác phẩm Vetalapanehavimechatika (Hai mươi lăm truyện ma cà rồng) 
của ông. Ông ta tưởng tượng vua Vikramaditya mỗi năm được một tu sĩ ở ẩn dâng một trái cây chứa một 
viên ngọc quí. Nhà vua hỏi ân sĩ muốn được đền ơn cách nào; ấn sĩ đáp xin được nhận xác một người bị 
tội treo cô, nhưng phải nhớ đừng đáp gì cả nếu xác đó hỏi chuyện nhà vua. Một con mà cả rồng đã nhập 
vào xác đó; khi nhà vua trượt chân té, nó kể cho nhà vua nghe một truyện rất hấp dẫn, kể xong nó hỏi một 
câu, nhà vua quên bằng mắt lời dặn, trả lời nó. Hai mươi lăm lần như vậy, nhà vua muốn gởi một cái xác 
cho tu sĩ để được an tâm, mà hai mươi bốn lần đều quên băng, trả lời câu hỏi của ma cà rồng. Phải nhận 
rằng để dựng một loạt truyện thì thuật đó quả là khéo. 


Ấn Độ không hiếm hạng thi sĩ có chân tài. Abu-I-Fazl kế rằng, ở triều đình Akbar có tới ngàn thi sĩ; 
nếu vậy thì tại những đô thị nhỏ hơn, số thi sĩ có hàng trăm, và mỗi xóm làng cũng có cả chục. Một thi sĩ 
đầu tiên và cũng nổi danh nhất là Bhartrihari, vừa là tu sĩ, vừa là ngữ pháp gia, lại rất đa tình, trước khi tu 
đã có lắm cuộc tình duyên. Ông ta kể lại những cuộc tình duyên đó trong một tập nhan đề là “7răm năm 
tính ái” gồm trăm bài thơ làm cho ta nhớ tới Henri Heine. Ông viết cho một tình nhân: “Trước kia đôi ta 
cùng tin chắc rằng em là anh, mà anh là em; làm sao bây giờ em lại là em, mà anh là anh?”. Ông chăng 
coi các nhà phê bình vào đâu cả và bảo họ: “Làm vừa lòng một kẻ ngu là điều dễ, làm vừa lòng một người 
sành [thơ] lại còn dễ hơn nữa; nhưng ngay Đắng Hoá Công cũng không làm thoả mãn một kẻ chỉ biết một 
chút xíu, chăng hắn là ngu mà chăng ra sành” [46]. 


Trong tập Gia-Govinda (Tiếng hát của Thiên thần Mục tử) của Fayadeva, tình ái của người Ấn nhiễm 
màu tôn giáo khi ông tả những mỗi tình rất nhục dục của các thần Radha và Krishna. Tập thơ đó chúng ta 
cho là có giọng tình dục say đắm, nhưng người Ấn rất kính tín, cho là rất cao thượng, thần bí, tả sự khát 
khao của linh hồn muốn đạt được Thượng Đế. Các tu sĩ Ki Tô giáo thản nhiên, bất động tâm, chắc cũng 
có những tình cảm như vậy khi đặt nhan đề cho các chương trong Cøique des Cantiques[47] (Nhã ca), 
và chấp nhận được lối giải thích đó của người Ấn. 


*.**% 


Thế kỉ XI, các ngôn ngữ bình dân bắt đầu thay thế ngôn ngữ cô điển trong các tác phẩm văn học, cũng 
như châu Âu thế kỉ XII. Thi sĩ đầu tiên có thực tài dùng ngôn ngữ bình dân đề sáng tác là Chand Bardai. 
Ông ta viết một trường thi lịch sử bằng tiếng Hindi, gồm sáu chục ngâm khúc, tiếc thay ông không được 
sông thêm để hoàn thành tác phẩm. Sur Das, thi sĩ mù ở Agra, viết sáu vạn câu thơ chép các truyền kì về 


165 


thần Krishna; tương truyền rằng chính thần Krishna tiếp tay với ông, ông đọc cho thần chép và thần bằng 
lòng chép, chép mau quá, ông đọc không kịp nữa. Trong thời gian đó, một tu sĩ, Chandi Das, làm chấn 
động cả xứ Bengale, vì những bài thơ tình, theo kiểu thơ Dante gởi cho Béatrice, giọng lãng mạn, cuồng 
nhiệt, lí tưởng hoá người yêu, coi nàng là tượng trưng thần linh và mối tình của ông tượng trưng lòng khát 
khao muốn nhập vào, tan vào Thượng Đế; thơ viết băng. tiếng Bengali và tiếng này bắt đầu nhập tịch văn 
học Ấn Độ từ đó. “Em, anh đã núp ở dưới chân em. Vắng bóng em thì tinh thần anh không yên... Anh 
không thể quên cái vẻ đẹp, cái duyên dáng của em được, vậy mà trong lòng anh không bợn một chút dục 
tình nào cả”. Bị các Bà La Môn, các đạo hữu trục xuất vì cớ ông làm chấn động dư luận, ông đành long 
trọng tuyên bố từ bỏ người yêu, nàng Rani, nhưng khi ông thấy bóng nàng trong đám đông lại dự buổi lễ 
thì ông phủ nhận lời hứa, chạy về phía thiếu nữ, quì đưới chân nàng, chấp tay đưa lên như khấn một nữ 
thần. 


Thi hào lớn nhất của lịch sử văn học Ân Độ là Tulsi Das, gần đồng thời với thi hào Anh Shakespeare. 
Mới sanh ra ông bị cha mẹ bỏ vì sanh vào giờ xấu. Một tu sĩ sống khô hạnh trong rừng đem ông về nuôi 
làm con, dạy cho ông thuộc huyền thoại về Rama. Ông cưới vợ, và khi con trai ông chết, ông vô rừng 
sống một đời khổ hạnh, tham thiền. Ở đó và ở Bénarès, ông viết trường ca tôn giáo nhan đề là 
Ramacharitamanasa (Hồ các truyền kì về Rama), trong đó ông chép lại truyện thần Rama mà ông khuyên 
mọi người Ấn thờ phụng làm Đắng Tối Cao. Ông bảo: “Chỉ có mỗi một Thượng Đề là Rama, Đắng sáng 
tạo ra trời đất và cứu tội cho nhân loại.. . V] thương dân trung thành, một vị thần, thần Rama đã đầu thai 
làm một ông vua, vì chúng ta mà sống trên cõi trần”. Rất ít người Âu đọc nổi thi phẩm đó vì viết bằng 
tiếng Hindi cô rất khó hiểu; nhưng một người Âu đã làm nôi việc đó, nhận rằng Tulsi Das quả là “thi hào 
bậc nhất Ân Độ”. Đối với người Ấn thì tập thơ đó là một thứ Thánh kinh, viết về cả thần học lẫn luân lí. 
Thánh Gandhi bảo: “Tôi cho tập Ramayana của Tulsi Das là cuốn sách thành kính nhất từ trước tới nay”. 


Miền Deccan cũng có nhiều thi sĩ. Tukaram đã viết bằng tiếng Mahratte[48] 4.600 bài thơ tôn giáo mà 
ngày nay người An thuộc lòng cũng như người Do Thái hoặc Ki Tô giáo thời Thượng cổ thuộc những 
Thánh thị của Davis. Vợ ông mất, ông tục huyền, bà kế tính tình quạo quọ, nhờ vậy mà ông thành một 
triết nhân. Ông bảo: “Vĩnh phúc đâu phải là khó kiếm, có thê tìm thây nó trong cái đãy vác trên vai đó”. 


Từ thế kỉ thứ II, Madura thành kinh đô của văn học Tamil[49]; nhờ sự bảo trợ của các vua Pandya, 
một Sangam (hội Tao đàn), các thi sĩ và các nhà phê bình hội họp đề điền chế ngôn ngữ, ban chức tước và 
phát giải thưởng văn chương như Hàn Lâm viện Pháp vậy. Tiruvallavar, một người thợ dệt tiện dân, theo 
luật cách nghiêm khắc nhất của Tamil mà viết một tập thơ tôn giáo và triết lí — tập Kurral ~ trong đó ông 
bày tỏ học thuyết của ông về luân lí và chính trị. Tương truyền, khi các ông hàn trong Sangam, hết thảy 
đều là Bà La Môn, thấy một kẻ tiện dân làm thơ hay quá, lấy làm xấu hồ, cùng nhau đâm đầu xuống sông 
một lượt; ai mà ngờ được các cụ hàn lại anh hùng như vậy nhỉ?[50] 


Chúng tôi không theo thứ tự thời gian, bây giờ mới xét tới thi hào trữ tình bậc nhất của Ấn Độ thời 
Trung cô. Kabir cũng chỉ là một thợ dệt ở Bénarès, nhưng được trời giao cho cái nhiệm vụ hoà giải Hồi 
giáo và Ấn giáo, vì thân phụ ông là người Hồi mà thân mẫu ông là con gái một người Bà La Môn. Mê tài 
hùng biện của một nhà thuyết giáo tên là Ramananda, ông thành một tín đồ thờ Rama, coi Rama là một vị 
thần chung cho nhân loại, và viết những bài thơ đẹp lạ lùng bằng tiếng Hindi để đề cao một tín ngưỡng 
không có đền chùa, thánh đường gì cả, chăng thờ ngẫu tượng, chăng phân biệt tập cấp, chăng có “cát lễ” 
(circoneision)[51], chỉ tôn sùng một vị thần[52]. Ông bảo: 


(Kabir) là con của Ram và Allah, chấp nhận tất cả các Guru và các Pir... Ôi, Thượng Đề, Allah hay 
Rama, con sống là nhờ tên Ngài... Các tượng thân không có sinh khí, không biết nói, con biết vậy vì con 
đã lớn tiếng thưa với các tượng đó... Rửa miệng, tụng kinh, ngâm mình trong các dòng sông linh thiêng, 
quì lạy trong các đến thờ, như vậy để làm gì khi mà miệng anh tụng niệm, chân anh hành hương còn lòng 
anh thì gian trả? 


1ó6 


Các Bà La Môn bất bình lắm và sai một kĩ nữ lại quyến rũ ông, mong ông mắc mĩ nhân kế mà mang 
nhục, nhưng chính ả lại bị ông thuyết phục theo tín ngưỡng của ông. Điều đó cũng chắng khó vì ông 
chăng buộc phải theo nghỉ thức nào cả, chỉ có lòng rất mộ đạo là được. 
Có một thế giới vô biên, bạn ạ. 

Và có một Đẳng bắt khả danh chẳng có tiếng gì để tả; 

Chỉ người nào đạt được cảnh giới đó mới biết được Đẳng đó mà thôi. 

Đáng đó khác hẳn những cái mà chúng ta biết và những cái chúng ta nghe nói. 

Không có hình, không có thân thể, bê cao, b ngang. 

Vậy thì biết nói làm sao cho bạn hiểu được? 

Kabir đáp: Không thể miêu tả Đẳng đó bằng lời nói, 

Không thể tả bằng chữ trên giấy; 

Y như một người câm khi ăn một món ngon, không thể diễn cái vị giác của mình được. 

Ông chấp nhận thuyết luân hồi lưu hành trong thời đại ông, và ông cũng cầu nguyện cho thoát khỏi 
vòng sinh tử như một người Ân. Luân lí của ông giản dị nhât thê giới; giữ đạo công băng và hưởng hạnh 
phúc trong tay: 

Tôi cười khi nghe người ta nói rằng con cá ở trong nước mà khái. 

Anh không thấy cái Thực tại ở trước cửa mà lang thang đi tùn hết rừng này tới rừng khác! 
Đây, chán lí đáy! Anh muốn đi đâu thì đi, dù lại Bénarès hay lại Mathura, nêu anh không từm tháy linh 


hôn anh thì thế giới không có, đối với anh... 


Anh sẽ ghé bến nào đấy, hỡi anh? Không một du khách nào đi trước để dẫn đường cho anh, không có 
đường đi... 


Ở đó không có thể xác, không có tỉnh thân, vậy chỗ nào đâu để giải cái khát khao của linh hỗn? 
Trong cõi hư vô, anh sẽ không thảy gì cả. 


Anh phải cương cường và tìm ngay trong bản thể anh vì chỉ ở đó là có chỗ dựa cho anh thôi. Anh 
nghĩ kĩ về điệu đó đi! Đừng đi đâu nữa. 


Kabir bảo: Gạt bỏ hết các ảo tưởng của trí tưởng tượng đi mà bám chặt lấy cái thực thể của anh. 


Theo truyền thuyết, khi ông mất, người Ấn và người Hồi đều tranh nhau thể xác ông, kẻ đòi chôn cắt, 
kẻ đòi hoả thiêu. Trong khi hai bên đương cãi nhau ỏm tỏi, một người lật chiếc khăn liệm ông và chỉ thấy 
còn một mớ hoa, xác ông đã biến đâu mật. Người Ấn và người Hồi chia nhau mỗi bên một bó, rồi người 
Ấn đem hoả thiêu ở Bénarès, còn người Hồi thì đem chôn xuống huyệt. Ông mắt rồi, dân chúng truyền 
khẩu những bài thơ của ông; một người Sikh tên là Nanak theo thuyết ông mà lập một giáo phái khá 
mạnh tới bây giò[53]; một số người khác thờ ông như một thần linh mới. Ngày nay hai giáo phái nhỏ theo 


167 


đạo của ông nhưng lại chia rẽ nhau, ganh ghét nhau: một giáo phái là Hồi, một giáo phái là Ấn. Họ đều 
thờ ông, con người suốt đời chỉ mong hợp nhất được Ấn và Hồi. 


LI] Cũng gần như cô văn Trung Hoa, các học giả mỗi miền (Hoa. Bắc, Hoa Nam...) hoặc mỗi xứ (Trung 
Hoa, Triều Tiên, Việt Nam...) nói khác nhau, nhưng đều dùng cổ văn đề giao thiệp với nhau. (ND). 


[2] Họ dùng lối viết dính từ này với từ kia để tạo một từ mới, đây là hai thí dụ làm cho ta thấy gớm: 
citerapratisamkrarmnayastadakarapaftau, 

upadanavisvamasaftakakaruapattih. 

[8] Tamul: bản tiếng Anh chép là: 7zz!. Theo Wikipedia thì tiếng Pháp là: Tamoul. (Goldfish). 

[4] Boccace là văn hào Ý, Pétrarque là thi hào Ý, đều ở thế ki XIV. (ND). 

[5] Phong trào quốc gia tự trị. 

[6] Có lẽ Ởiên cách in sai thành điên cách. Tiếng Anh là relation. (Goldfish). 

E71 Dân tộc Babylonie cũng đã tạo ra môn ngữ pháp. 

[8lTức việc sao chép của hạng thư lại. (ND). 


[9]Bản tiếng Anh chép là: Paim-leaves (lá cây cọ). Theo Wikipedia thì người ta dùng lá các cây Palmyra 
paÏm (tức cây thôt lôt, còn gọi là cây thôt nôt) hoặc /alipof paÏm. (Goldfish). 


LI0]Trước thế kỉ XIX, không thấy có nghề in ở Ấn, có lẽ vì, cũng như Hoa ngữ, các Ấn ngữ mà đem ra 
đúc thì tốn kém quá; cũng có lẽ vì người ta cho chữ in không có nghệ thuật băng chữ viết tay. Kĩ thuật in 
báo sách do người Anh đem vô Ấn, và chăng bao lâu người Ấn đã vượt bậc thầy của họ; ngày nay ở Ấn 
có 1.517 báo hằng ngày, 3.627 báo định kì đủ các loại, và mỗi năm trung bình xuất bản 15.000 cuốn. 
[LI] Như nước ta hồi xưa. (ND). 


[12] Như nước ta hồi xưa. (ND). 


[13] Bản tiếng Anh không nêu tên A⁄„/lah-Gy, mà chỉ gọi là Docfor. Đoạn đưới cũng không nêu tên. 
(Goldfish). 


[L4] Có lẽ France, Andalousie in sai thành Franca, Andalous. Bản tiếng Anh chép là: Fzance and 
Andalusia. (Goldfish). 


L5] Bản tiếng Anh chép là: &ings oƒ Indostan, nghĩa các vị vua xứ Indoustan, chứ không nêu tên các vị 
vua Mông Cô đó. (Goldfish). 


[16] Bản tiếng Anh chép là: Persia and Usbec, Kashgar, Tartary and Cathay, Pegu, China and Matchina. 
(Goldfish). 


168 


[17] Trong tập “Du kí của Francois Bernier có miêu tả các quốc gia của Đại vương Mông Cổ”. Paris 
1830. (Tác giả có khi mười mây hàng không châm câu; chúng tôi phải tự ý ngắt câu cho dê đọc. N.H.L). 


[18] Ở Trung Hoa cũng vậy, có những người đi kể truyện Đông Chu liệt quốc, Tam Quốc... cho dân 
chúng nghe, những truyện đó cũng môi ngày môi thêm chi tiệt, sau mới có nhà văn gom lại, chép lại. 
Cách đó thông dụng khi đại đa sô dân chúng còn mù chữ. (ND). 

[19] Bản tiếng Anh chép là: “4 greafer poem than the Iliad”. (Goldfish). 

[20] Chắc mỗi đoạn hai câu. (ND). 

[2L] Maha có nghĩa là vĩ đại. Mahabharata là Bharata vĩ đại. (Goldfish). 


[22] Các kinh Veđa có vài đoạn ám chỉ một nhân vật trong 1⁄4habharaia; điều đó chứng tỏ rằng quả có 
một cuộc đại chiên giữa các bộ lạc trong khoảng 2.000 năm tới 1.000 năm trước Công nguyên. 


[23] Pishacha: con qui trong thần thoại Ấn Độ. (Goldfish). 
[24] Vị thần ở trên thiên cung cũng xuống dự chiến. (ND). 
[25] Chăng hạn: “Cái gì làm đau khổ cho mình thì đừng làm cho người khác” - “Người thiện thì không 
do dự chút gì , giúp đỡ cả kẻ thù của mình” — “DỊịu dàng thì thăng được giận dữ, thương người thì thăng 
được bệnh tật (nghĩa là quên bệnh của mình đi), hào phóng thì thăng được keo kiệt, nói đúng sự thực thì 


thăng được sự giả đôi”. 


[26] “Con người gặp nhau ở cõi đời cũng như hai khúc gỗ đụng nhau trên mặt biển rồi mỗi khúc trôi đi 
một ngã”. 


[27] Theo Trung Quốc Văn học hệ niên san số 7, năm 1969, Trường ca này nguyên bản có tới 30 thoại, 
đã được dịch ra 90 lân, 7 lân ra tiêng Pháp, 44 lân ra tiêng Anh (lân đâu vào năm 1785), chỉ một lân ra 
tiêng Trung Hoa. (ND). 

[25] Nhảy vô lửa mà không phỏng là vô tội. (ND). 

[29] Tác giả trường ca. (ND). 

[20] Có lẽ là khi vô rừng nàng bắt đầu có mang rồi sanh đôi. (ND). 

[31] Nghĩa là đoạn. 

[321 Tức thời đại mà các tác phẩm đều viết bằng tiếng sanscrit. 

[331 Cũng gọi là kè, cọ... Lá bối cũng là một loại lá gồi. (ND). 


[341 Trường hợp đó rất hiếm. Thường thường trong các hí kịch Ấn, phụ nữ nói bằng tiếng prakri vì theo 
lệ thì đàn bà quí không nên học một tử ngữ. 


[35ITrong màn VI, vở Chiếc xe đất sét do Monier Monier-Williams dịch và tóm tắt, đăng trên trang 


http://www.elfinspell.com/Volume1BiblioClayCart.html, có đoạn nói về Chiếc xe đất sét (The clay cart, 
nhan đề của vở hí kịch), như sau: JWile the vehicle is preparing, Caru-data s chỉld, a lile boy, comes 


169 


imto the room with a toy cart made oƒ clay. He appears to be crving, and an aitendant explains that his 
tears are caused by certain childish troubles connected with his clay cart, which has ceased to please him 
since his happening to see one made oƒgold belonging to a neighbor 's child. Upon this Ứasanfa-sena 
takes oƒfƑ her Jjeweled ornaments, places them in the clay cart, and tells the child to purchase a golden carf 
with the value oƒ the jewels, as a present from hersel|ƒ. Tạm dich: Trong khi chiếc xe đang chuẩn bị [đưa 
Vasanta-sena về nhà], một đứa bé, con của Caru-datta, đi vào phòng với chiếc xe đồ chơi làm bằng đất 
sét. Nó có vẻ như đã khóc, và một người hầu giải thích rằng thằng bé đang khóc vì có chuyện gì đây với 
chiếc xe đất sét của nó thì nín khóc khi tình cờ trông thấy chiếc xe đồ chơi làm bằng vàng của đứa bé 
hàng xóm. Nghe vậy, Vasanta-sena cởi một món nữ trang nạm ngọc, đặt vào chiếc xe đất sét, và bảo đứa 
bé hãy dùng món nữ trang này mà mua một chiếc xe bằng vàng, coi như món quà nàng tặng cho bé. 
(Goldfish). 


[26] Chín viên ngọc trai. (ND). 

[371 Thuộc tiêu quốc Gwalior, Ujjain là một trong bảy thánh địa của Ấn. (ND). 
[38] Có lẽ là thần mặt trời. (ND). 

[ä91 Deus ex machina. 


[40] Theo William Jones thì người Ấn bảo chính họ phát minh ra trò đánh cờ, hệ thống thập tiễn và lỗi 
dùng ngụ ngôn đê giáo dục. 


[4I] Hay năm mục. (ND). 


[421 Bản tiếng Pháp: ver à soie. Tôi ngờ rằng lầm : ver luisant, con đom đóm, thì có phần hữu lí hơn. 
(ND). [Bản tiêng Anh chép là: gfowworm (con đom đóm). (Goldfish) |. 


[43] Các nhà nghiên cứu về cô học phương Đông cải nhau kịch liệt về điểm: các ngụ ngôn đó gốc ở Ấn rồi 
truyền qua Âu hay ngược lại từ Âu truyền qua Ấn; các vị nào có dư thì giờ không biết làm gì cho hết thì 
cứ đào sâu vấn đề đó. Chúng tôi nghĩ có lẽ những ngụ ngôn đó từ Ai Cập qua Mésopotamie và đảo Crète 
mà đồng thời truyền cả qua Ấn lẫn Âu. Dầu sao thì cũng hiến nhiên là bộ Wghìn lẽ một đêm đã chịu ảnh 
hưởng của tập Panchafanra. 


[44] Ở nước ta cũng vậy. Có thể nói rằng có luật chung này: dân tộc nào chưa có chữ viết hoặc có mà chưa 
thông dụng (như An thời đó, Việt Nam thời dùng chữ Nôm) thì văn xuôi bị coi thường mà truyện luôn 
luôn làm băng thơ vì chỉ có thơ mới lưu truyền được. (ND). 


[451 Couplet: không rõ mỗi đoạn gồm mấy cây, có lẽ là hai câu. (ND). 


[46] Thơ càng ngày càng bỏ tính cách khách quan trong các anh hùng ca thiên về tôn giáo và ái tình. Vì 
vậy mả qui tắc trong thơ cũng thay đổi. Trong các anh hùng ca, nhịp điệu tự do hơn, âm cách không 
nghiêm khắc, âm luật chỉ bắt buộc phải theo đúng trong bốn hay năm âm ở cuối mỗi câu thôi; trong thơ 
qui tắc gắt gao hơn, nhiều hơn, cũng rắc rối hơn nữa; người ta dùng những xảo thuật hoàn toàn có tính 
cách hình thức để sắp đặt các chữ, các câu và phải bỏ vân chăng những ở cuối câu mà đôi khi cả ở lưng 
câu nữa (yêu vận). Nghệ thuật làm thơ thật là nghiêm nhặt, nội dung càng ngày cảng nghèo nàn thì hình 
thức càng hoá ra quan trong, luôn luôn như vậy. 


170 


[47 Một cuốn trong bộ Thánh kinh tả tình hai vợ chồng, nhưng theo cách giải thích của các tu sĩ đó thì là 
tượng trưng cho sự hợp nhât của Chúa Trời với dân tộc Israel (trong Cựu Ước), hoặc với các dân theo Ki 
Tô giáo (trong Tân Uớc). 


[48] Mahratte: bản tiếng Anh chép là A⁄4ahraihi. (Goldfish). 

[491 Tamil trong đoạn này là tiếng Tamil. (Goldfish). 

[50] Ông hàn, cụ hàn: ngày nay ta thường gọi là viện sĩ. (Goldfish). 
[511 Lễ cắt qui đầu theo Hồi giáo và Do Thái giáo. (ND). 


[Chắc sách in thiếu. Bản tiếng Anh chép: (...) no femples, no mosques, no idols, no caste, no 
circumecision... Tạm dịch: (...) không đền thờ, không thánh đường Hồi giáo, không tượng thần, không tập 
cấp, không cắt bao qui đầu... (Goldfish)]. 


[521 Rabindranath Tagor, đã hết sức dịch một cách tuyệt hảo ra tiếng Anh khoảng trăm bài thơ gom lại 
dưới nhan đê là Ca khúc của Kabữr. 


[Z3] Tức đạo Sikh. Wikipedia bảo: Đạo Sikh, còn gọi là Tích-khắc giáo, do Guru Nanak sáng lập vào thế 
kỷ 15 tại vùng Punjab, truyền dạy những giáo lý của Guru Nanak Dev và 10 vị Guru khác truyên lại 
(người cuôi cùng thành thánh trong Guru Granth Sahib), là tôn giáo lớn thứ năm trên thê giới. (Goldfish) 


CHƯƠNG VII 
NGHỆ THUẬT ÁN ĐỘ 


I. TIỂU CÔNG NGHỆ 


Thời phát đạt của nghệ thuật Ấn Độ - Tính cách đặc biệt của nghệ thuật Ấn — Mối liên quan với kĩ 
nghệ - Đô gôm — Nghệ thuật kim thuộc — Đô gõ - Đô ngà — Đô châu bảo — Vải vóc. 


Khi xét nghệ thuật Ấn Độ, cũng như xét mọi khía cạnh của văn minh Ấn Độ, ta không thể nào không 
khâm phục dân tộc đó: nghệ thuật của họ phát hiện rất sớm mà lại tiễn hoá đều đều. Những đồ cổ đào 
được ở Mohenjodaro không phải chí toàn là những đồ cần thiết thường dùng hằng ngày, mà còn có những 
tượng đàn ông bằng đá vôi, râu ria xồm xoàm, iông người Sumérien lạ lùng, những hình đàn bà và hình 
loài vật bằng đất nung; những hạt trai và các đồ trang sức khác bằng hồng-mã-não (cornaline), bằng vàng 
đánh rất bóng. Một con dấu khắc nổi một con bò mộng, nét rất mạnh mẽ, làm cho ta phải kết luận rằng 
nghệ thuật ngày nay của chúng ta không tiến bộ hơn cổ nhân mà chỉ thay đổi cách biểu thị thôi. 


Từ thời đó tới nay, trải qua năm chục thế ki, biết bao cuộc biến thiên, hưng phế, nghệ thuật Ấn đã 
thay đổi cả trăm lần kĩ thuật mà vẫn giữ được vẻ đẹp riêng của nó. Đôi khi sự tiễn triển có vẻ đứt quãng, 
ta thấy mất vài cái khoen trong sợi dây, nhưng như vậy không phải là vì người Ấn đã ngưng chế tạo, xây 
cất trong những thời đó mà chỉ vì người Hồi xâm lăng đã cuông nhiệt phá huỷ biết bao nhiêu công trình 


171 


kiên trúc và điêu khắc của Ấn, và vì thiêu ngân quĩ, các triêu đại sau không đủ sức bảo tôn những công 
trình may mà thoát khỏi cảnh tàn phá đó. 


Mới tiếp xúc lần đầu với nghệ thuật Ấn, chúng ta khó mà thưởng thức được hết cái hay, cái đẹp của 
nó: nhạc thì có vẻ kì cục, hoạ thì tối tăm, kiến trúc thì hỗn độn mà điêu khắc thì kì quá. Mỗi lúc ta phải 
nhớ lại rằng giám thức của mình là cái gì không vững, không chắc chắn, do truyền thông cùng ảnh hưởng 
của xã hội chung quanh gây nên, mà xã hội này luôn luôn hẹp hòi, có thiên kiến, như vậy khi phán đoán 
các dân tộc khác hoặc phê bình nghệ thuật của họ theo tiêu chuẩn, thành kiến của mình luôn luôn khác 
hắn của họ, thì làm sao khỏi bất công với họ được. 


Ở xứ nào cũng vậy, mới đầu một thợ thủ công cũng là một nghệ sĩ, rồi mãi sau tinh thần mới thay đổi, 
thợ thủ công không sản xuất một nghệ phẩm nữa, chỉ chế tạo những đồ dùng tầm thường, coi công việc 
của mình là một cực hình. Sau trận Plassey[L], xứ Ấn thoi thóp, nhưng trước kia, ở Ấn cũng như ở châu 
Âu thời Trung cổ, mỗi người thợ thủ công là một nghệ sĩ, món vật nào cũng có nét khéo riêng của người 
chế tạo. Ngày nay cũng vậy, tuy đâu đâu nhà máy cũng mọc lên thay thế các xưởng công nghệ, mà địa vị 
của thợ thủ công tụt xuông hàng lao công, nhưng tại các châu thành Ấn vẫn còn vô số cửa hàng nhỏ đầy 
nghẹt các thợ cặm cụi chạm trổ, làm các đồ trang sức, vẽ, thêu, dệt, hoặc làm các đồ bằng gỗ, bằng ngà. 
Có lẽ không có một dân tộc nào khác mà các nghệ thuật thủ công phôn thịnh bằng Ấn Độ. 


Có điều này hơi lạ là đồ gốm ở Ấn chưa bao giờ đạt tới mức nghệ thuật; chế độ tập cấp cắm dùng hai 
lần một món đồ đề chứa (bát, chén, bình...) trừ vài trường hợp đặc biệt vì vậy mà thợ làm gốm chỉ làm 
qua loa dùng tạm được thì thôi, tô điểm làm chỉ cho uống công. Chỉ khi nào đồ dùng vàng hay bạc, như 
chiếc bình bạc ở Tanjore, hiện nay bày ở Victoria Institute tại Madras, hoặc cái khay đựng trầu bằng vàng 
ở Kandy, thì thợ thủ công mới chịu gắng sức làm cho có mĩ thuật. Có vô số đồ dùng làm bằng đồng 
đập[2]: cây đèn, chén, các thứ bình; một hợp kim màu xám đen tên là 57đz¡, mà phần chính là kẽm, dùng 
để làm các hộp, chậu lớn, khay; người ta đặp nhiều lớp kim thuộc lên nhau, hoặc nhận, chạm vàng, bạc 
lên một vật bằng đồng. Người ta đục đẽo gỗ thành hình cây lá, loài vật đủ các hình thù. Ngà voi dùng để 
làm mọi đồ vật, từ những tượng thần thánh tới các con thò lò; hoặc để khảm vào các cánh cửa, các đồ 
bằng ĐỒ, các hộp, tráp chứa dầu thơm, son phấn. Người nghèo cũng như người giàu đều thích đồ trang 
sức, để đeo mà cũng đề cất, chứa, thành thử nghề kim hoàn thịnh vào bậc nhất: thành phố Jaipur nồi tiếng 
về thứ men đỏ như lửa trên nền bằng vàng: móc trâm, châu, ngọc, dây đeo, dao, lược, thứ nào cũng rất 
nhiều kiểu, chạm hình hoa, loài vật hoặc thần thánh; trên một miếng bảo thạch nhỏ xíu để cho một Bà La 
Môn đeo mà người ta chạm được hình năm chục vị thần khác nhau. 


Còn về vải vóc thì chưa nước nào hơn được Ân Độ và từ thời César tới nay, khắp thế giới đều quí các 
hàng An[3]. Đôi khi họ tính toán tỉ mỉ và khéo léo lạ lùng, nhuộm trước các sợi đường dọc và đường canh 
từng đoạn dài ngắn bao nhiêu đó, để khi dệt xong không phân biệt được bề mặt và bề trái. Từ thứ hàng 
len gọi là Khaddar tới thứ hàng gắm mịn thêu kim tuyến, từ thứ pyjama/4j rất đẹp tới những khăn “san” 
(châle) Cachemire[5] mà nhìn kĩ cũng không thấy đường khâu[ó], thứ nào cũng rất đẹp, tỏ rằng nghệ 
thuật đã có từ lâu đời lắm, tinh vi lắm mà người thợ Ấn cơ hồ bẩm sinh là một nghệ sĩ. 


H. ÂM NHẠC 
Một buổi hoà nhạc ở Ấn - Nhạc và vũ —- Nhạc công — Các âm giai — Các đề tài - Âm nhạc và triết học. 
Một du khách Mĩ được mời tới dự một buổi hoà nhạc ở Madras. Ông ta ở giữa một đám thính giả. gồm 


khoảng hai trăm người Ấn coi bề ngoài thì có vẻ đều ở trong tập cấp Bà La Môn, người ngồi trên ghế đài, 
người ngôi trên thảm, hết thảy chăm chú nghe một ban hoà tâu nhỏ; họ thấy các ban hoà tấu ở phương 


172 


Tây thì chắc cho rằng chúng ta tấu nhạc cho chị Hằng ở cung trăng nghe, nếu không thì sao mà đông đảo, 
nhiều nhạc khí đến vậy. Du khách mới chân ướt chân ráo tới Án Độ, nhìn các nhạc khí của họ, thấy kì cục 
như vào một khu vườn bỏ hoang từ lâu. Có những cái trồng đủ hình, đủ cỡ, những ống sáo, ông tiêu trang 
sức tỉ mỉ, những cái kèn hình răn uốn khúc, và rất nhiều thứ đàn. Phần nhiều các nhạc khí đó đều trạm trồ 
rất tỉ mỉ, có cây nhận ngọc thạch, kim cương nữa. Một chiếc trồng gọi là mzridanga co1 như một thùng 
rượu nhỏ, hai đầu bịt da cừu, mà nhạc công dùng một cái dây da làm cho mặt trống căng ra hay thun lại 
tuỳ ý; một mặt trống đã ngâm vào nước cơm, nước trái me và bột man-gan (manganèse) để cho nó phát ra 
một thanh âm riêng. Nhạc công không dùng dùi trống mà vỗ bằng lòng bàn tay hoặc bằng ngón tay, có 
khi chỉ gõ bằng đầu ngón tay thôi. Một nghệ sĩ khác chơi cây /ambura, tựa như cây “Iuth”[7] mà muốn lên 
dây thì phải co một miêng da lại hoặc thả cho giãn ra. Một cây đàn tên là vina rất du dương và coi bộ chơi 
rất khó: dây đàn căng trên một tắm kim thuộc mỏng, một đầu cột vào một chiếc trống bằng gỗ mặt bằng 
da cừu, đầu kia cột vào một quả bầu dùng làm thùng đàn; nhạc công tay phải dùng cái bát (cái móng) để 
gây, còn các ngón tay trái vuốt nhẹ và mau trên các sợi dây. Du khách thành kính ngồi nghe mà chẳng 
hiểu gì cả. 


Âm nhạc của Ấn Độ đã có một lịch sử dài ít nhất là ba ngàn năm. Các thánh ca trong kinh ƒeđa mà 
ngay cả thơ Ấn cũng là để hát lên; theo nghi thức cổ thì thi và ca, nhạc và vũ chỉ là một. Một người Âu 
cho vũ Ấn Độ là có vẻ dâm dật, mà người Ấn xét vũ Tây phương thì cũng có cảm giác đó. Trong lịch sử 
Ấn, rất nhiều thời đại cho vũ là một hình thức sùng bái thần linh, biểu diễn các cử động đẹp đẽ, uyên 
chuyền, nhịp nhàng để tỏ niềm tôn kính và làm thoả ý các thần linh. Chỉ trong thời Cận đại, các vũ nữ 
devadasi mới ra khỏi các đền chùa mà muá cho hạng thế tục coi. Đối với người Ấn, vũ không phải chỉ 
nhắm mục đích để hở da thịt cho khán giả col, mà đôi khi còn là diễn các tiết điệu, vận hành của vũ trụ. 
Chính Shiva là thần vũ, và vũ khúc Shiva tượng trưng sự vận hành của vũ trụ[§]. 
Các người tấu nhạc, múa, hát cũng như mọi nghệ sĩ ở Ấn, đều thuộc những tập cấp thấp nhất. Một người 
Bà La Môn ở nhà có thê vừa ca hát vừa gẫy cây viuz hoặc một cây đàn nào khác, nhưng không khi nào 
chịu chơi nhạc vì tiền hoặc đưa một ống sáo, một chiếc kèn lên miệng mả thối. Cho tới thời mới đây, các 
buổi hoà nhạc còn rất hiếm ở Ấn Độ; ai thích nhạc thế tục, thì có thể cao hứng hát lên hoặc gây một cây 
đàn; một vài gia đình giàu có hội họp một ít người sành nhạc để nghe nhạc trong nhà cũng như ở châu 
Âu. Chính vua Akbar cũng giỏi nhạc, và triều đình ông có một ban nhạc trong đó kép hát Tansen nỗi 
tiếng và giàu nhất, chết yêu hồi ba mươi bốn tuổi vì uống rượu quá. Không có hạng tài tử, chỉ có hạng nhà 
nghệ; người ta cho giỏi nhạc không phải là một cái tài và không cha mẹ nào khuyến khích trẻ thành một 
Beethoven. Công chúng không cần biết chơi nhạc mà chỉ cần biết nghe nhạc thôi. 


Vì ở Ấn Độ, biết nghe nhạc là cả một nghệ thuật cần phải luyện tâm hồn và luyện tai rất lâu. Người 
Âu có thể không hiểu lời ca của Ấn; cũng như ở các xứ khác, chỉ có hai đề tài chính: tôn giáo và ái tình, 
nhưng trong âm nhạc Ấn, lời ca không quan trọng và kép hát Ấn đôi khi có thể thay bằng những âm vô 
nghĩa, cũng như các văn sĩ cực kì tân thời của chúng ta[9]. Còn nhạc Ấn thì dùng những â âm giai tế vi, rắc 
rôi hơn nhạc Âu. Âm giai châu Âu có mười hai âm (ton), người Ấn thêm vào mười “vi âm” (microton) 
nữa. Người Ấn có thể dùng chữ sanscrit để ghi “nốt” nhạc, nhưng thường thường người soạn nhạc không 
chép lại cho người diễn tấu đọc, chỉ gây cho môn đệ nghe rồi cứ theo cách đó mà chuyền tai nhau từ thế 
hệ này tới thế hệ sau. Một câu nhạc không chia ra nhiều nhịp mà kéo đài thành một /egz/o[10] bất tuyệt 
làm cho người phương Tây bỡ ngỡ. Không có hài âm mà cũng bất chấp cả luật hoà âm, miễn sao cho êm 
tai thì thôi, có thể là có một thứ bối cảnh âm điệu nào đó. Về điểm đó, nhạc Ấn giản dị, thô sơ hơn nhạc 
Âu nhiều, nhưng về phương diện âm giai và âm tiết thì lại phức tạp hơn. Số khúc điệu (mélodie) vừa hạn 
chế mà lại vừa vô hạn; hạn chế vì phải theo một trong ba mươi sáu nhạc chỉ chính; nhưng đồng thời lại vô 
hạn định vì từ các nhạc chỉ chính đó, nhạc sĩ có thể tạo ra bao nhiêu biến điệu (variation) cũng được, tới 
vô cùng. Mỗi nhạc chỉ đó, gọi là raga[11], gồm năm, sáu hay bảy “nốt” nhạc và nhạc sĩ phải dùng đi 
dùng lại hoài một trong những “nốt” nhạc đó. Tùy tình cảm hay cảnh tượng được diễn (rong mỗi raga, mà 
raga mang tên là “Bình minh”, “Xuân cảnh”, “Cảnh đẹp hoàng hôn” hay “Say rượu” vân vân, môi rzga 
liên hệ tới một tháng nào trong năm hay một giờ nào trong ngày. Theo các truyền kì Ấn Độ, các raga đó 


173 


có một năng lực huyền bí; chăng hạn người ta kể rằng một vũ nữ trẻ miền Bengale hát bản đảo vũ Ä⁄egh 
mallar raga mà làm cho trời đỗ mưa. Các rzga có từ lâu đời nên mang tính cách linh thiêng; tương truyền 
chính thần Shiva đã qui định hình thức các zzgz nên nhạc sĩ nào cũng phải theo đúng. Một nhạc sĩ tên là 
Narada vì không thận trọng khi diễn các raga, DỊ thần Vichnou đày xuông địa ngục để thấy cảnh đàn ô ông 
đàn bà khóc lóc thảm thiết vì Ì gây chân gây tay; Vichmou bảo Narada răng những ragø mà Narada đã diễn 
bậy cũng như các chân tay gẫy đó. Từ đó Narada thận trọng hơn mỗi khi chơi nhạc. 


Nhạc sĩ Ấn phải giữ đúng cái raga đã lựa làm nhạc chỉ thì chẳng qua cũng như nhạc sĩ Âu khi soạn 
một bản so-nat (sonate) hay một bản hoà âm (symphonie) phải giữ đúng ý chính của bản nhạc, chứ không 
bị câu thúc gì hơn; cả hai tuy mất một chút tự do thì “bù lại, bố cục được liên tục hơn, hình thức đăng đối 
hơn. Nhạc sĩ Ấn cùng ở trong một hoàn cảnh với triết gia Ấn; cũng khởi đầu từ cái hữu hạn để cho “tỉnh 
thần bổng lên chỗ vô cùng” nhờ âm tiết, khúc nhạc uyên chuyên tới rồi lui, lui rồi tỚI, xoắn lấy nhạc chỉ, 
mà cũng nhờ sự đơn điệu của khúc nhạc nó như thôi miên người nghe, nhạc sĩ riết rồi đạt tới một tâm 
trạng gần như người tu hành yoga, mắt cả ý chí, quên cả bản ngã, quên cả vật thể, không gian và thời 
gian; tâm thần lần lần chìm vào một cõi hoà hợp bí ân và thâm thuý với một Bản thể mênh mông và tĩnh, 
coi thường mọi ý muốn, mỌI Sự biến đôi, ngay cả sự chết nữa. 


Chắc chắn là người phương Tây chúng ta không bao giờ mê được nhạc Ấn, và muốn hiểu nổi nó thì 
trước hết phải từ bỏ sự găng sức, sự tấn bộ, sự ham muốn, sự hoạt động để tìm cái thực thẻ, sự bất biến, 
sự an phận, sự nghỉ ngơi Tôi. 


II. HOẠ 


Môn hoạ thời tiễn sử - Các bức hoạ ở Ajanta — Các tế hoạ Rajpute — Hoạ phái Mông Cổ - Hoạ sĩ— Lí 
thuyết gia. 


Con người quê mùa là con người phán đoán theo quan niệm hẹp hòi trong miền mình ở, thấy cái gì 
hơi là lạ thì cho là đã man. Người ta kế chuyện rằng hoàng đề J changir — một người sành và sáng suốt về 
nghệ thuật — lần đầu tiên nhìn một bức tranh của châu Âu, tuyên bố ngay rằng “không thích chỉ vì vẽ bằng 
sơn dầu”. Câu chuyện đó tỏ rằng một ông vua cũng có thể quê mùa như ai, và Jehangir khó mà thích được 
một bức tranh sơn dầu cũng như chúng ta khó mà thích được các tế hoạ (bức hoạ nhỏ xíu) của Ấn. 


Các bức tranh vẽ loài vật bằng thổ hoàng (ocre) đó, nhất là bức vẽ một cuộc đi săn con têƑ[12], người 
ta thấy trong các hang thời tiền sử ở Singanpour và Mirzapua[ 13], chứng tỏ rằng môn hoạ đã có ở Ấn từ 
mây ngàn năm trước. Đào những lớp đất đá thời tân thạch khí, người ta còn thấy nhiều bàn đề pha màu, ở 
trên còn dính nhiều thứ đất màu. Nhưng lịch sử ngành hoạ ở Ấn còn nhiều chỗ sót, chúng ta chỉ biết lờ 
mờ thôi, một t phần vì thời tiết nóng nực, âm thấp đã làm hư hại nhiều tài liệu cổ, một phần nữa vì bọn Hồi 
“đập phá ngẫu tượng” từ thời Mahmud tới thời Aureng-Zeb đã huỷ hoại gần hết những bức hoạ còn giữ 
lại được tới khi họ xâm lăng Ấn Độ. Cuốn ƒinaya Pifaka (khoảng 300 trước Công nguyên) có chép răng 
cung điện vua Pasenada có treo hàng dãy các bức hoạ dọc các hành lang; Pháp Hiển và Huyền Trang 
cũng tả nhiều lâu đài, đền chùa nôi tiếng về giá trị mĩ thuật của các bức hoạ trên tường; nhưng ngày nay 
những bức hoạ đó tiêu huỷ hết rồi, không còn gì cả. Một trong những bức bích hoạ cổ nhất của Tây Tạng 
vẽ một hoạ sĩ đương vẽ hình Phật Tổ; nhiều người cho rằng tới thời Phật Tô thì ngành hoạ Ấn Độ xuất 
hiện từ lâu rồi và đương ở giai đoạn toàn thịnh. 


Những bức hoạ cô nhất hiện nay chúng ta có thê định được thời đại, là một loạt bích hoạ đạo Phật 


(khoảng 100 trước Công nguyên) tìm thấy trên vách một cái hang ở Sirguya, thuộc Trung bộ _Ấn. Từ hồi 
đó, nghệ thuật bích hoạ - vẽ lên mặt phẳng bằng thạch cao mới đắp lên tường và còn ướt - mỗi ngày mỗi 


174 


tiến, và tới giai đoạn các bích hoạ ở trong các hang Ajanta[14] thì đạt tới mức hoàn hảo mà Giotto và 
Léonard de Vinci[15] cũng không hơn được. Các đền đó đục ngay trong đá trên sườn một ngọn núi, trong 
khoảng từ thế kỉ thứ nhất tới thế kỉ thứ VII. Sau khi đạo Phật miền đó suy tàn, đền chùa bị bỏ hoang thành 
rừng; dơi, rắn, và các loài thú vào đó làm hang, cứt chim chóc và sâu bọ làm đơ hết các bức hoạ. Năm 
1819 một số người Âu vô tình tìm ra được những cảnh hoang tàn đó, ngạc nhiên thấy những bức bích hoạ 
hiện nay được COI là những bức đẹp nhất của nhân loại. 


Người ta thường ĐỌI các đền chùa đó là hang vì đục ngay trong đá. Hang số XVI chẳng hạn đục vô đá, 
vuông vức mỗi bề hai mươi mét; có hai mươi cây cột, chung quanh gian giữa có mười sáu phòng nhỏ cho 
các vị sư, mặt trước có một cái cổng như cái hiên, phía trong cùng là điện thờ. Bức tường nào cũng đầy 
bích hoạ. Năm 1879, trong số hai mươi chín đền, mười sáu đền còn giữ được bích hoạ; năm 1910, trong 
số mười sáu đền đó, mười đền đã mất hết bích hoạ, còn những bích hoạ trong sáu đền kia thì hư hại vì 
người ta đã vụng về muốn trùng tu lại. Trước kia, những màu đỏ, xanh và lam trên các bức hoạ thật rực 
rỡ; ngày nay người ta tô bậy lên những màu chết hoặc xám xịt. Vài bức bị thời gian huỷ hoại rồi còn bị 
sửa lại một cách vụng. về nữa, khiến cho những người như chúng ta có cái tâm hiểu được những truyền 
thuyết hoang đường về Phật giáo, nhìn vào thấy thô bỉ và lố bịch; có những bức khác trái lại, còn giữ 
được nét vẽ mạnh mẽ, duyên dáng hồi xưa, chỉ nhìn qua cũng thấy nghệ thuật của những nghệ sĩ vô danh 
đó cao tới mức nảo. 


175 


Một bức bích hoạ trong hang số XVII ở Ajanta vẽ cảnh Đức Phật đang khất thực tại của nhà mình, đứng 
trước Ngài là Da Du Đà La và La Hầu La, tức vợ và con của Ngài 


Mặc dầu bị huỷ hoại như vậy, hang số I còn giữ được nhiều bức rất đẹp. Trên một bức tường, ta thấy 
hình có lẽ của một vị Bồ Tát, nghĩa là một vị đắc đạo, được lên Niết Bàn nhưng không lên mà tự ý đầu 
thai hoài để cứu vớt nhân loại. Chưa bao giờ cái vẻ u sầu của sự giác ngộ lại được vẽ bằng những nét 
mạnh mẽ như vậy, nhìn tranh ta phải tự hỏi bức hoạ đó so với bức phác hoạ đầu Chúa Ki Tô trong công 


176 


việc dự bị cho bức tranh La Cẻne[16] của Léonard de Vincl, bức nào đẹp hơn. Trên một bức vách khác 
cũng trong đền đó, vẽ Shiva với vợ là Parvati, cả hai đều đeo đầy châu báu. Gần đó là bốn con hoằng, 
trông nét vẽ cũng thấy lòng các Phật tử yêu loài vật ra sao; trên trần là một bức tranh hoa điều, nét rất 
khéo. Trên một bức vách trong hang XVII, là một bức nay đã mất một nửa, vẽ thần Vichnou và đám tuỳ 
tùng từ trên trời bay xuống dự một đại sự nào đó trong đời Phật Tổ; trên một bức vách khác, là bức chân 
dung một công chúa với các thị nữ, tuy có màu nhưng sơ lược. Lẫn lộn với các danh phẩm đó, là những 
bức lộn xôn, tâm thường vẽ tuổi xuân của Phật Tổ với lúc Ngài bỏ gia đình ra đi, lúc Ngài bị Ma vương 
quyến dỗ mà chống lại được. 


Vì hiện nay chỉ còn lại một số ít hoạ phẩm, nên chúng ta khó mà phê phán một cách công bình được, 
không thể đoán đúng được hồi xưa công trình đó ra sao; nhất là một người ngoại quốc thì thế nào cũng 
thiếu ít nhiều yếu tô để nhận định cho đúng. Nhưng một người phương Tây dù ít kiến thức tới mấy, cũng 
không thể nào không xúc động trước tính cách cao thượng của đề tài, vẻ tôn nghiêm của chí hướng nghệ 
SĨ, sự nhất trí trong bố cục, sự sáng sủa, giản dị, rõ ràng của nét vẽ, nhất là cái tài vẽ các bàn tay thì khéo 
léo lạ lùng, mà bàn tay là cái khó vẽ nhất, đã làm cho bao nhiêu hoạ sĩ vấp váp. Ta thử tưởng tượng một 
vị sư nghệ sĩ nào đó[L7], đã quán tưởng trong các trai phòng đó rồi vẽ lên các bức vách và các bức trần 
kia, lòng tràn ngập một niềm mộ đạo ra sao, vào cái thời mà châu Âu đương chìm đắm trong cảnh tối tăm 
ở đầu thời Trung cổ. Ở Ajanta, quả là tinh thần tôn giáo đã phối hợp được với kiến trúc, điêu khắc và hoạ 
một cách rất điều hoà, mà thực hiện được một công trình nghệ thuật đa dạng và nhất trí, đẹp đẽ nhất của 
An Độ. 


Khi các đền chùa bị người Hung Nô và người Hồi phá huỷ hoặc bắt đóng cửa rồi, các hoạ sĩ Ấn đổi 
hướng, xoay qua một hình thức nghệ thuật khiêm tốn hơn. Ở xứ RaJputana, một hoạ phái được thành lập, 
chuyên vẽ những hình nhỏ xíu (tế hoạ) về các hồi trong các anh hùng ca Mahabharata và RÑamayana, 
hoặc ghi lại các chiến công oanh liệt của các vua chúa trong xỨ, nhiều khi họ chỉ vẽ phác vài nét sơ sài 
thôi, nhưng nét vẽ luôn luôn hoàn hảo, linh động. Ở Viện tàng cổ mĩ thuật tại Boston, còn trưng bày một 
bức đẹp vẽ các phụ nữ, một cái tháp cao và một nền trời thấp tượng trưng một cái ragø (ý chỉ của bản 
nhạc) mà chúng tôi đã nói ở trên. Ở Detroit có một bức khác rất tinh tế vẽ một hoạt cảnh trong cuốn Gi⁄z- 
Govinda. Người ta cảm thấy rằng trên những bức tế hoạ đó cũng như trên hầu hết các bức hoạ của Ấn, 
nghệ sĩ khi vẽ người, không theo mẫu thực, mà chỉ tưởng tượng hoặc nhớ lại hình ảnh cũ thôi. Họ thường 
dùng thuốc màu hoà bằng nước hồ và lòng trăng trứng, những cây bút bằng lông sóc, lông lạc đà, lông dê, 
lông chồn đèn, thứ lông cực mịn; và những bức hoạ của họ từ nét vẽ đến cảnh sắc đều tỉnh xảo lạ lùng, 
làm cho người ngoại quốc dù không quen nhìn cũng phải thích thú. 


Tại các xứ khác ở Ấn, đặc biệt là tại tiêu quốc Kangra, cũng có những tác phẩm như vậy. Ở Delhi, 
dưới triệu đại Mông Cô, một kĩ thuật tương tự cũng thịnh hành. Hoạ phái Delhi mới đầu phát sinh từ nghệ 
thuật viết chữ Ba Tư và nghệ thuật tô màu, đồ hình các thủ bản (manuscrIt), chẳng bao lâu thành một phái 
vẽ chân dung các người trong giới quí phái; phái đó không thu nhận nhiều người, lại có khuynh hướng 
phong nhã, cho nên có thể so sánh với loại nhạc trong phòng các tư gia cũng rất thịnh hành dưới triều đại 
các vua Mông Cổ. Cũng như các nghệ sĩ Rajpute, hoạ sĩ Mông Cổ thích những nét vẽ rất tinh tế, cho nên 
có khi họ dùng một ngọn bút chỉ có mỗi một chiếc lông và cũng có vẽ bàn tay cho thật giống, thật đẹp. 
Các bức hoạ của họ nhiều màu sắc hơn nhưng thiếu cái vẻ huyên bí; ít khi họ tìm hứng trong tôn giáo 
hoặc thần thoại; họ thực tế và vẽ đúng cảnh thực trên cõi trần nhưng thận trọng, không muôn làm phật ý ý 
ai. Họ vẽ nhiều nhất là chân dung các nhà quí phái mà đức khiêm tốn không phải là đức chính; các vị đại 
thần đều ngồi cho họ vẽ, tới nôi Jehangir, ông vua ham chơi tranh, một hôm nhận ra rằng các phòng tranh 
của mình đầy những chân dung của các vua chúa, các đại thần trong triều ông và triều các tiên vương từ 
Akbar trở xuống. Chính Akbar là ông vua đầu tiên khuyến khích các hoạ sĩ; theo Abu-I-Fazl thì cuôi đời 
ông, ở Delhi có cả trăm hoạ sĩ và cả ngàn người chơi tranh. Nhờ sự bảo trợ sáng suốt của Jehangir, nguồn 
hứng mở rộng ra, hoạ sĩ chăng vẽ riêng chân dung nữa mà còn vẽ thêm phong cảnh, các cuộc săn bắn, nếu 
vẽ người thì cũng vẽ thêm thiên nhiên làm bối cảnh. Chăng hạn một bức vẽ nhà vua ổi săn, một con sư tử 


177 


nhảy chồm lên mông con voi, móng suýt quào vào da thịt vua, trong khi một vệ sĩ co giò chạy. Dưới triều 
vua Jehan, nghệ thuật lên tới tột đỉnh rôi bắt đầu suy; cũng như trường hợp â ân hoạ ở Nhật, nghệ thuật khi 
đã phổ biến trong dân chúng, số người chơi tranh tăng lên nhiều, hoạ sĩ muốn thoã mãn nhu cầu đó, phải 
vẽ vội và chiều thị hiễu của khách hàng nên nghệ thuật kém sút. Rồi tới thời Aureng-Zeb, nhà vua lại bắt 
phải tôn trọng luật Hồi giáo, cắm vẽ hình người và loài vật, thì ngành hoạ tàn tạ. 


Nhờ sự bảo trợ rộng rãi và thông minh của các vua Mông Cổ, các hoạ sĩ ở Delhi được biết một thời 
vàng son mà suốt mấy thế kỉ, những người đi trước họ không được hưởng. Hiệp hội hoạ sĩ có từ thời Phật 
giáo, lúc đó hồi xuân lại, và một sô hoạ sĩ lưu danh lại được, chứ không bị coi thường nữa, vì người Ấn 
có tục khinh cá thê, chỉ chú ý tới tác phẩm chứ không cần biết tác giả. Trong số mười bảy hoạ sĩ mà mọi 
người cho là có tài nhất ở triều đại Akbar, thì mười ba nhà gốc Ấn. Hoạ sĩ vẽ cho triều đình Đại để 
Mogol, được nhà vua mến nhất, là Dasvanth. Ông vốn thuộc dòng tỉ tiện, cha làm phu khiêng kiệu, nhưng 
nhà vua không vì vậy mà không trọng đãi. Hồi trẻ, tính tình ông kì cục: bất kì ở đâu cũng vẽ, hễ có mặt 
phẳng nào là vẽ lên. Akbar nhận thấy thiên tài của ông, đem về cung, bảo hoạ sư của mình dạy vẽ cho. 
Chăng bao lâu ông nổi danh nhất trong nước, nhưng đương khi danh ông lên đến tột đỉnh thì ông tự đâm 
cổ chết. 


Bao giờ cũng vậy, hễ có một số người làm được một nghệ phẩm nào rồi thì luôn luôn có những kẻ 
khác chẵng làm cái quái gì cả mà nhảy ra giảng giải cho những nghệ sĩ kia, bảo phải làm như vây, như 
vầy mới phải. Triết lí Ân chẳng liên quan gì tới môn “lô-gích” cả, vậy mà người An lại thích “lô-gích”, 
thích phân tích, tìm những phương pháp tế nhị của mọi nghệ thuật rôi đặt thành những công thức nghiêm 
nhặt, hợp lí. Vì vậy mà ở đầu Công nguyên, cuốn Szndaga (Ấn hoạ lục chỉ), định sáu “tiêu chuẩn” đưới 
đây cho môn hoạ (cũng như sau này ở Trung Hoa): 


1. Biết rõ hình dáng mỗi vật; 

2. Thấy cho đúng, có chừng mực và cấu tạo cho đúng; 

3. Tác động của tình cảm tới hình thức; 

4. Trình bảy, miêu tả cho nghệ thuật; 

5. Phải giống; 

6. Phải biết dùng ngọn bút và màu sao cho khéo. 

Tới thời sau, xuất hiện một bộ qui luật về mĩ học rất tỉ mi, tức bộ Shiipa- shasíra, trong đó tác giả ghi 
lại tất cả các luật lệ và truyền thống cho mỗi ngành nghệ thuật, chủ ý là qui định một lần cho vạn đại. Tác 


giả bảo: nghệ sĩ phải hiểu kĩ các kinh edđa, phải “thích thờ phụng Thượng Đề, trung tín với vợ, tránh 
đừng giao thiệp với những phụ nữ kì cục và thành kính mở mang kiên thức về mọi ngành”. 


Muốn hiểu ngành hoạ ở phương Đông thì chúng ta phải nhớ răng trước hết nó không chủ trương vẽ 
đúng cảnh vật, mà chủ trương diễn tình cảm, vì vậy chỉ cần gợi ý thôi; rằng nó chú trọng tới đường nét 
hơn là màu sắc, tới “tâm hồn” hoặc “tinh thần” của người và vật hơn là hình dáng bề ngoài. Chúng tôi đã 
rán tìm mà không thấy trong môn hoạ của Ấn sự hiểu biết về nghề, sự đa dạng và thâm thuý về quan điểm 
và cách phô diễn, như trong môn hoạ của Trung Hoa và Nhật Bản. Một số TRƯỜI Ấn đưa ra cách giải 
thích khó tin này: theo họ, sở dĩ môn hoạ của Ấn SUY đôi vì nghệ thuật đó dễ dàng quá, không phải tốn 
công, không xứng để dâng các thần linh. Có thê rằng môn hoạ chỉ tạo những nghệ phẩm dễ bị huỷ hoại, 
tạm thời thôi, nên không làm thoả mãn dân tộc Ấn, một dân tộc muốn biểu hiện các thần linh của họ một 


178 


cách lâu bền kia. Lần lần, đạo Phật càng chịu thờ các hình tượng, và các đền thờ Bà La Môn càng tăng, 
thì môn hoạ nhường chỗ cho môn đục tượng, màu sắc và nét vẽ nhường chỗ cho nét đục trong đá. 


IV. ĐIÊU KHẮC 


Điêu khắc thời Ti hượng cô - Điêu khắc thời Phật giáo — Phái Gandhara — Thời đại Gupta — Thời đại 
“thuộc địa ”— Phản đoán tông quái. 


Chúng ta không thê nào chép lại lịch sử liên tục của ngành điêu khắc Ấn Độ, từ thời các tượng nhỏ ở 
Mohenj o-daro tới thời Acoka vì thiếu nhiều tài liệu, nhưng như vậy không có nghĩa rằng nghệ thuật đã có 
hồi ngưng phát triển. Có lẽ Ấn Độ bị dân tộc Aryen xâm lăng, hoá nghèo trong một thời gian, không đục 
tượng đá nữa mà đục tượng gỗ; cũng có thể rằng dân tộc Aryen mãi lo chiến tranh, chiếm đất mà không 
quan tâm tới nghệ thuật. Dù sao thì những tượng đá đầu tiên hiện nay chúng ta được biết, đều xuất hiện 
khá trễ, vào thời đại vua Acoka; nhưng thấy những nét đục rất khéo, ta không thể không ngờ rằng trước 
thời đại đó, môn điêu khắc đã tiến bộ được mây thế kỉ rồi. Đạo Phật vốn ghét sự thờ phụng ngâu tượng và 
mọi hình ảnh, đã làm cản trở sự phát triển của ngành hoạ và ngành đục tượng. Phật Tổ đã “cắm vẽ hình 
đàn ông và đàn bà”, và sự cắm đoán đó nghiêm khắc gần như luật của Moïse, làm cho hai ngành đó bị 
thiệt hại nặng cũng nhhự ở Judée và các nước Hồi giáo. Nhưng lần lần đạo Phật bớt tính cách khắc khô, thì 
sự cắm đoán đó cũng được cởi mở và tín đồ cũng ham mê các biểu tượng, các huyền thoại như dân tộc 
Dravidien. Khi nghệ. thuật điêu khắc xuất hiện trở lại (khoảng 200 trước Công nguyên), thì mới đầu chỉ là 
các phiến đá chạm nổi làm hàng rào chung quanh các s/⁄pz (tháp) Phật, hoặc các nắm mộ ở Bodh-gaya 
và Bharhut; nghĩa là lúc đó ngành điêu khắc chỉ là một ngành phụ của nghệ thuật kiến trúc, chứ không 
thành một nghệ thuật riêng. Ngành điêu khắc Ấn giữ địa vị phụ thuộc đó trong suốt lịch sử của nó, và ưa 
kĩ thuật chạm nỗi hơn là kĩ thuật đục thành tượng (ronde-bosse)[18]. Trong các đền Jaïn ở Mathura, các 
điện Phật ở Amaravati và AJanta, nghệ thuật chạm nổi đó đã đạt tới tột đỉnh. Một nhà chuyên môn rất 
sành bảo răng bức tường rào ở Amaravati là “đoá hoa đẹp nhất, có xuân tình nhất của ngành điêu khắc 


An” 


Cũng vào thời đại đó, nhờ sự bảo trợ của các vua Kushan, một phái điêu khắc khác phát triển trong 
tỉnh Gandhara, tại Bắc Ấn. Triều đại bí mật này xuất hiện thình lình ở phương Bắc — có lẽ là gốc 
Bactriane — Hi Lạp — đem vào ngành điêu khắc Ấn một chút khuynh hướng Hi Lạp, bắt chước các hình 
dáng Hi Lạp. Phái Đại Thặng thắng ở hội nghị Kanisha rồi bãi bỏ sự cắm đoán thờ hình tượng, mở rộng 
cửa cho ngành điêu khắc. Dưới sự chỉ huy của các bậc thầy Hi Lạp, ngành điêu khắc Ấn chịu ảnh hưởng 
của nghệ thuật Hi Lạp; Phật Tổ có hình dáng, nét mặt gần giống thần Apollon và có vẻ muốn leo lên đỉnh 
Olympe, tức nơi ngự trị của các vị thần Hi Lạp; các vị thần và thánh Án Độ cũng quấn những áo, khăn 
lướt thướt như trên các hiên đền thờ của nhà điêu khắc Phidias và ta thấy những vị Bồ tát nghiêm trang, 
mộ đạo chen vai thích cánh với bọn Silène (thần sông, suối Hi Lạp) say rượu. Người ta đục cho Phật Tổ 
và môn đồ của Ngài những bức tượng mà hình dung đã được lí tưởng hoá, có vẻ gần như đàn bà nữa, ấy 
là chưa kể những bức tượng gớm ghiếc theo chủ trương hiện thực thời Hi Lạp suy đồi, chăng hạn bức 
tượng Phật Tổ ở Lahore, chỉ còn da với xương, đếm được từng chiếc xương sườn và từng đường gân. tóc 
bới như đàn bà, nét mặt cũng như đàn bà mà lại râu ria xồm xoàm. Nghệ thuật nửa Phật giáo nửa Hi Lạp 
đó đã gây một ấn tượng mạnh cho Huyền Trang và có lẽ chính ông với các nhà sư hành hương qua Ấn 
sau ông đã du nhập nghệ thuật đó vô Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản; nhưng ảnh hưởng của nó tới 
ngành điêu khắc, ngay cả ở Ấn, cũng không được bên. Thịnh được vài thế kỉ, phái Gandhara mắt hắn và 
nghệ thuật thuần tuý Ấn xuất hiện trở lại đưới các triều đại bản xứ, lại theo các truyền thống do các nghệ 
sĩ Bharhut, Amaravati và Mathura đề lại, không còn lưu tâm chút gì tới phái Gandhara lai Hi Lạp nữa. 


179 


Dưới các triều đại Gupta, ngành điêu khắc cũng thịnh như mọi ngành khác. Đạo Phật lúc đó không 
còn ghét các hình tượng nữa, một phái Tân Bà La Môn khuyến khích thuật tượng trưng và thuật tô điểm 
tôn giáo bằng mọi hình thức nghệ thuật. Tàng cổ viện Mathura hiện nay còn giữ được một bức tượng Phật 
bằng đá rất đẹp, cặp mắt trầm lặng, suy tư, môi dày, hình dáng hơi kiểu. diễm quá, chân vuông bè bè, to 
lớn. Tại tàng cô viện Sarnath có một tượng Phật khác cũng băng đá, ngồi theo một tư thế đã thành cổ 
điển; nghệ sĩ đã diễn được vẻ từ bi và vẻ an tĩnh khi nhập định. Ở Karachi có một tượng Brahma nhỏ 
bằng đồng đỏ sao mà giống Voltaire lạ lùng. 


Ở Án Độ, trong một ngàn năm trước khi bị dân tộc Hồi giáo xâm lăng, bất kì nơi nào cũng thấy có 
nhiều nghệ phẩm điêu khắc. Ngành đó tuy bị lệ thuộc vào tôn giáo và ngành kiến trúc, nhưng đã tìm được 
nguồn hứng trong sự lệ thuộc đó. Bức tượng rất đẹp tạc thần Vichnou, ở Sultanpur, bức tượng Padmapani 
đục đếo rất tỉnh vi, bức tượng khống lỗ tạc thần Shiva ba mặt (gọi là 7zizwr?i) ở trong hang Elephanta, 
tượng đá nữ thần Rukmini được dân chúng thờ ở Nokkas, và làm cho ta nhớ tới Praxitèle, nhà điêu khắc 
Hi Lạp ở thế kỉ IV trước Công nguyên; tượng thần Shiva múa rất duyên đáng, có tên là Natadaja, do các 
thợ thủ-công-nghệ-sĩ ở Tanjore đúc bằng đồng đỏ, con hoằng bằng đá ở Mamallapuram, và tượng thần 
Shiva uy nghi ở Perur; tất cả những nghệ phẩm ở khắp nơi đó chứng tỏ rằng nghệ thuật điêu khắc được 
truyền bá trên toàn cõi Ấn Độ. 


Nó còn vượt khỏi biên giới Ấn nữa, và do những kích thích tương tự, bằng những phương pháp y hệt, 
nó sản xuất được nhiều nghệ phẩm ẻ ở Turkestan, ở Cao Miên, tới cả Java và Tích Lan. Chúng tôi xin kế 
làm thí dụ tượng đá tạc cái đầu hình như là của một em trai mà đoàn thám hiểm của ông Aurien SteIn đã 
đào được trong lớp cát ở Khotan; đầu một tượng Phật ở Thái Lan; những tượng “Harthara” ở Cao Miễn 
làm cho ta nhớ tới nghệ thuật Ai Cập; những tượng đồng đỏ rất đẹp ở Java; đầu thần Shiva ở 
Prambanam[19] như còn chịu chút ảnh hưởng của phái Gandhara; tượng một người đàn bà tuyệt mĩ ở 
Tàng cổ viện Leyde; tượng Bồ tát ở viện Tàng điêu khắc phẩm Copenhague; tượng Phật. Tổ bình tĩnh mà 
mạnh mẽ, với tượng Avalokiteshvara (vị thần từ bi ngó xuông nhân loại)[20] chạm trô rất tỉnh vi ở đền 
Borobudur (Java), hoặc tượng Phật Tổ to lớn, cô kính ở Anuradhapura (Tích Lan). Bảng liệt kê các công 
trình điêu khắc đã làm tốn biết bao huyết hãn trong bao nhiêu thế kỉ đó, tuy khô khan thật nhưng cho độc 
giả thấy ảnh hưởng của Ấn Độ tới những quốc gia trong khối văn minh Ấn. 


Mới lần đầu thì khó mà yêu được nghệ thuật điêu khắc đó; chỉ những người tinh thần vừa rất thâm 
thuý vừa rất khiêm tốn mới bỏ thành kiến của mình đi khi ra nước ngoài. Chúng ta phải là người Ấn hoặc 
là dân những nước đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn minh Ấn, cho nghệ thuật Ấn là cao hơn cả, mới 
nhận được ý nghĩa tượng trưng của các tượng đó, các sứ mệnh và quyên năng siêu nhiên của các vị thần 
có hàng chục tay và chân đó mà mới hiểu được tính cách hiện thực của các hình thù kì quái đó, nó tượng 
trưng những năng lực siêu nhiên phong phú mà hỗn độn, vô cớ sáng tạo ra hết thảy rồi lại vô cớ huỷ diệt 
hết thảy. Ta lẫy làm lạ, sao dân chúng trong làng xóm Ân gầy ốm làm vậy mà tượng thần nào cũng mập 
mạp; nguyên do là đa số các thần đó đều ở vào cái thời sơ khai, trái đất lúc đó còn phì nhiêu. Chúng ta 
cũng ngạc nhiên rằng sao người. Ấn lại tô màu các tượng, như vậy là chúng ta không biết hồi xưa Hi Lạp, 
cũng có tục đó, mà các tượng thần do Phidias và môn đệ của ông đục đẽo, nay để lộ những nét cao quí cô 
điền, là vì lớp sơn ở ngoài đã mất từ lâu rồi. Chúng ta tiếc rằng trong môn điêu khắc Ấn, rất hiếm thấy 
hình phụ nữ, chúng ta cho như vậy là dấu hiệu chứng tỏ địa vị phụ thuộc của họ trong gia đình, xã hội; 
nhưng xét cho cùng hình đàn bà khoả thân đâu phải là căn bản cần thiết cho nghệ thuật tạo hình, mà đàn 
bà khi làm mẹ có lẽ còn đẹp hơn khi là con gái, nữ thần Demeter cao quí hơn nữ thần Aphrodite[2]. 
Hoặc giả tại chúng ta quên rằng các nghệ sĩ không được theo cảm hứng của mình mà phải theo lời chỉ bảo 
của các tu sĩ, vì nghệ thuật ở Ấn Độ chỉ là để phục vụ tôn giáo và thần học. Tôi muốn nói thêm rằng 
chúng ta quá nghiêm trang khi phê phán các tượng mà người thợ đã cô ý đục cho thành hình xấu xí, kì 
quái, hoặc thành những con qui nhát kẻ ác; chúng ta ghê tởm quay mặt đi, như vậy tỏ rằng nghệ sĩ đã đạt 
được mục đích đây. 


180 


Tuy nhiên phải nhận rằng ngành điêu khắc ở Ấn không thể so sánh với ngành văn thơ được về 
phương diện cao nhã, với ngành kiến trúc về phương diện vĩ đại, hùng tráng, và với ngành triết học về 
phương diện thâm thuý, nó chỉ phản ánh được những quan niệm mơ hồ, hỗn độn của các giáo phái từng 
miền thôi. Nó hơn môn điêu khắc Trung Hoa và Nhật Bản đấy nhưng không sao đạt được cái hoàn thiện 
lãnh đạm của nghệ thuật điêu khắc Ai Cập, và cái vẻ đẹp linh động mà dễ cảm lòng người của các tượng 
đá Hi Lạp. Muốn hiểu được bản tính và nguyện vọng của nó, ta phải có cái lòng mộ đạo kính tín, nồng 
nhiệt của thời Trung cổ. Sự thực, chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở ngành điêu khắc và ngành hoạ Ấn; chúng 
ta phê phán chúng cơ hồ như coi chúng là những hình thức nghệ thuật được hoạt động tự do như ở nước 
ta; và chúng tôi có lẽ đã lầm, theo truyền thống tư tưởng của phương Tây, tách các ngành đó riêng ra. Giá 
chúng fa, như người Ấn, đặt chúng chung với ngành kiến trúc, coi chúng là những bộ phận của môn kiến 
trúc vô song Ấn Độ, thì chúng ta có thê tự hào là đã tiến bộ được một chút trong việc tìm hiểu nghệ thuật 
Ấn. 


V. KIÊN TRÚC 
1. KIÊN TRÚC ẤN ĐỘ 


Trước Acoka — Thời đại Acoka — Kiến trúc Phật giáo — Kiến trúc Jaïn — Các đên đài phương Bắc — 
Các đên đải đó bị tàn phá — Kiên trúc phương Nam — Các đên đục trong một khôi đá — Các đên xáy cát. 


Các công trình kiến trúc trước thời đại Acoka, nay không còn gì cả. Ở Mohenjo-daro chỉ còn những 
đống gạch vụn, mà các nhà cửa, đền chùa ở thời Veda và thời Phật giáo có lẽ cất toàn bằng gỗ. Có lẽ 
Acoka là ông vua đầu tiên dùng đá để xây cất. Trong cổ thư có nói tới những ngôi nhà bảy từng và những 
lâu đài rất đẹp, nhưng nay không còn chút di tích nào cả. Mégasthènes tả cung điện của Chandragupta, 
khen là đẹp hơn cả những cung điện Ba Tư thời đó, trừ cung điện ở Persépolis, mà người Ấn đã coi là 
kiểu mẫu. Cho tới thời Acoka, Ấn Độ còn chịu ảnh hưởng đó của Ba Tư; coi bản đồ cung điện Acoka, ta 
thấy nó giống bản đồ điện Trăm Cột ở Persépolis; cột trụ Acoka ở Lauriya trên đỉnh có một đầu cột hình 
đầu sư tử, cũng là chịu ảnh hưởng kiến trúc Ba Tư. 


Khi Acoka cải giáo, theo đạo Phật rồi thì kiến trúc Án trút bỏ hết ảnh hưởng ngoại lai mà lần lần 
mượn các tượng trưng và nguồn hứng của tôn giáo mới. Sự thay đôi đó thấy rõ trên cái đầu cột lớn, di tích 
duy nhất còn lại của một cột trụ khác ở Sarnath, trong thời đại Acoka, kĩ thuật bồ trí đã hoàn hảo và ông 
John Marshall khen là không kém các công trình thời cô đẹp nhất trong loại đó; chúng ta thấy bốn con sư 
tử đâu lưng vào nhau trong thế tự vệ; dáng điệu thì chịu ảnh hưởng của Ba Tư, nhưng ở dưới bốn con sư 
tử đó, có một trụ ngạch dài trạm trổ rất khéo, và ta nhận ra được một con vật hoàn toàn ở Ấn Độ, như con 
voi, với hình bánh xe luân hồi, tiêu biểu cho Ấn Độ; ở phía dưới trụ ngạch có một bông sen lớn bằng đá 
mà mới đầu người ta tưởng là một kiểu trang sức của Ba Tư, bây giờ ai cũng nhận răng đó là kiểu cô nhất, 
lưu hành nhất, đặt biệt nhất trong mọi kiểu tượng trưng của nghệ sĩ Án. Bông sen đó hướng lên trên, 
nhưng cánh rủ xuống đất, nhuy hiện rõ ràng, có vẻ như cái rôn của vũ trụ, hoặc được dùng làm cái ngai 
cho một vị thần vì người Ấn cho nó là hình đẹp nhất trong thiên nhiên. Cách dùng bông sen với ý nghĩa 
tượng trưng đó lan qua Trung Hoa và Nhật Bản. Một hình tương tự dùng để vẽ các kiểu cửa và cửa số, lần 
lần biến thành hình “móng sắt ngựa” của các khung vòm và mái tròn thời Acoka; hình này có lẽ mới đầu 
là hình các mái nhà lợp rạ khum khum như mui vải các xe bò mà người Bengali căng lên trên một cái 
sườn bằng tre uốn cong. 


Kiên trúc tôn giáo thời Phật giáo, nay chỉ còn lại vài ngôi đên hoang tàn, nhưng trái lại người Ấn còn 


giữ được vô số “topa” và tường rào. Thời khai thuỷ, từ ngữ “topa” hoặc “stupa” trỏ một nắm mồ; tới thời 
Phật giáo nó trỏ một cái tháp, phân nhiêu đê chứa hài côt một vị thánh. Thường thường một “topa” cât 


181 


theo hình một mái tròn bằng gạch trên đỉnh có một chóp nhọn chung quanh có tường rào bằng đá chạm 
nôi. Một trong những cái topa cô nhất chúng ta được biết là topa Bharhut, nhưng hình chạm nổi thô lậu 
quá. Bức tường rào đẹp nhất còn giữ được là bức tường Amaravati, mà bề mặt những chỗ chạm nỗi tới 
một ngàn sáu trăm mét vuông, đục rất khéo, rất có nghệ thuật, tới nỗi Fergusson khen là “có lẽ Ấn Độ 
không có công trình nào đẹp hơn nữa”. Stupa nổi danh nhất là stupa Sanchi, nó là một bộ phận trong một 
toàn thể mà du khách có thể lại coi ở Bhilsa, miền Bhopal. Những công bằng đá của nó có lẽ bắt chước 
kiểu các cổng bằng gỒ, giống những pøiÏu và íurii mà ở Viễn Đông ta thường thấy khi lại gần các ngôi 
đền. Mỗi cái cột, mỗi cái đầu cột, mỗi cái cây tréo, mỗi cây chống đỡ đều đầy hình chạm nỗi hỗn tạp đủ 
các thảo mộc, thú vật, người và thần thánh. Trên một cái cột ở công phía Đông, có một mặt đá chạm rất 
khéo hình tượng trưng đạo Phật — tức gốc Bỏ Đề nơi mà Phật đã giác đạo; cũng trên cổng đó, ta còn thấy 
một nữ thần điệu bộ dâm đãng (nữ thần Ya#s#¡) chân tay nặng nề, mông đây, bụng thon, vú nhô ra đồ sộ. 


Trong khi hài cốt các vị thánh nằm trong các topa, thì các tu sĩ đục đá, chạm trô trong các ngôi đền, 
tránh mưa tránh nẵng, mà lại được an tĩnh nhàn nhã. Muốn nhận định được sức mạnh của tỉnh thần tôn 
giáo ở Ấn, chúng ta chỉ cần nhớ rằng ngày nay còn khoảng trên một ngàn hai trăm cái đền-hang trong số 
mấy ngàn cái đục vào các thế kỉ đầu tiên của Công nguyên, một số là đền Jaïn, đền Bà La Môn, đa số là 
chùa Phật. Xét chung thì cửa vô các Vihara (tu viện) đó chỉ là một cái cổng hình móng sắt ngựa hoặc hình 
bông sen; đôi khi, như ở Nasik, công là cả một mặt tiền gồm nhiều cột trụ to lớn, đầu cột đục hình loài 
vật; nhiều tu viện được trang hoàng bằng cột, cổng, hàng rào trạm trỗ rất đẹp. Phía trong có một cái 
chaitya, tức phòng họp, với các hàng cột để ngăn cách gian giữa với gian các bên, lại có những trai phòng 
nhỏ cho các tu sĩ, và ở phía trong cùng, đối diện với cửa, là một bàn thờ treo các thánh tích[22]. Một đền- 
hang vào hàng cô nhất mà cũng đẹp nhất trong số các đền- hang còn lại là đền Karle ở vào khoảng từ 
Bombay tới Poona; người ta có thể nói rằng Phật giáo Tiêu Thặng đã tạo được ở đó công trình kiến trúc 
danh tiếng nhất. 


Các hang ở Ajanta, như chúng ta đã nói, chứa những bức hoạ đẹp nhất của Phật giáo, VỚI đền-hang 
Karle, đáng nói là những kiểu mẫu của nghệ thuật hỗn hợp, nửa kiến trúc, nửa điêu khắc, đặc điểm của 
các ngôi đền Ấn Độ. Hang số [ và II có những phòng hội họp mênh mông, trần trạm trỗ và vẽ sơ sài 
nhưng rất có nghệ thuật, có những cột lớn đục đường xoi (cannelé), chân vuông, phía trên tròn, trang 
hoàng hình tràng hoa, đầu cột rất lớn; hang XIX có đặc điềm này là mặt tiền trang hoàng nhiều tượng 
bụng phệ và nhiều hình chạm nỗi rắc rối; trong hang XXVI có những cột trụ vĩ đại chống một cái ngạch 
đầy hình chạm trô mà chỉ những nghệ sĩ nhiệt tâm lắm với tôn giáo mới có thể kiên nhẫn đục đẽo kĩ 
lưỡng như vậy được. Không thê nào không nhận rằng các hang Ajanta là những công trình đẹp nhất trong 
lịch sử nghệ thuật. 


Trong số các chùa Phật khác chưa bị phá huỷ ở Ấn, có tính cách kích động ta nhất là ngôi tháp lớn 
Bodh-gaya, kiến trúc lạ lùng, có những hình vòng cung kiểu gô-tích (gothique)[23] mà xét ra thì có vẻ là 
xây cất từ đầu kỉ nguyên. Xét kĩ thì vê kiến trúc Phật giáo, ngày nay chỉ còn lại rất ít mà giá trị của nó 
thuộc về phần điêu khắc hơn là phần kiến trúc; vì tỉnh thần nghiêm khắc trong mấy thế kỉ của đạo đó, mà 
đền chùa đều cực đơn giản, bề ngoài không có gì đẹp mắt, quyến rũ. Tín đồ đạo Jaïn chú ý tới kiến trúc 
hơn, ở thế kỉ XI và XII đền của họ đẹp nhất Ấn Độ. Họ không tạo ra một kiểu thức nào mới, mới đầu chỉ 
bắt chước đạo Phật, mà đục trong núi thành một cái đền (như ở Ellora), rồi sau cóp kiểu đền thờ Vichnou 
và Shiva nhô lên giữa một đám công trình xây cất chung quanh có tường rào, ở trên đỉnh một ngọn đồi. 
Những đền đó bề ngoài cũng rất đơn giản, phía trong trang hoàng rực rỡ, cách đó tượng trưng một tỉnh 
thần nhũn nhặn. Các tín đồ đua nhau đem bày trong điện những tượng nhỏ tạc hình các anh hùng Jaïn; 
ông Fergusson đã đếm được 6.449 tượng trong khu đền Shatrunjaya. 


Đền Jaïn ở Aihole kiến trúc gần như theo kiêu Hi Lạp, hình chữ nhật, có những hàng cột ở ngoài, một 


cửa vô và một phòng giữa. Ở Khajuraho, các phái Jaïn, Vaishnavisme và ShIvaisme, như muốn tỏ răng ở 
Ấn Độ, tín ngưỡng được hoàn toản tự do, xây cất hai mươi tám ngôi đền sát nhau, trong số đó ngôi đền 


182 


Parshwanath gần đạt tới mức toàn mĩ; trên nóc, có những chóp lầu hình nón chồng chất lên nhau rất cao, 
trong đền có biết bao nhiêu tượng tạc các thần thánh Jaïn. Trên núi Abu, cao một ngàn hai trăm thước, ở 
giữa bãi sa mạc, các tín đồ Jaïn đã xây cất nhiều ngôi đền mà hai ngôi hiện còn đứng vững và được coi là 
công trình kiến trúc đẹp nhất của giáo phái đó, tức đền Vimala và đền Tejahpala. Mái tròn che đền thờ 
của đền Tejahpala là một trong những công trình làm cho ta ngộp, không thê nào tả nổi. Còn đền Vimala 
thì cất toàn bằng đá hoa trăng, có biết bao cột không đều nhau, nối nhau bằng những lan can (console) rất 
kì cục, mà đầu cột thì chạm trổ giản dị; trùm lên hết thảy là một mái tròn bằng đá hoa, ở trên chất đầy 
những tượng đá, chẳng chịt, rực rỡ lạ lùng, mà Fergusson khen là “chi tiết chạm trô rất đẹp, cách trang 
hoàng lựa chọn rất khéo, chưa có một đền đài nào bất kì ở xứ nào mà hơn được. Nếu so sánh thì thấy cách 
trang hoàng và chạm trồ của các nghệ „ Gô-tích ở các đền đài Oxford hoặc ở điện Henri VII trong nhà 
thờ Westminster hoá ra thô và nặng nề”. 


Trong các đền Jaïn đó và các đền xây cất cùng một thời đại, ta thấy kiến trúc chuyền từ hình thức tròn 
của các điện thờ Phật qua hình thức tháp của thời Trung cỗ Ấn. Gian giữa, chung quanh có các hàng cột 
và dùng làm chỗ hội họp, nay đời ra phía ngoài thành một thứ cổng mandapam|24]: điện đặt ở phía sau 
và ở phía trên điện xây một cái tháp gôm nhiều tầng, cảng lên cao cảng nhỏ, rất phức tạp mà ở chỗ nào 
cũng chạm trồ hết. Các đền ở Bắc Ấn xây cất theo kiểu đó. Những ngôi kích động ta nhất là những ngôi 
trong khu Bhuvaneshwara, thuộc tỉnh Orissa, mà ngôi đẹp nhất trong khu đó là ngôi đền Rajarani đề thờ 
thần Vichnou, xây cất vào thế kỉ XI. Thật là một cái tháp vĩ đại, gồm những cột bán nguyệt chắp vào với 
nhau, chạm trô đầy tượng, đỡ những từng tháp bằng đá, càng lên cao càng nhỏ, toàn thể là một cái tháp có 
những cạnh lõm vảo, trên cùng là một cái vành tròn và một cái chóp nhọn. Bên cạnh đó là đền Lingaraja 
lớn hơn nhưng không đẹp bằng; nhưng trên vách và trên cái tháp, không có một phân vuông nào mà 
không chạm trổ, tới nỗi công trình điêu khắc tốn gấp ba công trình xây cất. Người Ấn tỏ lòng mộ đạo, 
sùng bái thần linh chăng những trong việc xây cất những ngôi đền to lớn mà cả trong việc chạm trổ, trang 
hoàng tỉ mĩ nữa; để thờ thần thì làm cho đẹp tới đâu cũng vẫn là chưa đủ. 


Chúng tôi biết rằng chỉ liệt kê các công trình kiến trúc khác ở Bắc Ấn, mà không tả rành rọt và không 
phụ thêm hình thì sẽ làm cho độc giả chán ngắt. Nhưng viết về văn minh Ân Độ, thì làm sao có thê bỏ 
qua, không nhắc tới các ngôi đền Surya ở Kanarak và Mudhera, ngôi tháp Jagannath Puri, cái cửa 
Vadnagar tuyệt đẹp, các đền Sas-Bahu và Teli-ka-Mandir đục ngay trong núi đá ở Gwalior, cung điện của 
vua Man Sing, cũng ở Gwalior, và tháp Thắng trận ở Chitor. Cũng phải kể riêng các đền thờ ở Khajuraho 
của giáo phái Shivaite nữa. Cũng tại nơi đó, mái tròn của công đền Khanwar Math là một kiểu mẫu rất 
quí cho ta thấy tính cách hùng mạnh của kiến trúc Ấn với tinh thần kiên nhẫn, tưởng tượng đồi dào của 
các nhà điêu khắc Ấn. Đền thờ thần Shiva ở Eléphanta có những cột lớn đục đường xoi, những đầu cột 
hình nắm, những hình chạm nỗi khéo vô song, những tượng đá rất đẹp, ngày nay đã hoang tàn rồi mà 
cũng còn cho ta được cái cảm giác về một thời cường thịnh, nghệ thuật phát đạt của Án. 

Chúng ta không thê nào đánh giá được đúng nghệ thuật Ân Độ vì sự ngu xuân và óc tín ngưỡng cuồng 
nhiệt của bọn xâm lăng đã phá huỷ hết các công trình đẹp nhất của Ấn, còn lại bao nhiêu thì cũng hư hại 
tới một nửa. Ở Eléphanta, bọn Bồ Đào Nha để tỏ rằng mình tận tâm phụng sự Chúa, đã đập phá một cách 
dã man các tượng và hình đục nỗi trong đá, còn ở miên Bắc, gần như khắp nơi, bọn Hồi giáo đã san 
phẳng những kì quan của kiến trúc Ấn Độ ở thế kỉ thứ V và thứ VI, mà theo truyền thuyết, đẹp gấp mây 
các đền đài hiện nay làm cho ta thán phục. Bọn Hồi giáo chặt đầu, đập bề chân bể tay Các › pho tượng, chở 
các cột trụ đẹp đẽ trong các đền Jaïn về xây các thánh đường của họ và bắt chước kiểu mẫu các cột đó. 
Thêm sức tàn phá của thời gian nữa, vì người Ấn theo chính giáo bỏ hắn các ngôi đền bị phá, không chịu 
tu bổ, cho rằng đền đã bị bàn tay ngoại nhân làm dơ bân rồi. 


Tuy nhiên, ngắm những công trình kiến trúc còn lại ở miễn Nam, chúng ta cũng có được một ý niệm 
về sự hùng tráng trang nghiêm đã mắt của kiến trúc miền Bắc. Tại miền Nam, ảnh hưởng của Hồi giáo 
nhẹ hơn, vả lại khi bọn Hồi tiến tới đó thì họ đã quen phong tục Ấn, bớt thâm oán ngưỜI. Ấn, không còn 
dã man như hồi họ mới xâm lăng. Thêm điểm này nữa là mãi tới thế kỉ XVI và XVII, kiến trúc tôn giáo ở 


183 


phương Nam mới phát triển đẹp đẽ, mà thời đó, vua Akbar đã làm cho người Hồi thuần tính hơn, đã dạy 
cho họ biết thưởng thức nghệ thuật Ấn. Vì vậy mà miền Nam có nhiều đền đài đa số đẹp hơn các đền đài 
còn bảo tồn được ở miền Bắc, ít nhất thì cũng đồ sộ hơn, làm cho ta ngộp hơn. Fergusson đã đếm được ở 
miền đó khoảng ba chục ngôi đền của người Dravidien, mà mỗi ngôi xây cất tốn không kém một giáo 
đường Anh. Phương Nam đã thay đổi kiêu thức phương Bắc, phía trước cái mandapam (công) còn xây 
thêm một cửa chính gọi là gopuram, mà cái công gồm một hàng cột chống đỡ. Họ lại tạo ra nhiều biểu 
hiệu đủ thứ, như cái $wasika[25], biểu hiệu mặt trời, hình ảnh của bánh xe luân hồi, và bày ở trong đền 
vô số tượng các loài vật linh thiêng. Con rắn vì lột xác, nên dùng để tượng trưng sự đầu thai; con bò 
mộng mạnh mẽ tượng trưng sức sinh thực, ai cũng ham; cái /mga, tức dương. vật, tượng trưng quyền tối 
thượng của thần Shiva trong sự sinh thành, nhiều khi người ta xây cất ngôi đền theo hình cái //nga nữa. 


Các đền phương Nam gồm ba yếu tố: trụ quan (portique), công có nhiều cột và cái tháp (vivana), ở 
trong có điện, tức phòng hội họp chính. Trử ít lệ ngoại, như lâu đài Tirumala Nayyak ở Madura, kiến trúc 
phương Nam gồm toàn những đền chùa, những nơi thờ phụng. Người. Ấn xây nhà để ở thì qua loa, sao 
cũng được, nhưng hễ làm gì cho tu sĩ và cho thần thánh thì họ dùng hết tài năng, không tiếc công. Điều đó 
cho ta thấy rõ hơn điều nào hết rằng chế độ thần quyên là chế độ phổ thông ở Ấn. Trong số bao nhiêu 
công trình kiến trúc xây cất đưới triều đại các vua Chalukyan, ngày nay chỉ còn lại các ngôi đền. Chỉ một 
người Ấn mộ đạo, học rộng mới có đủ dụng ngữ phong phú để miêu tả, tán thưởng sự cân đối tuyệt đẹp 

của chính điện Ittagi ở Hyderabad[26], hoặc đên Somnathpur (tiêu quốc Mysore) trong đó ta thấy những 
khối đá vĩ đại chạm trồ như hàng ren (đăng-ten: dentelle), hoặc đền Hoyshaleshwara ở Halebid, cũng 
trong tiểu quốc Mysore, mà Fergusson khen là “ai muốn biện hộ cho môn kiến trúc Án thì có thể kế ngôi 
đền đó để dẫn chứng mà thuyết phục”. Ông lại nói thêm: “Chúng ta thấy ở đó các đường thắng đứng và 
bình hành phối hợp với nhau một cách rất đẹp, thấy chỗ sáng và chỗ tối được phân phối một cách tải tình, 
tới nỗi toàn thê hơn hắn tất cả những công trình đẹp nhất của nghệ thuật gô-tích. Các kiến trúc sư châu Âu 
thời Trung cổ cũng muốn đạt được kết quả đó, gây cho ta ấn tượng đó, nhưng không bao giờ họ thành 
công hoàn toàn như ở Halebid”. 


Chúng ta phải phục lòng mộ đạo của các người thợ đã đục một trăm bảy chục mét vuông trụ ngạch 
(frise) trong đền Halebid thành hình hai ngàn con voi, không con nào giống con nào. Rồi sự kiên nhẫn, 
hùng tâm đề đục cả một ngôi đền trong lòng núi, mới đáng sợ chứ! Mà đó là công việc thường làm của 
các thợ thủ công Ấn. Ở Mamallapuram, trên bờ biển phía Đông, gần Madras, họ đã “đục đẽo” như vậy 
nhiều ra/ha, tức ngôi chùa, đẹp nhất là chùa Dharma-raJa-ratha, tức tu viện Kỉ luật tối cao. Ở Ellora, nơi 
hành hương danh tiếng của tiểu quốc Hyderabad, các tín đồ đạo Phật, đạo Jaïn và Ấn giáo chính thống đã 
ganh đua nhau đục ngay trong núi thành những đền lớn bằng nguyên một khối đá, đẹp nhất là chánh điện 
đền Án giáo Kallasha; Kailasha là tên trỏ thiên đường trong thần thoại về Shiva, mà người Ấn đặt ở trên 
núi Hymalaya. Ở đây, các thợ Án quả là không biết mệt, đã chặt ba mươi mét đá trong núi đề tách riêng 
khối ở giữa ra, khối này dọc bảy mươi hai mét, ngang bốn mươi tám mét, tức là ngôi đền; rồi họ đục ở 
phía ngoài cho thành những cột lớn, những pho tượng, những hình chạm nỗi; ở phía trong, họ chạm trổ 
một cách phóng túng lạ lùng: tôi chỉ xin kể làm thí dụ cái “bích hoạ”[27] rất táo bạo, gọi là “Tình 

hân”[28]. Làm xong các việc đó rồi, lòng đam mê kiến trúc của họ vẫn chưa được thoả, ở ba mặt hầm 
TIỀN họ đục sâu trong núi thành một dãy điện thờ và trai phòng. Vài nhà phê bình Ấn Độ bảo rằng đền 
Kailasha có thể so sánh với bất kì công trình mĩ thuật nào khác mà không sợ thua. 


184 


Ảnh hai bức điêu khắc trong đên Kailasha (Nguồn: http://www.loupiote.com) 


Những công trình như vậy làm đồ biết bao huyết hãn của dân chúng. Nhưng các nghiệp hội và các 
nhà chỉ huy có bao giờ biết mệt đâu, họ dựng lên biết bao đền thờ vĩ đại rải rác trên khắp miền Nam Ấn 
Độ, tới nôi nhà chuyên môn hay du khách đứng trước những khối vĩ đại, nhiều như nắm đó, không làm 
sao nhớ được những nét đặc biệt của mỗi ngôi đền nữa. 


Ở Pattadakal, hoàng hậu Lokamahadevi, một trong số các bà vợ của vua Chalukyan Vikramaditya LI, 
xây cất ngôi đền Virupaksha đề thờ thần Shiva, đền đó vào hàng lớn nhất của Ấn. Ở Tanjore, phía Nam 
Madras, Đại vương Chola Rajaraja, sau khi chiếm được hết miền Nam Ấn và đảo Tích Lan, chia phần với 
thần Shiva, dựng cho thần một ngôi đền đẹp đẽ để tượng trưng quyên năng sáng tạo của thần[30]. Gần 
Trichinopoly, phía Tây Tanjore, trên một ngọn. đôi cao, tín đồ giáo phái Vichnou đã xây cất đền Shri 
Rangam mà nét đặc biệt là có một madapam gôm rất nhiều cột, như một “phòng ngàn cột”; mỗi cây cột là 
một phiến đá nguyên khối chạm trô rất kĩ, các thợ Ấn đương làm việc thì phải chạy tán linh vì bọn xâm 
lăng Anh và Pháp bắn xả vào nhau đề tranh nhau đất Ân. Gân đó, ở Madura, hai anh em Muttu và 
Trirumala Nayyak đã dựng một đền rộng rãi đề thờ thần Shiva, đền này cũng có một “phòng ngàn cột”, 
một hồ nước thiêng, và mười cái cửa gopuram mà bôn cái rất cao, trang hoàng đầy tượng, không hở một 
chỗ. Tắt cả các công trình kiến trúc đó làm cho chúng ta thực tình là phải ngộp; chỉ xét những ngôi hiện 
nay còn đứng vững, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được nghệ thuật kiến trúc dưới triều các vua 
VIỊ ayanagar phong phú, đồ sộ ra sao. Sau cùng, ở Rameshvaram, giữa quần đảo người ta gọi là “Cầu 
Adam” nỗi Ấn Độ với Tích Lan, các người Bà La Môn đã bỏ ra sáu trăm năm (1.200 tới 1.769) để xây 
một ngôi đền chung quanh là một trụ quan (portique) vĩ đại dài một ngàn hai trăm thước có hai hàng cột 
chạm trô cực đẹp; đi dọc hành lang đó, không bị năng dọi, cả triệu khách hành hương có thể ngắm cảnh 
rực rỡ thay đôi từng lúc của biển, từ bao nhiêu thế kỉ nay, họ từ mọi nơi lại đề kế lễ nỗi khô và tỏ niềm hi 
vọng với các thần linh thản nhiên trên toà. 


185 


2. KIÊN TRÚC “THUỘC ĐỊA” 


Tích Lan — Java - Cao Miên — Dân tộc Khmer — Tôn giáo của họ - Angkor - Đề quốc Khmer sụp đồ — 
Xiêm — Miên Điện. 


Khi các tôn giáo Ấn Độ vượt biên giới và các eo biển mà truyền qua Tích Lan, Java, Cao Miên, Thái 
Lan, Miễn Điện, Tây Tạng, Khotan, Turkestan, Mông Cổ, Trung Hoa, thì nghệ thuật Ấn cũng lan tràn 
theo vào các xứ đó|3 1]. “Ở châu Á, con đường nào cũng xuất phát từ Ấn Ðộ”[32]. Người Ấn từ thung 
lũng sông Gange tiễn xuống chiếm đảo Tích Lan ở thế kỉ thứ V trước Công nguyên. Hai trăm năm sau, 
vua Acoka sai một hoàng tử và một công chúa qua đó truyền bá đạo Phật. Mặc dầu phải chống cuộc xâm 
lăng của dân tộc Tamil[33], trong mười lăm thế ki mà dân Tích Lan vẫn bảo tồn được nền văn minh 
phong phú của họ cho tới khi bị người Anh chiếm năm 1§15. 

Về kiến trúc Tích Lan, mới đầu xây cất những đagoba, tức những điện thờ mái tròn như các spa ở 
phương Bắc, sau họ mới dựng những ngôi đền lớn như các đèn hoang tàn tại cô đô của họ, Anuradhapura; 
họ cũng đục được những tượng Phật đẹp nhất Và VÔ số nghệ phẩm khác. Sau công cuộc xây cất “Đền 
Răng Phật” ở Kandy, dưới triều đại vương cuối cùng của Tích Lan, vua Kirti Shri Raja Singha, họ không 
tạo được công trình nào lớn lao nữa. Kế đó họ mắt độc lập, giới quí tộc suy tàn và không còn bọn người 
giàu có, hiểu nghệ thuật, khuyến khích, bảo hộ nghệ sĩ nữa. 


Thật đáng lấy làm lạ, ngôi chùa Phật lớn nhất — có vài nhà chuyên môn còn cho là ngôi đền lớn nhất 
thế giới nữa — không phải ở trên đất Ân mà ở trên đảo J ava. Thế kỉ thứ VIII, triều đại Shailendra ở 
Sumatra chiếm được đảo Java, đưa đạo Phật lên thành quốc giáo, bỏ tiền ra xây cất ngôi chùa vĩ đại 
Borobudur (nghĩa là Chùa Nhiều Phật)[34]. Ngôi chùa chính nhỏ thôi, có một cách bồ trí khá đặc biệt - ở 
giữa là một s/upa nhỏ mái tròn, chung quanh có bảy mươi hai cái /opa sắp theo hình những vòng tròn 
đồng tâm. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì chùa Borobudur đã có gì là đáng kế? Nó vĩ đại là vì có cái bệ mênh 
mông (asíaba), vuông vức, mỗi chiều một trăm hai chục thước, cao bảy từng, càng lên cao càng hẹp lại. 
Đi tới mỗi góc lại thấy những tượng mới; có hết thảy 436 tượng Phật, mỗi tượng có những nét khác nhau. 
Rồi thấy như vậy là chưa đủ, người Java còn đục trong vách đá của bảy từng, hết thảy được năm cây số 
hình chạm nỗi ghi lại đời Phật Tỏ, từ khi Ngài sanh đến khi Ngài đắc đạo, nét đục rất tinh vị, khắp châu Á 
không nơi nào đẹp bằng. Ngôi chùa đó và các ngôi đền Bà La Môn ở Prambanam cũng gần đó, đánh dấu 
sự tiễn bộ tột đỉnh của môn kiến trúc Java, sau đó bắt đầu ngay thời kì suy vi. Trong một thời gian, Java là 
một hải quốc hùng cường, sống trong cảnh giàu có, xa hoa, có cả một thi phái nữa. Nhưng năm 1479, 
người Hỏi chiếm cảnh thiên đường ở miền nhiệt đới đó, và Java không còn sản xuất được một công trình 
nghệ thuật nào cả. Năm 1595, người Hoà Lan ghé vào bờ biển họ, và trong thế kỉ sau, bọn xâm lăng đó 
lần lần chiếm hết tỉnh này tới tỉnh khác, rồi thống trị được toàn đảo. 


Chỉ có mỗi một đền Ấn là vĩ đại hơn chùa Borobudur mà đền đó cũng ở xa Ấn Độ, bị rừng rậm bao 
phủ, che lấp trong mấy thế kỉ. Năm 1858, một nhà thám hiểm Pháp ngược thung lũng sông Cửu Long, 
bỗng thấy lấp: ló sau đám cây trong một khu rừng, một ngôi đền vĩ đại, uy nghỉ lạ lùng, bị cây côi và dây 
leo che phủ hết; y như một ảo ảnh thần kì vậy. Cũng ngày hôm đó, ông ta tìm thấy được nhiêu ngôi đền 


186 


nữa, có ngôi đã bị rễ cây len lõi vô, làm cho các phiến đá rời ra, đồ xuống; ông ta có cảm tưởng tới đúng 
lúc để nhìn cái cảnh sức mạnh man rợ của thiên nhiên thắng công trình của loài người. Phải đợi sau có 
nhiều du khách khác xác nhận, người ta mới tin lời của nhà thám hiểm Henri Mouhot đó; kế đó, có nhiều 
phái đoàn khoa học lại xem xét các đền đài hẻo lánh giữa rừng, rồi trường Viễn Đông của Pháp trụ sở ở 
Hà Nội bắt đầu nghiên cứu cổ tích đó một cách có hệ thống. Bây giờ đền Angkor Wat được coi là một kì 
quan trên thế giới[35]. 


Đầu kỉ nguyên, miền của bán đảo Đông Dương mà ngày nay người ta gọi là Cao Miên, gồm những 
thô dân Khambuja (hoặc Khmer), gốc gác phần lớn là Trung Hoa, phần nhỏ là Tây Tạng. Khi Chu Đạt 
Quan (Tcheou- Ta-Kouan), sứ thần Kublai Khan (Hốt Tất Liệt) lại kinh đô Khmer, tức Angkor Thom, thì 
thấy chính quyền xứ đó vững vàng, dân chúng sung túc nhờ siêng năng và nhờ trồng lúa. 


Ông ta kê rằng vua Khmer có năm bà hoàng hậu: “một bà chính cung và bốn bà ở bốn cung: đông tây 
nam bắc”, thêm bốn ngàn cung tần mĩ nữ nữa hầu hạ trong các công việc khác. Vàng bạc, châu báu rất 
nhiều; du thuyền qua lại trên hồ; phố xá ở kinh đô đầy xe cộ, kiệu phủ rèm, voi cưỡi trang sức rực rỡ, dân 
số tới một triệu. Đền nào cũng có nhà thương đủ y sĩ và nữ y tá. 

Mặc dầu dân gốc Trung Hoa mà văn minh lại gốc Ấn Độ. Mới đầu họ thờ rắn thần Naga đầu bạnh ra như 
cái quạt, hình rắn đó, ở đền chùa, cung điện nào cũng thấy, rồi sau họ thờ ba vị thần Brahma, Vichnou, 
Shiva ở Ấn Độ do Miễn Điện truyền qua; cũng gân như đồng thời, đạo Phật xuất hiện và Phật Tổ với 
Vichnou, Shiva được người Khmer tôn sùng nhất. Trên đá còn ghi những số lượng vĩ đại gạo, bơ, và các 
thứ dầu quí mà dân chúng mỗi ngày cúng dường các tu sĩ. 


Cuối thế kỉ thứ IX, người Khmer xây cất đền Bayon đề thờ thần Shiva, đền đó là một trong những 
ngôi cổ nhất còn lại, nhưng nay đã bị cây cối bao phủ và thành hoang tàn[36]. Trong một ngàn năm, các 
phiến đá chỉ chồng lên nhau chứ không có hồ, rời rã, nghiêng đồ, mà hình Brahma và Shiva ở trên các 
tháp, chỉ còn là những bộ mặt to lớn, nhăn nhó, không còn một nét thần linh nào cả. Ba thế kỉ sau, bọn nô 
lệ của nhà vua và tù binh xây dựng đền Angkor Wat, một công trình kiến trúc có thể so sánh được với 
công trình đẹp nhất của Ai Cập, Hi Lạp, và những giáo đường đẹp nhất thời Trung cổ. Chung quanh ngôi 
đền là một cái hào vĩ đại, dài gân hai chục cây sô, có một cái câu lát đá bắc qua hào, hai bên là những 
hình rắn Naga coi thấy ghê, qua cầu rồi thì tới một bức tường thành trang hoàng rất đẹp, rồi tới những dãy 
hành lang rộng chạm nôi những chuyện kê trong anh hùng ca Ä⁄ahabharata và Kamayana; sau cùng tới 
ngôi đền, uy nghi trên một cái bệ rộng có những bậc thang đưa lên, càng lên cao bệ càng hẹp lại, như hình 
kim tư tháp, lên tới chót vót, ở trên cao sáu chục mét, là vô điện thờ. Ngôi đền kích thước đồ sộ như vậy 
mà không thô, trái lại vẫn đẹp, có một vẻ lộng lẫy mà uy nghĩ, làm cho du khách phương Tây tưởng 
tượng được một phần nào -— rất nhỏ thôi — tính cách hùng tráng của văn minh cô phương Đông. Ta tưởng 
tượng đám dân chúng trong kinh đô, đám nô lệ tập hợp lại, kẻ đo, đập, người kéo, bứng những phiến đá 
nặng, và bọn thợ chạm nôi, đục thành tượng, thủng thăng, kiên nhẫn như thê có cả một thời gian vô cùng 
để sông; các tu sĩ đi qua đi lại, rầy mắng, an ỦI; các đevađas¡ (còn hình trên các phiến đá hoa cương) an ủi 
lại các tu sĩ; giới quí tộc xây những cung điện có bệ rộng mênh mông rực rỡ, như điện Phinean-Akas; và 
ở trên cả đám người đó, do công lao của họ, các ông vua hùng cường, tàn nhẫn được đề cao, quyền uy lớn 
thêm, ngang với thần thánh. 


Các ông vua đó, cần dùng nhiều nô lệ, tất thích gây chiến. Họ thường chiến thăng, nhưng vào cuối thế 
kỉ XIH — khoảng “giữa đường đời” của Dante[37] — đạo quân Xiêm thắng quân Khmer, tàn phá châu 
thành của họ và các đền đài, cung điện rực rỡ của họ hoá ra hoang tàn. Ngày nay, thỉnh thoảng có vài du 
khách thơ thần giữa những đống đá ngôn ngang đó, ngạc nhiên răng sức cây côi sao mà mạnh thế, cành 
và rễ nó len lỏi vào những khe đá, những chỗ rạn nứt trên tường mà làm cho các phiến đá rã rời ra, đồ 
sụp. Có gì đâu? Chỉ vì đá không có thị dục và không thể lớn lên được. 


187 


Chu Đạt Quan nhắc tới nhiều cuốn sách do người Angkor viết, nhưng ngày nay thất lạc hết, không 
còn lấy một trang; cũng như chúng ta, các văn sĩ thời đó viết những tư tưởng có thể bị huỷ diệt trên một 
chất cũng dễ bị huỷ diệt, và tất cả những vị “bất tử” của họ nay đã chết hết rôi. Những hình chạm nổi rất 
đẹp ở đền Angkor cho ta biết dân thời đó trùm khăn voan và lưới để muỗi mòng, rắn rết khỏi cắn. Những 
người đó, đàn ông và đàn bà, chút tàn cốt còn không, hay chỉ còn hình ảnh ở trên đá? Nhưng muỗi và rắn 
môi thì còn đó. 


Ở Xiêm, một xứ sát nách, một dân tộc gốc nửa Trung Hoa, nửa Tây Tạng, lần lần đuổi được bọn xâm 
lăng Khmer và dựng được một nền văn minh chịu ảnh hưởng nghệ thuật và tôn giáo Ấn. Sau khi thắng 
người Cao Miên rôi, họ dựng một kinh đô mới, Ayuthia, trên nên cũ của một thị trấn Khmer. Họ mở 
mang lần lần đất đai và khoảng 1.600, đế quốc của họ gồm miền Nam Miền Điện, Cao Miên và bán đảo 
Mã Lai. Họ thông thương với Trung Hoa ở phía Đông và tới cả châu Âu ở phía Tây. Nghệ sĩ của họ tô 
điểm các sách chép tay, tô màu bằng sơn vẽ lên gỗ, nung các đồ sứ theo cách Trung Hoa, thêu trên lụa rất 
khéo, và đôi khi tạc những tượng rất đẹp nữa. Rồi theo cái luật tuần hoàn rất vô tư của lịch sử, người 
Miền Điện lại qua chiếm kinh đô Ayuthia của Xiêm, tàn phá hết, không còn lưu lại một công trình mĩ 
thuật nào cả. Tại kinh đô mới ở Bangkok, người Xiêm xây một ngôi chùa lớn trang sức quá nhiều, nhưng 
không che lấp hết các nét đẹp của kiến trúc. 


Người Miến Điện đáng được coi là một trong những dân tộc giỏi xây cất nhất ở châu Á. Từ Mông Cổ 
và Tây Tạng tới, họ gặp ngay một miền phì nhiêu, định cư, định quôc danh là Miền Điện, chịu ảnh hưởng 
của văn minh Án Độ, và từ thế kỉ thứ V sản xuất được nhiều bức tượng thờ Phật, thờ Vichnou, thờ Shiva, 
xây cất được nhiều s#zpa, đẹp nhất là ngôi đền uy nghỉ Ananda — một trong năm ngàn ngôi đền ở Pagan, 
cô đô của họ. 


Pagan bị Kublai Khan cướp phá, vơ vét, và trong năm trăm năm, chính quyền Miến Điện lang thang 
từ kinh đô này tới kinh đô khác. Có một thời gian, Mandalay là trung tâm của dân tộc Miễn và một phong 
trào nghệ thuật sản xuất được nhiều thứ rất đẹp, từ đồ thêu, đồ nữ trang, tới những đồ gỖ chạm tr rất 
khéo léo trong hoàng cung, mà ai cũng biết răng đục gỗ phải nhẹ tay lắm, nó dễ nứt, dễ bê, chứ không 
như đá. Người Anh lấy cớ rằng các nhà truyền giáo và thương nhân của họ bị ngược đãi, xâm chiếm Miễn 
Điện năm 1886 và dời kinh đô lại Rangoon ở gần biển để cho Hải quân Anh dễ làm cái nhiệm vụ bình 
định hơn. Người Miến đã xây cất ở đó một trong những điện thờ đẹp nhất của họ, tức ngôi chùa danh 
tiếng Shwe Dagon, dát toàn vàng, thu hút mỗi năm hàng triệu phật tử hành hương trong nước. Chùa 
chẳng chứa tóc của chính Đức Thích Ca Mâu Ni đấy ư? 


3. KIÊN TRÚC HỎI 
Kiểu thức A Phú Hăn — Kiểu thức Mông Cổ - Delhi — Agra — Lăng Tqj Mahal. 
Dưới các triều đại Mông Cổ, kiến trúc Ấn thành công nhất. Các tín đồ Mahomet, bất kì ở đâu: 


Grenade, Le Caire, Jérusalem hay Bagdad, cũng đã tỏ ra là những nhà xây cất cừ khôi; vì vậy ta không 
lấy làm lạ rằng khi đã làm chủ nhân ông ở Ấn rồi, họ dựng ngay trên đất họ mới xâm chiếm, những thánh 


188 


đường Hồi giáo đẹp không thua thánh đường Omar ở Jérusalem, đồ sộ không thua thánh đường Hassan ở 
Le Caire, thanh nhã không thua thánh đường Alhambra ở Grenade. Phải nhận rằng mới đầu họ dùng thợ 
thủ công Ấn Độ, phỏng theo các chủ đề Ấn, bắt chước cả kiểu cột trụ Ấn nữa, cho nên nhiều thánh đường 
Hồi giáo, trong buổi đầu chỉ như những đền Ấn xây cất lại làm chỗ cầu nguyện cho tín đồ Hồi. Nhưng 
chẳng bao lâu họ[38] bỏ khuynh hướng mô phỏng đó đi và ta thấy xuất hiện một kiểu thức hoàn toàn Hồi, 
tới nỗi du khách phải ngạc nhiên sao mà lăng Taj Mahal lại xây cất trên Ấn Độ, nó ở Ba Tư, Bắc Phi hay 
Y Pha Nho mới hợp chỗ chứ. 


Ngôi tháp diễm lệ Kutb-Minar[39] đánh dấu sự chuyên tiếp giữa hai phái đó. Nó là một bộ phận của 
một thánh đường do Kutbu-d-Din Aibak cho xây cất ở cựu Delhi để ghi công thắng Ấn của ông vua Hồi 
khát máu đó; người Hồi đã lấy những thành phần rời rạc của hai mươi bảy ngôi đền Ấn, ráp lại mà dựng 
nên. Sau bảy thế kỉ dãi dầu mưa nắng, ngôi tháp vĩ đại cao bảy mươi sáu mét đó — xây dựng bằng một thứ 
sa thạch (grès) đỏ rất đẹp, kích thước rất cân đối, tầng trên cùng toàn bằng cẩm thạch trắng — hiện nay vẫn 
được coi là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật bất hủ của Ấn. Thường thường các vua Hồi ở 
Delhi chỉ mãi tàn sát dân Ấn, ít có thì giờ nghĩ tới kiến trúc, và hầu hết những công trình còn lại đều là 
những lăng tâm họ cho xây cất từ hồi họ còn sống để rán quen cái thân phận có-sinh-thì-có-tử như ai của 
họ. Một trong sỐ những kiến trúc đẹp nhất còn lại là lăng vua Shershah ở Sasseram, miền BlJaz; to lớn, 
nặng nề, lăng đó đánh dấu giai đoạn cuối cùng của kiêu thức hùng tráng của người Maure [tức Hồi ở Bắc 
Phi, Y Pha Nho... ], khác xa cái kiểu thức chạm trô tỉ mỉ như đồ châu báu của thời các vua Mông CỔ. 


Vua Akbar có tỉnh thần chiết trung, khuyến khích sự dung hoà kiến trúc Hồi với kiến trúc Ấn, và các 
công trình mà các kiến trúc sư xây cất cho ông dung hoà các phương pháp và các kiêu Ba Tư và Ấn Độ, 
thành một toàn thê điều hoà, đẹp đẽ tượng trưng cho sự hoà đồng — không được lâu bền — các tín ngưỡng 
Hồi và Ấn, đúng theo tinh thần của thứ tôn giáo tổng hợp của Akbar. Công trình kiến trúc đầu tiên trong 
triều đại ông, tức cái lăng ông bảo xây ở gần Delhi cho phụ vương Humayun, đã có một kiểu đặc biệt, ít 
đường nét, ít trang hoàng, có cái vẻ thanh nhã trong các cung điện của vua Jehan. Ở Fathpur Sikri, các 
kiến trúc sư của ông xây cất một châu thành dung hoà được sự mạnh mẽ của các vua Mongol đầu tiên với 
sự phong nhã của các vua cuối cùng. Những bực thang lớn đưa tới một cửa chính đồ sộ bằng sa thạch đỏ, 
thông với một dãy tường vây quanh đầy những công trình mĩ thuật. Phần quan trọng nhất là một điện thờ 
nóc tròn, nhưng đẹp nhất thì phải kế ba cái đình (pavillon), nhà vua dựng cho ba bà sủng phi, với ngôi mộ 
bằng câm thạch trắng xây cho bạn thân của ông, hiền triết Salim Chisti; ở đó ta thấy lần đầu tiên sự khéo 
léo của nghệ thuật chạm trô làm cho ta nhìn vào đá mà tưởng như một tắm ren; nghệ thuật đó đạt tới tuyệt 
đỉnh ở lăng TaJ Mahal. 


Vua Jchangir không làm cho ngành kiến trúc của dân tộc ông tiến thêm được bước nảo, nhưng con 
của ông, vua Jehan vì mê xây cất các cung điện đẹp mà nổi danh cũng gần bằng Akbar. J changir rộng rãi 
với các sủng phi bao nhiêu thì Jehan rộng rãi với các nghệ sĩ bấy nhiêu. Cũng như các vua ở Bắc Âu, ông 
cho vời các nghệ sĩ ở Ý tới dạy cho thợ thủ công Ấn nghệ thuật nhận bảo thạch vào đá hoa cương thành 
một thứ đồ khảm nhiều màu, đó là kiểu trang hoàng chính yếu dưới triều đại ô ông. Jehan không có tỉnh 
thần tôn giáo, vậy mà ông cũng sai xây cất những thánh đường đẹp nhất của Ấn Độ, thánh đường Juma 
Masjid, tức thánh đường Ngày thứ sáu (trong tuần) ở Delhi, và thánh đường Moti Masjid, tức thánh 
đường Trân Châu ở Agra. 


Ở Delhi và Agra, Jehan cũng xây cất những “thành” tức những cung điện chung quanh có thành luỹ 
che chở. Ở Delhi ô ông sai phá các cung điện màu hồng của Akbar, chê là xấu xí, và cất những cung điện 
khác mà một số coi gớm ghiếc, lộn xộn, một số khác lại vào hàng đẹp nhất thế giới. 


Đây là chính điện, chỗ nhà vua thiết triều, rực rỡ những bức khảm theo kiêu Florence trên một nên 


câm thạch đen; trân, cột và cửa tò vò đêu chạm trô như một bức ren, có một vẻ đẹp mảnh mai không sao 
bắt chước nôi; đây là điện riêng của nhà vua mà trân dát vàng và bạc, cột chạy những đường chỉ câm 


189 


thạch, cửa tò vò hình bán nguyệt hơi nhọn ở trên và gồm nhiều bán nguyệt nhỏ coi như bông hoa; ngai 
vàng trang hoàng hình con công, nồi tiếng khắp thế giới; tường nhận bảo thạch thành những chữ ghi 
những lời tự đắc này của một thi sĩ Hồi: “Nếu có một cảnh thiên đường ở cõi trần này thì cảnh đó ở đây, ở 
đây, ở đây!”. Ta có thể có một ý niệm phỏng chừng về sự phong phú của “Ân Độ đưới triều các Mogol”, 
khi nghĩ rằng, theo lời sử gia lớn nhất về kiến trúc[40] thì cung điện ở Delhi chiếm một diện tích rộng gấp 
hai lâu đài vĩ đại Escurial[41], và đương thời rực rỡ, nó được coi là “cung điện đẹp nhất phương Đông, có 
lẽ nhất thế giới nữa”[42]. 


Thành Agra nay đã đồ nát[43] và chúng ta chỉ có thê đoán phỏng chừng thời huy hoàng nó ra sao thôi. 
Hồi xưa, ở giữa vườn ngự uyên, có điện (mái tròn) Trân Châu, điện Bảo Ngọc, chính điện và điện riêng 
của nhà vua, ngọc điện (nơi bày ngai vàng), các phòng tắm nước ấm, phòng Gương, cung của vua 
Jehangrr và vua Jehan, cung Hoa Lài của Nur Jehan và tháp Hoa Lài mà Jehan, khi bị giam, ngày ngày 
đứng ngó ngôi lăng của Mumtaz Mahal, bà hậu yêu quí của ông, lúc đó yên giấc ngủ ngàn thu ở bờ bên 
kia sông Jumna. 


Không ai không biết tiếng ngôi lăng đó, gọi tắt là Taj Mahal. Nhiều kiến trúc sư danh tiếng cho nó là 
công trình kiến trúc hoàn toàn nhất hiện còn bảo tồn được. Ba nghệ sĩ cùng nhau vẽ bản đồ: một người Ba 
Tư, Ustad Isa; một người Ý, Gieronimo Veroneo và một người Pháp, Austin de Bordeaux. Cơ hồ không 
có một người Ấn nào dự vào việc đó, hoàn toàn là một kiến trúc Hồi, Ji Ấn; ngay các thợ chuyên môn 
cũng đưa từ nơi khác qua, như từ Bagdad, Constantinople và các đô thị Hồi giáo khác. Liên tiếp hai mươi 
hai năm, hai mươi hai ngàn người bị ép buộc xây cất TaJ, và mặc dầu cẩm thạch do đại vương Jeypore 
tặng, mà công trình xây cất cũng tốn kém 230 triệu Mĩ kim[44], một số tiền vĩ đại vào thời đó. 


Lăng Taj Mahal (htp:/www.indembsdn.com/Images/Taj-Mahal jpg) 


Không có một công trình kiến trúc nào, trừ giáo đường Saint Pierre ở La Mã, mà đứng xa xa một chút, 
thây một cảnh sắc đẹp như vậy. Khi đã qua một vòng tường có đục lô, ta bông thây TaJ hiện lên, trên một 


190 


cái bệ bằng cẩm thạch, bên phải và bên trái có một hàng giáo đường và tháp đẹp đẽ uy nghi. Phía trước, ở 
giữa một khu vườn rộng là một hồ nước chiếu ngược bóng của cái lăng, coi thật mê hỗn. Toàn thể kiến 
trúc đó đều bằng cẩm thạch, vàng bạc, châu báu. Có mười hai mặt mà bốn mặt CÓ CỬa; Ở mỗi góc có một 
cái tháp cao vút lên; mái tròn một khối. Cửa chính xưa có những cánh bằng bạc rất vững chắc; đây là mê 
cung bằng câm thạch chạm trô y như một bức thêu; trên 10h đdát những bảo ngọc thành những câu thơ 
trong Thánh kinh Coran, một câu khuyên những người nào “có tắm lòng trong sạch” vô “lạc viên ở Thiên 
Đường”. Phía trong trang hoàng giản dị, và có lẽ ta không nên quá hận răng tụi ăn cắp Ấn và Âu đã gỡ 
các bảo vật quá nhiều trong đền và trên tường rào bằng vàng nạm ngọc thạch hồi xưa bao chung quanh 
ngôi mộ của vua Jehan và hoàng hậu. Aureng-Zeb đã thay vào một thứ như bình phong bát giác bằng cầm 
thạch gần trong suốt chạm trồ như một tắm ren bằng tuyết hoa thạch (albâtre). Một du khách sau khi 
ngắm nghía hàng rào đó rồi, nhận rằng, về công nghệ, công trình đó quả là vô song trong lịch sử nhân 
loại. 


Lăng Taj Mahal không phải là kiến trúc vĩ đại nhất, nhưng phải nhận là đẹp nhất thế giới. Khi đứng 
xa xa một chút để không thấy các chỉ tiết thì ngôi đền có vẻ đẹp hơn là đồ sộ; có lại gần rồi mới thấy SỰ 
hoàn hảo của nghệ thuật đáng kế hơn kích thước của đền. Sống cái thời hăm hở, vội vàng này, thấy chỉ 
trong một hai năm cất xong được những ngôi nhà vĩ đại cao cả trăm từng, chúng ta nên nhớ rằng hai mươi 
hai ngàn người đã phải làm trong hai mươi hai năm mới xây xong được cái lăng kích thước tương đối nhỏ 
đó, nhớ như vậy rồi mới thây được nghệ thuật và kỹ thuật khác nhau ra sao. Để hoài bảo rồi thực hiện một 
công trình kiến trúc như Taj Mahal, có lẽ cần có một nghị lực, một chí cương quyết cao hơn nghị lực và 
chí cương quyết của nhà chính phục lớn nhất thế giới nữa. Thời gian nêu có trí khôn thì nên tản phá hết 
những cái khác đi rồi hãy tàn phá Taj Mahal, để cho người cuối cùng còn sống sót được niềm an ủi này là 
trước khi nhắm mắt được thấy chứng tích lòng cao thượng của loài người. 


4. KIỀN TRÚC VÀ VĂN MINH ẤN 
Nghệ thuật Ấn suy vi — So sánh kiến trúc Ấn với kiến trúc Hồi — Tổng quan về văn mình Ấn. 


Mặc dầu đã cho xây một tâm bình phong bằng cầm thạch ở Taj Mahal, Aureng-Zeb là một tai hoạ cho 
nghệ thuật Mông Cổ và nghệ thuật Ấn. Ông cuông nhiệt chủ trương một tôn giáo chấp nhất, nghiêm khắc, 
cho nghệ thuật là sùng bái bậy bạ, là phù phiếm. Ngay thời vua Jehan, đã có lệnh cấm xây cất đền Ấn, tới 
thời Aureng-Zeb, đã không bãi bỏ lệnh đó mà còn không bảo trợ khuyên khích công việc xây giáo đường 
Hồi, thành thử nghệ thuật Hồi cũng khô héo lần, rồi khi ông ta mất thì nghệ thuật cũng chết theo. 


Khi chúng ta rán bao quát toàn thê lịch sử kiến trúc Ấn và sự biến chuyển của nó, thì chúng ta thấy 
hai chủ đề rõ rệt: một dương, cương, tức Ấn, một ám, nhu, tức Hồi; và cả khúc hoà âm dựng trên hai chủ 
đề đó. Bao giờ cũng vậy, trong các tác phâm nổi danh nhất về loại đó, mới đầu, sự hoà âm còn chát chúa, 
thình lình, rồi sau mới có những âm điệu tế nhị, cho nên trong lịch sử kiến trúc Ấn, sau các công trình 
hùng tráng mà thiên tài của dân tộc Ấn đã dựng nên ở Bodh-Gaya, ở Bhuvaneshwar, ở Mudra và Tanjore, 
chúng ta thấy xuất hiện sự duyên dáng, điều hoà của kiểu thức Mông Cô ở Fathpur-Sikri, ở Delhi, ở Agra, 
và sau cùng hai chủ đề đó lẫn lộn với nhau. Có người bảo rằng người Mông Cổ xây cất đồ sộ rồi trang 
hoàng tỉ mỉ như thợ kim hoàn; câu đó áp dụng vào toàn thể kiến trúc Ấn thì có phần đúng hơn: người Ân 
đã khởi công đồ sô rồi người Mông Cô hoản thành một cách tỉ mi. Kiến trúc Án làm cho ta ngộp vì khối 
vĩ đại của nó, kiến trúc Hồi làm cho ta phục vì chi tiết của nó : kiến trúc Ấn biểu hiện sức mạnh, kiến trúc 
Hồi biểu hiện sự toàn mĩ: người Ấn ưa sự hăng say và sự phong phú, người Hồi thích sự thanh nhã, từ 
tốn. Người Ấn đắp, đục đầy tượng trên đền đài của họ tới nỗi ta không biết đó là công trình kiến trúc hay 
công trình điêu khắc nữa; người Hồi trái lại, ghét hình người, hình vật mà chỉ trang sức bằng hình hoa và 
đường nét hình học. Người Ấn là những nhà kiến trúc-điêu khắc gô-tích của một thời Trung cô Ân; người 


191 


Hồi là những nghệ sĩ một thời Phục hưng đưa ra ngoại quốc[45]. Xét chung thì kiến trúc Ấn đã đạt những 
đỉnh cao về phương diện hùng tráng hơn là đẹp; suy nghĩ kĩ thì ta thấy thành Delhi và lăng Taj Mahal, so 
với Angkor và Borobudur, cũng như những bài thơ trữ tình so với những ca kịch thâm thuý, cũng như 
Pétrarque so với Dante, Keats so với Shakespeare, Sappho so với Sophocle. Nghệ thuật Hỏi diễn một 
cách duyên dáng và phiến diện tâm trạng những cá nhân sung sướng, nghệ thuật Ấn diễn một cách hùng 
tráng và toàn thể tâm hồn cả một dân tộc. 


Trong đoạn kết thúc chương sử đại cương này, cũng như trong đoạn mở, chúng tôi xin khiêm tốn 
nhận răng chỉ một người Ấn mới có thể nhận định được đầy đủ nghệ thuật Ấn và phê phán nó một cách 
công bằng. Đối với một người Âu đã quen những tiêu chuẩn của nghệ thuật Hi Lạp: đơn sơ, giản dị, từ 
tốn, quí phái, thì nghệ thuật Ấn có vẻ bình dân, chất phát mà lại phức tạp, dùng quá nhiều trang sức đôi 
khi man rợ. Nhưng chúng ta đừng nên quên rằng chính thi hào cô điển Goethe đã dùng tiếng “man rợ” đó 
để chê giáo đường Strasbourg, chê kiến trúc gô-tích; chăng qua chỉ là lí trí phản ứng lại tình cảm, tỉnh 
thần duy lí phản ứng lại tỉnh thần tôn giáo mà thôi. Chỉ một người Ấn mộ đạo mới cảm được cái uy nghỉ 
của các ngôi đền Ấn xây cất không phải là để gợi mĩ cảm mà để kích thích tinh thần tôn giáo và dựng một 
cơ sở cho tín ngưỡng. Chỉ những người Trung cổ chúng ta như Giotto hoặc Dante mới hiểu được Ân Độ. 


Phải đứng vào quan điểm đó để nhận định toàn thể văn minh Ấn nó biểu hiện tâm hồn một dân tộc 

“trung cổ”, coi trọng tôn giáo hơn khoa học vì tôn giáo cho ta thầy cái vô minh của loài người không bao 
giỜ hết mà quyên năng của loài người chỉ là hư ảo. Đó là nhược điểm mà cũng là sức mạnh của dân tộc 
Ấn; vì có tâm hồn đó mà họ mộ đạo, hiền từ, có thói quen phản tỉnh; chính vì vậy mà họ lạc hậu và thâm 
thuý, không hiếu chiến mà rất nghệ sĩ. Chắc chắn rằng tôn giáo của họ đã chịu ảnh hưởng của khí hậu, và 
cả tôn giáo lẫn khí hậu đã làm cho họ suy nhược. Vì vậy mà họ đã an phận chịu sự đô hộ của người 
Aryen, người Hung Nô, người Hồi và người Âu. Vì coi thường khoa học nên họ bị cái thân phận đó, và 
khi đội pháo binh của Clive đẻ bẹp đạo quân Ấn ở Plassey (1757), thì tiếng đại bác của Anh đã báo hiệu 
cuộc cách mạng kĩ nghệ. Chúng ta thấy cuộc cách mạng đó sắp tác động tới Ấn như trước kia nó tác động 
tới Anh, Mĩ, Đức, Nga và Nhật; rồi đây Ấn cũng sẽ biết chế độ tư bản và chế độ xã hội: Ấn cũng sẽ có 
những nhà triệu phú và những ô ổ chuột. Cổ văn minh của Ấn đương tiêu trầm. Nó đã bắt đầu hoi hóp từ 
khi người Anh đặt chân lên đất Ấn. 


LI] Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1757, tướng Anh Clive thắng viên thái thú Hồi Siradj -ouf-Daoula ở Plassey 
(một làng ở xứ Bengale) và từ đó Ấn bị Anh thông trị, mà nên văn minh của Án suy lân. (ND). 


[2] Bản tiếng Anh chép là: brass, nghĩa là đồng thau. (Goldfsh) 


[äI Có lẽ Ấn Độ là xứ đầu tiên sản xuất các thứ vải, lụa in, nhưng nghệ thuật ấn loát không phát đạt, mặc 
dâu kĩ thuật cũng giông nhau. 


[4] Do danh từ Ấn paÿama, có nghĩa là “để che các ống chân”. 


K] Vốn là tên một tiểu quốc ở trong dãy núi Himalaya, nơi đó dệt một thứ hàng lông dê rất mịn. Và thứ 
hàng đó cũng gọi là Cachemrre. 


[6] Thứ khăn “san” bằng len này rất mịn, gồm nhiều miếng nối với nhau khéo tới nỗi tưởng như là một 
miêng một. 


192 


[7] Nhạc khí cỗ của phương Tây, tựa như cây tì bà. 


[8] Các vũ phàm tục Ấn Độ mà Âu và Mĩ được biết, là một hình thức nghệ thuật Shankar mà nghệ thuật 
này không có tính cách chính thống; các cử động như uốn mình, mua tay, đưa mắt đều có một ý nghĩa tế 
vi, nhất định đối với người sành điệu. Thân thể uyễn chuyên như làn sóng, gợi thi tình, thi ý mà môn vũ ở 
châu Âu không còn nữa từ khi các chế độ dân chủ, về nghệ thuật, bắt chước các trường phái châu Phi. [Ở 
trên, có lẽ sách in thiếu. Bản tiếng Anh chép là: To £he Hindu these dances were no mere display oƒ ƒlesh; 
they were, in one aspect, an imifation oƒ the rhythms and processes oƒ the universe. Shiva himselƒwas the 
god oƒ the danece, and the dance oƒ Shiva symbolized the very movemenf oƒthe worild. Tạm dịch: Đối VỚI 
người Ấn, vũ không chỉ là phơi bày da thịt, ở một khía cạnh nào đó, nó mô phỏng nhịp điệu và tiến trình 
của vũ trụ. Shiva chính là thần của vũ, và vũ của Shiva tượng trưng cho sự rất chuyên động của thế giới. 
(Goldfish)]. 


[9] Tác giả ám chỉ phái dada, lettrisme... ở châu Âu sau thế chiến thứ nhất. (ND). 
[10] Danh từ âm nhạc trỏ răng các âm phải nối liền nhau không dứt. (ND). 


[I1] Thực ra có sáu raga tức nhạc chỉ chính, rôi mỗi raøa lại biên thành năm nhạc chỉ phụ nữa, gọi là 
ragini raga có nghĩa là màu sắc, đam mê, tâm trạng; ragiz là thê âm (trái với dương) của raga. 


[I2| Ta quen gọi là /ê giác là sai, tê giác là cái sừng con tê. (ND). 

[13] Äirzapua: bảng tiếng Anh chép là Mirzapur. (Goldfish). 

[141 Gần làng Fadapur, tại tiêu quốc Hyderabad. 

[I5] Giotto là hoạ sĩ ở thế kỉ XIX, Léonard de Vinci là hoạ sĩ ở thế kỉ XV. (ND). 

[16] Bức này vẽ Chúa Ki Tô ăn bữa tối với các môn đồ. 

[17] Chúng tôi chỉ phỏng đoán như vậy thôi, vì có biết tác giả các hoạ phẩm đó là ai đâu. 

[IS] Tuy nhiên, cũng có lệ ngoại, chăng hạn bức tượng không lỗ Phật Tổ bằng đồng, cao hai mươi lăm 
mét mà Huyện Trang thây ở Pataliputra; có lẽ do Huyện Trang mà các vị sư khác từ Viên Đông qua hành 
hương bên An Độ, trở vê nước, kê chuyện lại, nên ở Nhật Bản thời sau mới có những tượng Phật lớn ở 
Nara và Kamakura. [Cả hai tượng Phật đó đều bằng đồng, tượng ở Nara cao I5 mét, tượng ở Kamakura 
cao 11,4 mét. Ở Trung Hoa cũng có những tượng Phật rất lớn, lớn nhất là tượng Phật Di Lạc ở Tứ Xuyên, 
tượng bằng đá, đục trong núi, cao khoảng 71 mét. (Goldfish)]. 

[19] Cũng ở Java. (Goldfish). 

[20] Cũng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phật giáo. (Goldfish). 


[21] Đều là nữ thần trong thần thoại Hi Lạp: Demeter tượng trưng trái đất sinh ra mùa màng, cây cối, nuôi 
vạn vật, cũng tượng trưng người mẹ; Aphrodite là nữ thân sắc đẹp và ái tình. (ND). 


[221 Cách bố trí đó giống với các giáo đường đạo Ki Tô, làm cho người ta ngờ rằng nơi thờ phụng đầu tiên 
của Ki Tô giáo đã chịu ảnh hưởng của kiến trúc Ấn Độ. 


193 


[23] Kiểu này xuất hiện ở châu Âu vào thế kỉ XI. Người ta gọi tên như vậy vì tưởng lầm rằng dân tộc 
Goth đã tạo ra nó. 


[24] Tức công vòm. Bản tiếng Anh chép là: mandapam or porch. Sách in là Man-dapan. (Goldfish). 

[251 Swasfika là một từ ngữ sanscrIt có nghĩa là sung sướng, an lạc. Biểu hiệu đó được rất nhiều dân tộc 
mọi thời, từ những thời bán khai, dùng đê tượng trưng hạnh phúc hoặc vận may. [Biêu hiệu này ta thường 
gọi là chữ vạn hoặc dâu thập ngoặc. (Goldfish)]. 

[26] Meadows Taylor bảo: “Không thể nào mô tả được nghệ thuật chạm trổ các cột các mí cửa các đầu 
cửa ở đền này. Dù là đồ vàng bạc cũng không tỉnh vi, khéo léo được như vậy. Đá cứng như vậy, họ Hư 
những khí cụ nào mà đục đẽo, mài chuốt đẹp tới mức đó, điều ấy ngày nay chúng ta không sao hiểu nổi” 


[271 Có lẽ nên gọi là “bích điêu”, vì ở đây họ không vẽ (hoạ) mà họ chạm trồ (điêu khắc). (ND). 


[28] Bản tiếng Anh chép là: 7he Lovers. Hai bức điêu khắc trong ảnh trên, tôi chụp lại từ trang 
http:/www.loupiote.com/photos/37 1 1010203.shtml và trang 


http://www.loupiote.com/photos/3711821774.shtml, đều được gọi là Kissing Lovers. (Goldfish). 


[291 Tức ở phía sau và hai bên hông ngôi đền. (ND). 


[30] Đỉnh ngôi đền đó là một khối đá nguyên, bề mặt rộng hai mét vuông rưỡi, nặng hai mươi tấn. Theo 
truyền thuyết, muốn đưa khối đá đó lên đỉnh, người ta phải đắp một mặt phẳng nghiêng dài sáu cây số. Vì 
thời đó người ta chưa có những máy móc “nó làm cho loài người thành nô lệ”, chắc người ta đã dùng 
chính sách “lao động cưỡng chế”. 


[31] Tôn giáo và nghệ thuật Ấn cũng tràn vào Lào, Chiêm Thành và Phù Nam? (Goldfñsh). 
[32] Của Coomaraswamy trong cuốn #?¡s/ory. 
[33] Ở Nam Ân. (ND). 


[341 Bản tiếng Anh chép là: Borobudur (ie., “Many Buddhas”). Theo Wikipcdia thì Tên Borobudur có 
góc từ Vihara Buddha Ur trong tiêng Phạn, có nghĩa là “đên thờ Phát trên ngọn núi ”. (Goldfish) 


[35] Năm 1604, một nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đã kề rằng theo lời vài người thợ săn thì có những đền 
đài hoang tàn ở một nơi nào đó trong rừng, năm 1672; một tu sĩ khác cũng bảo vậy, nhưng không ai quan 
tâm tới cả. [Coi cuôn du kí Đề Tiên Đề Thích của Nguyên Hiện Lê. (ND)|. 


[36] Trường Viễn Đông đã chặt cây cối và trùng tu lại ngôi đền. (ND). 


[27] Thi hào Ý (1265-1321) tác giả tập thơ bất hủ ØĐiine Comedie. (ND). 
[“giữa đường đời”: bản tiếng Anh chép là: “in ứhe middle oƒ the way”. Trong bản dịch ra tiếng Anh tập 
thơ La Divina Commedia (Thần Khúc) đăng trên trang http:/www2.eng.cam.ac.uk/~tpl/texts/dante.html 
có câu: 1n the middle oƒ the road oƒ my le. (Goldfish)]. 


[38] Họ: bản tiếng Anh chép là: the “4ƒjghan ” dynasíy, nghĩa là triều đại “A4ƒghan ”. Người Mông Cổ từ 
Afganistan (A Phú Hãn) tràn xuống chiếm Ấn Độ và lập nên triều đại “Afghan”, còn gọi là triều đại 
Mông Cổ (Mogul - tiếng Pháp là Mogol) ở Ấn Độ. (Goldfish). 


194 


[39] Äinar tức miranet (tháp ở thánh đường Hồi giáo) mà miranet do từ ngữ Ả Rập zmaranai, có nghĩa là 
đèn, đèn pha. 


140] Tức Fergusson. (ND). 
[41] Ở I Pha Nho, xây cất trong thế kỉ XVI. (ND). 


[42] Mới đầu thành Delhi gồm năm mươi hai cung điện, bây giờ chỉ còn hai mươi bảy cung điện là đứng 
vững. Năm 1857, trong một cuộc khởi nghĩa Cipaye (coi chương sau), một đạo quân Anh lâm nguy phải 
trôn vào đó và phá một sô cung điện đê làm kho chứa quân nhu. 


[43] Vua Jehan đã tính sai khi rào các cung điện diễm lệ đó thành một đồn luỹ. Khi quân Anh bao vây 
Agra, năm 1803, dĩ nhiên họ nã súng vào thành. Thấy đạn rơi trúng điện Khass Mahal của các vua trước, 
người Ấn xin đầu hàng; họ đành phải thua trận để bảo vệ một công trình mĩ thuật. Ít lâu sau, Warren 
Hastings sai phá phòng tắm trong cung điện đề dâng Anh Hoàng George IV; sau cùng Huân tước William 
Bentinck bán một số cung điện khác đề lấy tiền cho vào ngân quỹ Ấn Độ. 


[44] William Bentinck, một trong số Thống đóc tốt nhất của Ấn, đã có hồi định bán điện đó cho một nhà 
thầu Ấn lấy ba triệu quan, và nhà thầu đó tính ra, chỉ bán vật liệu thôi cũng đã lời nhiều lắm rồi. Nhưng từ 
khi Huân tước Curzon lên làm Phó vương Ấn Độ thì chính quyền lo bảo tồn tất cả các cổ tích Mông Cô ở 


Ấn. 


[451 Tác giả chỉ muốn nói: kiến trúc Án so với kiến trúc Hồi, cũng tựa như kiến trúc gô-tích thời Trung cổ 
so với kiên trúc thời Phục hưng ở Âu. (ND). 


CHƯƠNG IX 
ẤN ĐỘ VÀ KI TÔ GIÁO 


I. BỌN GIẶC BIỂN ĐẮC THẺ 
Người Âu tới Ấn — Anh chiếm Ấn — Cuộc khởi nghĩa Cipaye — Sự thống trị của Anh: lợi và hại. 


Về nhiều phương diện, nền văn minh Án Độ có thể coi như chết rồi khi Clive và Warren Hastings 
thấy nguồn lợi phong phú của xứ đó. Triều đại rất đài của Aureng-Zeb đã làm cho tỉnh thần dân tộc suy 
nhược nhiều; kê đó, loạn lạc và chiến tranh xảy ra làm cho Ấn như một trái chín mùi khi có ngoại xâm. 
Vậy chỉ còn có vấn đề này là số phận của nó sẽ lệ thuộc vào cường quốc nào ở châu Âu đây. Người Pháp 
muốn lãnh vai trò đó, nhưng thất bại và mất Ấn Độ ở trận Rossbach và trận Waterloo[1]. Người Anh thử 
vận và thành công. 


Năm 1498, Vasco de Gama, khởi hành từ Lisbonne, sau mười một tháng lênh đênh trên biển, thả neo ở 


Calicut, Rijah (vua) ở Malabar, giao cho ông ta một bức thư nhã nhặn để trình lên vua Bồ Đào Nha: “Ông 
Vasco de Gama, một vị quí tộc ở triêu đình Đại vương, đã lại yêt kiên quả nhân và quả nhân lây làm vui 


195 


lắm. Tệ quốc có nhiều quê, định hương, hồ tiêu và bảo ngọc. Quả nhân muốn đổi lấy vàng, bạc, san hô và 
dạ đỏ của đại quốc”. Vua Bồ Đào Nha hồi âm, buộc Ấn phải tự nhận là thuộc địa Bồ Đào Nha, viện ra 
những lí lẽ mà Rajah lạc hậu quá không hiểu nổi. Để phá tan mọi sự hiểu lầm, Bồ Đào Nha phái một hạm 
đội tới truyền bá Ki Tô giáo và gây chiến với Ấn. Thế kỉ XVII, người Hoà Lan tới đuôi Bồ Đào Nha đi; 
thế kỉ XVIII, Pháp và Anh tới, lại đuổi Hoà Lan đi. Họ giao chiến với nhau kịch liệt để xem Chúa cho bên 
nào được cái vinh dự khai hoá Ấn Độ... và bắt người Ấn nộp thuế. 


Công ty Đông Ẩn[2] thành lập ở Londres năm 1600 để mua rẻ tại chỗ những thổ sản của Ấn và các xứ 
lân cận đem về châu Âu bán thật đắt[3]. Từ năm 1868, công ty tuyên bồ tính “lập ở Ân một đế quốc Anh 
mênh mông, trường cửu trên những cơ sở vững vàng”. Họ tạo nhiều thương quán ở Madras, Calcutta, 
Bombay, xây đắp thành luỷ, đưa quân đội tới, gây chiến, hối lộ, tham nhũng, tóm lại là thi hành chức vụ 
của một chính quyên. Clive thản nhiên nhận của các tiểu vương Ấn những lễ vật tới ba triệu rưỡi quan, lại 
bắt họ nộp công mỗi năm gần ba triệu quan nữa; bán cho Mir Jafar chức Nabab (tổng đốc Hồi giáo) XỨ 
Bengale với giá một trăm hai chục triệu quan; xúi bây các thủ lãnh bản xứ kình địch lẫn nhau, lần lần 
chiếm đất đai của họ mà sáp nhập vào Công ty; ông ta hút thuốc phiện, bị đưa ra Quốc hội Anh xử [vì tội 
tham những kinh khủng]; được trắng án [vì có nhiều công lao với triều đình], sau cùng tự tử. Warren 
Hastings can đảm, có học thức, khéo léo, buộc các tiểu vương Ấn nộp thuế hai chục triệu quan cho vào 
quỹ Công ty; ông bảo nộp đủ thì sẽ không đòi gì thêm nữa, nhưng rôi ông vẫn đòi thêm và những tiểu 
quôc không đủ sức nộp thì ông chiếm luôn; ông đem quân chiếm tỉnh Oudh rồi bán lại tỉnh đó cho một 
rajah lây năm chục triệu quan; về cái thói tham tiền, vụ lợi thì kẻ thắng và kẻ bại chẳng. ai thua ai. Trong 
những miền công ty đã chiếm được, họ đánh thuế điền thổ bằng nửa huê lợi, và vô số sắc thuế khác nữa, 
nặng è cô ra, tới nối hai phần ba dân chúng chịu không nỗi phải bỏ nhà bỏ cửa, dắt díu nhau đi nơi khác, 
kẻ nào ở lại thì phải đợ con để có tiền nộp thuế. Macaulay viết: “Họ gây những sản nghiệp đồ sộ ở 
Calcutta trong khi ba chục triệu dân Ấn xác xơ, cùng khốn tột bực. Đành rằng dân Ấn đã quen sống dưới 
một chế độ bạo tản, nhưng chưa bao giờ chịu một chế độ, một chế độ bạo tản như vậy”. 


Khoảng 1857, chính sách tàn nhẫn đó của Công ty làm cho miền Đông Bắc Ấn nghèo quá đổi, dân 
chúng không chịu nổi nửa, phất cờ khởi nghĩa [tức cuộc khởi nghĩa của lính Cipaye][4]. Chính quyền 
Anh can thiệp, dẹp được, mua lại đất đai của Công ty với một giá cao, rồi bắt Ấn phải trả như một món 
nợ của toàn thê dân Ấn; thế là đất đai của Công ty thành thuộc địa của Hoàng gia Anh. Đúng là một cuộc 
xâm chiếm không trá hình gì cả mà ta không nên phê phán theo những giới luật người ta tụng mỗi ngày ở 
phía Tây kinh Suez; phải phê phán theo những học thuyết của Darwin và ÁNietzche: một dân tộc đã mất 
khả năng tự cai trị lấy mình hoặc mắt khả năng tự khai thác lấy những nguồn lợi thiên nhiên của mình thì 
nhất định phải làm mồi cho những quốc gia quá tham lam và quá mạnh. 


Nhưng cuộc xâm lăng đó cũng có lợi đôi phần cho Ân. Những người như Bentinck, Canning, Munro, 
Elphinstone và Macaulay đã cai trị Ấn theo tỉnh thần rộng rãi, tự do nảy nở ở Anh năm 1832. Nhờ các 
nhà cải cách bản xứ như Ram Mohun Roy giúp đỡ, có khi thúc đây nữa, Huân tước Bentinek bãi bỏ tục 
suitee (hoả thiêu quả phụ) và câm thói giết người tế thần của giáo phái Thug. Sau một trăm mười một 
cuộc hành quân, hết thảy đều dùng lính Ấn, tiền bạc của Ấn, người Anh chiếm trọn bán đảo, lập được 
cảnh bình trị, xây đường xe lửa, dựng xưởng máy, trường học, mở các trường Đại học Calcutta, Madras, 
Bombay, Lahore, Allabahad, truyền bá khoa học và công nghệ học, tiêm lý tưởng dân chủ của phương 
Tây vào tỉnh thần phương Đông và giới thiệu cho thế giới biết nền văn hóa phong phú của Ấn Độ thời 
xưa. Nhưng những cái lợi đó, người Ấn đã phải trả bằng một chính sách độc đoán về tài chính làm cho 
các chủ nhân ông — tức người Anh — làm giàu trên xương máu người Ấn, vơ vét hết của cải của Ấn rồi 
xách vali về xứ để nghỉ dưỡng sức; bằng một chính sách độc đoán về kinh tế làm suy sụp nên kĩ nghệ bản 
xứ, tới nỗi mấy triệu thợ thủ công Ấn thành thất nghiệp, phải trở về đồng ruộng quá nghèo, căn, không đủ 
nuôi họ; sau cùng, bằng một chính sách độc đoán về chính trị — gần như nối tiếp ngay chính sách hà khắc, 
hẹp hòi của Aureng-Zeb — làm cho tinh thần Ấn Độ tan rã trong một thế ki. 


196 


II. NHỮNG “VỊ THÁNH CỦA NGÀY CUÓI CÙNG” 
Ki Tô giáo ở Ấn - Brahma Somaj — Hồi giáo — Ramakrishna — Vivekananda. 


Trong hoàn cảnh đó, dĩ nhiên là Ấn Độ tìm nguồn an ủi trong tôn giáo. Mới đầu, trong một thời gian, 
họ tiếp đón Ki Tô giáo với một tinh thần thân thiện; họ thấy tôn giáo đó dạy nhiều qui tắc luân lí mà 
chính họ cũng đã tôn trọng từ mấy ngàn năm trước; và tu viện trưởng Dubois bảo: “Trước khi người Ấn 
biết tư cách cùng phong tục của người Âu thì đạo Ki Tô cơ hồ có thể truyền vô Ấn Độ được”. Suốt thế kỉ 
XIX, các nhà truyền giáo cô hò hét, gióng lên tiếng hô hào của Chúa Ki Tô mặc dầu bị tiếng đại bác lắn 
át; họ dựng trường học và nhà thương, phát chân, phát thuốc và không quên phát các sách giáo lí cương 
yếu, và lần đầu tiên họ làm cho một số người Ân nhận rằng hạng “tiện dân” cũng là người như ai. Nhưng 
rồi người Ấn thấy lời dạy của Chúa Ki Tô với hành vi của tín đồ Ki Tô sao mà trái ngược nhau quá, họ 
đâm hoài nghi, có kẻ mỉa mai, châm biếm nữa. Họ bảo sự tái sinh của thánh Lazare có gì đáng kề đâu vì 
tôn giáo họ vẫn luôn luôn thực hiện được những phép màu lạ lùng hơn nhiều; chứng cớ là các yogi chân 
chính hiện nay vẫn làm được nhiều phép màu còn Ki Tô giáo thì có làm thêm được phép nào mới nữa 
đâu. Các người Bà La Môn hiên ngang giữ vững tín ngưỡng, đưa ra một hệ thống tư tưởng cũng tế nhị, 
thâm thuý và cũng khó chấp. nhận, đề chống lại các chính giáo phương Tây. Charles Eliot bảo: “Sự truyền 
bá Ki Tô giáo ở Ấn chăng tiến bộ được bao nhiêu”. 


Cứ xét tỉ số người Ấn theo Ki Tô giáo, trong ba trăm năm mà chỉ được 6%, ta tưởng Ki Tô giáo chẳng 
có ảnh hưởng gì lớn cả; nhưng sự thực cá tính của Chúa Ki Tô đã làm cho dân tộc Ấn phải mê. Cuốn 
Bhagavad-Gia đã ghi dâu hiệu của ảnh hưởng đó; rồi gần đây Gandhi và Rabidranath Tagore cũng có 
tinh thần Ki Tô giáo nữa. Nhưng hiển nhiên nhất là ảnh hưởng của Ki Tô giáo tới phong trào cải lương 
Brahma-Somaj[5J do Ram Mohun Roy phát động năm 1828. Không ai có đủ tư cách hơn Roy để nghiên 
cứu vấn đề tôn giáo. Ông học tiếng sanscrit để đọc các kinh ƒeda, tiếng pali để đọc T¡ ripitaka [Knnh, Luật, 
Luận] của Phật giáo, tiếng Ba Tư và tiếng Ả Rập để hiểu Hồi giáo và kinh Corzn, tiếng hébreu để hiểu 
Cựu Ước và tiếng Hi Lạp để hiểu Tân Ước. Sau cùng ông học tiếng Anh và viết tiếng Anh hay tới nỗi 
Jeremy Bentham mong sao James MIII[6] cũng có được một bút pháp thanh nhã, hoàn toàn như vậy. Năm 
1820, Roy xuất bản cuốn Lời dạy của Chúa Ki Tô: Kim chỉ nam đề đạt được hạnh phúc và sự an ôn tâm 
hồn. Ông bảo: “Tôi nhận rằng giáo lí của Chúa Ki Tô tạo được đạo đức và hợp với nhu cầu của những 
người có lí trí, hơn hết thảy các tôn giáo khác mà tôi biết được”. Vì vậy ông đề nghị với đồng bào một tôn 
giáo mới, bỏ đa thần giáo, chế độ đa thê, chế độ tập cấp, tục cưới gả trẻ con, tục hoả thiêu quả phụ, tục 
thờ các ngẫu tượng, mà chỉ nhận mỗi một Đắng Tối Cao là Brahman. Đồng bào ông ngạc nhiên, bất bình. 
Cũng như Akbar, ông mong ước dân tộc ông đoàn kết với nhau, chung quanh tôn giáo rất giản dị đó, và 
cũng như Akbar, ông coi thường sức mạnh của lòng mê tín. Sau một trăm năm gắng sức, phong trào 
Brahman-Somai ngày nay gần như không có chút ảnh hưởng nào cả[7]. 


Các người Hồi giáo chỉ là một thiểu số tôn giáo, nhưng một thiểu số mạnh nhất, đáng kế nhất; chúng 
tôi sẽ nghiên cứu đạo đó trong một cuốn riêng. Chúng ta không ngạc nhiên rằng mặc dầu Aureng-Zeb đã 
gắng sức mà Hồi giáo không thu phục được dân tộc Ấn; trái lại, điều này mới ngạc nhiên là sao Hồi giáo 
không bị Ấn giáo đánh đồ. Nhất thần giáo đơn giản mà mạnh mẽ đó tồn tại được giữa khu rừng đa thần 
giáo, đủ tỏ tư cách của người Hồi hùng dũng ra sao, ta nên nhớ rằng đạo Phật đã bị đạo Bà La Môn thu 
hút, như vậy thấy sức kháng cự của đạo Hồi đáng phục thật. Chúa Allah [đạo Hồi] hiện nay được bảy 
chục triệu người thờ ở Ấn. 


Tóm lại, Ấn Độ tìm được ít niềm an ủi trong các tôn giáo ngoại lai và những sứ đồ ở thế kỉ XIX đã 


ảnh hưởng mạnh nhất tới dân chúng chính là những vị đã dựa vào các giáo lí cổ và các tập quán, lễ nghi 
tôn giáo trong dân gian. Ramakrishna, một người Bà La Môn nghèo ở Bengale, đã có hôi theo đạo K1 Tô, 


197 


mê Chúa Ki Tô[S], lại có hồi ông theo Hồi giáo, dự các lễ của tôn giáo nghiêm khắc đó, nhưng chẳng bao 
lâu ông trở về Ân giáo, thờ cả nữ thần hung dữ Kali [vợ thần Shiva và là nữ chúa ở Âm T¡] mà ông biến 
thành một Thần Mẫu rất âu yếm, hiền từ. Ông bài xích thuyết chủ trí, chủ trương điều khiển và hợp nhất 
tình thương: 8Jak#i-yoga. Ông bảo: “Sự nhận thức Thượng Đề, khác với lòng yêu Thượng Đế, cũng như 
đàn ông khác với đàn bà. Tri thức chỉ vô được những đền thờ ở ngoài, chỉ lòng yêu mới đạt được những 
bí ấn sâu kín nhất của Thượng ĐỀ”. Trái với Ram Mohun Roy, Ramakrishna không chịu học thêm, ông 
không biết tiếng Sanscrit, không biết tiếng Anh; không viết lách gì cả và tránh các cuộc tranh luận. Một 
hôm một nhà luận-lí-học hỏi ông: “Tri thức là gì? Chủ thê biết là gì? Khách thể được biết là gì?”, ông 
đáp: “Ông ơi, tôi đâu có biết tất cả những tế vi kinh viện đó, tôi chỉ biết Thần Mẫu của tôi và chỉ biết rằng 
Ngài đã sinh ra tôi”. Ông dạy các tín đồ: Tôn giáo nào cũng có chỗ tốt: mỗi tôn giáo cho ta một phương 
tiện đạt được Thượng Đề hoặc ít nhất cũng là một giai đoạn trên con đường đựa tới Thượng Đề, và hợp 
với trí tuệ và tắm lòng của người đi tìm chân lí. Cải giáo là chuyện điên khùng, cứ theo con đường của 
mình và tìm hiểu cái tinh tuý của tôn giáo mình. “Dòng sông nào cũng đồ ra biên. Cứ theo dòng sông của 
mình, mặc người khác theo phía họ”. Ông chấp nhận đa thần giáo trong dân chúng, có chút cảm tình với 
tín ngưỡng đó nữa, mà cũng cung kính chấp nhận cả thuyết nhất thần của các triết gia; nhưng riêng ông 
thì ông tin rằng Thượng Đề ở trong mọi người và cách chân chính đề thờ phụng Ngài là yêu toàn thể nhân 
loại. 


Nhiều người có tâm hồn cao thượng, trong giới giàu có cũng như trong giới nghèo khổ, Bà La Môn 
có, hạng “ti tiện” có, coi ông là Ớuz (tôn sư) và lập một hiệp hội dưới danh nghĩa của ông. Tín đồ xuất 
sắc nhất là một Kshatriya trẻ tuổi, tự đắc tên là Narendranath Dutt, làu thông học thuyết của Darwin và 
Spencer, xin được gặp ông. Lúc đó, chàng là một người bất mãn vì chủ trương vô thần, thắc mắc, đau 
khổ, nhưng lại khinh tôn giáo mà chàng cho là chỉ gồm toàn những thần thoại, những mê tín dị đoan. 
Chàng phục lòng. nhân từ kiên nhẫn của Ramakrishna, và thành đệ tử nhiệt thành của “thầy”; chàng bảo 
Thượng Đề là “ “tông số mọi linh hồn” và khuyên các đạo hữu muốn tu thì đừng theo lối khổ hạnh, toạ 
thiền mà cứ tuyệt đối hi sinh cho mọi người. 


Để đến kiếp sau hãy đọc triết thuyết Vedanta và toạ thiên. 
Trong kiếp này hãy đem thân xác còn sống của ta này phục vụ người khác!... 


Đây là chân lí cao nhất: Thượng Đề ở trong vạn vật. Vạn vật chỉ là những hình thức của Ngài thôi. 
Đừng từn Thượng Đề nào khác. Chỉ người nào phục vụ vạn vật là thực sự thờ phụng Thượng Đé. 


Sau “Naren” đổi tên là Vivekananda, rời Ấn Độ đề đi khắp nơi quyên tiền cho Giáo hội Ramakrishna. 
Năm 1893, ông ta tới Chicago, không còn một đồng trong túi, bơ vơ. Hôm sau, lấy tư cách là đại điện Ấn 
giáo, ông diễn thuyết ở Hôi nghị các tôn giáo tổ chức nhân cuộc đại triển lãm ở Chicago. Ông uy nghỉ 
bước lên diễn đàn, thuyết về sự nhất thể của các tôn giáo, về cái đạo thờ Thượng Đề là phải phục vụ mọi 
người, thính giả say mê nghe ông; nhờ giọng hùng hồn, cảm hứng, chủ trương vô thần của ông thành một 
tôn giáo cao thượng, và nhiều tăng đồ Anh, Mĩ chính thống vỗ tay khen con người “vô tín ngưỡng” bảo 
Chúa chỉ là linh hồn của các sinh vật đó. Trở về Ấn, ông thuyết cho đồng bào ông một tôn giáo vô cùng 
cương cường hơn hết những thuyết họ được nghe từ thời các kinh Ƒeda: 


Chúng ta cân một tôn giáo tạo những con người cho ra người... Bạn nên bỏ những tôn giáo thân bí 
làm cho bạn suy nhược đi, và bạn nên cương cường... Trong năm chục năm sắp tới đây... chúng ta nên 
bỏ hết các thân linh khác trong trí óc ta đi. Chỉ có mỗi một Đẳng Thượng Đề có ý thức là nòi giống của 
ta, đâu đâu cũng có bàn tay của Ngài, bàn chân của Ngài; cặp tai của Ngài[9]; Ngài bao trùm hết thảy... 
Sự sùng bái chính đáng nhất là sự sùng bái vạn vật chung quanh ta... Người và vật, đó là các thân linh 
chân chính của ta và những thân mà chúng ta phải thờ phụng trước nhất, chính là đồng bào của chúng 


a[10]. 


196 


Vivekananda và Gandhi không cách biệt nhau bao nhiêu. 


HI. RABINDRANATH TAGORE 


Khoa học và nghệ thuật — Một gia đình toàn những thiên tải — Tì uối trẻ của Rabindranath — Thơ của 
ông — Thơ chính trị - Thi phái của ông. 


Nhưng mặc dầu bị áp bức, nghèo khô, chịu trăm nỗi cay đẳng, Ấn Độ vẫn tiếp tục sáng tác về khoa 
học, văn học, nghệ thuật. Giáo sư Jagadis Chandra Bose nồi tiếng khắp thế giới về công trình nghiên cứu 
điện học và sinh lí thảo mộc; còn công trình của nhà vật lí học Chandrasekhara Raman về quang học thì 
được giải thưởng Nobel. Một hoạ phái thành lập mới đây ở Bengale, dung hoà sự rực rỡ về màu sắc trong 
các bích hoạ Ajanta với nét vẽ tinh tế của các tế hoạ rajpute. Các bức hoạ của Abanindranath Tagore vừa 
có tính cách thần bí[11] vừa có cái tình cảm tao nhã trong những bài thơ nỗi danh khắp thế giới của chú 
(hay bác) ông[ L2|. 


Gia đình Tagore là một trong những gia đình danh tiếng trong lịch sử. Davendranath Tagor là một 
trong những sáng lập viên rồi thành thủ lãnh phong trào Brahma-SomaJ; giàu có, học rộng lại có đạo đức, 
ông về già được dân chúng Bengale trọng vọng. Các nghệ sĩ Abanindranath và Gogonendranath là hậu vệ 
của ông; còn triết gia Dwijendranath và thi sĩ Rabindranath Tagore là con ông. 


Rabindranath sinh trưởng trong một gia đình phong lưu tao nhã; nhạc, thơ và các câu chuyện về 
những vấn đề cao thượng bao lẫy ông như không khí chúng ta thở. Ngay từ tuôi thơ, ông đã có một tâm 
hồn ưu tú như một Shelley[13] nhưng không muôn chết yêu mà cứ muốn trẻ hoài; ông hiền từ tới nỗi sóc 
leo lên đầu gối và chim đậu lên bàn tay ông. Ông có một bộ óc quan sát mẫn nhuệ, sẵn sàng ghi lây các 
điệu hoà âm (harmonique) cuốn xoáy của đời sống rồi lòng đa cảm, yêu thần bí của ông lọc lại mà làm 
thành thơ. Có khi ông ngồi hằng giờ ở bao lơn, để cho bản năng thị sĩ ghi hết những nét, vẻ đặc biệt, cử 
chỉ của khách qua đường, có khi suốt nửa ngày ông ngồi ở đi- -văng trong phòng nhớ lại những mộng 
tưởng, hồi kí xa xăm. Ông viết những câu thơ đầu tiên trên một tắm đá đen[14], để có muốn sửa chữa thì 
bôi đi cho dễ. Chẳng bao lâu ông làm được những bài thơ rất đa cảm, dịu dàng để tả những cảnh đẹp của 
Ấn Độ, những vẻ duyên dáng của phụ nữ Ấn, những đau khổ của dân tộc Ấn; ông lại phổ những bài thơ 
đó vào nhạc nữa. Thơ ông được toản dân hát lên và thi sĩ trẻ tuổi đó cảm động vô cùng mỗi khi đi chơi 
đâu mà nghe thấy lời thơ của mình ở trên miệng những nông dân cục mịch trong làng hẻo lánh nhất. Dưới 
đây là một bài của ông. Có thi sĩ nào vừa hoài nghi lại vừa âu yếm, làm nồi bật được cái vô lí nhưng rất 
thần tiên của ái tình lãng mạn như ông? 


Nói cho em nghe ấi, anh, tất cả cái đó có đúng không, có thật đúng không? 

Khi mắt em sáng ngời lên thì những đám mây đen dông tô ùn ùn trong lòng anh. 

Môi em dịu dàng như đoả hoa đầu tiên của một ái tình chớm nở, thật vậy không anh? 
Hải kí mấy tháng năm trước kia chưa mờ trong lòng em ư? 

Mặt đất, dưới gói chân em, vang lên như một thụ câm, thật vậy không anh? 


Có thật vậy không, bóng đêm khi thấy em, thì sương rớt xuống như lệ, còn ánh sáng ban mai tưng 
bừng bao phủ thân em? 


199 


Có thật là lòng anh đã tùn em từ hồi khai thiên lập địa, trong khắp vũ trụ? 


Rồi tới khi gặp em, nghe giọng nói, ngăm cặp mái, làn môi, mớ tóc xoã của em, lòng anh đã dịu 
xuống? 


Và còn điểu này nữa, có thật là cái bí mật của Vô biên ở trong vừng trần nhỏ của em không? 
Tát cả những cải đó có thật không anh, nói cho em nghe đi. 


Những bài thơ đó có nhiều đặc sắc[15]; trước hết là một lòng ái quốc nồng nàn tuy kín đáo; một lòng 
hiểu biết ái tình và phụ nữ, thiên nhiên và đàn ông một cách tế nhị mà thường đàn bà mới có; tình cảm và 
bút pháp rất tao nhã làm cho ta nhớ tới các thi sĩ .Tennyson[16]; sau cùng tác giả đã hiểu thấu đáo triết học 
Ấn. Nếu ai có dám trách ông thì có thể trách răng bài nào cũng đẹp, đầy lí tưởng và có giọng âu yếm, 
thành thử đọc thấy đơn điệu. Trong thơ ông, phụ nữ bao giờ cũng thấy quyến rũ, đàn ông bao giờ cũng 
điên cuồng mê đàn bà, ham chết hoặc tôn sùng Thượng Đề; thiên nhiên đôi khi đáng sợ, nhưng luôn luôn 
vĩ đại, không bao giờ hoang lương hoặc xấu xi[17]. Có lẽ truyện nàng Chitra chính là truyện của ông: sau 
một năm yêu nhau, tình nhân của nàng là Arjuna chán nàng vì nàng lúc nào cũng hoàn toàn đẹp; chỉ sau 
khi nàng đã hết đẹp thành một người đàn bà khoẻ mạnh, cương nghị, làm mọi công việc lặt vặt hằng ngày 
thì chàng mới yêu nàng lại; đó chăng phải là hình ảnh các cuộc hôn nhân hạnh phúc ư? Tagore có lần tự 
thú tật của mình một cách ý nhị, dễ thương: 


Em ơi, thi sĩ của em định viết một anh hùng trường ca. 
Nhưng hỡi ơi, anh vô ý để cho trường ca đó đụng nhằm mắt cá chân em, và thật tai hại, 
Nó tan tành thành mảnh thơ ở dưới chân em đây này. 


Ông vẫn tiếp tục làm thơ và khắp thế giới, trừ các nhà phê bình cô chấp, đều thích thơ ông. Ở Ấn Độ, 
người ta hơi ngạc nhiên khi hay tin ông được giải thưởng Nobel (1913); các đồng, bào ông ở Bengale chỉ 
thấy những khuyết điểm trong thơ ô ông thôi, còn các giáo sư Calcutta chê ông viết tiếng Bengali rất tỒi. 
Các thanh niên trong phong trào quốc gia không ưa ông vì ông vạch những cái tệ của đời sống luân lí Ấn 
nhiều hơn là hô hào được tự do về chính trị, và khi vua Anh phong tước cho ông (tòng nam tước: baronet) 
thì họ cho là một sự phản bội dân tộc. Nhưng ông không được hưởng lâu những vinh dự đó, vì do một sự 
hiểu lầm bi thảm, một đội quân Anh bắn xả vào đám đông ở Amritsar (1919), ông gởi trả phó vương Ấn 
tất cả những huy chương của ông cùng với một bức thư lời lẽ rất nghiêm khắc. Từ đó ông sống cô độc 
cho tới khi chết (1941). Mấy năm cuối cùng, ông có lẽ là một nhân vật kích động nhất thế giới: là nhà cải 
cách, ông có can đảm mạt sát chế độ làm nền tảng cho xã hội Ấn, tức chế độ tập cấp, đả đảo tín ngưỡng 
phô thông nhất của dân tộc Ấn, tức thuyết luân hôi; là nhà ái quốc, ông mong nước ông được tự do, độc 
lập nhưng có can đảm chống. chủ nghĩa bài ngoại, chê phong trào quôc gia có nhiều kẻ ích kỉ, hẹp hòi; là 
nhà giáo dục, ông tuyên bố rằng chán ngấy sự hùng biện và chính trị. Ông rút vào trong øshzzm của ông, 
nơi ân cư của ông ở Shantiniketan, tại đó ông dạy cho vài thanh niên cái đạo giải phóng tính thần. Ông 
đứt ruột khi bà sớm qui tiên và khi tổ quốc ông bị mọi nỗi tủi nhục; ông, thấm nhuằn triết thuyết /edamia; 
vì có tỉnh thần thần bí, ông do dự như Chandi-Das, ca tụng Thượng Đề mà cũng ca tụng đản bà, nhưng 
nhờ hiểu biết rất rộng ông không còn lòng tín ngưỡng của tổ tiên ông nữa; còn về lòng yêu thiên nhiên, 
thì ông dùng tài thi ca thơ trẻ hoài của ông đề chống với tiếng gọi của Thần Chết. 


A, thi sĩ, bóng đã xế tà, tóc đã đốm bạc. 


Mơ tưởng trong cảnh tịch liêu, thi sĩ có nghe thấy tiếng gọi của thể giới bên kia không? 


200 


Thi sĩ đáp: Bóng đã xé, và tôi lắng tai nghe, vì dù có khuya chăng nữa thì vẫn có thÊ có người trong 
làng gọi tôi. 


_ Tôi thức để chờ khi có hai trái tìm trẻ lang thang gặp nhau, hai cặp mắt năn nỉ tôi gảy một khúc đờn 
đê phả sự im lặng của họ, nói thay cho họ. 


Nêu tôi ngôi ở bờ cuộc sông này mà mãi suy tư về sự chết và thê giới bên kia thì ai dệt những lời ca 
say đăm cho họ?... 


Tóc đốm bạc thì cũng mặc. 
Tôi vẫn luôn luôn thấy mình trẻ như người trẻ nhất và cũng già như người già nhất ở làng này... 
Hết thảy họ đều cân đến tôi và tôi không có thì giờ nghĩ đến kiếp vị lai. 


Tôi cùng tuôi với môi người dân trong làng này, vậy thì tóc đôm bạc có gì là quan hệ? 


IV. ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG 


An Độ trên con đường biên chuyền — Biên chuyên về kinh tê - Biên chuyên về xã hội — Chê độ tập cấp 
suy vi — Tập cấp và đoàn thê nghề nghiệp — Nhiệm vụ môi ngày môi lớn của phụ nữ. 


Một người gần năm chục tuổi chưa hề biết một tiếng Anh mà rồi viết tiếng Anh hay được như vậy, thì 
phá một vài cái hàng rào ngăn cách Đông với Tây đâu phải là chuyện khó. Một thi sĩ khác nguyền rủa sự 
thông trị của phương Tây, vì từ khi Tagore mới chào đời, phương Tây đã xâm nhập phương Đông bằng 
mọi cách và đương làm thay đổi lần lần tất cả đời sống phương Đông. Một hệ thống gôm gân năm chục 
ngàn cây số xe lửa đã bao quanh các sa mạc và cao nguyên của Ấn và làm cho mỗi làng thay đổi bộ mặt; 
điện tín và báo chí đã đem tin tức của một thế giới đương biến chuyên lại cho những người quan tâm tới 
thời cuộc, các trường học Anh dạy tiếng Anh để tạo những công dân Anh đã vô tình tiêm cho học sinh 
những ý tưởng dân chủ, tự do của Anh. 


Bị điêu đứng, cùng quấn ở thế kỉ XIX, vì súng Anh tốt hơn, máy dệt của Anh sản xuất mạnh hơn, bây 
giờ Ấn Độ đã miên cưỡng chịu theo chính sách kĩ nghệ hoá vậy. Ngành thủ công chết, xưởng máy môi 
ngày mỗi mọc thêm. Ở Jamsetpur, công ty “Tatar Iron and Steel” dùng 45.000 thợ và muôn truất ngôi bá 
chủ của Mĩ về ngành sản xuất thép. Sức sản xuất than của Ấn cũng đương tiến mạnh; chỉ trong một thế hệ 
nữa, Trung Hoa và Án có thể khai thác lấy các mỏ nhiên liệu và nguyên liệu cần thiết cho kĩ nghệ và về 
điểm đó, vượt được sức sản xuất của Âu và Mĩ. Các tài nguyên đó dư để thoả mãn nhu cầu trong nước, sẽ 
có, thể cạnh tranh với phương Tây trên thị trường thế giới; các cường quốc xâm lăng châu Á rồi đây sẽ 
mắt chỗ tiêu thụ hàng hoá; sự thịnh vượng của họ sẽ suy lần và bị các nước nhân công tất rẻ cạnh tranh 


gay gắt. 


Ở Bombay, nay vẫn còn những xưởng lạc hậu như ở giữa triều đại nữ hoảng Victoria[ 18], trả cho thợ 
những sô lương hôi xưa mà bọn Tory[19] thây phải thèm thuông[20]. Chủ nhân ông xưa là Anh, bây giờ 
là An và bóc lột đông bào họ cũng tàn nhẫn như bọn cá mập châu Âu, chứ không kém. 


Cơ sở kinh tế của xã hội Ấn thay đổi thì tất nhiên các chế độ, tục lệ của dân cũng chịu ảnh hưởng. Chế 


độ tập cấp xưa dựng lên cho một xã hội ôn cố, nông nghiệp; nó tạo được trật tự nhưng không để cho cá 
nhân có tỉnh thần tự do, óc sáng kiến, tiến thủ, hi vọng cải thiện đời sống của mình; nó không khuyến 


201 


khích óc sáng tạo, kinh doanh; cho nên khi cách mạng kĩ nghệ lan tràn vào Ấn thì nó không hợp thời nữa. 
Máy móc không phân biệt tập cấp, trong đa số các xưởng, các thợ tập cấp khác nhau làm việc sát cánh 
nhau; xe điện, xe lửa dành những toa sang trọng có giường cho những ai có tiền mua vẻ, bất cứ là ở tập 
cấp nào; các hợp tác xã và chính đảng thu nhận hội viên, đảng viên trong mọi tập cấp và ở trong rạp hát, ở 
ngoài đường, dù chẳng muốn thì Bà La Môn với tiện dân cũng phải chen vai thích cánh nhau. Một rajah 
tuyên bố rằng bất kì ai, đù ở tập cấp nào, theo tôn giáo nào cũng được ông tiếp kiến ở triều đình; một 
người Shudra (tập cấp thủ công) thành một ông vua sáng suốt ở Baroda; phong trào Brahma- Somaj tố cáo 
chế độ tập cấp và trong Đại hội quốc gia, tỉnh bộ Bengale đòi thủ tiêu mọi sự phân biệt tập cấp. Lần lần 
một tân giai cấp nồi lên, giàu sang, có quyền hành, trong khi giới quí tộc cô nhất mỗi ngày một lụn bại. 


Những từ ngữ để chỉ các tập cấp đương mất ý nghĩa rồi đó. Danh từ vzisyz còn được dùng trong vài 
cuốn sách, nhưng trong đời sống hàng ngày không ai dùng nữa. Danh từ su„đrz cũng đã biến mất ở 
phương Bắc, còn ở phương Nam, thì nó trỏ một cách mơ hồ tất cả những người không phải là Bà La Môn. 
Mấy tập cấp thấp hèn hồi xưa đã được thay bằng ba ngàn “tập cấp”, gọi là tập cấp chứ thật sự là đoàn thể: 
chủ ngân hàng, thương gia, kĩ nghệ gia, điền chủ, giáo sư, kĩ sư, người gác đường, nữ sinh trung học, đồ 
tế, hớt tóc, đánh cá, đào kép, thợ mỏ, thợ giặt, xà ích, các cô bán hàng, các em đánh giày, hết thảy đều tổ 
chức thành những đoàn thể cùng nghề, nhưng khác với nghiệp đoàn phương Tây, nhất là ở điểm này: 
không ít thì nhiều, người nào cũng mong con cái nối nghiệp mình. 


Bi kịch lớn nhất của chế độ tập đoàn là làm cho số tiện dân mỗi thế hệ một tăng thành thử tỉnh thần 
nỗi loạn của họ mỗi ngày một mạnh, làm lung lay nền tảng của chế độ đó. Số người t¡ tiện, không được 
nhận vào tập cấp nào, thấy hàng ngũ của mình tăng lên hoài vì thêm những kẻ do. chiến tranh hoặc không 
trả nổi nợ mà thành nô lệ, tất cả những trẻ mà cha là Bà La Môn, mẹ là Shudra, tất cả những kẻ khốn nạn 
làm những nghề quét đường, đồ tế, mãi võ, chèo thuyên, đao phủ mà luật Bà La Môn cho là những nghề 
đê tiện; mà sô người đó tăng rất mau vì họ đẻ nhiều con, chẵng nghĩ gì tới tương lai cả, vì có còn gì đâu 
để mà mắt. Họ nghèo khổ ghê gớm đến nỗi ăn ở rất dơ dáy, sự sạch sẽ đối với họ là một xa xí phẩm 
không thể nào hưởng được, người ta phải xa lánh họ là phải[21]. Cho nên luật tập cấp cắm một người tiện 
dân lại gần một Shudra quá bốn mét, lại gần một Bà La Môn quá mười chín mét. Nếu bóng của một 
người tiện dân chiếu vào một người trong bắt kì tập cấp nào thì người này phải tắm gội đề tây uề tức thì. 
Một kẻ “ngoài các tập cấp” mà đụng tới một vật nào thì vật đó hoá ra ô uế[22]. 


Trong nhiều miền ở Ấn, hạng người đó không được lại lấy nước ở các phông-ten, các giếng nước 
công cộng, không được vô các đền thờ có người Bà La Môn, không được cho con tới học trường bản xứ. 
Chính sách cai trị của người Anh một phần nào đã làm cho cảnh khổ của họ thêm điêu đứng, nhưng họ 
được bình đắng trước pháp luật và được vô các trường học mọi cấp do họ điều khiến. Phong trào quốc 
gia, nhờ Gandhi mà cởi cho họ được nhiều sự trói buộc. Có thê răng qua thế hệ sau họ sẽ được giải 
phóng. 


Mặc khác, kĩ nghệ và các quan niệm phương Tây cũng đương làm giảm sự bất bình đẳng giữa nam và 
nữ. Sự kĩ nghệ hoá làm tăng tuổi kết hôn và giải phóng phụ nữ, vì muốn có thợ đàn bà thì trước hết người 
ta phải thuyết phục họ rằng gia đình là cái ngục, và phải thay đổi luật pháp để cho họ được hưởng tiền 
công của họ, khỏi phải nộp hết cho đàn ông. Sự giải phóng đó đã đưa tới nhiều cải cách. Hết cái lệ cưới 
gả con nít, muốn được làm phép cưới chính thức thì con gái ít nhất phải đủ mười bốn tuổi, con trai phải 
đủ mười tám tuổi; cái tục hoá thiêu quả phụ cũng không còn và sô quả phụ tái giá mỗi ngày mỗi 
nhiều[23]. Không cám chế độ đa thê, nhưng số người đa thê không có bao nhiêu; và các du khách thất 
vọng răng gân như không còn bọn vũ nữ trong các đền nữa. Không có nước nào mà phong tục cải lương 
mau như vậy. Đời sông kĩ nghệ tại các thành thị làm cho phụ nữ cởi bỏ khăn che mặt, ra khỏi phòng khuê 
kín mít; hiện nay chỉ còn độ 6% phụ nữ chịu nhận tình cảnh cắm cung đó. Một số báo định kì đăng những 
bài rất linh động về các vân đề nóng hỗi nhất cho phụ nữ đọc; một hội hạn chế sinh dục đã thành lập và 
dám nhìn thắng vào vấn đề nghiêm trọng nhất đó của Ấn. Trong nhiều tỉnh phụ nữ đã đi bầu và có người 


202 


lãnh chức vụ trong chính quyên. Nhiều người có bằng cấp đại học, làm y sĩ, luật sư, giáo sư. Rồi đây có lẽ 
nhiệm vụ sẽ đảo ngược lại và phụ nữ sẽ câm quyên[24]. 


Trong lời kêu gọi nây lửa dưới đây của một môn đệ Gandhi, ai mà chăng thấy ảnh hưởng của phương 
Tây: 


“Hði các bà các cô, hết cái chê độ Purdah cô hú rôi! Xim các bà các cô mau mau liệng hết xoong, 
chảo, nôi niêu vào một xó mà bước ra khỏi nhà bêp ngay đi! Chùi nước mất đi đê nhìn một thê giới mới 
đương tới. Đề mặc đàn ông họ làm bêp lấy. Có biết bao việc phải làm cho An Độ thành một quốc 


gia! ”J25]. 


V. PHONG TRÀO QUỐC GIA 
Các sinh viên Âu hoá — Thân linh hoàn tục — Quốc dán hội nghị 


Năm 1923 có trên ngàn người Ấn du học ở Anh; có thê đoán phóng chừng rằng ở Mĩ số sinh viên Ấn 
cũng xấp xỉ như vậy, và rải rác khắp các nước khác cũng có một sô tương đương. Họ lấy làm ngạc nhiên 
rằng công dân mạt hạng ở Tây Âu và Mĩ cũng có được đủ các quyền lợi; họ học về các cuộc cách mạng 
Pháp và MI, vùi đầu đọc các sách viết về các cuộc cải cách và cả các cuộc nổi loạn nữa; họ say mê nghiên 
cứu bản Tuyên ngôn nhân quyền, bản Tuyên ngôn độc lập của Huê kì và Hiến pháp Huê kì; họ trở về 
nước truyền bá những ý tưởng dân chủ và tự do mà họ quí như lời trong Thánh kinh. Những ý tưởng đó 
được hoan nghênh nhiệt liệt nhờ những: tân bộ của phương Tây về kĩ nghệ và khoa học, nhờ sự thắng trân 
của Đồng minh trong thế chiến [thứ nhất]: chẳng bao lâu mỗi sinh viên ở ngoại quốc về đó đều cho tiếng 
“tự đo” là lời hô hào xung phong. Người Ấn hấp thụ tỉnh thần tự do trong các trường học Anh và Mĩ. 


Những sinh viên phương Đông sống ở phương Tây đó chẳng phải chỉ chấp nhận một lí tưởng chính trị 
nào đó mà thôi, họ còn mắt cả tín ngưỡng tôn giáo nữa. Trong đời sống một cá nhân cũng như trong lịch 
sử một dân tộc, hai sự tiến hoá đó thường đi đôi với nhau. Bọn thanh niên đó, khi mới đặt chân lên châu 
Âu còn rất kính tín, còn thờ phụng các thần Krishna, Shiva, Vichnou, Kali, Rama..., nhưng rồi tiếp xúc 
với khoa học, các tín ngưỡng cô truyền của họ sụp đồ hết ráo. Tín ngưỡng tôn giáo. đó là linh hồn của dân 
tộc, bọn người Ấn Âu hoá không còn tín ngưỡng nữa, nay trở vê nước, vừa buồn rầu vừa mất hết ảo 
tưởng: đối với họ thì các thần linh đã chết và rớt từ trên trời xuống[26]. Như vậy thì làm sao một thế giới 
không tưởng chẳng thay thế giới thần linh, quan niệm dân chủ chẳng thay quan niệm Niết Bàn, thần Tự 
Do chẳng tiếm ngôi Thượng Đế? Phong trào tư tưởng mới đã xảy ra ở châu Âu giữa thế kỉ XVIII, bây giờ 
đang diễn lại ở phương Đông. 


Tuy nhiên các tư tưởng mới đó truyền bá không lấy gì làm mau. Năm I8ŠŠ vài người Ấn trong giai 
cấp lãnh đạo họp nhau ở Bombay, thành lập “Quốc dân hội nghị Ấn”, nhưng lúc đó có lẽ họ chưa nghĩ tới 
cái chuyện đòi độc lập. Vì Huân tước Curfon dùng chính sách THẾ xứ Bengale (nghĩa là phá sự thông 
nhất mà làm suy nhược miền tấn bộ nhất của Ấn vê phương diện chính trị), nên các nhà ái quôc nôi dây 
và phong trào của họ có tính cách gây loạn. Trong cuộc hội nghị năm 1905, Tilak cương quyết, không 
chịu nhượng bộ đòi được chính thể Swarz/. Ông ta dùng những ngữ căn sancrit tạo ra từ ngữ mới đó mà 
người Anh dịch là “seft rule” (tự trị). Cũng trong năm có nhiều biến có đó, Nhật thắng Nga và phương 
Đông từ một thế kỉ rồi, sống sợ sệt dưới cái ách của phương Tây, bây giờ bắt đầu nghĩ tới sự giải phóng 
châu Á. Sau đó, Trung Hoa đứng sau Tôn Dật Tiên cầm khí giới, bắt tay với Nhật[27]. Ấn Độ không có 
khí giới, quân đội, bầu một nhân vật kì dị nhất trong lịch sử làm thủ lãnh, và thế giới được mục kích một 
cảnh chưa từng xảy ra, cảnh một cuộc cách mạng do một vị thánh lãnh đạo, chăng cần súng ống gì cả. 


203 


VI. MAHATMA GANDHI 


Chân dung một vị thánh — Nhà tu hành khổ hạnh — Tín đô Ki Tô giáo — Cuộc nổi loạn năm 192] — 
“Tôi là con người” — Những năm ở tà —- “Tân An Độ” — Cuộc cách mạng bằng guông quay sợi — Sự 
nghiệp của Gandlhi. 


Xin độc giả thử tưởng tượng con người xấu Xí, ốm o, yếu ớt nhất châu Á, mặt và mình mây như đồng 
đen, tóc hoa râm nhưng đầu cạo trọc, lưỡng quyền nhô, cặp mắt nhỏ, màu nâu, hiền từ, miệng rộng, móm, 
gần rụng hết răng, tai như tai voi, mũi cực to, tay chân lòng khòng; rồi tưởng tượng con người loắt choắt 
đó chỉ quấn mỗi chiếc sà-rông, đứng trước mặt một thâm phán Anh, trả lời cuộc chất vần vê tội hô hào 
đồng bảo “bất hợp tác” với Anh. Rồi bạn lại rán tưởng tượng thêm nữa con người đó ngồi trên một chiếc 
thảm nhỏ trong một phòng hoàn toàn trống của trường Satyagrahashram — Trường Chân lí — của ông ở 
Almedabad; hai ống chân khẳng khiu quặp lại theo kiêu ngồi kiết già, tay quay một cái guồng quay sợi, 
mặt nhăn nheo, má hóp vì lo lắng về trách nhiệm nặng nè của mình, trí óc lúc nào cũng nghĩ cách đôi đáp 
cho mau và thích đáng hết thảy những ai muốn tìm sự tự do. Từ năm 1920[28], người thợ đệt gầy gò, cực 
khổ đó làm thủ lãnh tỉnh thần và cả chính trị nữa của 320 triệu người Ấn. Khi ông ta ra trước quần chúng 
thiên hạ chen lắn chung quanh ông đề được rờ cái sả-rông của ông, hôn bàn chân ông. 


Mỗi ngày bốn giờ, ông dệt thứ vải thô khađdar, hy vọng thuyết phục được đồng bào noi gương mình 
dùng thứ vải nội hoá đó, tây chay các hàng Anh đã làm chết ngành dệt Ấn. Tất cả của cải của ông chỉ 
gồm ba cái khăn vải thô, hai cái để thay đổi quấn mình, một cái để thay giường và nệm. Trước kia ông là 
một luật sư giàu có, sau phân phát hết gia sản cho người nghèo; bà vợ lúc đó đã đứng tuổi, hơi do dự - 
điều đó rất dễ hiểu — rồi sau theo ông. Ông ngủ ngay trên sàn hoặc trên mặt đất. Sống toàn bằng trái cây 
(hạt dẻ, cam, chanh, chà là...), cơm và sữa dê; nhiêu khi suốt mây tháng chỉ uống sữa và ăn trái cây; trong 
đời ông chỉ có mỗi một lần ă ăn thịt; có khi suốt mấy tuần tuyệt thực. Ông bảo: “Sự tuyệt thực đối với tôi 
cũng cân thiết như cặp mắt. Mắt quan trọng cho đời sống bên ngoải ra sao thì tuyệt thực cần cho đời sống 
nội tâm như vậy”. Ông cho rằng máu càng trong sạch thì trí óc càng minh mân, nhận định được đúng 
ngoại vật; và các chân lí cốt yêu — đôi khi có thê thây được cả linh hôn của vũ trụ - hiện ra phía sau cái 
Maya cũng như ngọn núi Everest sau đám mây vậy. 


Trong khi tuyệt thực đề rán chiêm vọng thần linh, ông vẫn không xa lánh cõi trần, vẫn khuyên môn đệ 
những lúc nhịn ăn phải tắm mỗi ngày một lần để gột hết chất dơ trong cơ thể tiết ra — cơ thê lúc đó sống 
bằng chất tự dưỡng của nó. Thấy người Hồi và người Ấn chém giết nhau vì tín ngưỡng cuồng nhiệt, 
không nghe lời ông khuyên phải hoà hảo với nhau, ông. tuyệt thực trong ba tuần để họ động lòng. Sau 
những lần tuyệt thực như vậy, ông suy nhược quá, tới nỗi phải ngồi trên một cái ghế dựa kê hơi cao thì 
đám đông bao vây ông mới bắt được những lời phào phào của ông. Về tình dục, ông cũng theo phép khổ 
hạnh như vậy, và ước ao như Tolstoi rằng vợ chồng chỉ khi nào cùng muốn có con thì mới nên ái ân với 
nhau. Chính ông, hồi trẻ, sống quá phóng túng, và được tin thân phụ mắt đúng lúc ông đương hoan lạc 
với một người đàn bà. Bây giờ nhớ lại ông rất hồi hận, giữ đúng lời khuyên Brahmacharya, bỏ hết nhục 
dục. Ông thuyết phục được bà sống với ông như em gái sông với anh và theo ông thì “từ đó, mọi mối bất 
hoà tiêu tan hết”. Khi ông thầy sự giảm mức sinh con đẻ cái là điều tối cần thiết cho Án, thì ông không 
theo những phương pháp châu Âu hiện nay đang dùng, mà dùng những thuyết của Malthus và Tolstoi. 


Đã biết tình cảnh ra sao rồi thì chúng ta có quyển sanh con nữa không? Đã yếu. đuối lại bơ vơ mà cứ 
tiếp tục sanh đẻ thì chỉ làm tăng thêm sô người khô sở và nô lệ thôi... Chừng nào An Độ chưa thành một 
quốc gia độc lập thì chúng ta không có quyên sanh con nữa... Tôi chắc Ân Độ thành một quốc gia gôm 
đàn ông và đàn bà sung sướng, khoẻ mạnh, mà không tự ý chế dục, không sanh đẻ nữa. 


204 


Người ta bảo rằng ngoài những nét đặc biệt đó, tính tình Gandhi còn có nhiều điểm giống vị Sáng lập 
ra Ki Tô giáo một cách lạ lùng. Ông không nhắc tới tên Chúa Ki Tô nhưng hành động đúng theo lời dạy 
của Chúa trong bài Thuyết giáo trên Núi. Từ thời thánh Franeois đ°Assise tới nay, trong lịch sử nhân loại 
chưa có một người nào mà tâm hồn cao thượng, hi sinh, giản dị như vậy, dĩ đức báo oán như vậy. Lòng 
nhân từ, khoan dung bất tuyệt của ông làm cho chính kẻ thù cũng phải tỏ ra lễ độ, nhã nhặn: chính quyên 
Anh mời ông vô khám mà tái tam xin lỗi ông. Tuyệt nhiên ông không tỏ một vẻ nào là oán hận hay bất 
bình. Ba lần ông bị bọn lưu manh nào đó đánh cho té xỉu, rồi bỏ đi, tưởng chết; vậy mà ông không hê báo 
cho cảnh sát để truy tố, và khi một kẻ hành hung ông bị bắt, ông yêu cầu chính phủ tha cho hắn. Trong 
một cuộc bạo động dữ đội nhất giữa Ấn và Hồi, bộ lạc Moplah của Hồi giết mấy trăm người Ấn tay 
không, lột da bọc qui đầu để dâng chúa Allah; vậy mà ít lâu sau, chính những người Hồi đó bị nạn đói thì 
Gandhi quyên tiền khắp Ấn Độ để cứu họ và trái với tất cả các thủ tục từ trước, quyên được bao nhiêu 
ông đưa cho họ hết, không thiểu một xu, phí tồn ông chịu cả. 


Mohandas Karamchand Gandhi sanh năm 1869. Gia đình ông thuộc tập cấp Wzisyz và theo giáo phái 
Jaïn, thực hành giới luật azzsa, không làm thương tốn sinh mệnh một loài vật nào cả dù là con sâu cái 
kiến. Thân phụ ông là một nhà cai trị giỏi[29] nhưng về tài chính thì theo chính sách thực khác đời: vì quá 
lương thiện mà bỏ lỡ hết các cơ hội, và chỉ giữ lại một chút gia sản cho vợ con còn bao nhiêu bồ thí cho 
người nghèo hết. Mohandas hồi nhỏ tởm về sự dâm đãng của một số thần Ấn Độ, nên chủ trương thuyết 
vô thần và ăn thịt để tỏ lòng khinh tôn giáo. Rồi ông lại ghét thịt mà trở về tôn giáo. 


Hồi tám tuôi gia đình dạm hỏi cho ông một thiếu nữa, tên là Kasturbai, và mười hai tuổi ông làm lễ 
cưới; bà trung thành theo ông trong suốt cuộc đời sóng gió của ông, trong cảnh giàu cũng như trong cảnh 
nghèo, trong khám cũng như trong khi diệt dục. Mười tám tuổi ông thi đậu vô Đại học rồi qua Londres 
học luật. Ngay trong năm đầu ở Londres, ông đã đọc hết tám mươi cuốn sách về Ki Tô giáo. Bài Thuyết 
giáo trên Núi làm ông xúc động liền. Ông thấy không có gì cao cả hơn là dĩ đức báo oán và yêu cả kẻ thù 
của mình và ông quyết định thà chết để giữ đúng qui tắc đó chứ không chịu thành công mà vi phạm nó. 


Trở về Ấn năm 1891, ông làm đại tụng ở Bombay trong một thời gian, nhưng ông không chịu truy tố 
một người thiếu nợ và luôn luôn tự cho mình cái quyền không biện hộ cho thân chủ nữa nêu thấy người 
đó trái. Vì một vụ kiện, ông phải qua Nam Phi, rôi thấy đồng bào của ông ở đó bị người Anh ngược 
đãi[30], ông không trở về Ấn, ở lại Nam Phi, hi sinh hoàn toàn, không chút vị lợi cho đồng bào, cố giải 
thoát họ khỏi tình cảnh lệ thuộc khốn khỏ, tủi nhục của họ. Trong hai chục năm ông không ngớt chiến đấu 
cho họ tới khi chính quyền Anh phải nhượng bộ mới thôi. Lúc đó ông mới chịu hồi hương. 


Ông đi khắp nước Ấn và lần đầu tiên nhận thấy nỗi điêu đứng cùng cực của đồng bào. Ông kinh 
hoảng khi thây những nông dân chỉ còn xương với da làm việc quân quật ở ngoài đồng, thấy những “tiện 
dân” thấp hèn nhất làm những công việc tởm nhất trong các thành phố. Ông có cảm tưởng răng vì người 
Anh thấy người Ấn ở trong xứ đói khổ, đê tiện quá nên khinh luôn cả những người Án ở nước ngoài, kì 
thị họ, coi họ như tôi mọi. Nhưng trong thế chiến [thứ nhất], ô ông trung thành với Anh, tính khuyến khích 
cả những người Ấn không theo giới luật bắt bạo động đầu quân giúp Anh nữa. Hồi đó ông chưa gia nhập 
nhóm người Ấn đòi độc lập, ông tưởng rằng chính sách cai trị xâu xa của Anh ở Ấn chỉ là một ngoại lệ 
chứ xét chung thì chính quyên của Anh tốt, ở Ấn nó hoá xấu vì bọn thực dân không theo những qui tắc thi 
hành ở chính quốc; và nếu dân tộc Anh hiểu được trường hợp của Ấn thì không do dự gì cả, tất cho Ấn 
sáp nhập vào cộng đồng các quốc gia “tự trị” dưới sự lãnh đạo của Anh liền. Ông hi vọng rằng khi chiến 
tranh chấm dứt, Anh nhận định được đúng sự hi sinh của Ấn cho đề quốc, hi sinh về nhân mạng và tiền 
bạc, thì có lẽ nào Anh không cho Ấn được tự đo. 


Nhưng hết chiến tranh, phong trào đòi độc lập bị đàn áp; sắc lệnh Rowland bãi bỏ hết mọi tự do ngôn 


luận, tự đo báo chí, thành lập một Quốc hội bù nhìn, đưa ra những cải cách Montagu-Chelmsford, rồi sau 
cùng tàn sát người Ấn ở Amritsar, Gandhi tức thì hành động. Ông gởi trả Phó vương Ấn tất cả những huy 


205 


chương mà chính phủ Anh đã tặng ông, rồi ông hô hào toàn dân Ấn bắt phục tùng chính quyền Anh ở Ấn. 
Dân chúng hưởng ứng nhưng không đúng với ý ông: ông muốn dùng chính sách bất bạo động mà họ lại 
bạo động, gây ra nhiều cuộc đồ máu; chẳng hạn ở Bombay người ta giết năm mươi ba người Parsi không 
gia nhập phong trào. Gandhi đã nguyện giữ giới luật ahmsa, lại tạo ra một thông cáo khác bảo ngưng 
ngay mọi cuộc bạo động, nôi loạn, hoãn cuộc vận động bất phục tòng lại vì dân chúng chưa hiểu ý nghĩa 
của nó. Trong lịch sử hiếm có một người can đảm hành động theo qui tắc của mình như ông, khinh miệt 
sự hoạt đầu và danh vọng. Dân chúng thấy phong trào phát động mạnh, tưởng gần thành công rồi nên 
ngạc nhiên về thái độ đó của ông; họ không nghĩ như ông răng phương tiện cũng có thể quan trọng ngang 
với cứu cánh. Danh tiếng của ông lúc đó xuống cực thấp. 


Đúng lúc đó, chính quyền ra lệnh bắt ông[3 1]. Ông không chống cự, không chịu lựa luật sư mà cũng 
chẳng thèm tìm cách tự biện hộ cho mình nữa. Khi viên Phó Chưởng lí buộc tội rằng những hành động 
của ông đã gây ra cuộc nổi loạn 1921, và ông phải chịu hết trách nhiệm, ông đáp bằng những lời lẽ cho ta 
thấy rõ tâm hồn cao thượng của ông: 


Tôi xin được một mình chịu hết trách nhiệm mà ông Phó Chưởng lí học thức uyên bác muốn trút lên 
vai tôi, nhân những vụ xảy ra ở Bombay, Madras và Chauri-Chaura. Trong bao nhiêu đêm trường tôi đã 
suy nghĩ kĩ về những biến cô đó và tôi không thể nào không nhận rằng tôi phải chịu trách nhiệm về những 
tội ác ghê gớm đó... Ông Phó Chưởng lí hoàn toàn có lí khi ông bảo rằng một người có thể lãnh trách 
nhiệm, một người có kiến thức như tôi thì trước khi hành động phải cân nhắc kĩ hậu quả đã. Tôi đã biết 
rằng tôi chơi với lửa đây, sẽ nguy hiểm đấy, nhưng. nễu bây giờ tôi được phóng thích thì tôi cũng sẽ hành 
động như trước nữa. Sáng nay tôi có cảm tưởng răng nêu tôi không tuyên bô những lời tôi đương tuyên 
bố đây thì tôi sẽ không làm tròn phận sự của tôi. 


Trước kia tôi muốn tránh sự bạo động, bây giờ tôi cũng vẫn muốn tránh sự bạo động. Điều căn bản 
trong tín ngưỡng của tôi là ghê tởm sự bạo động. Nhưng tôi phải lựa chọn: một là phục tòng một chế độ 
cai trị mà tôi tin là hoàn toàn có hại cho quốc gia tôi, hai là thấy đồng bào tôi cuông. nhiệt nổi loạn lên 
khi họ hiểu được sự thực. Tôi biết rằng đông bào tôi đã có một thái độ vô lí trong nhiều trường hợp. Tôi 
ân hận về điều đó lắm, cho nên hôm nay tôi tới đây để xin chịu hình phạt, không phải nhẹ, mà nặng nhất. 
Tôi không xin được khoan hông. Tôi không viện ra những trường hợp giảm khinh. Tôi lại đây để can đảm 
xin lãnh cải án nặng nhất vì một hành động mà luật pháp coi là một tội ác cố ÿ, còn tôi thì tôi coi là bồn 
phận thiêng liêng của một công dân. 


Viên Chánh án tỏ ý rất ân hận rằng phải nhốt khám một người được hằng triệu đồng bào coi là “một 
nhà đại ái quốc, đại lãnh đạo quần chúng”. Ông ta nhận rằng cả những người bất đồng ý với Gandhi cũng 
phục Gandhi là “hi sinh cho một lí tưởng rất cao, sống một cuộc đời cao thượng, đức độ như một vị thánh 
nữa”. Rồi ông ta tuyên án: sáu năm tù. 


Gandhi vô khám mà không phản nàn một lời. Ông viết: “Tôi không thấy một tù nhân nào khác mặc 
dầu tôi không sao tưởng tượng nồi rằng sống chung với họ, tôi có thể làm hại cho họ được”. Nhưng “tôi 
sung sướng, tánh tôi quen với cảnh cô độc rồi. Tôi thích sự yên lặng. Và ở đây tôi tha hồ học hỏi vì sống 
ở ngoài đời, tôi đã phải bỏ bê việc đó”. Ông đọc rất kĩ những tác phâm của Bacon, Carlyle, Ruskin, 
Emerson, Thoreau và Tolstoi, lúc nào muôn nghĩ ngơi thì ông đọc Ben Jonson và Walter Scott. Ông đọc 
đi đọc lại bộ Bhagavad-Gita. Ông học các tiếng sanscrit, tamil, urdu để có thê trao đôi thư từ với các 
người có học và nói trước đám đông nữa. Ông lập một chương trình học cho mây năm ở trong khám, theo 
đúng chương trình cho tới khi có một việc bất thường bắt ô ông phải ngưng lại. Ông bảo: “Tôi thường cầm 
cuôn sách lên mà trong lòng sung sướng như một thanh niên hai mươi bốn tuổi, quên rằng mình đã năm 
mươi bốn tuôi và sức khoẻ quá suy nhược”. 


206 


Ông. bị một cơn đau bụng nặng vì chứng ruột dư và chính quyền phải thả ông ra; ông thường mạt sát 
Tây y, lần này nhờ Tây y mà ông thoát chết. Một đám đông vĩ đại bu lại ở cửa khám đề hoan hô ông khi 
ông bước ra, nhiều người hôn chiếc sả-rông bằng vải thô của ông. Nhưng ông xa lánh mọi hoạt động 
chính trị, không tiếp xúc với đại chúng, viện lẽ rằng sức khoẻ suy nhược, nên về trường Ahmedabad của 
ông, sống mây năm trong cảnh an tĩnh, cô liêu với các môn đệ. Nhưng mỗi tuần ông cũng viết một bài 
trong tờ Ấn Độ trẻ trung trình bày triết lí của ông về cách mạng và đời sống. Ông năn nỉ những người 
theo ông phải tránh sự bạo động, chẳng những vì bạo động là tự tử - Ấn Độ không đủ phương tiện vật 
chất để ứng chiến — mà còn vì bạo động chỉ là thay một sự độc tải bằng một sự độc tài khác. Ông bảo: 
“Đọc lịch sử chúng ta thấy rằng những người — có lẽ do một thiện ý giải thoát cho dân khỏi bị áp bức — 
dùng bạo động đề lật đồ những kẻ quyền hành, rốt cuộc cũng hoá ra độc tài, và dân chúng quá phẫn uất 
lại lật đồ họ... Nếu Ấn Độ dùng phương tiện bạo động thì tôi không muốn giải thoát Án Độ nữa vì những 
phương tiện đó không đưa tới tự do mà chỉ đưa tới nô lệ”. 


Điểm. thứ nhì trong thuyết của ông là khinh miệt tân kĩ nghệ. Ông chịu ảnh hưởng của Rousseau, hô 
hào trở về đời sống nông nghiệp, tiêu công nghệ, đời sống giản dị ở thôn quê. Theo ông, nhốt đàn ông và 
đàn bà vào trong các xưởng rồi bắt họ dùng những máy móc để chế tạo một bộ phận của những đồ vật mà 
họ không bao giờ được làm trọn để thấy nó hoàn thành, đó là một cách giảo quyệt để chôn nhân loại dưới 
một đống hàng hoá tỒi, cao nghều nghệu như hồi xưa người ta chôn các vua Ai Cập trong Kim tự tháp. 
Ông bảo hầu hết các sản phẩm chế tạo bằng máy móc không phải là vật cần thiết; máy móc tuy tiết kiệm 
được sức lao động nhưng lại tốn công chế tạo, sửa chữa, thì rốt cuộc đâu cũng vào đấy; và nếu kết quả 
thật nhờ máy mà đỡ khó nhọc được chút nảo thì không có lợi cho giới lao động mà chỉ có lợi cho giới tư 
bản; càng sản xuất mạnh thì càng sinh ra nạn thất nghiệp. Vì vậy ông phục hồi, canh tân phong trào 
Swadeshi (tây chay hàng Anh) đo Tilak khởi xướng năm 1905[32]; cuộc vận động sản xuất theo lỗi tiểu 
công nghệ trong gia đình kết hợp với cuộc vận động tự trị SWdrdj. Gandhi dùng cái chakar, guồng quay 
sợi, để biểu hiện sự gia nhập, trung thành với phong trào quôc gia; ông hô hào mọi người Ấn, cả những 
người giàu, mặc quần áo bằng vải đệt lấy trong nhà, tây, chay các hàng ngoại quốc dệt bằng máy ở Anh đề 
cho tới mùa đông u ám, gia đình nào cũng được nghe tiếng vo vo của guông quay sợi. 


Ông không được mọi người hưởng ứng: khó mà ngưng dòng lịch sử lại được. Nhưng dân Ấn đã gắng 
sức nghe ông. Sinh viên Ấn khắp nơi đều mặc thứ vải thô kzđda, các bà quí phái bỏ thứ lụa Nhật Bản, 
dệt lẫy vải mà bận; ngay như gái điềm trong các nhà chứa và tội nhân trong khám cũng quay SợI. Sau 
cùng, tại nhiều thành phó, người ta tổ chức những cuộc thiêu huỷ, các đại thương gia Ấn chở các hàng 
nhập cảng lại liệng hết vào đồng lửa. Ở Bombay, nội một ngày, người ta thiêu huỷ 150.000 tắm vải. 


Phong trào đả đảo kĩ nghệ đó thất bại, nhưng đã tập hợp được dân Ấn trong mười năm và gây một ý 
niệm mới về sự thông nhất quốc gia, đoàn kết chính trị cho biết bao nhiêu triệu người. Dân tộc Án còn do 
dự về phương tiện phải dùng nhưng chấp nhận ngay mục tiêu, và mở lòng ra tiếp đón thánh Gandhi mặc 
dầu nghi ngờ tài năng của chính khách Gandhi; trong một thời gian họ đoàn kết với nhau, một lòng 
ngưỡng mộ ông, như Tagore nói về ông: 


Ông ngừng lại ở ngưỡng cửa các căn nhà tôi tàn của hằng ngàn người cùng khốn, y phục của ông y 
hệt y phục của họ. Ông nói với họ bằng ngôn ngữ của họ. Đó mới thực là một chân lí sinh động chứ 
không phải chỉ là những lời suông trong sách vở. Vì vậy mà tiếng tôn xưng Mahatma (Thánh) mà dân Ấn 
tặng ông đã thành tên thực của ông. Ai là người cảm thấy như ô ông răng tắt cả mọi người Án chính là da 
thịt của mình, máu mú của mình? Khi tình thương tới gõ cửa Ấn Độ thì cửa đã mở toang chờ sẵn rồi.. 
Nghe tiếng gọi của Gandhi, Ấn Độ xông ngay tới một cảnh vinh quang cao quí mới, như hồi xưa, rất xa 
xăm, khi Phật Tổ tuyên bố đạo từ bị, thương yêu cả mọi sinh vát.[33 | 


207 


VII. TỪ BIỆT ÁN ĐỘ 


Không thể kết luận về lịch sử Ấn Độ như kết luận về lịch sử Ai Cập, Babylone hoặc Assyrie được vì 
lịch sử Án Độ còn đương tiếp tục, nền văn minh đó còn đương sáng tạo nữa. Về phương diện văn hóa, Ấn 
nhờ tiếp xúc về tỉnh thần với phương Tây, đã nhận được một sinh lực mới và văn học của Ấn ngày nay 
cũng phong phú, có một trình độ cao như bất kỳ nước nào khác. Về phương diện tâm linh, xứ đó còn 
đương chống với thói mê tín, và với một thần học mà địa vị còn mạnh quá, nhưng biết đâu chừng các chất 
a-xít của khoa học hiện đại chẳng làm tiêu tan khá mau các thần linh thừa thãi của họ? Về phương diện 
chính trị, một trăm năm vừa qua đã tặng cho Ấn một sự thống nhất ít thấy trong lịch sử của họ: thống nhất 
một phần nhờ một chính quyền ngoại quốc, một phần nhờ một ngoại ngữ|34], nhưng thứ nhất là nhờ toàn 
dân đều hoài bão chung một ước vọng: được tự do. Về phương diện kinh tế, Ân đương ra khỏi tình trạng 
trung cổ đề bước vào đường kĩ nghệ hiện đại: sức sản xuất và thương mại đương mỗi ngày mỗi tiến bộ và 
trước cuối thế kỉ này chắc chắc là Ấn sẽ đứng vào hàng các cường quốc trên thế giới. 


Nền văn minh Ân không trực tiếp phát minh ra nền văn minh phương Tây chúng ta, như các nền văn 
minh Ai Cập và Tiểu Á [tức Babylonie, Assyrie]; những nền văn minh này mới thực là đẻ ra văn minh 
phương Tây; còn lịch sử Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản đã theo một trào lưu khác và bây giờ mới bắt đầu 
hoà vào trào lưu sinh hoạt của phương Tây mà ảnh hưởng tới chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận 
rằng mặc dầu có dãy núi Himalaya ngăn cách, chúng ta cũng đã nhận được nhiều tặng phẩm quí báu của 
Án, như môn ngữ pháp, môn luận lí, triết học và ngụ ngôn, thuật thôi miên và chơi cờ, quí báu nhất là hệ 
thống thập tiến và mười síp mà hiện nay chúng ta đều dùng. Nhưng không nên coi đó là phần tinh tuý 
nhất của tâm hồn Ấn, những cái đó chưa đáng kể gì, Ân còn có thê tặng cho chúng ta được nhiều hơn 
nữa. Các đại lục càng hợp nhất với nhau nhờ các phát minh khoa học, nhờ kĩ nghệ và thương mại; sự 
xung đột giữa Á và Âu càng tăng lên thì chúng ta càng phải nghiên cứu văn minh Ấn kĩ lưỡng hơn và dù 
muốn hay không, thì cũng nên hiểu thấu đáo vài quan niệm cùng phương pháp của họ. Có lẽ, bị phương 
Tây xâm lăng, cướp bóc một cách vô liêm sĩ, Ấn Độ để đáp lại, sẽ dạy cho chúng ta bài học khoan hồng 
cao thượng, dấu hiệu của một tâm hồn già dặn; dạy cho chúng ta có một tâm hồn thanh thản, thoả mãn, dễ 
tiếp thu những ý mới, có một trí óc bình tĩnh hiểu được hết thảy, tha thứ cho hết thảy, sau cùng có một 
tắm lòng nhân từ thương yêu mọi sinh vật, chỉ tắm lòng đó mới đoàn kết mọi người với nhau được thôi. 


[1] Trong trận Rossbach năm 1757, Pháp thua Phổ. Trong trận Waterloo (1815) Pháp thua Anh-Phỏ. Vì 
vậy mà Pháp suy, Anh mạnh. (ND). 


[21 Thời đó người Âu gọi Ấn là Đông Ấn để phân biệt với Tây Ấn, tức châu Mĩ. (ND). 


[3] Họ mua ở Ấn với giá hai triệu đồng thì bán lại ở Anh với giá mười triệu. Cổ phần công ty tới 600.000 
quan. 


[4] Cipaya là người Ấn đi lính cho Anh (hoặc Pháp). Tiếng Anh Sepoy, do tiếng Ba Tư $iz4jï là lính. 
(ND). 


[Sepoy là lính Ấn trong quân đội Anh-Ấn. (Goldfish)]. 


[5] Có nghĩa là “Hội Brahma” tức “Hội những người thờ phụng Brahman, Đắng Tối Cao”. 


208 


[6] Sử gia và triết gia Anh (1773-1836) cha của kinh tế gia Stuart MiII. (ND). 


[] Hiện nay chỉ còn khoảng 5.500 người gia nhập hội đó. Một cải cách khác, phong trào Arya-Somaj 
(Hội Aryan) do Swami Dyananda khởi xướng, được Lala Laipat Rah (nay đã mắt) khéo điều khiến, bài 
xích chê độ tập, cấp, đa thần giáo, sự mê tín dị đoan, sự thờ ngâu tượng và cả Ki Tô giáo mà thuyết phục 
người Ấn trở về tôn giáo thời cô trong các kinh ƒeđa. Môn đồ hiện nay được khoảng nửa triệu. Thông 
thiên học nhào lẫn thần bí giáo Ấn Độ và Ki Tô giáo, do hai người đàn bà ngoại quốc — bà Blavatsky 
(1878) và bà Annie Besan (1893) — thành lập, truyền bá ở Ấn, trái lại, là một phong trào phát sinh do sự 
ảnh hưởng của Ấn giáo tới Ki Tô giáo. 

[8] Cho tới khi chết, ông tin rằng Chúa Ki Tô là một vị thần, nhưng ông cũng cho rằng Phật Tổ, Khrisna 
và vài vị nữa là nhục thê của Đâng Thượng Đề duy nhất. Ông nói với Vivekananda rằng chính ông cũng 
là nhục thể của Rama và Khrisna [tên ông là Ramakhrisna]. 

[9] Tôi ghi thêm “cặp tai của Ngài” vì trong bản tiếng Anh chép là: everywhere His hands, everywhere 
His feet, everywhere His ears, và vì đoạn dẫn ở đầu sách cũng có mấy chữ “cặp tai của Ngài”. (Goldfish). 
[10] Đoạn này đã dẫn ở đầu sách, nhưng câu cuối khác hắn. (ND). 

[LI] Tôi tạm thêm mấy chữ “vừa có tính cách thần bí”. Nguyên văn cả câu: 7he paings oƒ 


Abanindranath Tagore share modestly In the voluptuous mysficism and the delicate artistry that broughf 
the poetry oƒ his uncle to international ƒame. (Goldfish). 


LL2I Tức thi sĩ Rabindranath Tagore. (ND). 


[13] Percy Bysshe Shelley (1792-1822) — nhà thơ Anh, một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ XIX. 
(theo Wikipedia). (Goldfish). 


[14] Tiếng Anh là s/z/e, nghĩa là tắm bảng đá của học sinh, dùng phần đề viết lên. (Goldfish). 

[I5] Những tập thơ chính của ông là Gan/ai (1913), Chiira (1914), Sở Bưu điện (1914), Người làm 
vườn (1914), Giỏ trái cây (1916), Trúc đào đỏ (1925). Muôn hiệu ông thì đọc tập Hới kí (1917) của ông 
hơn là cuôn: ®. 7agore, thi sĩ và nhà soạn kịch (Oxford, 1926) của E. Thompson. 

[16] Các thi sĩ Tennyson: tôi tạm thêm chữ “các”. Bản tiếng Anh chép là: 7Tennysonian. (Goldfish). 


[17] Như những lời rất đẹp này: “Ước sao khi tôi sắp từ biệt cõi trần thì lời nói cuối cùng của tôi như sau: 
những cái tôi đã được thây thật đẹp vô song”. 


[18] Nghĩa là giữa thế kỉ XIX. (ND). 

[19] Đảng Bảo thủ Anh không thích cải cách xã hội, muốn trả lương một cách rẻ mạt. (ND). 

[20] Năm 1922 ở Bombay có tắm mươi ba xưởng dệt vải dùng 180.000 thợ, tiền công nhật trung bình là 
ba mươi xu (không rõ là xu Mĩ, xu Anh hay xu Ấn). Trên ba mươi triệu người Ân làm trong các kĩ nghệ, 
51% là đàn bà, 4% là trẻ em dưới 14 tuổi. 

[21] Những người Ấn không ăn thịt thì khứu giác của họ hoá ra mẫn nhuệ tới nỗi chỉ ngửi hơi ở miệng 


hoặc ở mình bốc ra của một người khác là nhận ra được liền người này có ăn thịt hay không, dù đã ăn từ 
hai mươi bốn giờ trước (Theo Tu viện trưởng Dubois). 


209 


[221 Năm 1913, ở Kohat, đứa con một gia đình Ấn giàu có té xuống một hồ nước. Chung quanh đó chỉ có 
mẹ đứa nhỏ và một tiện dân đi ngang qua. Người này xin lặn xuống vớt, người mẹ từ chối: thà để con 
chết chớ không chịu làm dơ hồ nước! 

[23] Năm 1915, có 15 quả phụ tái giá, năm 1925, con số đó tăng lên 2.268. 


[241 Lời đó đúng: hiện nay ở khắp thế giới chỉ có Ấn Độ, Tích Lan và Do Thái là có nữ Thủ Tướng mà 
An Độ và Tích Lan có trước Do Thái. (ND). 


[25] Trích trong tờ New York Times số 16 năm 1930. 


[26] Dĩ nhiên, không thể vở đũa cả năm được. Có vài người, như Coomaraswamy nói một cách có ý 
nghĩa răng “đã từ châu Âu quay trở vê An”. 


[27] Không rõ bản tiếng Pháp dịch có đúng không. Làm gì có chuyện này. (ND). [Bản tiếng Anh chép là: 
China ƒollowed Sun Yat Sen, took up the sword, and ƒell into the arms oƒ.Japan. (Goldfish)] 


[28] Bản tiếng Anh chép: Frzom 1920 to 1935 (Từ năm 1920 đến năm 1935). (Goldfish). 
[29] Làm thủ tướng tiểu quốc Porbandar. (ND). 


20] Muốn biết thái độ kì thị chủng tộc của người Anh ở Nam Phi, xin đọc cuốn Khóc lên ẩi, ôi quê 
hương yếu đấu của Alan Paton, Nguyên Hiên Lê dịch, Văn học tái bản, 1995. (BT). 


[31] Theo bản tiếng Anh thì ông bị bắt vào tháng 3 năm 1922: 7 was just at this point (in March, 1922) 
that the Government determined upon his arresf. (Goldfish). 


[32] Coi cuối tiết trên. (ND). 

[23] Sau đoạn trích dẫn lời của Tagore, trong bản tiếng Anh, tác giả còn viết thêm: 7 was Gandii s íask, 
to unjƒÿ India; and he accomplished it. Other tasks await other men. Tạm dịch: Đó là nghĩa vụ thông nhât 
An Độ của Gandhi, và Ngài đã hoàn thành được nghĩa vụ đó. Còn những nghĩa vụ khác thì dành cho 
những người khác. (Goldfish). 


[34] Tức tiếng Anh tới nay vẫn còn là ngôn ngữ chính thức của Ấn. (ND). 


DANH TỪ ÁN, HỎI 


do Pháp phiên âm 
(Chúng tôi bỏ bớt một số danh từ ít gặp trong sách) 


Á 


Abhidamma: Luận, một trong tam tạng của Phật giáo. 


210 


Acoka [4shoka]: (A Dục) một trong những ông vua đầu tiên theo đạo Phật và làm cho đạo đó phát triển 
mạnh, ở thê kỉ thứ III trước Công nguyên. 


Adrishta: Vô kiến 
Advaitam: bất nhị nguyên 


Ahimsa: giới luật bất tổn sinh (không được làm thương tổn tới sinh mạng của một loài nào), ta thường 
dịch là bât bạo động, hoặc bât hại. 


Ajur veda: phép trường sinh chỉ trong Arthava Veda. 

Akbar: (A Cách Bá) một ông vua gốc Mông Cổ cai trị Ân, rất có tài, ở thế kỉ XVI. 

Amida: Phật A Di Đà. 

Ananda: khánh hỉ tức cảnh vĩnh phúc khi đã đại giác, thấy mình với Đại Ngã chỉ là một. Cũng là tên một 
môn đệ thân tín của Phật Thích Ca, theo truyên thuyêt có công đâu chép lại lời dạy của Phật; tiêng Hán là 
A Nan. 

Aranyaka: một phần trong các kinh Veda. 

Arhat: La Hán, trong đạo Phật. Trong đạo Jaïn, trỏ một linh hồn đã được giải thoát vĩnh viễn. 

Asana: (tư thế) giai đoạn thứ ba đề tu yoga: bỏ hết mọi cử động, cảm giác. 

Ashrama: giai đoạn tu hành theo Bà La Môn để tới bực thánh. 

Astika: hữu (trái với vô). 

Atharva Veda: Coi Veda. 

Atman: linh hồn của mọi linh hồn, tức cái Đại Ngã. Atman với Brahman chỉ là một. 

Avalokiteshvara: một vị thần từ bi trong Án Độ giáo[I ]. 


Avidya: vô minh (không sáng suôt, mê muội). 


B 


Bengali: một ngôn ngữ văn chương ở miền Bengale. 


Bhakfti-yoga: con đường tu hành bằng từ ái. 


211 


Bhagavad Gita: trường thi triết lí danh tiếng nhất của Ấn, người Trung Hoa dịch là Bát Già Phạn khúc. 
Bhikkhu: tì khưu. 

Bodhi: cây bồ đề. 

Bodhisattwa: Phật Bồ Tát, tự nguyện đầu thai để cứu nhân loại. 

Brahma: Phạn Thiên, một trong ba vị thần tối cao. 

Brahmana: Phạn chí, sách lễ của đạo Bà La Môn. 


Brahmane [Brahman]: Bà La Môn, trỏ một tập cấp tu sĩ và đạo của các tu sĩ đó, đạo này có trước Phật 
giáo, rât phô biên ở An. 


Brahman: Thực thê của vũ trụ, linh hồn của mọi vật (nhiều sách thường dùng lẫn lộn Brahma với 
Brahman). 

Bhrama-chary|2[|: giai đoạn tu hành thứ nhât của Bà La Môn khi chưa có vợ. 

Bhramacharya: nguyện vọng của người tu hành, bỏ hết nhục dục, giữ cho mình thanh khiết. 


Bhrama-somai: Hội Brahma, một phong trào cải lương ở thế kỉ XIX. 


Buddhi: trí năng. 


CH 


Chaïtya [Cñzii;a]: phòng hội họp trong các chùa, đền. 
Charka: guồng quay sợi. 


Charvaka: một phái duy vật ở Ấn. 


D 


Darshana: tên gọi chung các triết hệ chính thống ở Ấn. 
Devadasi: ca vũ nữ mà cũng là con gái điểm trong các đền Ấn. 
Devadatta: (Đề Bà Đạt Đa) em bà con của Phật. 

Dharana: giai đoạn thứ sáu để tu yoga: thiền. 


Dharma: bốn phận thuộc mỗi tập cấp. 


22 


Dhyana: giai đoạn thứ bảy để tu yoga: định. 
Digambara: một phái trong đạo Jaïn, chủ trương khoả thân. 


Dravidien [Draviđian]: thô dân ở Nam Ấn. 


E 


Fakir: từ ngữ này gốc Ả Rập, chính nghĩa là nghèo, mới đầu trỏ một hạng tu sĩ Hồi nguyện sống nghèo, 
sau trỏ cả những tu sĩ yoga/3. 


G 


Gandhara: tên một miền mà cũng là một phái điêu khắc chịu ảnh hưởng của Hi Lạp. 

Gautama: Cô Đàm, thị tộc của Phật Thích Ca. 

Gopuram: cửa chính trong các đền Án. 

Grihastha: giai đoạn tu hành thứ nhì của Bà La Môn khi có vợ. 

Guna: khả năng biến hoá. 

Gupta: tên một miền ở Ấn rất thịnh, rất văn minh trong các thế kỉ thứ IV, V; cũng trỏ nền văn minh đó. 


Guru: thầy, phu tử; mỗi trẻ em Ấn theo học một guru từ nhỏ tới khoảng 20 tuổi, phải phục vụ guru cũng 
như hôi xưa chúng ta phục vụ các thây đô. 


H 


Hinayana: Tiêu thặng, cũng gọi là Tiểu thừa (tiếng Pháp dịch là Petit véhicule). 
Hindi: một thổ ngữ quan trọng ở Ấn. 


Hindoustani [/1idus¿anï]: một thô ngữ từ thổ ngữ øinđ¡ chuyên qua. 


213 


| 


Inana-yoga [J»ana-yoga]: con đường tu hành bằng trầm tư. 


Ishvara: đắng Sáng tạo, cũng tức là Brahman. 


jJ 


Jaïn [Jzin]: (Kì Na giáo) một tôn giáo đồng thời với đạo Phật. 
Jaimini: người thành lập triết thuyết Purvamimansa. 


Jina: đẳng Cứu thế, theo đạo Jaïn. 


K 


Kali: nữ thần, thường được col là thần Chết, hình rất rùng rợn, vợ của thần Shiva. 


Kalpa: kiếp, một chu kì bằng 4.320 triệu năm. 

Kanada: thuỷ tô phái Vaisheshika. 

Kapila: người lập ra triết thuyết Sankhya. 

Kapilavastu: Ca Tì La Vệ, kinh đô vương quốc của thân phụ Phật Thích Ca. 
Karma: nghiệp báo[|4]. 

Karma-yoga: con đường tu bằng hành động. 

Khaddar: một thứ hàng “len” xấu, hoặc một thứ vải thô người Ấn đệt lấy. 
Kharosthi: cổ tự Ấn ở thế ki thứ V trước Công nguyên. 

Krishna: một vị thần, hoá thân của thần Vichnou. 


Kshatriya: tập cấp chiến sĩ. 


214 


L 


Linga: hình tượng trưng dương vật, đề thờ. 


M 


Mahabharata: một anh hùng trường ca thời cổ, rất danh tiếng. 

Mahatma: thánh. 

Mahavira: đại anh hùng, tên tín đồ Jaïn tặng người sáng lập ra đạo Jaïn. 
Mahayana: Đại thặng, cũng gọi là Đại thừa (tiếng Pháp dịch là Grand véhicule). 
Mahayuga: một thời vận bằng 4.320.000 năm, một phần ngàn của một kalpa. 
Manas: mạt-na, tức tinh thần. 

Mandapam: công trong các đền Ấn. 

Manou [12w]: bộ luật cô về các tập cấp; theo truyền thuyết, Manou là người soạn bộ luật đó. 
Mantra: thánh ca, có chỗ trỏ thần chú, bùa phép. 

Mastaba: bệ lớn trên đó dựng đèn, như bệ Voi ở Đề Thiên Đề Thích. 

Maya: Ma Da, tên thân mẫu Phật Thích Ca. 


Moksha: sự thoát khỏi vòng luân hồi. 


Mullah: tu sĩ Hồi giáo. 


N 


Nalanda: tu viện Na Lan Đà. 


Naga: thổ dân Ấn trước khi người Aryen tới; cũng trỏ rồng thần hoặc rắn thần mà thổ dân đó thờ. 


215 


Nastika: vô (trái với hữu). 
Niyama: (luật) giai đoạn thứ nhì để tu yoga: giai đoạn dự bị. 


Nirvana: Niệt bàn. 


Nyaya: luận lí học, tên một triết thuyết trọng sự biện luận (chính nghĩa là nghị luận). 


O 


Om: một âm thiêng liêng của Ấn, người tu yoga khi toạ thiền, tụng hoài âm đó. 


P 


Pali: cổ ngữ Án ở phương Nam, có sau cô ngữ sanscrit; các sách Việt thường dịch sanscrit và pali là tiếng 
phạn, có lẽ nên phân biệt sanscrit là bắc phạn, và pali là nam phạn. 


Panchagavia: một phép “tây uế” rất đáng kinh, phải uống nước tiểu của bò cái, vân vân. 

Paria [Pariah]: tiện dân. 

Pitaka: tạng. 

Prakiti [Prakriti]: bản thê (cái sinh ra những cái khác). 

Prakrit: cổ ngữ Án, có sau cô ngữ sanscrit, trước cô ngữ pali. 

Pranayama: (điều khí) giai đoạn thứ tư để tu yoga: kiểm soát hơi thở. 

Pratyahara: (l¡ thế) giai đoạn thứ năm để tu yoga: diệt hết ý nghĩ. 

Purana: sách giáo lí cho các tập cấp không phải là Bà La Môn; cũng có nghĩa là truyện cổ Ấn Độ. 
Purdah: tục đàn bà cắm cung và che mặt. 


Purusha: thần ngã hoặc tỉnh thần. 


Pura mimansa: một triết thuyết phản đối chủ trương vô tín ngưỡng. 


216 


R 


Radjpute [R4]: dân miền Rajputana ở Tây Ân[5]. 

Raga: nhạc chỉ. 

Rahula: tên con trai của Phật Thích Ca. 

Raja: người thủ lãnh một bộ lạc thời cổ. 

Rajah: tiểu vương Ấn. 

Rama: một hoá thân của thần Vichnou. 

Ramayana: một anh hùng trường ca rất nổi danh thời cổ Án Độ. 
Rig Veda: coi Veda. 


Rita: đạo Trời. 


5 


Sama Veda: coi Veda. 

Samadhi: (tuệ) giai đoạn thứ tám và cuối cùng để tu yoga: xuất thần. 
Samana: sa môn. 

Sankhya: số luận, môn phái triết có trước khi Thích Ca ra đời (chính nghĩa là liệt kê). 
Sannyasi: giai đoạn tu cuối cùng của Bà La Môn: từ bỏ xã hội và gia đình. 
Sanscrit: cổ ngữ Ấn Độ ở phương Bắc. 

Sarnath: Lộc Uyên, nơi Phật Thích Ca thuyết pháp lần đầu. 

Shah: tiếng Ba Tư trỏ vua. 

Shakti: năng lực sinh hoá, sáng tạo; cũng trỏ giáo phái thờ năng lực đó. 
Shakya Muni: Thích Ca Mâu Ni (có sách viết là Cakya Mouni). 

Shaman: phù thuỷ. 


Sangha: tăng già, đoàn thê tu sĩ trong Phật giáo. 


217 


Shankara: một triết gia, có công lớn với triết thuyết Vedanta, thuộc phái Bà La Môn; người ta coi ông là 
Kant của An Độ. 


Shiva: một trong ba vị thần tối cao. 

Shivaisme [ŠSwa¡srn]: giáo phái tôn thờ Shiva. 

Shuddhodhana: Tịnh Phạn, thân phụ của Phật Thích Ca. 

Shudra: tập cấp công nhân, lao động. 

Siddharta [Si24hartha] Tất Đạt Ta, tên tục của Thích Ca. 

Sikh: tên một giáo phái, cũng trỏ những người theo giáo phái đó. 

Stupa: cái tháp. 

Sutra: lời bình giải các kinh, có hình thức cách ngôn, người ta thường dịch là kinh. 
Sutta: kinh, một trong tam tạng của Phật giáo. 

Swadeshi: phong trào tây chay hàng Anh. 


Swaraj: phong trảo tự trỊ. 


218 


Tượng TrimurHi 


T1 


Tamul [7zzwi/]: thô ngữ văn chương của miền Nam, có chỗ viết là Tamil[6] hay Tamoul. 

Tantra: cô thư, chân ngôn. 

Tathagata: Như Lai, tôn danh của Phật Thích Ca, có nghĩa là vị nắm được chân lí. 

Tattwa: thực thể, tát đoả. 

Topa: cũng như stupa, mới đầu trỏ một nấm mồ, sau trỏ cái tháp chứa hải cốt các vị thánh hay hoà 
thượng. 


Trimurti: tượng thần Shiva có ba mặt[7]. 


Tripitaka: tam tạng gồm Kinh, Luật, Luận của Phật giáo. 


219 


U 


Upanishad: phần thuyết pháp trong các kinh Veda. 


V 


Vaisheshika: thắng luận, tên một triết thuyết. 


Vaishnavisme [Vzishnavisrn]: giáo phái tôn thờ thần Vichnou. 


Vaisya: tập cấp thương nhân. 


Vanaprastha: giai đoạn tu hành thứ ba của Bà La Môn: ở ẩn trong núi, nhưng vẫn sống với vợ. 


Veda: Vệ Đà hoặc Phệ Đà: các kinh có từ khoảng 1000 tới 500 trước Công nguyên. Nay còn 4 kinh: Rig 
Veda (Lê Câu Vệ Đà), Sama Veda, Yajur Vệ Đà (Dạ Nhu Vệ Đà), Arthava Veda. Cũng trỏ thời đại các 


kinh đó xuất hiện. 

Vichnou [V¡shz]: một trong ba vị thần tối cao. 
Vihara: tu viện. 

Vinaya: Luật, một trong tam tạng của Phật giáo. 


Vishesha: đặc chất, đặc tính, thắng (phân biệt). 


Y 


Yajur Veda: coi Veda. 


Yama: giai đoạn đầu tiên để tu yoga: diệt dục. 


Yoga: Du già, một lối tu khổ hạnh (chính nghĩa là cái ách). 


'Yogi: người tu theo yoga. 
'Yoni: hình tượng trưng âm hộ, để thờ. 


Yuga: một thời đại bằng một phần tư mahayuga. 


220 


[11 Cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phật giáo. (Goldfish). 


[21 Chắc là 8hramachari bị in sai mà thành Bhrama-chary, vì trong tiết V — chương V in là Bhramachari, 
còn bản tiêng Anh cũng phiên âm là: Bhramachari. (Goldfish). 


[31 Trong Tiết VI— Chương V, có đoạn: “một triệu ƒœ#7r (cũng như phù thuỷ)” - Bản tiếng Anh chỉ viết là: 
*a million fakirs”. (Goldfish). 


[41 Có chỗ cụ Nguyễn Hiến Lê dịch là: nghiệp, quả báo. (Goldfish). 

[51 Radjpute có chỗ chép là Rajpu hoặc Rajpute; Rajputana có chỗ chép là Radjpufana. (Goldfish). 

[6] Trong sách có chỗ giảng Tamil là xứ của người Tamil. (Goldfñish). 

[7] Trong tiết I— Chương V, tác giả viết: Người Ấn cho rằng đời sống cũng như vũ trụ, qua ba giai đoạn 
liên tiêp: sinh, trưởng rồi diệt. Vì vậy có ba thứ thán: thân Brahma, đức Sáng tạo; thân Vichnou, đức Bảo 


tôn; và thần Shiva, đức Huỷ diệt: đó là Trùnurti, tức “ba hình thức ” mà tất cả các người Ấn, trừ những 
tín đồ Jam [và Hồi giáo, đĩ nhiên] đêu theo”. (Goldfish). 


_—-O00--- 


http://www.quangduc.com/]ichsu/index.html 


Nguồn: vnthuquan.net 
Trình bày: Nhị Tường 


221 


